KINH PHẬT 
CHO NGƯỜI TẠI GIA 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; email: thichnhattu@®gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường cần 
thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tống kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

© NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: (08) 6274-0110; 3839-4121 
www.daophatngaynay.com I www.tusachphathoc.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Sa-môn THÍCH NHẬT TỪ 


soạn dịch 


KINH PHẬT 
CHO NGƯỜI TẠI GIA 


(Tái bản lần 3) 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


Tội trii:ếngrlãnUbii bản! CHÚ: 2:/466x062tassesdftjcigiboeulSro2lssfekeses ix 
Lời HIỆU (1Ô c0 1x se trscstentDsAts5,ctgtn aiascinragatarstessiaeee) XXV 
Y fioh1a và cách thÚỨc từng KH] secesccscesseeiidedadae XXXI 
A. PHẢN DẪN NHẬP 
Ï 11 0U H/ET1. HN c6 aaissanedlnbsaailoadupalisgkiadouoyedasslaanaioEaubai 3 
Ù, Đănh lễ Tatri Bão succossktsciuiedbiabaidayledccdllkbiuidanad 4 
ca: l ¡11T DU HD -2012xa13356ả4/2á16xlaaslasndleasuiasdssabsdagi9s42e2iagellaaifdues 5 
É... [hfY GHƯƠNE I0 HTìsaa2sssialaig03922166a3444053v041902)302ss0 xe 5 
B. PHẢN CHÁNH KINH 
I. CÁC KINH VÈ ĐẠO ĐỨC ........................---2 2 2c c+s+szscseseee 9 
1. Kinh tiểu sử đức Phật...........................cccccrrecrreerree II 
2. Kinh người áo trắng ......................-- 2-5 ecccscrerserxsred Sim, 
y E.iTTh TifJCTÌ TGHIE[P GÌ svactssbeojlavsosbssdásglsddstiuye 45 
4. Phật nói kinh tám điều trai giới....................--.-------s¿ 63 
S.:K:Ilhi fìiHft đi 130 TƯ la á2xsseuossodtasakuiiassxse4Saxbsssb Xe 
ð;IKllhi lột Voi Phối DẤU xaauasiassasesslssbskisasg9ei354146613-,xsss S3 
7. KiIINh s01 ptơng nhấn GICN ssseseeiisksessiasasasssasies I8I 
8. Kinh phần biệt Triphiện DẠO succcássciŸesiiiLeaasx LÑ7 
U,.Eimhi BìHHT TP HP BIẾT e2 40110 0011á0yk0n032s6x 23344 205 
TÚ, K nh f†gHICN THÔ Sài DIỆ sec s0 606206446624 A0634 66365 213 
11. Kinh chuyền hóa nghiệp chướng.................... ..--- B200) 


12. Kinh phước thế gian.......................-- 2-2 2+c+scxscsees 243 


` : KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


H. CÁC KINH VÈ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ... 247 


13. Kinh thiện sinh ......................... .- -. 2< << 55 + ‡‡£++< 2< £££+z 249 
lát, Kinh THƯỚ LÍ oiais11664si60aidli6saSdat)iabsisgsbdbdsiatis 239 
15. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong ......................... 263 
Tổ, KT] DịU T0 VŨ ;iasaias2siásiaiaiáasisvdsdatbbEnaissbifeaanlia 269 
17. Kinh bốn ân lớn........................----2--¿ s22 x+zzx+:szze- 77 
18. Kinh mọi người bình đẳng ..........................-- 2s: 299 
19. Kinh không có giai cấp.......................------ ccccce se: 307 
20. Kinh sống trong hòa hợp....................----- 2s 25s: Khi 
° l2,  TlE TỘE TC Họ: TCHNHE TÔI] xowngiasti41510sax6s6190860020802eid086 Ki) 
22. Kinh hòa hợp và hòa giải .....................---s-- s55: 341 
23. Kinh chuyên luân thánh vương ......................... -- 351 
24. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ ............................ 367 
25. Kinh quốc gia cường thịnh ...........................-------: SI3 
26. Kinh Hiền Nhân ...........................---222+©222x2zxvcseeei 379 
II. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ......................--- - + << =zs+2 435 
27. Kinh chuyên pháp luân.....................-- 2-2 2525: 437 
28. Kinh triười hai nhần đuyỆH..............cccosescee 443 
20. Kinh chánh trí kIẾN:....‹..ccssscccc6ccbsbbi001 6100128 c6 459 
30. Kinh ba dấu ấn thực tại............................-..------csc- 475 
Si;.E in TUG TÔI Võ TH sosos22i30saaides0xsas10ybalassasba.uasks 461 
3.100 Tin tin Tí; VÕ TET¡ vaaodysssadliasvbsdafbiipsieoebdiusaae 489 
33. Kinh chuyển hóa cái tôi......................----- 252 s+c2se2 497 
34. Kinh nền tảng đức tin...................--- 2-2 s+czse+zszsez 513 
35. Kinh kiến thức và trí tuệ....................---- 2z s+cs+¿ 519 


36. Kinh thuyết minh và xác minh.......................---- -- 531 


MỤC LỤC MỊ 


Ni 
37. Kinh bảy điều nên biết...........................-- 2-52 55>sz 5+2 543 
38. Kinh ấn dụ về bảy hạng người dưới nước............. 549 
39. Kinh tham ái là gốc khổ đau .........................------: hhn Vi 
40. Kinh dụ ngôn người bắt rắn ..........................------: 565 
41. Kinh lời Phật qua các con sỐ......................-- ---- +: 583 
42. Kinh nương tưa ai khi Phật qua đời? .................... 605 

IV. CÁC KINH VÈẺ THIÊN VÀ CHUYÊN HÓA............... 617 
43. Kinh cốt lõi thiền tập.......................----- 2 se cxszsecxez 619 
44. Kinh bốn pháp quán niệm ......................----- 525: 623 
4Š. Kinhici0dni Hiểm Hữi THỦ size sxbasaaskiayidisng Đa 
46. Kinh các cấp thiền quán .....................-- z2 2s s+¿ 645 
47. Kinh bốn loại hành thiễn......................- 2255: 653 
48. Kinh ấn dụ về thành trì.......................-- 2 ¿s2 sẻ 677 
49. Kinh sống trong hiện tại........................-- -- 2 55s csez 691 
9. ETnn›01:Dï10110 Tã2ssasi661254ss¿nagtaflassessobsadodsitsse 699 
S1, HINH [l5 GA PHI) HH co cs602x 46 s 2n 2 sàsk4ddse2055. 60s 705 
52. Kinh phát tâm bồ đề........................-- 2 2 2 +xszs£xsced 709 
53. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm.......................---- 717 
54. Kinh từ bi và hồi hướng ......................-- 2 se s2 737 
55. Kinh tám điều giác ngộ.......................----- 2 cc+scxsre¿ 747 
56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau...................... ------- 753 

V. CÁC KINH VẺ TỊNH ĐỘ ..............................---¿ 555 2cs+sc52 763 
57, IKinh Phố MỗI.oosscasanadilinlenlipeaddianiultiasbadsil 765 
58. Kinh Bồn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư 779 
5Ð. E TA TÀI E)  suasiix6cbbsoodisdtasiloibbblieilieisbbsxilulie 803 


` Hú KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`È 


61. Kinh Sám hối hồng danh........................--2- 2-52 z5e¿ 831 
62. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn.........................-.------- 845 
63. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ.......... §53 
C. PHẢN SÁM NGUYỆN 
Í; Bài TH: Ï 1TT1 KT sasszi6niisgiseeasbspalusSssaogsitEsabslotaidai 873 
T001, TT: TT bo %á2211xgx6a 21 eaei6i0x0gesj1t60x6i231Máxanaii44214)48ax6esitbi S75 
3. Năm điều quán tưởng ........................------- + s+cz+xecrees 875 
4. Quán chiếu thực tại............................---- -cccc+sxerksrererxeed 876 
5. Sám nguyện (chọn một trong chín bài sám dưới đây) 
a) Sám mười nguyện Phổ Hiền .............................--- §77 
}.S 111.11 TH: s26 6ax0:65466n0061300100 8 stg09660i60a 38g66 8ss. S78 
È HH0 1T)  Y” susawepkoixiaaguanjaedsasdltsaGgiagllstbbiSÀsasssa4aadhbu S82 
15/1 t0V THEDVỆH LÍ seasekoiiisesbsioslisaseraegsepslisskdsadsaaxbd S84 
Cài HT TT sá2Áassjaáxxobisi4aggsejassygedaasodegtbsxol3943ugu684a043b6 S86 
€TDidfit UV TP (EU 2” -sx9ssayboadas6y6sd94slggdas4easodlasskdsaa2axbe S9] 
Ấ) SiiffLiTRETVD TỶ susasaaslasisebbDajsedkgtadasasgdejglakxbnsbisakjadasuassd S95 
ø) Sám hồng trần ...........................---- 2 + e+cs+xzrrxerres S97 
h) Sám tống táng. ..........................-- se cccccererrErrerkrrea 901 
6. Hồi hướng công đức.....................-- -- 2© x+cs+x+Ezxecrees 904 
7. Lỗi ngUyÊn GUÔI su ec 110161 C000 A404606e10166c64 905 
§. Đảnh lễ Ba ngôi báu.......................--- - ¿5-5252 +E+cv2szEzecrsed 906 
D. PHẢN PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Xuất xứ các bài Kinh và sám nguyện............. 909 
Phụ Lục 2: Các ngày lễ trong hai truyền thông Phật giáo ..... 917 
PU hp 3; Côn P0 T116 NÀY ssesss2sstisxeptg8ix6860ã306áad0sss gai 


Phụ lục 4: Sách đồng tác giả................................----- 55s: 923 


1X 


- ĐỞI TỰA 
CHO LÀN TÁI BẢN THỨ 3 


Kết thúc mùa An cư 2014, sau một năm xuất bản, “KinJ 
Phật cho người tại gia”) được tái bản lần thứ ba. Điều này 
cho thấy việc đọc tụng và thọ trì bộ Kinh này đã trở thành 
nhu câu ngày càng lớn tại các tự viện và tư gia. Ấn bản lần 
thứ ba này chủ yếu bổ sung các bài sám nguyện, hiệu chỉnh 
một vài lỗi kỹ thuật và đính chính các lỗi chính tả. 


Hy vọng qua ấn bản này, Kinh Phật cho người tại gia 
ngày càng được giới hành giả chọn lựa cho việc đọc tụng và 
thọ trì. Vì là bộ Kinh phục vụ cho mục đích “tụng trì” tại các 
chùa và các tư gia, việc soạn dịch bộ Kinh này được thực 
hiện theo các nguyên tắc sau đây. 


I. CHỦ ĐÈ KINH VÀ THÁI ĐỘ TỤNG KINH 
1. Nội dung và chủ đề 


Tính theo bài kinh, bộ Kinh này có 62 bài,” được phân 
thành 5 loại chủ đề: (¡) Các Kinh về đạo đức, (i) Các Kinh 


1. Thích Nhật Từ (soạn dịch), Kinh Phật cho người tại gia. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2013, tr.900. 

2. Nếu tính các bài Kinh dạng hợp tuyên như Kinh điểu sử đức Phật 
(tr. 11-34) và Kinh mười hai nhân duyên (tr. 443-58) thì số lượng các bài 
Kinh được sử dụng trong Kinh Phật cho người tại gia vượt trên 70 bài 
Kinh khác nhau. 


3 : KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
\ 


về gia đình, xã hội và chính trị, (ii) Các Kinh về triết lý, (¡v) 
Các Kinh về thiên định và phương pháp chuyên hóa khô đau, 
và (v) Các Kinh về Tịnh độ. 


Trong 5 nhóm kinh nêu trên, các kinh về Tịnh độ là tuyển 
tập 7 bài kinh và nghi thức quen thuộc nhất và thông dụng 
nhất trong các chùa Bắc tông tại Việt Nam, Trung Quốc, 
Nhật Bản và Nam, Bắc Triều Tiên. Dù chủ đề các bải kinh 
này tương đối rộng, theo thói quen sử dụng, đối tượng phục 
vụ của các bài kinh này rất hạn hẹp. Kinh Phổ Môn và Kinh 
Dược Sư thường được sử dụng trong Nghỉ thức cầu an cho 
người già và người bệnh. Kinh A-di-đà, Kinh Ju-lan-bôn và 
Kinh báo trọng ân của cha mẹ được sử dụng trong Nohi thức 
cầu siêu cho người quá vãng. Nghi thức Sám hồi Hồng danh 
do Tổ sư Trung Quốc soạn và Nghi thức Sám hồi Sáu căn 
được tôi biên tập từ quyền “Khóa Hư Lục” của vua Trần Thái 
Tông, thường được sử dụng cho những người có tội về luật 
pháp và lỗi về dân sự. 


Vì Kinh Địa Tạng đã trở thành nghỉ thức riêng, gồm 13 
chương, hơn 200 trang, không tiện liệt vào nhóm kinh Tịnh 
độ của bộ Kinh này. Quý độc giả có thể đón nhận Kinh Địa 
Tạng do tôi dịch và ấn tống tại chùa Giác Ngộ hoặc đọc ân 
bản e-book trên trang web Đạo Phật Ngày Nay.®) 


Vì mục đích dành cho người tại gia, 4 nhóm kinh còn lại 
(ngoài nhóm kinh Tịnh độ) là những đóng góp mới so với 
các nghi thức tụng niệm truyền thống tại các chùa Việt Nam. 
Các Kinh Nhật tụng tại Việt Nam, chủ yếu phiên âm Hán 
Việt, phần lớn dựa vào ấn bản kinh tụng đời Thanh của Trung 
Quốc. Từ nhiều thế kỷ qua người Việt Nam đọc tụng Ki 


3. www.daophatngaynay.com 


LỜI TỰA CHO LÀN TÁI BẢN THỨ 3 xị 
`È 


Nhật tụng bằng âm Hán Việt gặp phải những khó khăn và rào 
cản ngôn ngữ. Kết quả là, Phật tử tại gia không thê hiểu được 
những lời dạy minh triết và đạo đức của đức Phật, dẫn đến 
tình trạng xem Phật như Thượng đế, các Bồ-tát như các thần 
linh và đọc kinh trả bài với Phật để cầu bình an và phước báu. 


Mặt khác, vì các Kinh Nhật tụng chỉ vọn vẹn chưa được 
10 kinh, mà phần lớn là kinh thiên về tín ngưỡng, người đọc 
tụng khó có thê có cái nhìn hệ thống và toàn diện về triết lý 
Phật giáo. Nghi thức đọc tụng®) được chúng tôi phiên dịch 
thuần Việt nhiều năm trước và ấn bản hợp tuyên đầy đủ nhất 
được xuất bản năm 2011. Trong Ngửi /lức tụng niệm, ngoài 
yếu tô thuần Việt, tôi đã bổ sung Kinh Di giáo vào nghỉ thức 
công phu khuya, ngoài ra còn có các nghi thức sám hồi sáu 
căn, nghi thức hô chuông, nghi thức an vị Phật, nghi thức 
phóng sanh, nghỉ thức tết Nguyên Đán, nghỉ thức quy y Tam 
Bảo, nghi thức lễ thành hôn và nghi thức xuất gia. Sự ra 
đời của bộ Kinh Phát cho người tại gia nhằm bổ túc cho sự 
khiếm khuyết của các nghi thức Hán Việt trước đây, do ảnh 
hưởng từ các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc. 


Đây là lần đầu tiên, Kinh Phật cho người tại gia hội đủ 
các bài kinh cần thiết cho những người sống đời sống gia 
đình. Nói cách khác, từ trước đến giờ, các vị Tăng sĩ phải sử 
dụng cộng thông nghi thức tụng niệm với người tại gia. Theo 
chúng tôi, đây là điều không thích hợp về phương pháp và 
nội dung, vốn rất khác nhau, mặc dầu có thê bổ túc cho nhau. 
Nếu người tại gia chỉ cần năm vững những bài kinh đức Phật 
dạy riêng cho mình thì người xuất gia ngoài các bài kinh phù 


4. Thích Nhật Từ (soạn dịch), Nghi thức tụng niệm. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2011, tr. xx + 390. 


. KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


hợp với giới xuât gia,°) cân năm vững cân các bài kinh tại gia 
đê hướng dân họ. 


2. Thái độ tụng Kinh 


Mỗi ngày đọc tụng 45 đến 60 phút theo trình tự các bài 
kinh, trung bình một tháng đến một tháng rưỡi, người tại gia 
có cơ hội đọc hết 62 bài kinh dành cho mình. Cách đọc tụng 
này Ø1!Úp người tại gia tăng trưởng văn tuệ (trí tuệ do đọc 
rộng, nghe nhiều về Phật pháp) và tư tuệ (trí tuệ do nghiền 
ngầm Phật pháp). Nhờ nắm vững nhiều bài kinh thông qua 
việc đọc tụng bản dịch thuần Việt, người tại g1a dễ tiêu hóa 
và ứng dụng lời Phật dạy trong gia đình, tại công sở, nơi chợ 
búa, và bất cứ nơi nào họ đang sống. 


Đề việc đọc tụng kinh điển đúng với tỉnh thần của đức 
Phật, người đọc tụng nên tránh ba thái độ sai lầm sau đây: (a) 
lễ bái hóa kinh điền, tức đọc một đoạn kinh, một câu kinh, 
hoặc một chữ kinh lạy một lạy, (b) tụng kinh để cầu phước 
báu, đang khi giá trị của tụng kinh là mở mang trí tuệ và an 
tĩnh tâm, (c) tụng kinh để tính công với Phật nên thường tụng 
quá nhanh, thậm chí thuộc làu nhưng chăng hiểu gì hết. 


Đọc bộ Kinh này theo trình tự trước sau, người đọc tụng 
trải nghiệm đạo đức (gồm 12 bài), nắm vững kỹ năng hạnh 
phúc vợ chồng, chăm sóc gia đình, phụng sự cộng đồng, 
quản trị đất nước (gồm 15 bài), góp phần xây dựng thế giới 
hòa bình, trên nền tảng công bằng xã hội, bình đăng g1ới, tôn 
trọng dân chủ và nhân quyên. Các kinh về triết lý (16 bài) 
giới thiệu bao quát về nhập môn triết học Phật giáo. Các kinh 
về thiền và chuyên hóa (14 bài) hướng dẫn các kỹ năng và 


5. Tác phẩm “Kinh Phật cho người xuất gia” đang được soạn dịch, dự 
kiến hoàn tất vào cuối năm 2015. 


LỜI TỰA CHO LÀN TÁI BẢN THỨ 3 sỦ 
\⁄ 


phương pháp thiền của chính đức Phật, vốn khác với thiền 
Công án và thiền Thoại đầu của Trung Quốc. Trong nhóm 
kinh này còn có các bài kinh hướng dẫn phương pháp chuyên 
hóa khổ đau. 


3. Thời điểm đọc tụng 


Vì Kinh Phật cho người tại gia có đối tượng không thuộc 
nhóm tu sĩ, bất cứ thành phần xã hội nào, hễ là Phật tử, nên 
đọc tụng và thọ trì kinh này vào các thời điểm thích hợp 
trong ngày, hay tối thiểu trong tuần. 


Tại các chùa Bắc truyền, khóa lễ cộng thông cho người tại 
gia thường diễn ra vào buổi tối, có nơi bắt đầu lúc 18 giờ, có 
nơi bắt đầu lúc 19 giờ. Thời khóa buổi tối thích hợp nhất cho 
việc đọc tụng bộ Kinh này tại các tự viện hay tư gia. 


Phật tử sống xa chùa hoặc ở những nơi không có chùa, 
không thê tham dự các thời kinh buổi tối, có thể đọc tụng 
kinh này tại nhà, hay đang khi ngồi trên các phương tiện giao 
thông (máy bay, xe lửa, xe điện, xe hơi, tàu, v.v...), tại công 
sở hoặc ở chợ; đồng thời có thể đọc hoặc tụng vào bất kỳ thời 
điểm nào mà người đọc tụng cảm thấy thích hợp. 


Thời lượng đọc tụng trung bình mỗi ngày là 45-60 phút. 
Đây là thời lượng tối thiểu mà người hành trì nên dành ra đề 
chăm sóc đời sống tinh thần. Như công thức “mưa dầm thắm 
đất”, thọ trì thường xuyên và liên tục giúp người hành trì “thâm 
nhập kinh tạng”, nhờ đó, có thê sử dụng trí tuệ giải quyết các 
vấn nạn, chuyền hóa khổ đau trong cuộc sống hiện thực. 


Người Phật tử nên tập thói quen mỗi ngày đọc tụng bộ 
Kinh này hoặc buổi khuya, buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi 
tối. Khi đi công tác, hoặc đi du lịch, người hành trì nên tập 
thói quen mang Kinh Phật cho người tại gia theo đề đọc tụng 


3 m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


và khai sáng bản thân. Mỗi thành viên trong mỗi nhà đều nên 
có bộ Kinh này để hoặc cùng đọc chung trong những địp hội 
ngộ đủ các thành viên trong nhà, hoặc đọc tụng riêng trong 
các hoàn cảnh khác nhau. 


H. PHONG CÁCH SOẠN DỊCH 

1. Xuất xứ các bài Kinh 

Vì các bài kinh trong Kinh Phật cho người tại gia có xuất 
xứ tự tạng Pali và kinh điển Đại thừa bằng chữ Hán, người 
soạn dịch có khi dịch từ bản chữ Hán (đối với kinh gốc chữ 
Hán), và có khi dịch từ bản tiếng Anh (đối với kinh gốc tiếng 
Pali) của hội Thánh điền Pali (7he Pali Text Sociefy). Người 
soạn dịch cũng đối chiếu thêm các bản dịch tiếng Anh khác 
và các bản dịch tiếng Việt của HT. Thích Minh Châu, nhằm 
giữ sự trung thành về nội dung và tư tưởng của các bài kinh 
so với bản gốc. 

Đề giúp cho người đọc đối chiếu với bản kinh gốc, chúng 
tôi đã làm một “Phụ lục xuất xứ các bài kinh” ở cuối quyên 
(trang 885- 892). Người đọc có thể tham chiếu tựa đề kinh 
gốc và tựa đề được biên tập trong tác phẩm này. 


2. Mặc định dịch thuật 


Trong lịch sử phiên dịch kinh điển của Trung Quốc, có 
2 trường phái dịch thuật: trường phái dịch thuật của ngài 
Huyền Trang (* 3š, 602-664, gọi tắt là trường phái Huyền 
Trang) và trường phái dịch thuật của ngài Cưu-ma-la-thập 
(Kumarajwva, 344-413, gọi tắt là trường phái Cưu-ma-la- 
thập). Nếu trường phái Huyền Trang chú trọng đến việc 
phiên dịch trung thành với nguyên bản thì trường phái Cưu- 
ma-la-thập có khuynh hướng tỉnh lược những đoạn và câu 
trùng lặp trong cùng một bài kinh. 


LỜI TỰA CHO LÀN TÁI BẢN THỨ 3 NI 
` 


Văn phong trùng lặp xuất hiện trong các bài kinh Pali là 
do vì thời đó chưa có các ấn bản, người tụng phải thuộc lòng. 
Trên thực tế, sự trùng lặp giúp cho người tụng đễ thuộc lòng 
toàn bài kinh. Trong thời hiện đại, sự trùng lặp các đoạn kinh 
là câu kinh không cần thiết, vì đễ dẫn đến cảm giác nhàm 
chán. Do nhàm chán, nhiều Phật tử tại gia đánh mất cơ hội 
đọc tụng Kinh điển được phiên dịch từ kinh Pali. 


Trường phái Huyền Trang thích hợp cho việc nghiên cứu 
kinh điển dưới hình thức nghiên cứu học thuật, đang khi 
trường phái Cưu-ma-la-thập thích hợp cho việc đọc tụng và 
thọ trì trong các chùa dưới hình thức nghi thức tụng niệm 
hay kinh Nhật tụng. Bộ Kinh Phật cho người tại gia đi theo 
trường phái Cưu-ma-la-thập, tỉnh lược các đoạn trùng lặp, 
dùng cấu trúc “tứ tự” dễ gieo vần điệu ở cuối từ, làm văn 
mạch được trôi chảy, giúp người hành trì đọc suông sẽ. Đây 
vốn là yếu tô rất cần thiết trong các nghỉ thức đọc tụng. 


Đề Việt hóa các bài kinh, người soạn dịch cố gắng chuyển 
dịch các thuật ngữ Phật học thâm áo bằng chữ Hán ra ngôn 
ngữ tiếng Việt, vừa súc tích, vừa dễ hiểu. Trong trường hợp 
không có tiếng Việt tương đương, bản dịch tiếng Việt có 
khuynh hướng sử dụng các thuật ngữ Hán Việt đã trở nên 
thông dụng và phô biến trong nền văn học Việt Nam đề thay 
thế cho các thuật ngữ Hán Việt cô, vốn xa lạ với người Việt 
Nam hiện đại. 


Ví dụ: “Sắc, thọ, tưởng, hành, thức” được dịch bằng các 
thuật ngữ Hán Việt tương đương là “thân thể, cảm giác, tri 
giác, tâm tư, nhận thức” v.v... Bằng cách này, người đọc tụng 
sẽ không phải mất thời giờ tra khảo các bộ từ điển chuyên 
ngành Phật học vẫn có thể hiểu khái quát nội dung và chủ đề 
chính của từng bài kinh. 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


3. Những cách đặt tựa đề kinh 


Theo Đại sư Trí Khải (#5, 538 - 597),® tông Thiên 
Thai, có 7 cách đặt tựa đề kinh trong kinh điển Hán tạng. 
Trong kinh tạng Pali, tựa đề kinh đặt theo địa danh là khá 
phố biến. Tổng hợp các cách đặt tựa đề kinh trong Phật giáo 
Nam truyền và Bắc truyền, tôi giới thiệu 8 cách đặt đề Kinh 
phổ biến như sau: 


(¡) Tựa kinh đặt theo tên người (đơn nhân lập đè), tức lẫy 
nhân vật chính yêu trong bài kinh đó làm tựa đê bài kinh; 


(i) Tựa kinh đặt theo địa danh (địa danh lập đề), tức lấy 
địa điểm thuyết giảng bài kinh làm chủ đề kinh; 

(11) Tựa kinh đặt theo chủ đề hoặc theo thuật ngữ Phật 
học (đơn Pháp lập đề), tức lấy nội dung Phật pháp chính (có 
thể là một học thuyết, thuật ngữ hay khái niệm Phật học) làm 
tựa đề kinh; 


(iv) Tựa kinh đặt theo dụ ngôn hay ân dụ (đơn dụ lập đề), 
tức lây một ân dụ chính hoặc duy nhất trong bài kinh đó mô 
tả gián tiếp chủ đề kinh; 

(v) Tựa kinh đặt theo tên người và thuật ngữ (nhân pháp 
lập đề), tức trong tựa đề kinh này, tên của nhân vật đóng vai 
trò đương cơ pháp hội vả nội dung chính của bài kinh đó 
được giới thiệu với tầm quan trọng ngang nhau; 


(v1) Tựa kinh đặt theo tên người và ấn dụ (nhân dụ lập 
đề), tức trong tựa đề kinh có đương cơ pháp hội và một ân 
dụ quan trọng nhất, ở đây ân dụ được thay thế cho nội dung 
Phật pháp; 


6. Tên thật của ngài là Trí Nghĩ (ZJjy), thường được phiên âm nhằm 
thành Chih-k?ai (Trí Khải). 


LỜI TỰA CHO LÀN TÁI BẢN THỨ 3 sai 
`È 


(vii) Tựa kinh đặt theo chủ đề và ấn dụ (pháp dụ lập đề) tức 
trong bài kinh loại này, nội dung Phật pháp chính được làm rõ 
băng một ân dụ, nhằm giúp người đọc dễ hiểu triết lý cao siêu; 


(viii) Tựa kinh đặt theo tên người, chủ đề và ân dụ (cụ túc 
nhất), đây là tựa đề Kinh dài và hiếm gặp, thỉnh thoảng thấy 
trong một số kinh Đại thừa, chẳng hạn “Đại Phương Quảng 
Phát Hoa Nghiêm Kinh. 


Trong § cách đặt tựa đề kinh nêu trên, cách 1, 3, 4, 5, 6, 7 
là cộng thông giữa 2 trường phái Nam truyền và Bắc truyền, 
đang khi cách 2 thường thấy trong kinh tạng Pali và cách 8 
thường thấy trong kinh tạng Bắc truyền. 


Kinh Phật cho người tại gia dựa vào 8 cách đặt tựa đề 
kinh nêu trên, điều chỉnh các tựa đề, để nội dung của các bài 
kinh không còn là những ân số. Cách đặt tựa đề kinh theo 
nhân danh và địa danh không thể hiện rõ nội dung của bài 
Kinh, đã được đổi lại trong bộ Kinh này thành các tựa đề 
Kinh đặt theo nội dung kinh. Một số tựa đề được biên tập lại 
nhằm làm nỗi bật chủ đề chính của kinh, theo đó, người đọc 
tụng và thọ trì sẽ được dẫn dắt theo văn mạch và chủ đề kinh. 


4. Phân đoạn kinh và tiêu đề phân đoạn 


Mô phỏng theo cách thức phân đoạn của “Năng đoạn Kim 
Cương Bát-nhã Ba-la-mát-đa Kinh (Sanskrmt: Wqjracchedika- 
prqjñãparamiia-sữra, Hán: 3Ïj|l# ?ï7)⁄#Ê#?Z⁄⁄Š) thường 
gọi tắt là Kinh Kim Cương”), người soạn dịch đã phân đoạn hầu 
hết các bài kinh trong bộ Kinh này, ngoại trừ 2 bài kinh chỉ có 
3-4 trang nên không cần thiết phải phân đoạn. 


7. Bản sớ giải chữ Hán thường phân 32 phân đoạn, trong khi bản dịch 
của HT. Thích Trí Quang phân làm 52 phân đoạn với các chủ đê khác nhau. 
Xem, Thích Trí Quang (dịch), Kinh Kim Cương, xuât bản năm 1987. 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Trước mỗi phân đoạn đều có các tiêu đề phụ. nhằm tóm 
tắt chủ đề chính của các phân đoạn. Mục đích của việc phân 
đoạn và đặt tiêu đề phụ cho các phân đoạn là nhằm giúp cho 
người đọc tụng dễ dàng nắm bắt và tập trung vào các chủ đề 
phụ, nhờ đó dễ hiểu được chủ đề chính của toàn bài kinh. 
Cách phân đoạn với chủ đề phụ còn giúp cho người đọc dễ 
dàng trích dẫn các ý tưởng quan trọng trong kinh, hoặc chọn 
lựa trong các phân đoạn những câu kinh chính làm các danh 
ngôn để chiêm nghiệm, tiêu hóa và thực hành. 


5. Nghi thức dẫn nhập và hồi hướng 


Nội dung chính của các Nghi (hức đọc tụng nói chung, 
Kinh Phật cho người tại gia nói riêng là các bài kinh của 
đức Phật hoặc được biên tập từ lời Phật dạy. Vì là nghị thức 
phục vụ cho việc đọc tụng, các nhà biên soạn nghi thức trong 
trường phái Nam truyền và Bắc truyền đều thêm phần dẫn 
nhập và phần kết thúc. Dựa vào thông lệ này, người soạn 
dịch đã soạn dịch phần dẫn nhập và phần hồi hướng theo 
phong cách mà các nghỉ thức Bắc truyền thường sử dụng. 


Trong phần Nghi thức dẫn nhập, sau phần nguyện hương, 
đánh lễ Tam bảo, phát nguyện thọ trì là kệ khai kinh. Ở đây, 
thần chú Đại Bi và các thần chú ngắn khác đã được tỉnh lược 
vì không cần thiết. Trong nghi thức đời Thanh do Ngọc Lâm 
quốc sư soạn, các thần chú này được sử dụng nhằm giúp 
người đọc nhiếp tâm và an tĩnh tâm do tập trung vào các thần 
chú (vốn không có nghĩa và đễ đọc nhằm). Nhờ tâm an tĩnh, 
người đọc có thê đảo sâu và hiểu rộng nội dung của bài kinh 
chính ngay sau đó. 


Rất tiếc ngày nay, nhiều chùa theo Tịnh Độ tông và các 
hành giả Mật tông đã bỏ hăn các bài kinh chính, chỉ đọc chú 
Đại Bi và các thân chú khác, do vậy, khi tâm đã được an tĩnh, 


LỜI TỰA CHO LÀN TÁI BẢN THỨ 3 se 
\⁄ 


lẽ ra tiếp tục đọc kinh đề mở trí tuệ thì cơ hội “khai tuệ” cho 
chính mình đã bị khép lại. Không sử dụng các thần chú trong 
bộ Kinh này là nhằm nhắn mạnh vai trò khai tâm mở trí cho 
người đọc tụng, đồng thời tránh tình trạng “thần chú hóa” 
thay thế kinh điển, vốn có thể dẫn đến các lý giải và ngộ nhận 
về sự thiêng liêng, cầu gì được đó. Ngộ nhận này đã làm cho 
nhiều Phật tử bỏ đọc kinh hoặc đọc kinh vì mục đích cầu 
phúc, vốn dễ rơi vào mê tín, trái lại với lời Phật dạy. 


Nghi thức hồi hướng trong bộ Kinh này bắt đầu bằng 
Bảt-nhã tâm Kinh như thông lệ, theo sau là nệm Phật, sám 
nguyện, hồi hướng, lời nguyện cuối và đảnh lễ ba Ngôi báu. 
Các phần được thêm vào bao gồm: (¡) Năm điều quán tưởng, 
(ii) quán chiếu thực tại và (ii) các sám nguyện. Các phần bồ 
túc này giúp cho người đọc tụng hiểu rõ quy luật “sanh, già, 
bệnh, chết”, có trách nhiệm sông chánh niệm trong hiện tại, 
mở tâm bô đề, tu tập chuyền hóa, phát nguyện độ sinh và 
nhập thế phụng sự nhân sinh. 


Trong trường hợp có quá ít thời gian do bận rộn hoặc 
trong gia đình ít thành viên, phải tự mình làm mọi việc, hành 
giả có thể tỉnh lược Nghi thức dẫn nhập và Nghi thức hồi 
hướng. Chỉ cần giữ mục “đảnh lễ Tam bảo” (trang 4), (các) 
bài Kinh chính (từ trang 9 đến trang 870) và mục “đảnh lễ ba 
Ngôi báu” (trang 882) là đủ cho một thời tụng kinh. Với cách 
linh động này, mục tiêu “khai tuệ” do đọc kinh và tâm sùng 
kính Tam bảo vẫn được thê hiện đầy đủ, người thọ trì có thể 
tiết kiệm được 10-15 phút. 


II. MỤC ĐÍCH SOẠN DỊCH 


Đã từ lâu, hàng thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam bị ảnh 
hưởng quá nhiêu vào Phật giáo Trung Quôc, đên độ, phân 
lớn Tăng NI và Phật tử Việt Nam suy nghĩ và châp nhận răng, 


3 " KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


các nội dung văn hóa và học thuật của Phật giáo Trung Quốc 
cũng chính là nội dung và văn hóa học thuật của Phật giáo 
Việt Nam. Thói quen nhận thức này đã làm cho người Việt 
Nam mất dần tính tự chủ và sáng tạo trong phương pháp tiếp 
cận, nghiên cứu, hành trì và ứng dụng Phật giáo trong bồi cảnh 
văn hóa và xã hội Việt Nam. Trên tinh thần này, Kinh Phát cho 
người tại gia được soạn dịch với các mục đích sau đây: 


1. Mở con mắt tuệ 


Truyền thống đọc tụng kinh điển của Trung Quốc và Việt 
Nam xưa nay có khuynh hướng nhân mạnh “tín ngưỡng hóa” 
kinh Phật, câu sự mâu nhiệm, thiêng liêng và phước báu. 


Không ai có thể phủ định mục đích chính của việc đọc 
kinh là để hiểu rộng và sâu nội dung minh triết của bài kinh 
để ứng dụng trong cuộc sống. Tiếc là, không phải Tăng Ni 
và Phật tử nào cũng tuân thủ theo nguyên tắc quan trọng này. 
Đề mở con mắt tuệ, người tại gia cân đọc tụng các bài kinh 
thuần Việt, đọc có tư duy và nghiền ngắm, đọc với mục đích 
hiểu và tiêu hóa kinh Phật trong đời sống thực tiễn. 


Lợi thế của kinh Phật là có đề cập bao quát đến các vấn đề 
cá nhân, gia đình và xã hội, rất khoa học và thực tiễn. Nắm 
vững và ứng dụng lời Phật dạy về đạo đức, gia đình và xã hội 
cũng như các phương pháp giải quyết khổ đau, người hành 
trì tăng trưởng trí tuệ theo năm tháng, nhờ đó, thành công 
hơn trong lập nghiệp, giải quyết vấn nạn, khó khăn và tu học 
Phật có hiệu quả. 

2. Bỗ sung cho các Nghỉ thức nặng về tín ngưỡng 


Các Nghỉ thức đọc tụng tại các chùa theo Tịnh Độ tông 
ở Việt Nam, Trung Quôc, Nhật Bản và Nam Băc Triêu Tiên 
chỉ nhân mạnh đên bôn đôi tượng: người già và người bệnh 


LỜI TỰA CHO LÀN TÁI BẢN THỨ 3 = 
`È 


(Nghi thức cẩu an), người chết (Nghỉ thức cầu siêu) và người 
có tội (Nghi thức sám hối)®. Các thành phần xã hội còn lại 
gồm giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ 
hầu như các Nghi thức tụng niệm của Phật giáo hầu như 
không quan tâm đến. 


Đạo Phật, theo từ nguyên, có nghĩa đen là “con đường 
tỉnh thức”. Phương pháp giải quyết khổ đau của đức Phật dựa 
vào việc phân tích nhân quả bất hạnh để tìm ra con đường 
hạnh phúc. Con đường hạnh phúc theo Phật giáo chính là Bát 
chánh đạo, gồm 3 phương diện: (a) Đạo đức, bao gồm: lời 
nói đạo đức (chánh ngữ), hành vi đạo đức (chánh nghiệp), nghề 
nghiệp đạo đức (chánh mạng), nỗ lực đạo đức (chánh tinh tấn); 
(b) thiền định, bao gồm: làm chủ tâm và sự vận động của thân ở 
mọi nơi mọi thời điểm (chánh niệm) và thực tập thiền, kết thúc 
khô đau, buông bỏ chấp trước, xả niệm thanh tịnh (chánh định); 
và (c) trí tuệ, bao gồm: thế giới quan và nhân sinh quan dựa vào 
duyên khởi, vô thường, vô ngã (chánh kiến) và tư duy tích cực, 
tư duy thoát khỏi tham, sân, sĩ (chánh tư duy). 


Trong 10 pháp môn của Phật giáo Trung Quốc, 14 pháp 
môn của Phật giáo Nhật Bản và các pháp môn tại Việt Nam 
thì Tịnh Độ tông, Thiền tông và Mật tông là phổ biến nhất. 
Tịnh Độ tông chiếm đại đa số tín đồ Phật giáo tại các nước 
Bắc truyền, trong đó có Việt Nam. Nếu Thiền tông Trung 
Quốc phù hợp giới trí thức thì Tịnh Độ tông và Mật tông 
thiên về giới bình dân, chú trọng các hoạt động tín ngưỡng và 
tha lực vốn không có trong đạo Phật gốc. Sự ra đời của Kinh 
Phật cho người tại gia góp phần giúp hành giả Việt Nam 


§. Bao gồm /ông danh sám pháp, Lương Hoàng sám pháp, Từ bỉ 
thủy sám, Sám pháp Mục-liên, Ngũ bách danh Kinh, Tam thiên Phật kinh 
và Vạn Phật kinh. 


à ph KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z2 


không bị lệ thuộc vào các pháp môn đặt nặng về tín ngưỡng 
như của Phật giáo Trung Quôc và Phật giáo Tây Tạng. 


3. Đề cao vai trò của Phật giáo Việt Nam 


Từ nhiều thế kỷ qua, các Ngii thức tụng niệm, phong 
cách tượng Phật, phương pháp tu trì, cách thức làm đạo 
của Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng quá nặng nề từ 
Phật giáo Trung Quốc. Từ năm 2010 trở lại đây, một số 
Tăng Ni và Phật tử Việt Nam có khuynh hướng thiên về Mật 
tông của Phật giáo Tây Tạng. Đây là hai hình thái đạo Phật 
nặng về tín ngưỡng và tha lực, vốn có khoảng cách lớn so 
với Phật giáo gốc. 

Do vì bị lệ thuộc vào văn hóa Phật giáo Trung Quốc nói 
chung và văn hóa Phật giáo nước khác nói riêng, Tăng Ni 
Việt Nam ít có kiến thức về những đóng góp to lớn của các 
Tổ sư và Thiên sư... của Phật giáo Việt Nam, đang khi phần 
lớn đều nắm bắt các tông chỉ của các Tổ sư Trung Quốc, 
Nhật Bản và Tây Tạng. Điều này một mặt tạo ra sự mặc cảm 
tự tI dân tộc, mặc khác, nếu không thay đổi, sẽ dẫn đến tình 
trạng mắt gốc rễ truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam, 
vôn có trước Phật giáo Trung Quốc. 


Tình trạng mất gốc rễ này diễn ra đến độ nhiều Tăng Ni 
và Phật tử Việt Nam ngộ nhận rằng “cái gì Phật giáo Trung 
Quốc chủ trương cái đó cũng chính là của Phật giáo Việt 
Nam”. Nếu tiếp tục bị “lệ thuộc” hoặc “nhập cảng nguyên 
xi” phương pháp Phật học Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc 
và cách làm đạo của Phật giáo Trung Quốc tại Việt Nam, thì 
Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục bị giới trí thức Việt Nam ngộ 
nhận răng đạo Phật là ' “xuất thế” theo nghĩa Phật giáo trốn 
chạy và chối bỏ cuộc sống hiện thực, đang khi trong bản 
chất, Phật là nhập thế để giúp nhân loại vượt qua khổ đau. 


LỜI TỰA CHO LÄN TÁI BẢN THỨ 3 =Ủ 
⁄ 


Giới trí thức Việt Nam trong lịch sử đã từng ngộ nhận 
rằng chỉ có đạo Nho mới dạy về g1a đình, xã hội và chính trị 
đang khi cho rằng đạo Phật là yêm thế. Hơn 60 bài kinh trong 
Kinh Phật cho người tại gia này cho chúng ta thấy những 
vân đề mà loài người quan tâm bao gồm: đạo đức, công bằng 
xã hội, bình đẳng giới tính, dân chủ nhân quyên, quản trị 
đất nước, xây dựng hòa bình, phát triển xã hội, bảo vệ môi 
trường... cho đến các vẫn đề tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc 
vợ chồng, trách nhiệm của cha mẹ - con cái, thầy giáo - học 
trò, tình thân - làng xóm, chủ - thợ, tu sĩ - tín đồ... đều được 
đức Phật hướng dẫn cặn kẽ, góp phần xây dựng hạnh phúc 
cho con người. 


Do vì bị lệ thuộc vào các pháp môn hành trì và Nehi thức 
tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc, nên Tăng Ni và Phật 
tử Việt Nam suốt đời tu chỉ đọc vỏn vẹn 1-3 bài kinh “pháp 
môn”. Điều này dẫn đến hệ lụy tất yếu là nếu không được 
đảo tạo tại các trường Phật học, Tăng Ni sẽ không nắm vững 
triết học Phật giáo, đang khi đại đa số Phật tử rơi vào tình 
trạng “mù chữ Phật pháp” tập thể. Hệ lụy này dẫn đến một 
hiện thực là đại đa số người đi chùa ở Việt Nam đều thuộc 
giới bình dân và người già, trong số đó phần lớn là phụ nữ. 

Thoát khỏi sự nô dịch vào các pháp môn, nghỉ thức tụng 
niệm và cách thức làm đạo của Phật giáo Trung Quốc, quyền 
Kinh Phật cho người tại gia giúp người Việt Nam tiếp cận và 
thực tập lời Phật dạy bằng tiếng Việt, mở mang trí tuệ, vượt 
qua mê tín dị đoan, nhờ đó, thực tập có kết quả. Đây là một 
trong những nỗ lực xây dựng hình ảnh đạo Phật Việt Nam 
với những nét đặc thù, thậm chí, có nhiều ưu điểm so với 
Phật giáo Trung Quốc. 


xkk 


à mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`\ 


Với những điều nêu trên, từ tận đáy lòng, người soạn dịch 
tha thiết kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni và các Phật tử hãy góp 
một bàn tay ấn tống, truyền bá, sử dụng và hành trì Kinh Phật 
cho người tại gia này tại các tự viện và tư gia của mình. Để 
sử dụng bộ Kinh này, chư Tôn Đức và quý vị vui lòng liên 
lạc Ban ấn tống Đạo Phật Ngày Nay để nhận kinh ấn tống. 

Nhân dịp tái bản lần thứ 3, tôi chân thành cảm ơn các 
Phật tử đã phát tâm ấn tống bộ Kinh này, nhờ đó, Phật tử 
Việt Nam đọc được kinh Phật bằng tiếng Việt một cách có hệ 
thống và toàn diện, mở mang trí tuệ và đạt nhiều lợi ích lớn. 


Kết thúc Hậu An Cư năm 2014 
Sa-môn Thích Nhật Từ 


LỜI NÓI ĐẦU 


Kinh Phật cho người tại gia là tác phầm được khởi xướng 
từ năm 2002, kế từ khi tôi trở về Việt Nam sau gần 8 năm 
tu học tại Ấn Độ. Thực ra, tác phâm này được thai nghén 
từ năm 1994, ngay sau khi tôi biên soạn và xuất bản quyên 
“Kinh tụng hằng ngày”. Do vì bận rộn quá nhiều Phật sự, dù 
rất mong muốn, tôi đã không thể hoàn tất tác phâm này trong 
vòng 2 năm, như đã dự kiến. Hơn một thập niên trôi qua, tôi 
mới có thời gian vả điều kiện đề hoàn thành công việc tuyển 
chọn, phiên dịch và ấn hành rộng rãi. 


Nếu Kinh tụng hằng ngày là một tuyển tập 49 bài kinh từ 
hai truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa, thì K”h 
Phát cho người tại gia phần lớn được tuyên dịch từ kinh tạng 
Pali và một số từ kinh điển Đại thừa. Như tên gọi, bộ Kinh 
này chỉ dành cho giới Phật tử, vốn mưu cầu sự nghiệp, phước 
báu, hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc mình có cho những 
người hữu duyên. 

Vì nhắm đến đối tượng người tại gia, trong quá trình tuyên 
chọn và biên dịch, tôi đã phân loại 62 bài kinh quan trọng 
thành 5 nhóm chủ đề: đạo đức, xã hội, triết lý, thiền định và 
Tịnh độ, nhằm đáp ứng cái “gu” tâm linh của người tại gia, 
vốn không thê ngang tầm với cái gu tâm linh của người xuất 
gia. Bộ Kinh Phật cho người xuất gia đang được biên dịch, 
đáp ứng nhu cầu tu học nâng cao và chuyên sâu cho những 
người xuất gia tu trọn thời gian, tu toàn diện, tu đúng pháp 
Tứ đề và tu có hệ thống. 


` sa KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
à 


Phần lớn các bài Kinh trong tác phẩm này rất phổ biến 
trong thời đức Phật nhưng có phần xa lạ với Phật tử Bắc 
truyền tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn 
Quốc, Tây Tạng và Việt Nam. Lý do là vì các nghi thức tụng 
niệm tại Việt Nam phần lớn là phiên dịch từ các nghi thức 
tụng niệm bằng chữ Hán, do các Tổ sư Trung Quốc biên 
SOạn, vốn chỉ nhân mạnh phần thứ 5 của bộ Kinh này, đang 
khi bỏ qua 4 phần quan trọng khác, rất quan trọng cho việc xây 
dựng hạnh phúc của người tại gia ở kiếp sông hiện tại này. 


Chủ đề 1 gồm 12 bài kinh về đạo đức, giới thiệu bao quát 
về bản chất và giá trị đạo đức trong việc xây dựng hạnh phúc 
cho con người và hòa bình cho thế giới. Từ 5 điều đạo đức 
đến 10 điều thiện, các bài kinh trong nhóm này trình bày bức 
tranh nhân quả đạo đức rất chuẩn xác và công bằng: Người 
thiện thì hạnh phúc, kẻ ác thì khổ đau. Tội hay phước, khổ 
đau hay hạnh phúc... đều được tạo ra từ động cơ vả quyết định 
của con người. Do vậy, thay vì đồ lỗi cho Thượng đế, định mệnh 
kiếp trước, số phận hên xui, sự ngẫu nhiên hay nghịch cảnh, tốt 
nhất con người nên nỗ lực chuyên hóa nghiệp chướng, làm lại 
cuộc đời, vượt lên số phận, tái tạo hạnh phúc. 


Chủ đề 2 gồm 14 kinh về các tương quan gia đình, xã hội 
và tâm linh. Ngoài chủ trương công bằng xã hội, bình đẳng 
giới, các bài kinh trong nhóm này còn đề cao vai trò của luật 
pháp và dân chủ trong việc phát triển đất nước. Tránh xa 12 
cửa ngõ bại vong, gieo trồng 10 loại phước đức, đền trả 4 ơn 
nặng... là những lời dạy được đức Phật đề cao như dấu hiệu 
của đời sống văn hóa. Hòa hợp, hòa giải các tranh chấp và 
bất đồng là con đường tháo mở mọi bề tắc, bạo lực, hận thù, 
chiến tranh. Nhà vua ngoài việc “thượng tôn pháp luật” còn 
là người điển mẫu về đạo đức, phổ biến chánh pháp, bình ồn 
xã hội, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. 


LỜI NÓI ĐÀU XXViH| 

Chủ đề 3 gồm 16 bài kinh về triết lý căn bản, bắt đầu từ 
kinh Chuyển pháp luân, vốn là phương pháp luận giải quyết 
khổ đau, một đóng góp to lớn của đức Phật cho nhân loại. 
Học thuyết duyên khởi, tương tác đa chiều là triết lý phủ định 
các quan điểm giải thích về nguồn gốc thế giới bao gồm duy 
thần, duy vật và duy tâm. Ba dấu ấn của thực tại “vô thường, 
vô tướng, vô nguyện” và sự thực tập vô ngã là triết lý giúp 
ta vượt qua các nỗi khổ niềm đau do chấp dính vào cái tôi 
và cái tôi sở hữu. Nền tảng đức tin chân chính, kiến thức và 
trí tuệ, thuyết minh và xác minh, những điều nên biết và các 
ân dụ triết lý... trong phần này giúp ta nhận diện bản chất 
khổ đau và giải quyết khổ đau theo bát chánh đạo. Theo đức 
Phật, giáo pháp của ngài nên được sử dụng như chiếc bè, đưa 
người từ bờ khổ đau sang bờ hạnh phúc; không phải để chấp 
lấy, bái lạy, dâng cúng trên bàn thờ. Khi còn khổ đau thì còn 
sử dụng giáo pháp để trị liệu. Khi khổ đau kết thúc, hành giả 
sông thong dong trong đời. 


Chủ đề 4 gồm 14 kinh về thiền định và chuyên hóa. Một 
phân nửa trong các kinh này giới thiệu thiền định như cốt lõi 
thực tập trong đạo Phật. Thực tập thiền định bắt đầu từ việc 
làm chủ các giác quan, chánh niệm trong từng cử chỉ, quán 
niệm hơi thở ra vào, làm chủ thân thể, cảm giác, tâm tư và ý 
niệm. Nhờ thực tập thiền, ta sống an lạc trong giỜ phút hiện 
tại, không chìm mình vào quá khứ, không rong ruôi vê tương 
lai, tự tại yên vui bây giờ và tại đây. Thiền là cốt lõi của 
chuyển hóa. Ngoài thiền định, đức Phật còn dạy cách phát 
khởi tâm bồ đề, nuôi lớn từ bi hỷ xả, tu tập các pháp lành, 
tâm niệm về 8 điều giác ngộ của Bồ-tát và thực tập 7 phương 
pháp chấm dứt khổ đau. Con đường thoát khổ được đức Phật 
dạy thực chất là sự thực tập chuyển hóa, trên nền tảng nhân 
quả, rất thực tiễn và có kết quả nhanh chóng, bền bi. 


` tên KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
à 


Phần 5 gồm có 7 kinh về Tịnh độ, vốn rất quen thuộc với 
Phật tử Bắc tông, được sử dụng trong các khóa lễ tại Việt 
Nam. Kinh Phổ Môn khái quát về cuộc đời, hạnh nguyện và 
độ sinh của Bồ-tát Quan Âm. Kinh Dược Sư dạy nghệ thuật 
chuyền hóa tham, sân, si để mỗi người trở thành thầy thuốc 
tâm linh của bản thân. Kinh 4 Di Đà giới thiệu Š5 phương diện 
xây dựng Tịnh độ gồm căn lành lớn, phước đức lớn, nhân 
duyên lớn, quán pháp âm và nhất tâm bắt loạn. Sám hồi sáu 
căn là nghệ thuật chuyền hóa góc rễ khổ đau của 6 giác quan, 
trong khi Sám hối hồng danh là cách ta quy ngưỡng và lễ lạy 
các đức Phật, một mặt chuyên hóa nghiệp chướng, mặt khác 
tăng trưởng sức khỏe nhờ vận động toàn thân. Kinh Ứu Lan 
và Kinh bảo ân Cha Mẹ dạy và truyền bá văn hóa hiếu thảo, 
uống nước nhớ nguồn. 


Kinh Phật cho người tại gia góp phần xây dựng một thế 
giới Cực Lạc, bây giờ và tại đây, bằng chính sự thực tập và 
chuyền hóa. 

Vì tính chất toàn diện và hệ thống của bộ Kinh, tôi kính 
mong quý Phật tử tại gia nên nô lực không mệt mỏi, đọc 
tụng, nghiền ngẫm và ứng dụng trong đời sống thực tiễn. 
Nếu mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có thể trị lành 
các chứng bệnh khổ đau thì tuyên tập các bài kinh này sẽ là 
nguồn dược chất vô cùng quý giá. 


Mỗi ngày dành trung bình 30 đến 60 phút đọc kinh này 
với tỉnh thần vừa nêu, người đọc tụng được mở rộng tầm 
nhìn, nâng cao nhận thức, thâm nhập kinh tạng, nhờ đó giải 
quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. 

Hơn 60 bài kinh được tuyển chọn trong bộ Kinh này là 
kho tàng trị liệu tâm linh không thể thiếu với những ai mưu 
cầu hạnh phúc và quý trọng giá trị an lạc đạt được từ lỗi sống 


LỜI NÓI ĐÀU ` 
tôn trọng nhân quả, đạo đức. Hãy cùng nhau truyền bá bộ 
Kinh này. để con đường tâm linh Phật giáo trở nên gân gũi vả 
được nhiều người trải nghiệm. Xin đem tất cả công đức từ 
việc soạn dịch và ấn hành kinh này hồi hướng đến pháp giới 
chúng sanh được an lạc. 


Giác Ngộ, ngày 17-6-2013 
Sa-môn Thích Nhật Từ 
Cần bút 


£. Ta (Ai 


_ÝNÑGHĨA VÀ 
CÁCH THỨC TỤNG KINH 


I. Ý NGHĨA TỤNG KINH 


Dù theo truyền thống nào, điểm quan trọng mà người thọ 
trì Kinh cần chú ý là tụng Kinh đề hiểu và ứng dụng lời Phật 
dạy vào trong cuộc sống. Do đó, trong khi tụng niệm, không 
nên quá chú trọng vào các nghệ thuật tán tụng, mặc dù nghệ 
thuật này có thê giúp cho người tụng lẫn người nghe dễ lắng 
tâm và phát khởi niềm tin tôn giáo. Người đọc tụng cần phải 
chú trọng vào phần “cốt lõi nhất” của Kinh là nội dung và 
nghĩa lý của nó. Không có sự chú tâm thật sâu thì khó có thể 
lãnh hội được ý nghĩa nhiệm mầu trong Kinh. 


Người đọc tụng phải giữ ba nghiệp thanh tịnh, chú tâm 
hoàn toàn vào nghĩa lý của Kinh, tư duy và liên tưởng về 
nghĩa lý đó, để hiểu rõ lời dạy của đức Phật, biết cách ứng 
dụng và hành trì. Bậc cổ đức thường dạy “ng Kinh giả 
mình Phật chỉ Jÿ” là nhằm vào ý này vậy. Chính sự ứng dụng 
lời Kinh vào cuộc sống mới thật sự đem lại phước báo, an lạc 
và giải thoát cho chúng ta. Do đó, ta không nên chỉ tụng nệm 
bằng miệng mà còn phải tụng niệm bằng tâm. Nói cách khác 
miệng tụng tâm hành mới chính là tụng Kinh đúng nghĩa. 


II. CÁCH ĐÁNH MÕ VÀ ĐIỂM CHUÔNG 


Cách thức tụng Kinh trong Phật giáo rất đa dạng và khác 
nhau tùy theo từng truyên thông. Trong Phật giáo Bắc tông, 


e8 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 


tụng Kinh đã trở thành một nghĩ lễ hắn hoi, với sự hỗ trợ 
của các pháp cụ và nhạc cụ, như chuông, mõ, trồng, kiếng, 
khánh, tang, đầu v.v... Sự tụng Kinh ở nhiều nơi đã trở thành 
một khóa lễ nhạc có âm điệu trầm bồng, du dương, gây nhiều 
cảm hứng tốt ở người nghe. 


Phần Nghi Thức Dẫn Nhập và Nghi Thức Sám Nguyện- 
Hồi Hướng được tụng giống như các khóa lễ xưa nay, tùy 
theo từng truyền thống. Riêng phần chánh kinh, để người 
đọc tụng và người nghe dễ hiểu và được lợi ích, người đọc 
nên ngừng một hoặc hai nhịp không tụng sau mỗi chấm câu 
hoặc sang hàng hay hết một đoạn, trong khi mõ vẫn được gõ 
đều đặn. 


a. Ký hiệu được sử dụng 

Ký hiệu O chỉ cho “đánh chuông.” Ký hiệu C chỉ cho 
“nhặp chuông” (nhặp dùi chuông vào vành chuông đê báo 
hiệu răng sẽ có một tiêng chuông được vọng lên). Ký hiệu M 
chỉ cho “gõ mõ.” 

b. Cách vào chuông mõ 


COOOMMMMMMM 
OM 

OM 

OMMMMC 


c. Đánh mõ và điểm chuông 


Ngoài mục đích tạo trường canh và nhạc điệu cho các 
khóa lễ, mõ và chuông còn có tác dụng thức tỉnh người đọc. 
Đề các tác dụng này được phát huy triệt để, mõ phải được 
đánh đều đặn, nhịp nhàng, chậm rãi; không được đánh quá 
mạnh hay quá nhẹ để tránh trường hợp tiếng lớn, tiếng nhỏ 
làm mất trang nghiêm và khó đọc tụng cho đều. Chuông 


Ý NGHĨA VÀ CÁCH THỨC TỤNG KINH =¬Ị 
` 


được điểm ngân nga sau các đoạn hay câu có ký hiệu O, đối 
với phần nghi thức dẫn nhập và hồi hướng. Đối với Chánh 
Kinh, chuông sẽ được điểm lên ngay sau mỗi đoạn Kinh hay 
sau mỗi ý Kinh hoàn chỉnh, nhằm đưa người đọc tụng trở về 
với thực tại, lắng niệm và ghi nhớ sâu lời Phật dạy. 


d. Phối hợp chuông, mõ, khánh và lời tụng 


Sau tiếng nhắp chuông của vị Duy-na, vị chủ lễ bắt đầu 
xướng tụng. Chủ lễ xướng hết chữ thứ hai thì đại chúng mới 
bắt đầu hòa theo và cùng tụng. Chữ đầu và chữ thứ ba của 
đoạn do chủ lễ khởi xướng thì không có nhịp mõ. Nhịp mõ 
được gõ vào nhịp chữ thứ hai và thứ tư. Nghĩa là tiếng mõ 
thứ nhất sẽ đi với chữ (tiếng) kinh thứ hai, tiếng mõ thứ hai 
sẽ đi với chữ (tiếng) kinh thứ tư. Sau đó, cứ mỗi chữ thì có 
một nhịp mõ cho đến hết một bài kinh. Riêng chữ (tiếng) kinh 
áp chót thì gõ hai nhịp mõ liền nhau và chữ (tiếng) kinh cuối thì 
một tiếng mõ dứt. Cứ như vậy, chúng ta tụng hết thời kinh. 

Đối với bài Sám Nguyện trước bài Hồi Hướng, ta có thể 
phối hợp mõ với khánh. Tiếng mõ đầu sẽ đi với chữ kinh thứ 
hai, tiếng khánh đầu sẽ đi với chữ kinh thứ ba. Sau đó, một 
chữ một tiếng mõð, một chữ một tiếng khánh, cứ như vậy phối 
hợp mõ và khánh tụng cho hết bài sám. Phần kết thúc bài 
sám như sau: chữ áp chót của bài sám sẽ đi kèm với hai tiếng 
mõ liền nhau hơi nhanh và chữ cuối sẽ đi kèm với một tiếng 
mõ; trong khi từ chữ áp chót của bài sám, khánh được đánh 
theo hồi, từ bảy đến mười nhịp, khoảng cách của các nhịp 
khít đần đều và âm thanh của các nhịp nhỏ dần đều. 


II. LỢI ÍCH CỦA TỤNG KINH 


Người đọc tụng, thọ trì và truyền bá kinh này sẽ gặt hái 
nhiêu lợi ích cho mình và tha nhân: 


` ri KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


- Nắm vững yếu nghĩa lời Phật dạy, nhờ đó, người thọ trì 
xóa bỏ cái nhìn phân cách, ngộ nhận giữa hai truyền thống. 
Tất cả chỉ có một nguồn chánh pháp, chỉ thuần nhất hương 
vị: an lạc, giác ngộ, giải thoát. 


- Đọc tụng để lời nói, ý nghĩ, việc làm được trong sạch; để 
từ bỏ các điều ác, thực hành các hạnh lành, sống tùy hỷ, sống 
theo bi-trí-đũng, thương yêu, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau; đề 
làm hành trang cho cuộc sống, làm hương thơm cho đời. 


- Đọc tụng để mở rộng tầm nhìn đúng đắn về con người, 
về thế giới, về nguyên nhân sai biệt cũng như yếu tố hình 
thành vũ trụ. Đọc tụng để xóa bỏ mê lầm, trở về chánh pháp. 
sống chánh tín, chánh mạng và an lạc. 

- Đọc tụng để chuyển hóa nhận thức và hành động. Nhờ 
đó, cá nhân được thuần thiện, gia đình được đầm ấm, xã hội 
được an vui và nhân loại được thái bình, hạnh phúc trong 
chánh pháp Phật-đà. 

Đọc tụng Kinh Phật có nhiều công đức như thế, kính xin 
tất cả mọi người hãy tinh tấn hơn nữa, trong việc đọc tụng, 
thọ trì và truyền bá lời Phật dạy! 


Trán trọng, 
Sa-môn Thích Nhật Từ 


^ 


¬ 
^ 


PHẢN DÁN NHẬP 


PHẦN DẪN NHẬP VÀ HỒI HƯỚNG N! 
`È 
1.NGUYỆN HƯƠNG 
(Chủ lễ quỳ ngay thắng, xướng bài Nguyện hương. Gia 
chủ đông mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) 


Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 
Trên sen báu, hào quang rạng rỡ 
Đức Năng Nhơn tướng hảo huy hoàng, 
Hóa thần cứu độ mười phương, 
Cúi đầu đảnh lễ, đạo tràng quy y. 


Đèn chánh pháp rạng ngời khắp chốn, 

Đạo từ bi phố biễn muôn nơi. 

Tăng Ni đạo lực sáng ngời, 

Tại gia tu học, thánh thơi, an nhàn. 

Cầu thế giới hòa bình, phát triển 

Mong nước nhà hưng hiển, tự do, 

Mọi người hạnh phúc, ấm no, 

Khắp nơi yên ồn, không lo lăng gì. 

Chúng con nguyện, đời đời kiếp kiếp, 

Được thân người, học Phật tu nhân, 

Xa lìa biên khô trầm luân, 

Tấn tu đạo nghiệp, viên thành quả cao. 
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát  ) O 


4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


2. ĐÁNH LỄ TAM BẢO 

Phật là đẳng giác ngộ mình, 

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 

Từ bị, trí tuệ rạng ngời, 

Là thây ba cõi trời người xưa nay. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời 
thường trú trong mười phương. (1 lạy) OQ 

Pháp là phương thuốc diệu thay, 

Chữa lành bệnh khô bao loài chúng sanh, 

Như vâng trăng sáng lung linh, 

So1 đường ra khỏi u minh mê mờ. 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 
thường trú trong mười phương. (1 lạy) Q 

Tăng là những bậc chân tu, 

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi, 

Thâm nhuân trí tuệ, từ bị, 

Độ đời thoát khỏi tham ... sĩ khô sâu. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 
ba đời thường trú trong mười phương. 

(1 lạy) OOO 


PHẦN DẪN NHẬP VÀ HỒI HƯỚNG | 


3. TÁN HƯƠNG 
(Đại chúng đứng thắng và chắp tay trước ngực. Duy-na và 
Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng 
và gia chủ cùng tụng theo). 
Lò hương vừa bén chiên đàn 
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu cát tường 
X4n Phật chứng giảm tâm hương chí thành 
Pháp thân các Phật tịnh thanh 
Chứng minh hương nguyện, phước lành 
rưới ban. 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (a3 làn OOO 


4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 
Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu 
Trăm ngàn muôn kiêp khó tìm câu 
Nay con gặp được xin trì tụng 
Nguyện hiệu chân Kinh nghĩa nhiệm mâu 
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. 
(3 lần) OO(C) 


xkk*k 


> 
^ 


PHÁN CHÁNH KINH 


CÁC KINH VẼ ĐẠO ĐỨC 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT ] h 
`ÈŸ 


1. KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 
Thứ nhất 


BÒ-TÁT GIÁNG THẺ 

[Những điều sau đây là lời tự truyện 
của chính đức Phật về cuộc đời ngài, 
được ghi lại trong kinh điển Pali. Làm đệ 
tử Phật cần nên ghi nhớ, tôn thờ chớ quên. 

Đức Phật sinh vào ngày Răm tháng 4, 
năm 624 trước Tây lịch. Cha đức Phật 
là đức vua Tịnh Phạn, mẹ đức Phật là 
hoàng hậu Ma-va]|. O 

Lời ngài A-nan: “Kính bạch Thế Tôn, 
con tận mặt nghe, ghi nhớ rõ ràng, lời 
của ngài kế”: “Này Ananda, Như Lai 
xuất hiện trên cõi đời này là điều hy hữu. 
Đầu tiên Ta ở cõi trời Đâu-suất đến hết 
thọ mạng, sau đó hạ sinh từ trời Đâu- 
suất, nhập vào bào thai thánh hậu Ma-yva. 


: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Trong giờ phút đó, hào quang chiếu soi, 
rực rỡ lạ kỳ, sáng hơn nhật nguyệt, thế 
giới chuyển động chảo đón Như Lai”. 

“Lúc Ta nhập thai, có bốn thiên tử canh 
gác bốn phương, không đề người nào gây 
tạo phiền nhiễu. Mẹ mang thai Ta đúng 
tròn mười tháng. Từ lúc mang thai, mẫu 
hậu của Ta giới hạnh thanh cao, lòng từ 
rộng mở, không có dục tâm với bất kỳ ai.” 

'““Irong lúc mang thai, mẹ Ta hoan hỷ, 
khoan khoái, an vui, sức khỏe tốt hơn, 
không chút bệnh tật. Mẹ Ta cảm nhận Ta 
là thánh nhi, như viên ngọc quý không 
chút tỳ vết, tuyệt hảo trên đời”. O 

“Khi sinh ra Ta, mẹ Ta sinh đứng. Sinh 
chưa chạm đất thì có chư thiên nghênh 
tiếp đón ta, rồi dâng thân Ta lên mẫu hậu 
ta, với lời tán dương: “ “Thánh hậu đã sinh 
một bậc vĩ nhân”. 


“Thân thê của Ta lúc vừa sinh ra không 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 13 
`Ÿ 


bị ô nhiễm bởi nước ối, máu, hoàn toàn 
trong sạch, như ngọc ma-n1, trong sáng, 
đẹp màu. Từ trên hư không có hai dòng 
nước, một nóng, một lạnh phun tắm cho 
Ta và cho mẫu hậu”. 

“Vừa mới sinh ra, Ta đứng vững vàng 
trên đôi chân mình, mặt hướng phía Bắc, 
bước đi bảy bước, với lọng trắng che, Ta 
thốt lên lời: “Ta là tối thượng trên cõi 
đời này, đây là kiếp sống cuối cùng của 
ta, Ta không tái sinh vào cõi đời nữa”. 

“lròn bảy ngày sau, mẹ Ta qua đời, 
liên tái sinh về cõi trời Đâu-suất”. O 
TIỀN TRI ĐOÁN TƯỚNG 


“Vào lúc bấy giờ, có vị đạo sĩ tên A-tư- 
đà, giữa ngay ban ngày, thấy các chư 
thiên cõi trời Ba Ba hoan hỷ, tán thán, 
khởi tâu nhạc trời, du dương ca hát với 
các vũ điệu và báo lời răng: Tại Lum-bi- 


1. Kinh Hy Hữu, Vị Tằng Hữu Pháp, thuộc Kinh Trung Bộ 123.. 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


ni, làng của Thích-ca, có vị Bô-tát không 
ai sánh băng, vừa được giáng trần, hạnh 
phúc cho đời. Ngài là tối thượng, là bậc 
ngưu vương, đứng. đầu loài người. Về sau 
xuất gia, trở thành â ân sĩ, ngài chuyển Pháp 
luân, rồng tiếng Sư tử, giáo hóa cuộc đời”. 

“Nghe biết sự việc, ngài A-tư-đà liền 
đến hoảng thành Ca-tỳ-la-vệ, mong 
được yết kiến thái tử sơ sinh. Vừa gặp 
tôn nhan băm hai tướng hảo, ông thốt 
lên lời: “Thái tử vô thượng, là người số 
một trong loài hai chân”. Nói xong ông 
khóc, buồn số phận mình, nay đã già nua, 
không còn cơ hội, gặp được thái tử, để 
chứng kiến cảnh thái tử giác ngộ. Ông 
khăng định rằng, đến tuổi trưởng thành, 
thái tử xuất gia, thành bậc Giác ngộ SỐ 
một ở đời, chuyển bánh xe pháp, thanh 
tịnh tối thăng, vì lòng từ bi, thương xót 
chúng sinh, giúp đời lợi lạc”. O 


2. Kinh Tập, kệ 679-694. 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 15 
`Ÿ 


KHÔNG MÀNG HƯỚNG THỤ 

“Này các đệ tử, ở trong hoàng cung, Ta 
được nuôi dưỡng vô cùng đặc biệt. Phụ 
vương của Ta cho xây ao hồ, có ao sen 
xanh, có ao sen đỏ, có ao sen trắng. Những 
øì Ta cần, đều được phục vụ rất là tận tình 
và thật chu đáo. Các loại chiên-đàn, hương 
liệu cao cấp, lụa Kasi quý, Ta đều sử dụng. 
Cả ngày lẫn đêm luôn có lọng che, tránh 
khỏi nóng, lạnh, bụi bặm và sương”. 

“Về các tiện nghi, phụ vương xây dựng 
ba lâu đài đẹp, một cho mùa đông, 
một cho mùa hạ, một cho mùa mưa, 
tiện nghi đầy đủ, sang trọng, quý phái. 
Trong bốn tháng hè, lúc nảo cũng có 
các nữ nhạc công xoay quanh phục vụ 
ca, múa, xướng, hát”. 

“Dù sống trong cảnh giàu sang, sung 
sướng bậc nhất trần đời, Ta suy nghĩ 
răng: “Phảm phu ít nghe, khi mình bị 
già, hoặc thấy người già, bực phiền, hồ 


: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


thẹn, ghê tớm, chán ngán. Ta ý thức được 
Ta cũng bị già, không vượt khỏi già. Ta 
cũng bị chết, không vượt khỏi chết. Nhờ suy 
nghĩ nảy, kiêu mạn tuổi trẻ, kiêu mạn sự sống 
đoạn trừ nơi Ta... Thật không xứng đáng cho 
Ta mê đắm. Quyết tâm từ bỏ, Ta đi xuất gia, 
tầm cầu giải thoát cho mình và người ”.® O 
TỪ BỎ, XUẤT GIA 

“Này các đệ tử, Ta nhận thức rõ đời 
sông gia đình tụ hội bụi đời, trong khi 
xuất gia thoáng rộng như trời, nên Ta 
quyết chí, buông bỏ ngai vàng, vợ đẹp, 
con thơ, xuất gia cầu đạo, từ bỏ nghiệp 
phảm với nhiều chướng lụy. Ta đến 
Vương xá, nước Ma-kiệt-đà sống đời 
khất sĩ. Đức vua Bình-sa nhìn thấy thân 
Ta đẹp, cao, rạng rỡ, thong dong chánh 
niệm, liền cho sứ giả dõi bước theo ta, 
quan sát xong tôi trở về trình báo”. 


3. Kinh Tăng Chỉ I, 162-163. 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT mà 
\Ÿ 
“Vừa nghe câu chuyện, đức vua Bình- 
sa vội lên cỗ xe, đến yết kiến ta. Ta cho 
Vua biết nguyên nhân đi tu của Ta là do 
Ta không tha thiết hưởng thụ dục lạc; Ta 
thây rất rõ dục là nguy hiểm, nên đã tinh 
tấn, từ bỏ tất cả, chuyển hóa thân tâm để 
được an vui”. O 
TẢM SƯ HỌC ĐẠO 
“Này các đệ tử, ở tuôi thanh xuân, sức 
lực dôi đảo, thân thể tráng kiện, mặc dù 
cha mẹ không hè bằng lòng, tiếc thương, 
than khóc, Ta đã quyết tâm, từ bỏ gia 
đình, cạo bỏ râu tóc, đắp áO Cà-Sa, 
xuất gia tầm đạo. Ta như một nĐười ởi 
tìm chí thiện, con đường an tịnh, giải 
phóng khổ đau”. 
“Này các đệ tử, lúc mới đi tu, Ta đi đến 
chỗ ngài A-là-ra Kà-la-ma ở, Ta thưa thỉnh 
răng: “Ngài A-là-ra, ngài tu pháp gì, ngài 


4. Kinh Tập, kệ 405-424. 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
"I 


chứng đắc øì, ngài dạy những gì?” Ngài A- 
là-ra đã trả lời răng: “la chứng đắc thiên 
vô sở hữu xứ”. Ta nêu quyết tâm: “Ngài 
A-là-ra có được lòng tin, tĩnh tân, chánh 
niệm, thiền định, trí tuệ thì Ta cũng vậy 
không nên thua kém. Ta đã quyết tâm, tu 
tập tinh tấn, đạt được các pháp mà A-là-ra 
đã chứng đạt được”. Chăng bao lâu sau, 
Ta đã chứng băng ngài A-là-ra. Sau khi 
kiểm chứng, Ta nhận ra rằng: “Vô sở hữu 
xứ không có khả năng đưa đến an tịnh, 
thượng trí, giác ngộ, niết-bản, giải thoát.” 
Ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này, tiếp tục 
lên đường tìm kiếm tâm linh”. O 

““Tạ từ vị thầy, Ta đã ra đi, tiếp tục tìm 
kiếm con đường tối thượng, an lạc tuyệt 
đối. Ta đã đến gặp ngài Ud-da-ka Ra- 
ma-put-ta, cầu học chân lý, gọi là “phi 
tưởng, phi phi tưởng xứ”. Ta học mau 
chóng, thông hiểu tất cả những gì được 
dạy. Chẳng bao lâu sau, Ta đã tự chứng 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT Ị 
`Ý 

pháp â ấy như thây. Ngài Ud-da-ka đã xác 
nhận răng điều Ta chứng. được đã bằng 
với ngài. Ngài xác nhận rằng: “Pháp mả 
tôi biết, hiền giả đã biết; pháp mà tôi 
chứng, hiền giả đã chứng. Tôi chứng đạt 
øì, hiền giả cũng đạt. Hãy đến nơi đây, 
hai Ta hãy cùng chăm sóc hội chúng”. 

“Là thầy dạy Ta nhưng cả hai vị, ngài 
A-là-ra và Ud-da-ka, đều xem Ta là “hiển 
ø1ả ngang bằng.” Rồi Ta suy nghĩ: “Pháp 
Ta đã chứng, bằng hai thầy mình, không 
có khả năng đưa đến an tịnh, thượng 
trí, piác ngộ, niết-bàn, giải thoát.” Ta đã 
mạnh dạn từ bỏ pháp này, tiếp tục lên 
đường tìm kiếm tâm linh”.®) O 

“Này các đệ tử, chưa được giác ngộ, Ta 
đang đối diện sinh, già và chết. Thấy rõ sự 
nguy hại của những điều trên, Ta quyết tìm 
cầu cái không bị sanh, không già, bệnh, 


5. Kinh Thánh Câu thuộc Kinh Trung Bó, I, 163-8. 


” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


chết, an ôn tuyệt đối, thoát các khô ách, 
đó là niết-bàn. Biết rõ uế nhiễm dẫn đến 
sinh già, Ta không uế nhiễm, không tạo 
phiền não, đạt được niết-bàn, hạnh phúc 
tối thượng, không øì sánh bằng”.49 O 
SÁU NĂM KHỎ HẠNH 


“Sau khi từ giã hai vị đạo sư đạo Bà- 
la-môn, Ta tu khổ hạnh trong suốt sáu 
năm, không ai sánh bằng. Vì ăn quá ít, 
tay chân của Ta gầy như cọng cỏ, cây leo 
khô héo. Bàn chân của Ta như móng lạc 
đà. Xương sống phô bảy như một chuỗi 
banh. Xương sườn gầy mòn như rui nhà 
nát. Con mắt của Ta không còn long lanh, 
nằm sâu hun hút. Da đầu nhăn nheo, như 
trái bí đăng ngả màu xám trắng, bị cơn 
gió nóng làm cho nhăn nheo. Da bụng 
của Ta bám sát xương sống, đen đủi xấu 
xí. Khi đi vệ sinh, Ta đã té gục, úp mặt 


6. Kinh Thánh Cầu, thuộc Kinh Trung Bộ I, 163. 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT am 
`Ý 

xuống đất. Lông tóc hư mục, rời khỏi 
thân ta. Ta tự xoa bóp cơ thê của Ta, toàn 
thân, tay, chân thật là đau nhức. Từ nhận 
thức này, Ta quyết từ bỏ pháp tu khô hạnh 
của Bà-la-môn. Ta rời núi Khô, đi thăng 
về hướng Bỏ-đề Đạo tràng, chuyên tâm 
thiền định, suốt bốn chín ngày”. O 

“Này các đệ tử, rồi Ta suy nghĩ: Ta 
đang ngồi dưới bóng mát Bồ-đề, chuyên 
hóa ái dục, ly bất thiện pháp, thanh tịnh 
tâm ý, chứng thiền thứ nhất, trạng thái hỷ 
lạc đo lìa ái dục, còn tầm, còn tứ; chứng 
thiên thứ hai, trạng thái hỷ lạc do nội định 
sinh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm; chứng thiên thứ ba trụ xả, lìa các 
hỷ lạc, chính niệm, tỉnh giác, cảm nhận 
hạnh phúc do biết buông xả; chứng thiền 
thứ tư buông bỏ tất cả ý niệm, không còn 
khổ vui, thanh tịnh tuyệt đối. Ta nhận ra 


7. Kinh Sự Tử Hồng thuộc K”nh Trung Bộ L, 80. 


: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


răng đây là con đường đưa đến an lạc, 
giác ngộ, niết-bản”.® O 
CHỨNG ĐẠO DƯỚI CỘI BÒ ĐÈ 

“Này các đệ tử, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh trong sáng, không còn câu nhiễm, 
vững chãi, định tĩnh, Ta hướng tâm đến 
trí tuệ lậu tận, Ta biết như thật: “Đây là 
Khổ đau, thân gồm bốn loại sanh, già, 
bệnh, chết; tâm gồm bốn loại yêu phải 
chia lìa, ghét phải gặp gỡ, muốn không 
mà không được và chấp thân thể”. Ta 
biết như thật: “Đây là nhân khổ bao gồm 
tham áI, sân hận, si mê và các chấp thủ.” 
Ta biết như thật: “Đây là niết-bản, an lạc 
tuyệt đối, không còn khổ đau, không bị 
lay động, không bị thay đối, bây giờ tại 
đây, trên cõi đời này”. Ta biết như thật: 
“Đây là con đường châm dứt khô đau 
gồm tám yêu tố: tầm nhìn chân chánh, tư 


§. Kinh Trung Bộ I, 240. 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT Ị 
`È 
duy chân chánh, lời nói đạo đức, hành vi 
đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, tinh tấn, 
chánh niệm và thiền định đúng”. 

Ta biết như thật: “Đây là phiền não, đây 
là nguyên nhân của các phiên não, đây là 
con đường kết thúc khổ đau”. Nhờ nhận 
thức này, tâm Ta thoát khỏi dục lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu. Trong Ta khởi lên 
một loại hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. Ta 
biết rất rõ: “Tái sanh đã tận, hạnh thánh đã 
thành, việc nên đã làm. Không còn trở lại 
sinh tử này nữa”.0) O 
TUYẾN BÓ CHÂN LÝ 

“Này các đệ tử, bấy giờ Phạm thiên Sa- 
ham-pa-ti thưa với Ta rằng: “Thưa ngài, 
thế giới tiêu diệt, nếu tâm của ngài, một 
đức Như Lal, bậc đại giác ngộ hướng 
về thụ động, không muốn thuyết pháp”. 


9. Kinh Trung Bộ I, 248. 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Ông đắp thượng y, cung kính cung thỉnh: 
“Kính bạch Thế Tôn, hãy ban lời vàng! 
Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần 
sẽ hiểu chánh pháp, sẽ tu chánh pháp”. 

“Ta đã nhận lời rồi suy nghĩ răng: “Ta 
sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên?” Ta liền 
nghĩ đến thầy A-lả-ra, nhưng thầy đã 
chết bảy ngày trước đó. Ta bèn nghĩ đến 
thầy Ud-da-ka, người vừa qua đời mới 
ngày hôm qua”. 

““Ta liền nghĩ đến nhóm năm tu sĩ, từng 
là bạn ta, khi tu khô hạnh, hiện đang tu 
tại khu vườn Nai đẹp, thuộc Ba-la-nạaI. 
Ta đã lên đường, gặp họ tại đây. Trong 
bài Kinh đầu là Chuyển Pháp Luân, Ta 
đã khăng định: “Này các đệ tử, vì không 
giác ngộ, không thông hiểu tứ đế, con 
người trôi lăn trong kiếp luân hồi. Này 
các đệ tử, cho đến khi nảo, chúng Ta 
hiểu được bản chất khổ đau, nguyên 
nhân khổ đau, niết-bàn hết khổ, con 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 25 
`Ÿ 


đường diệt khô, thì đến lúc ấy, tham ái 
kết thúc, chuyên hóa sạch nghiệp, không 
còn phiền não, dứt sạch nghiệp chướng, 
thanh tịnh, giác ngộ, chứng đắc giải 
thoát, không còn tái sinh”.t9) O 
VỊ TRÍ CỦA PHẬT 

“Này các đệ tử, kết thúc sinh tử, Ta đã trở 
thành giác ngộ tối tôn ở trên đời này. Ta là 
Trưởng thượng. Ta là Tối thượng. Đây là 
kiếp sống cuối cùng của Ta. Từ nay trở đi, 
Ta không tái sanh theo nghiệp lôi kéo”. 

“Này các đệ tử, một người xuất hiện ở 
trên cõi đời, có một không hai, không có 
đồng bạn, không có ngang bằng, không 
có tương tự, bậc tối thượng giữa các loải 
hai chân, đó là Như Lai, bậc A-la-hán, 
bậc Chánh Đăng Giác”.02 O 


10. Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Kinh Trường Bộ l6. 
11. Trường Bộ Kinh L 151. 
12. Tăng Chỉ Bộ Kinh L, 29. 


` h KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


“Sự kiện sau đây không thể xảy ra: trong 
một thế giới có hai đức Phật, Chánh Đăng 
Chánh Giác, không trước không sau, xuất 
hiện cùng lúc. Trong một thế giới, chỉ có 
một vị chứng đắc Phật quả”. 

“Này các đệ tử, như bông sen xanh, 
sen hồng, sen trắng sanh ra trong nước, 
lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, 
không bị nước thấm; sanh ra trong đời, 
lớn lên trong đời, Ta chính phục đời, 
không bị nghiệp đời làm cho thấm ướt. 
Ta là đức Phật, giác ngộ tuyệt đối. “Ta trở 
thành người không bị chi phối bởi tham, 
sân, s1. Ta sanh ra ở đời, vì hạnh phúc lớn 
cho các chúng sinh, vì lòng thương đời, 
vì phúc lạc lớn cho loài người này”. Q 
MỖÒI ĐÈN CHÂN LÝ 


Sau khi hóa độ năm bạn đồng tu và năm 
mươi lăm thương gia nôi tiêng trở thành 


13. Tăng Chỉ Bộ Kinh I, 37. 
14. Kinh Trung Bộ I, 83. 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 27 
`ÈŸ 


60 vị A-la-hán, Ta đã khuyến khích các 
vị như sau: “Này các đệ tử, hãy siêng 
du hành, vì hạnh phúc lớn cho cả loài 
người, vì an lạc lớn, vì thương tưởng đời, 
vì các lợi ích và nhiều phúc lạc cho loài 
người này. Tất cả các vị đừng đi chung 
đường. Hãy đi nhiều hướng, truyền bá 
chân lý, toàn thiện quãng đầu, toàn thiện 
quãng giữa, toàn thiện quãng sau, cả văn 
và nghĩa, mô tả trọn vẹn đời sống thánh 
thiện. Như các đệ tử, Ta sẽ đi về U-ru- 
ve-la đề truyền chân lý”.5 


“Này các đệ tử, xưa cũng như nay, 
Ta chỉ nói lên hiện thực khô đau và con 
đường đên kết thúc khô đau”.1® 

“Này các đệ tử, Ta không tranh châp cái 
øì với đời, chỉ có cuộc đời tranh châp với 
Ta. Này các đệ tử, môi khi thuyết pháp 
không nên tranh châp với a1 ở đời”.t” O 

15. Kinh Tương Ung L 128. 


16. Kinh Trung Bộ L, 140. 
17. Kinh Tương Ung IH, 165. 


: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


“Này các đệ tử, Như Lai biết rõ: Điều 
gì xảy ra thì phải xảy ra, các quả báo trồ 
tùy thuộc nhân duyên, nhân duyên của 
nghiệp gồm có quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Như Lai biết rõ con đường tái sanh trong 
các cảnh giới thuộc kiếp luân hồi. Như 
Lai biết rõ thế giới sai biệt, nghiệp cảm 
sai biệt, căn tánh sai biệt của các chúng 
sanh. Như Lai biết rõ tạp nhiễm, thanh 
tịnh; giá trỊ thiên định, giải thoát, trí tuệ. 
Như Lai thấy rõ các kiếp quá khứ, các 
kiếp tương lai của các chúng sinh. Như 
Lai chuyển hóa tất cả lậu hoặc, đạt được 
thánh trí, giác ngộ, giải thoát. Như Lai 
chứng đắc sáu phép thân thông: Phép 
mầu biến hóa, phép túc mạng thông, 
phép thiên nhãn thông, phép thiên nhĩ 
thông, phép lậu tận thông. Như Lai đạt 
được bốn không sợ hãi, không sợ a1 đến 
chất vẫn điều gì, chất vẫn giác ngộ, chất 
vẫn chướng ngại, chất vẫn mục tiêu, 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 2 
Ý 
chât vần diệt khô; bât kê điều gì, ngài 
đều thông suôt”.ữ3 O 
ĐỨC PHẬT LÀ NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG 


“Này các đệ tử, là bậc đạo sư, những gì 
Ta làm là vì từ mẫn, mưu câu hạnh phúc 
cho các đệ tử. Này các đệ tử, đây là gốc 
cây, đây nơi an tĩnh, hãy thực tập thiên, 
chớ có phóng dật, đê không nuỗi tiếc. 
Đây lời Ta dạy, hãy gắng thực hành”. 

“Này các đệ tử, truyền thống tâm linh, 
do Ta thiết lập, vô cùng tốt đẹp, có giá trị 
lớn, các đệ tử hãy tiếp tục duy trì”. O 

“Thế Tôn là bậc đã được giác ngộ, 
thuyết giảng phương cách để được giác 
ngộ. Thế Tôn điều phục, thuyết giảng 
phương pháp đề được điều phục. Thế Tôn 
tịch tịnh, thuyết giảng phương pháp đề đạt 
tịch tịnh. Thế Tôn vượt qua, thuyết giảng 
_ 18. Kinh Trung Bộ L, 69. 


19. Kinh Trung Bộ I[IL, 96. 
20. Kinh Trung Bộ IL, 2. 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
"Ị 


phương pháp đề được vượt qua. Thế Tôn 
niệt-bàn, thuyết pháp phương pháp đạt 
được niết-bàn”.2ÐĐ 

“Này các đệ tử, có một con đường đưa 
đến niết-bàn; Như Lai có mặt với tư cách 
là đạo sư chỉ đường. Những øì cần dạy, 
Ta đã chỉ dạy. Những gì cần làm, Ta đều 
đã làm. Trong hội chúng ta, có người 
chứng đắc quả A-la-hán, có người đang 
cô nỗ lực thực tập. Người chứng, người 
không. Ta làm gì được? Như Lai là bậc 
chỉ con đường đúng”.£2 O 
NHỮNG LỜI DI CHÚC 

“Này các đệ tử, bốn mươi lăm năm, rày 
đây mai đó, Ta đã truyền bá Pháp và Luật 
này, với hàng ngàn bài chân lý cao quý, 
cho nhiều thành phân, từ vua đến dân, 
từ các Sa-môn hay Bà-la-môn đến người 
không đạo, giúp họ từ bỏ các hạnh nghiệp 


21. Kinh Trung Bộ I, 237. 
22. Kinh Trung Bộ III, trang 105. 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 3 h 
`È 


xâu, phát triển thiện tâm, thanh tịnh tâm ý, 
hướng đến giải thoát, trí tuệ, niết-bàn. Nay 
đã đến lúc thân thể Ta bệnh”. 

“Vào ngày cuối cùng, Phật đang ở tại 
rừng cây Sa-la, ngài dạy như sau: “Thân 
Ta già bệnh, còm người phía trước, tay 
chân rã rời, giác quan yếu dần, da Ta 
nhăn nhíu, không còn trong sáng. Này 
các đệ tử, sự tình là vậy. Bản chất của 
giả nằm trong tuổi trẻ. Bản chất của 
chết năm trong sự sống”.3) O 

“Này các đệ tử, Ta đã giảng pháp, 
không hề phân biệt, không hề giâu giữ 
trong tay điều gì. Ta không nghĩ rằng Ta 
là lãnh đạo của cả Tăng đoàn, Tăng đoàn 
phải chịu hướng dẫn của ta. Ta đã công 
bố con đường giác ngộ. Ta nay đã già, 
tám mươi tuôi rồi, đến lúc vẫy chảo vỚI 
cuộc đời này. Thân thể của Ta như cỗ 


23. Kinh Tương Ưng, V, 229. 


: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`È 


xe già, còn chạy được là nhờ dây chăng 
chịt. Khi Ta không còn tác ý đến tướng, 
thì các cảm giác sẽ không khởi lên, Ta 
chứng, an trú tâm định vô tướng, lúc ấy 
thân Ta vô cùng thoải mái”. 

“Này các đệ tử, mỗi người tự mình 
thắp đuốc mà đi, hãy tự nương tựa, chớ 
nương gì khác. Hãy dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn soI, hãy dùng chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa khác. 
Nương tựa vào pháp được hiểu như sau. 
Đối với thân thể, cảm giác, tâm hành và 
các ý niệm thì nên quán chiếu, tỉnh tấn, 
tỉnh giác, chánh niệm hiện tiền, nhiếp phục 
tham ái, không còn sâu bi”. O 
GIÃ TỪ CÕI ĐỜI 

“Khi nghe tin Phật đã nhập niết-bàn, dân 
tộc Malla tại Câu-thi-la, Tăng, NI, Phật tử, 
tất cả mọi người tâm tư khô não, đau đớn 


24. Kinh Đại Bát Niết Bàn, thuộc Kinh Trường Bộ l6. 


KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 33 
`Ÿ 


sầu muộn, kẻ thì khóc than với đầu tóc rối, 
người thì than thân, bố nhoài dưới đất. Tất 
cả tiếc nuối: “Vì sao Thế Tôn nhập diệt 
quá sớm. Thế Tôn đi rồi, pháp nhãn biến 
mất khỏi cõi đời này. Thật là uống tiếc”. 
“Không ai bảo ai, nhiều người gom góp 
hương, hoa, nhạc khí, lụa quý... đem về 
khu rừng Sa-la, cung kính, tưởng niệm, 
làm lễ hỏa thiêu bậc thầy vĩ đại. Suốt 
bảy ngày liền, mọi người cúng dường 
thân xá-lợi Phật các điệu ca múa, lời hát 
thiên vị, tràng hoa, hương liệu, trước khi 
đưa tiễn kim thân của ngài đến giàn hỏa 
thiêu. Thờ tại của Đông, kim thân của 
Phật được vấn lụa quý, gồm năm trăm 
lớp, đặt trong hòm sắt. Một giàn hỏa 
thiêu tâm hương liệu quý nâng kim thân 
ngài. Hàng trăm tràng hoa được tôn trí 
đẹp. Ngài Đại Ca-diếp và năm trăm vị đệ 
tử Tỳ-kheo vội vã đường về từ xứ Pava, 
đúng một tuần lễ, mới về tới nơi”. O 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
“Đứng trước cảnh tượng từ giã đạo 
sư, các vị tu sĩ chưa chứng thánh quả, đã 
không thê ngăn dòng lệ kính tiếc. “Vì sao 
Thế Tôn nhập diệt quá sớm. Thế Tôn đi 
rồi, pháp nhãn biến mất khỏi cõi đời này. 
Thật là uống tiếc.” Đối với các vị đã chứng 
quả thánh, an trú chánh niệm, nội tĩnh suy 
tư: “Mọi thứ trên đời đều là vô thường. 
Không aI tránh được phút biệt ly này”. 
“Khi ngài Ca-diếp, tất cả mọi người 
đảnh lễ Thế Tôn, lửa bắt đầu cháy. Hương 
thơm tỏa ngát, cảnh trời xao xát, tâm 
người buồn tênh. Sau lễ hỏa thiêu, kim 
thân của Phật để lại rất nhiều các viên 
xá-lợi, vô cùng quý giá. Xá-lợi của Phật 
chia làm tám phần, đựng trong tráp đá, 
dành cho tám Vua Phật tử thuần thành, 
xây tháp tôn thờ tại nước của họ, giúp cho 


bá tánh có dịp chiêm bái”.®) O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) © 


25. Kinh Đại Bát Niết Bàn, thuộc Kinh Trường Bộ l6. 


35 


2. KINH NGƯỜI ÁO TRĂNG 


Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật 
ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái 
tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào sáng 
hôm nọ, ông Cấp Cô Độc cùng với năm 
trăm cư sĩ thuần thành viếng thăm, đảnh 
lễ ngài Xá-lợi-phất, rồi ngồi một bên. 
Ngài Xá-lợi-phất dùng nhiều phương 
tiện, thuyết pháp khai tâm cho các cư sĩ, 
mang lại niềm vui và sự khát ngưỡng đối 
với Tam bảo và sự thực tập con đường 
chuyền hóa. O 

Ngài Xá-lợi-phất hướng dẫn tất cả 
đến viếng đức Phật, đầu thành năm vóc, 
đảnh lễ chân Người, rồi ngồi một bên, hít 
thở chính niệm. Thế Tôn ân cần dạy bảo 
mọi người những điều cốt lõi mà người tại 
gia cần siêng thực hành, đề được an vui. O 


h KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


— Này các đệ tử, nếu người áo trắng 
sông đời thanh cao, giữ gìn trọn vẹn năm 
điều đạo đức, tu tập đây đủ bốn tâm cao 
thượng, có thể đạt được một cách dễ 
dàng phước và hạnh phúc ở trong hiện 
tại và biết chắc rằng không còn rơi rớt 
trong các nẻo ác: Địa ngục, ngạ quỷ và 
loài động vật trong kiếp tương lai. Đồng 
thời, người ây đã được chắc chắn dự vào 
dòng thánh ở quả thứ nhất. O 

- Đạo đức thứ nhất: Đệ tử áo trắng 
quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông 
bỏ vũ khí, châm dứt bạo động, tu tập 
từ bi, thương xót mọi loài, bảo vệ thiên 
nhiên, biết sông hồ thẹn, lương tâm trong 
sáng. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng 
nhồ tận gốc rễ tâm niệm giết hại, sống 
trong hạnh phúc và sự an vui. O 

— Đạo đức thứ hai: Đệ tử áo trắng quyết 
tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, tôn trọng sở 
hữu hợp pháp của người, những gì không 


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG mỊ 
`È 

cho thì không được lây; vui thích bố thí, 
cứu người giúp đời vượt qua nghèo khổ; 
lúc bố thí thì không cầu đền đáp. Nhờ 
thực tập này, đệ tử áo trăng không bị tâm 
lý tham lam, bỏn xẻn, keo kiệt che lấp, 
sông trong liêm khiết, giàu lòng vị tha. O 

— Đạo đức thứ ba: Đệ tử áo trăng quyết 
tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh 
chung thủy, bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi 
người trong sự bảo hộ của cha và mẹ, 
hoặc cả cha mẹ, hoặc anh chị em, hoặc 
bên sui gia, hoặc người đồng tính, hoặc 
vợ chồng con của mình và người, cả kẻ 
cuỗồng dâm, bạo lực gia đình, hoặc kẻ bán 
phần. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng 
không bị tâm lý hưởng thụ thấp kém làm 
mất hạnh phúc. O 

— Đạo đức thứ tư: Đệ tử áo trắng quyết 
tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt 
nói láo - tuyên bồ sự thật, không nói chia 
rẽ - nói lời xây dựng, không nói thô tục 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
- nói lời lịch sự, không nói tán gẫu - nói 
lời lợi lạc. Nhờ thực tập này, đệ tử áo 
trắng an trú chính niệm, đáng được tin 
cậy, uy tín tăng trưởng. O 

- Đạo đức thứ năm: Đệ tử áo trắng 
quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, các 
chất gây say; chấm dứt thói quen hưởng 
thụ độc tố; không tham gia vào sản xuất, 
buôn bán các độc tố này. Nhờ thực tập 
này, đệ tử áo trăng giữ gìn sức khỏe và 
sông hạnh phúc với người thân thương. O 

Này các đệ tử, làm người áo trắng, 
sông đời tại gia, hãy cố gắng giữ năm 
điều đạo đức vừa được tuyên thuyết, để 
sống hạnh phúc với nhiều phước báo 
trong đời hiện tại và đời tương lai. 

Này các đệ tử, hãy lắng lòng nghe Như 
Lai giảng dạy phương pháp đạt được bốn 
tâm cao thượng trong hiện tại này, một 
cách dễ dàng với nhiễu giá trị. O 


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG ® 
\Ÿ 

— Tâm cao thượng một: Đệ tử áo trắng 
quán niệm Như Lai là bậc Giác ngộ không 
còn dính mắc, bậc Minh Hạnh Túc, là 
bậc Thiện Thệ, bậc Thế Gian Giải, bậc 
Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, 
là Thiên Nhân Sư, là Phật, Thế Tôn. Nhờ 
quán niệm này, vọng tâm, dục niệm thảy 
đều tiêu diệt; không còn yếu tô bất thiện, 
uê nhiễm, sầu khổ, lo âu ảnh hưởng, chì 
phối. Nhờ quán tưởng Phật, tâm được 
lăng trong, đạt an vui lớn. O 

— Tâm cao thượng hai: Đệ tử áo trắng 
quán niệm chánh pháp được Phật giảng 
dạy tài tình dễ hiểu, có khả năng lớn đưa 
đến giải thoát mọi sự khổ đau và các 
phiên não; tâm được thư thái, không bị 
nóng bức, an vui lầu đài. O 

— Tâm cao thượng ba: Đệ tử áo trắng 
quán niệm Tăng đoàn của đức Như LaI, 
đi trên nẻo thiện, thánh đạo chân chánh, 
hướng theo giáo pháp, thực tập giáo 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


pháp, sống đúng giáo pháp. Có vị đã 
chứng quả A-la-hán, quả A-na-hàm, quả 
Tư-đà-hàm, quả Tu-đà-hoàn, hoặc đang 
trên đường đạt các quả ấy. Tăng đoàn gồm 
đủ bốn đôi, tám bậc, thành tựu đạo đức, 
thiên định, trí tuệ, giải thoát cũng như tri 
kiến giải thoát. Thánh chúng như thế đáng 
được tôn kính, phụng sự, cúng dường, là 
ruộng phước tốt cho đời gieo trồng. O 

— Tâm cao thượng bốn: Đệ tử áo trắng 
quán niệm giới luật được Phật giảng dạy 
không có khuyết điểm, không bị tỳ vết, 
không bị nhơ uê, có khả năng lớn bảo 
hộ đạo đức, giúp người giữ giới an trú 
vững chãi trong cảnh giới Phật. CHIới này 
thanh cao vốn được hiền trí khen ngỢI, 
tiếp nhận, thực tập, truyền bá. O 

Này các đệ tử, nên ghi nhớ răng đệ tử 
áo trăng khi thực tập được bốn tâm cao 
thượng một cách trọn vẹn là đã châm dứt 
các nẻo xấu ác, không còn đọa lạc địa 


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG A 
`Ý 
ngục, ngạ quỷ và loài súc sanh, hướng 
đến chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, ngay 
trong hiện tại. Người đệ tử ấy đi về nẻo 
giác, chuyển hóa phiên não, thanh tịnh 
thân tâm; qua lại tối đa bảy lần sinh tử 
trong cõi trời người là có thể đạt giác 
ngộ, giải thoát, không còn khổ đau. 

Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo 
đức, bốn tâm cao thượng, Thế Tôn ân 
cần trùng tuyên tóm tắt băng một bài kệ 
dễ hiểu sau đây: O 

Người tại gia sáng suốt, 

Sợ các cảnh giới xấu, 

Siêng thực tập chính pháp, 

Chuyển hóa mọi khổ đau. O 

Giữ năm điều đạo đức: 

Không giết hại sự sống, 

Chân thật, không trộm cặp, 

Chung thủy trong hôn nhân, 

Không nói lời tốn hại, 

Không rượu và ma túy. O 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Người đệ tử áo trăng 
Thường thực tập niệm Phật, 
Thường thực tập niệm Pháp, 
Thường thực tập niệm Tăng, 
Thường quán niệm đạo đức, 
Nhờ đó, tâm thánh thơi. 
Người đệ tử áo trăng 

Hoan hỷ với bố thí, 

Gieo trồng phước hiện tiền, 
Khéo thực tập chính niệm, 
Giác ngộ và giải thoát. 

Hãy quan sát đàn bò 

Có con vàng, đỏ, trăng, 

Một màu hoặc có đôm; 

Dù bò màu sắc gì, 

Hoặc xuất xứ từ đâu, 

Cá trị thật của bò, 

Là ở sức chuyên chở. 

Là con bò hữu dụng 

Phải có sức khỏe mạnh, 


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG 43 


Kéo xe, chuyên chở nhiêu, 
Cúp chủ trong công viỆc. O 


Trong thế giới con người 
Dù xuất thân thế nảo, 

G1à trẻ hay nam, nữ 

Vua chúa hay thương gia 
Tu sĩ hay thường dân, 

Bất kỳ ai giữ giới, 

Sống trong sạch, đứng đăn, 
Trở thành người đạo đức, 
Khéo vượt khổ, thảnh thơi, 
Đạt được sự giác ngộ. 
Cúng dường người như vậy 
Sẽ được phước đức lớn. O 


Như Lai không phân biệt 

Giai cấp và nguồn gốc. 

Kẻ không có tài đức 

Không lợi lạc cho a1. 

Cúng dường người như thế 

Không có giá trị nhiễu. O 


` " KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Phật tử siêng tu huệ, 

Tâm hướng về Phật pháp, 

Căn lành luôn tăng trưởng, 

Hiện đời được hạnh phúc, 

Khi chết tái sinh lành, 

Qua lại trong trời người, 

Nhiều nhất là bảy lần, 

Tiếp tục tu nhân lành, 

Đạt niết-bàn giải thoát. O 

Nghe Phật dạy xong, ngài Xá-lợi- phât, 
Cấp Cô Độc và năm trăm cư sĩ cảm thây 
hân hoan, phát nguyện làm theo những 
điều Phật dạy, đồng thời phát nguyện 
truyền bá lời Phật, đem lại lợi lạc cho 
khắp mọi người. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


45 


3. KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN 


NGHIỆP DO TÂM TẠO 

Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật 
ở tại Long cung là Ta-kiệt-la. Có mặt 
với Phật, còn có tám ngàn Tỳ-kheo xuất 
chúng và ba mươi hai ngàn đại Bồ-tát. 
Tại Hội chúng này, đức Phật đã dạy về 
tâm tạo nghiệp và mười nghiệp thiện 
tuân tự như sau: 

Này Ta-kliệt-la và các đệ tử, vì tâm con 
người và các chúng sanh suy nghĩ khác 
nhau nên họ tạo nghiệp hoàn toàn khác 
nhau, từ đó trôi lăn trong các cõi sống. 
Hãy hình dung xem, hình thù, màu sắc 
của các chúng sanh ở sông, hồ, biển hoàn 
toàn khác biệt. Sự khác biệt này là do 
chúng sanh tạo nghiệp thiện, ác từ thân, 
miệng, ý... chiêu lấy quả báo. O 


ề “ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 

Tâm không hình thù, không nhìn thấy 
được. Tâm tà tưởng vọng là sự giả dối, 
duyên huyễn tạo thành, không có chủ 
nhân, không có cái ta, không có sở hữu tùy 
thuộc vảo ta. Biểu hiện của nghiệp vốn 
không giống nhau, tính chất của nghiệp 
thì có thiện, ác. Người tạo ra nghiệp do các 
điều kiện, bản chất của nghiệp không có 
định mệnh, số phận an bày. 

Người trí hiểu rõ đặc tính của nghiệp 
nên găng tu thiện, chuyên hóa thân tâm; 
nhờ tu tập này, thân thể, cảm giác, tr1 giác, 
tâm tư và các nhận thức đều được đoan 
chánh. Mười hai hành xứ gồm sáu giác 
quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý) và 
sáu đối tượng (hình thái, âm thanh, mùi, 
vị, xúc chạm và vật hình dung) đều được 
đoan chánh. Sáu loại nhận thức phát sanh 
ra từ mười hai hành xứ đều trong chánh 
niệm. Ai tiếp xúc với người tu thiện nghiệp 
đều rất vui thích, hân hoan, không chán. O 


KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN 47 ị 
`È 


Này các đệ tử, thân của các Phật từ 
trăm ngàn ức phước đức sinh ra. Tướng 
vẻ trang nghiêm, hào quang sáng rực, 
trí tuệ chiếu soi; đù vô lượng vị Tự Tại 
Phạm Vương cũng không sánh bằng. 
Ai chiêm ngưỡng Phật, mắt không chói 
lòa, tâm được bình an. Thân của Bồ-tát 
trang nghiêm như Phật, đều do phước 
đức nghiệp thiện mà sanh. Thế giới con 
người, tám bộ trời rồng, các loài dưới 
nước, trên không, dưới đất... thân hình 
đẹp xấu, hình thù lớn nhỏ, hạnh phúc 
khổ đau... đều do các nghiệp thiện, ác 
tạo ra từ thân, miệng, ý. Nghiệp tạo thế 
nảo, quả báo thế nấy, không có sai lệch. 


Này các đệ tử, hãy tin nhân quả, sống 
với nhân quả và dạy mọi người hiểu 
sâu nhân quả, tránh các nghiệp ác, tu 
tập nghiệp thiện. Khi có chánh kiến về 
chuỗi nhân quả, con người không còn rơi 
vào tà kiến: Chết rồi là hết, định mệnh 


“ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


thường hăng. Đối với ruộng phước từ 
ba ngôi báu, hãy nên cung kính, đảnh 
lễ, cũng dường. Nhờ nhân tốt này, được 
mỌI người quý. O 

Này các đệ tử, các bậc Bồ-tát do tỉnh 
tấn tu một pháp đặc biệt mà dứt khổ não 
trong các đường ác. Đó là ngày đêm, 
trong từng tích tắc, quán sát pháp lành; 
làm cho thiện pháp tăng trưởng, phát 
triển; không để hào tơ bất thiện xen vào. 
Khi trồng trọn vẹn các hạt giỗng thiện tức 
thời là lúc tất cả gốc ác đã được chuyên 
hóa. Thường xuyên thân cận các Phật và 
Bỏ-tát cùng các bậc Thánh. 

Này các đệ tử, thiện pháp vốn là nhân 
của cõi người và các cõi trời, là giống 
bồ-đề của A-la-hán, Thanh Văn, Duyên 
Giác và Độc giác Phật, là nhân dẫn đến 
giác ngộ vô thượng. Tất cả quả giác, 
hạnh phúc, an lành đều nương tựa vảo 
pháp lành mà được. 


KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN . 49 ị 
`È 


Này các đệ tử, có mười điều lành làm 
nhân căn bản của phước và đức, trí tuệ, 
giải thoát. Ba thiện về thân là không sát 
sanh, trộm cắp, ngoại tình. Bốn thiện về 
miệng là không nói dối, không lời chia 
rẽ, không lời độc ác, không lời vô ích. 
Ba thiện về ý là không tham ái, sân hận, 
si mê. Nay ta lần lượt phân tích lợi ích 
của mười nghiệp thiện. O 
MƯỜI PHÚC NHỜ KHÔNG SÁT SANH 

Này các đệ tử, những người giữ được 
nghiệp không sát sanh sẽ được mười 
phước, xa lia khổ đau. sâu lo, bất hạnh. 
Một là ban tặng niềm vui không sợ cho 
các chúng sanh. Hai là từ bi đối với chúng 
sanh. Ba là chuyển hóa thói quen giận 
dữ. Bốn là thân thể khỏe mạnh, bình an. 
Năm là sống lâu, sáng suốt, không lẫn. 
Sáu là thường được quý nhân ủng hộ. 
Bảy là vui vẻ trong thức và ngủ, không 
bị ác mộng. Tám là chấm dứt các gút 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


oan trái. Chín là không sợ rơi vào cõi 
ác. Mười là qua đời, sanh vào cõi trời. 
Nếu biết hồi hướng mười quả phúc này 
về đạo giác ngộ, khi chứng quả Phật, thọ 
mạng tự tại, tùy theo sở thích. O 
MƯỜI PHÚC NHỜ KHÔNG TRỘM CÁP 
Này các đệ tử, những người giữ được 
nghiệp không trộm cắp sẽ được mười 
phước, xa lia khổ đau, sâu lo, bất hạnh. 
Một là giàu sang, tài sản không bị lửa 
cháy, lụt trôi, giặc cướp, vua thu, người 
thân phá của. Hai là uy tín, được nhiều 
người mến. Ba là nhờ phước, không bị 
lừa gạt. Bốn là thân sơ tỏ lời khen ngợi. 
Năm là không lo sự tốn hại nào. Sáu 
là danh thơm, tiếng tốt đồn xa. Bảy là 
không sợ luật và đông người. Tám là tài 
sản, nhan sắc, tuôi thọ, sức khỏe, an vui. 
Chín là có lòng thương người, bố thí. 
Mười là qua đời, sanh về cõi trời. Nếu 
biết hồi hướng mười quả phúc này về 


KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN sỶ 
`È 


đạo giác ngộ, khi chứng quả Phật, được 
trí tuệ lớn, thanh tịnh, vô cấu. O 
BÓN PHÚC NHỜ KHÔNG NGOẠI TÌNH 

Này các đệ tử, những người không phạm 
tà dâm, ngoại tình được bón lợi ích, nØƯưỜời 
trí ngợi khen. Một là giác quan hài hòa, gia 
đình hạnh phúc. Hai là thoát khỏi lo lắng, 
sợ hãi. Ba là được đời hết lời khen ngợi. 
Bồn là bạn đời không bị truyền nhiễm, 
tốn hại, khổ đau. Nếu biết hồi hướng bốn 
quả phúc này về đạo giác ngộ, khi chứng 
quả Phật, được tướng ân tàng của bậc 
giác ngộ và Đại trượng phu. O 
TÁM PHÚC NHỜ KHÔNG LỪA DỎI 

Này các đệ tử, những người từ bỏ các 
nghiệp nói dối, được tám lợi ích, người 
trí ngợi khen. Một là hơi miệng tỏa ra 
mùi thơm, sạch như hoa sen. Hai là uy 
tín, được đời tín phục. Ba là mọi người 
kính nề, thương quý. Bồn là dùng lời dịu 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


dàng, nâng đỡ, cứu g1úp mọi người. Năm 
là ý vuI, ba nghiệp trong sạch. Sáu là lời 
nói không bị lầm lẫn, tâm luôn hoan 
hỷ. Bảy là nói lời lịch sự, tôn trọng, 
được người nghe theo. Tám là có trí, 
không ai qua mặt. Nếu biết hồi hướng 
tám quả phúc này về đạo giác ngộ, khi 
chứng quả Phật, liền được chân ngữ của 
đức Như LuaiI. O 
NĂM PHÚC NHỜ KHÔNG NÓI HAI LƯỠI 

Này các đệ tử, người lìa bỏ được 
nghiệp nói hai lưỡi, được năm phước 
lành, không thê phá hoại. Một là thân thể 
không bị tật nguyên. Hai là quyễn thuộc 
sum vây, hòa thuận. Ba là uy tín tăng 
trưởng theo nghiệp. Bốn là đức hạnh, 
tu hành kiên cô. Năm được thiện hữu, 
không bị lừa dối. Nếu biết hồi hướng 
năm quả phúc này về đạo giác ngộ, khi 
chứng quả Phật, được quyền thuộc tốt, 
tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. 


KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN sử 
`È 


TÁM PHÚC NHỜ KHÔNG NÓI ĐỘC ÁC 
Này các đệ tử, ai xa lìa được các 
nghiệp ác khâu, được tám phước lành. 
Một là lời nói không trái pháp quy. Hai 
là lời nói luôn mang lợi lạc. Ba là lời 
nói hợp lý, logic. Bốn là lời nói đẹp lòng 
người nghe. Năm là lời nói được người 
lắng nghe. Sáu là lời nói được người tin 
dùng. Bảy là lời nói không bị chê trách. 
Tám là lời nói mọi người yêu mến. Nếu 
biết hồi hướng tám quả phúc này về đạo 
giác ngộ, khi chứng quả Phật, đầy đủ âm 
thanh tuyệt hảo của Phật. O 
BA PHÚC NHỜ KHÔNG NÓI LỜI VÔ ÍCH 


Này các đệ tử, ai xa lìa được các lời 
vô ích, được ba chắc chăn. Một là chắc 
chắn được người trí mến. Hai là chắc 
chắn đối đáp nhanh trí. Ba là chắc chắn 
tăng trưởng uy tín, không bị dồi trá. Nếu 
biết hồi hướng ba quả phúc nảy về đạo 


„ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


giác ngộ, khi chứng quả Phật, được Phật 
thụ ký, là điêu chắc chăn. O 
NĂM PHÚC NHỜ KHÔNG THAM DỤC 


Này các đệ tử, ai xa lìa được các tâm tham 
dục, được năm tự tại. Một là ba nghiệp luôn 
được tự tại, giác quan đầy đủ. Hai là của 
cải luôn được tự tại, không bị cướp đoạt. 
Ba là phúc đức luôn được tự tại, ước gì 
được đó. Bồn là uy quyên luôn được tự tại, 
được hiến vật quý. Năm là vật dụng hơn 
chỗ mong cầu, do không bỏn xẻn, ganh ty, 
chen ghét. Nếu biết hồi hướng năm quả 
phúc này về đạo giác ngộ, khi chứng quả 
Phật, chúng sanh ba cõi thường luôn tôn 
trọng, cung kính, cúng dường. O 
TÁM PHÚC NHỜ KHÔNG SÂN HẬN 

Này các đệ tử, ai xa lia được cái tâm 
giận dữ, được tám pháp hỷ. Một là có tâm 
không tốn hại ai. Hai là có tâm hòa bình, 
vui thuận. Ba là có tâm không gây kiện cáo. 


KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN sử 
` 


Bốn là có tâm chân thực, nhu hòa. Năm là 
có tâm từ bị của Thánh. Sáu là có tâm làm 
việc lợi lạc. Bảy là thân tướng đoan ng- 
hiêm, người mến. Tám là hòa nhẫn, sớm 
sanh Phạm thiên. Nếu biết hồi hướng tám 
quả phúc này về đạo giác ngộ, khi chứng 
quả Phật, được tâm vô ngại của Phật, 
Bồ-tát, người nhìn không chán. O 
MƯỜI PHÚC NHỜ KHÔNG SI MÊ 


Này các đệ tử, ai xa lìa được các tâm 
tà kiến, được mười công đức. Một là 
vui thích việc thiện, bạn thiện. Hai là tin 
chắc nhân quả đạo đức, quyết không làm 
ác. Ba là nương tựa Phật, Pháp và Tăng: 
không thờ Thượng đề và các thân linh. 
Bốn là tâm thắng, công bằng, không còn 
lưới nghi những điều tốt, xấu. Năm là tái 
sanh làm người và trời, không vào đường 
ác. Sáu là phúc đức, trí tuệ tăng trưởng. 
Bảy là xa lia mê tín, dị đoan; tu hành 
Thánh đạo. Tám không chấp thân, dứt 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


các nghiệp ác. Chín là thành tựu trí tuệ 
vô ngại. Mười là không rơi vào những 
cảnh tai nạn. Nếu biết hồi hướng mười 
quả phúc này về đạo giác ngộ, khi chứng 
quả Phật, trí tuệ vô ngại, thần thông tự tại. 

Này các đệ tử, đang khi tu đạo, nếu 
có người nào xa lìa nghiệp sát, thường 
hành từ bị, thương loài hữu tình, thích 
ban mạng sống, xây dựng hòa bình, bảo 
vệ thiên nhiên, thì kẻ oán thù không thể 
hại được, hết nghiệp chết yếu, sống thọ, 
khỏe mạnh, sáng suốt, an vui. O 

Nếu có người nào bỏ nghiệp trộm cắp, 
tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì 
không được lấy; thích hạnh bồ thí, giúp 
đỡ, cúng dường thì được giàu sang, tài 
sản đây đủ, không thiếu thứ gì, không bị 
hư hại, đầy đủ tri thức về giáo pháp Phật, 
hành trì an vuI. 

Nếu có người nào không dính ngoại 
tình, từ bỏ tà dâm, giữ gìn tiết hạnh, chung 


KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN 5/ ị 
` 


thủy vợ chồng, không xâm hại a1, không 
đem lòng dục nhìn ngó người khác, quan 
tâm chăm sóc người bạn đời mình và các 
con cái, chăm sóc hạnh phúc của cả gia 
đình sẽ sống hạnh phúc vợ chồng trăm 
năm, thoát khỏi sợ hãi và nhiều tai họa. 

Nếu có người nào bỏ nghiệp dối trá, 
nói lời chân thật, tôn trọng chân lý, tránh lời 
hủy báng, chỉ trích, gây sự; luôn nói lời ngay, 
bảo vệ chánh pháp, gIữ nguyện của mình thì 
quyết định đạt nhiều hạnh phúc lớn, không 
bị vu khống, không bị gièm pha. O 

Nếu có người nào bỏ nghiệp ly gián, 
không nói chia rẽ; nói lời hòa hợp, xây 
dựng đoàn kết, nối kết tình thương, thì 
được quả phước quyên thuộc thuận hòa, 
đồng chí nguyện tốt, không gặp ngang 
trái, không bị tranh chấp, không vướng 
kiện tụng; thân tâm thơi thới. 

Nếu có người nào không nói lời ác, 
văng tục, nguyên rủa, chửi bới quát tháo, 


5 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


chì chiết nặng nhẹ, ngữ điệu khó nghe, 
ngôn ngữ vô duyên thì được phước báo 
tăng trưởng uy tín, được người lăng nghe, 
không chút trái nghịch, đạt niềm vui lớn. 

Nếu có người nảo từ bỏ tán dóc, không 
lời vô ích, từ bỏ thị phi thì được phước 
báo mọi người tin tưởng, thể hiện kính 
trọng, không a1 ngờ vực, đạt lợi ích lớn. 

Nếu có người nảo từ bỏ tham ái (đam 
mê hưởng dục, đam mê tái sanh, thích sự 
kết liễu), không còn tham lam bất cứ cái 
gì vốn là phi pháp; không còn bỏn xẻn, 
ganh ty, tật đố; thường thí bố thí, tặng 
biếu sở hữu, giúp người cứu đời thì được 
phước báo uy lực tăng trưởng, niềm tin 
kiên cố, buông được chấp mắc. 


Nếu có người nào từ bỏ sân hận, không 
còn bực tức, hiềm khích, bất mãn; không 
thương tôn ai, không xúc phạm ai, từ bỏ 
bạo lực và các khủng bó... thì được phước 
báo tâm trí vô ngại, không có kẻ thù, các 


KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN . 59 ị 
`È 


căn trang nghiêm, người thấy đều thích. 
Nếu có người nào chuyển hóa si mê, 
mê tín, dị đoan; không còn tà kiến, thoát 
khỏi do dự và tâm ba phải... thì được 
phước báo tăng trưởng chánh kiến, luôn 
biết chăm sóc tâm bô-đề lớn, hiểu rõ 
nhân quả, kính tin Tam Bảo, ứng xử chân 
chính, hạnh phúc tràn đây. O 
Này các đệ tử, khi tu Bồ-tát, làm mười 
nghiệp lành, siêng năng bồ thí, chắc chắn 
đạt được nhiều lợi ích lớn, nay Và mai sau. 
AI dùng giới đức trang nghiêm hạnh 
phúc, một lòng hướng về nghĩa lợi Phật 
pháp, thực tập nguyện lớn chắc chăn đạt 
được nhiều quả phúc lớn. Ai dùng kham 
nhãn trang nghiêm bản thân được viên 
âm Phật, đủ các tướng tốt. Ai dùng tinh 
tân trang nghiêm phước đức sẽ phá ma 
quân, vào pháp tạng Phật. Ai dùng thiền 
định trang nghiêm cõi tâm sẽ có chánh 
niệm, lương tâm, khinh an, trí tuệ sâu xa. 


` ° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Ai dùng trí tuệ trang nghiêm cuộc sống 
sẽ dứt phân biệt, không còn vọng tâm, 
quét sạch tà kiến. 

AI dùng từ bị trang nghiêm hạnh phúc 
thì không còn tâm não hại một a1; thương 
xót chúng sanh, không hề phân biệt, cũng 
không bỏ sót. AI dùng hoan hỷ trang 
nghiêm tấm lòng thì không ganh ghét 
người tu học thiện. AI dùng buông xả 
xử lý khổ đau trước cảnh thuận nghịch, 
tâm được bình an, không còn buôn giận. 

AI dùng chính niệm trang nghiêm thân tâm 
sẽ không rời bỏ pháp tứ nệm xứ: Quán thân, 
cảm giác, tâm và ý niệm. Ai biết sử dụng bố 
thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự trang nghiêm 
cuộc sống sẽ giáo hóa được vô số chúng 
sanh. Ai dùng tinh tân để tự trang nghiêm 
thì sẽ dứt sạch các pháp xấu ác, thành tựu 
thiện nghiệp, sống trong hạnh phúc. O 

Ai dùng thần túc đề tự trang nghiêm thì 
thân và tâm nhẹ nhàng, vui vẻ. A1 dùng 


KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN 6] ị 
`Ý 
năm căn hay dùng năm lực (bao gôm 
tín, tắn, niệm, định và tuệ) trang nghiêm 
cuộc sống thì niềm tin vững, tỉnh tấn, 
không mê, không còn oán thù, dứt các 
phiên não, văng lặng, điều thuận; không 
øì hại được. Ai dùng bảy giác (bao gồm 
trạch pháp, tinh tiễn, hoan hý, khinh an, 
chánh niệm, thiền định, hành xả) trang 
nghiêm đạo hạnh sẽ sớm giác ngộ bản 
chất các pháp. 

Ai dùng tám chính (tằm nhìn chân 
chính, tư duy chân chính, lời nói chân 
chính, hành động chân chính, nghề 
nghiệp chân chính, chính niệm, chánh 
định) trang nghiêm tự thân sẽ được trí 
tuệ, giải quyết vấn nạn, hiện tại an vui. 
Ai dùng phương pháp thiền chỉ và quán 
trang nghiêm tâm thức sẽ rõ thực tướng 
của các sự vật. AI dùng phương tiện g1úp 
người cứu đời sẽ chóng thành tựu niềm 
vui niễt-bàn. O 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Này các đệ tử, tu tập trọn vẹn mười 
nghiệp thiện này sẽ giúp thành tựu mười 
năng lực lớn, bốn pháp vô úy, mười tám 
bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên 
mãn. Vì thế ta khuyên tất cả mọi người 
siêng năng thực tập mười nghiệp thiện này. 

Ví như thành trì, phố xá, làng xóm, 
nhà cửa, cây cối... đều nương địa cầu để 
an trụ vững và được tăng trưởng. Tương 
tự như thế, mười nghiệp thiện này, tất cả 
con người, chư thiên, Thanh Văn, Duyên 
Giác, Độc Giác và các Bồ-tát, hết thảy 
Phật pháp đều nương nền tảng mười thiện 
mà thành. Không đạt mười thiện không 
thể hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. 

Phật vừa dứt lời, vua Ta-kiệt-la, tất cả 
mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện 
thực tập, truyền bá kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


63 


4. PHẬT NÓI 
KINH TÁM ĐIÊU TRAI GIỚI 


BA LOẠI TRAI GIỚI 

Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật 
ở điện Thừa Tướng, thuộc thành Xá-vệ, 
mẹ quan Thừa Tướng là bà Duy-da và 
các con dâu đến thăm viếng Ngài. Sau khi 
lễ Phật, họ ngồi một bên, thỉnh Phật tuyên 
thuyết các lợi ích của Bát quan trai giới. 

Này bà Duy Da, về trì trai giới có ba 
nhóm loại: Một là trì trai như người chăn 
trâu. Hai là trì trai như đạo lõa thê. Ba là 
trì trai đúng với của Phật pháp. O 

Thế nào gọi là trì trai giống như 
những kẻ chăn trâu? Những kẻ mục 
đồng thường mong ước được nước sạch, 
cỏ xanh cho trâu ăn uống. Chiều về họ 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
"Ị 


nghĩ cánh đồng phong nhiêu, để vào ngày 
mai lùa trâu đến đó. Công việc của họ là 
chăn và lùa, cho ăn, lây sữa. Tương tự, 
nam nữ đã nhận trai giới lại bận tâm vào 
tham dục, sản nghiệp, thức ăn ngon ngọt, 
để làm thỏa mãn cái tâm ham thích. Tiếp 
nhận trai giới như cách vừa nêu không 
được lợi lạc và thiếu sáng suốt. O 

Thế nào gọi là trì trai giống như tu 
đạo lõa thế? Vào những ngày răm, người 
theo đạo nảy nằm sát xuống đất, tiếp nhận 
trai BIỚI, họ lạy thân linh trong mười cây 
số và cầu nguyện rằng: “Hôm nay ngày 
trai, tôi không làm ác, tôi không dám nói 
có nhà của người hay nhà của mình, tôi 
không thân quen; vợ, con, tôi tớ không 
phải sở hữu, tôi không phải là chủ nhân 
của họ.” Cách làm như thế chắng qua 
chỉ là loại học văn sang mà chữ thì hèn, 
không có thực tâm. Qua sáng hôm sau, 
đâu cũng vào đấy, không chút thay đối 


PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI 65 
`È 

tâm tánh, thói quen. Trì trai như thế không 
lợi ích lớn do thiêu sáng suôt. O 

Thế nào gọi là trì trai chân chính 
đúng với pháp Phật? Phật tử thuân 
thành, môi tháng sáu ngày, tiêp nhận 
tám giới với tâm thanh tịnh, thực hành 
nghiêm túc, làm mới thân tâm, mang lại 
hạnh phúc, an lạc dài lâu. O 
TÁM ĐIÊU TRAI GIỚI 

Trai giới thứ nhất trong một ngày đêm, 
như bậc chân nhân, thương tưởng chúng 
sanh, không gieo sát nghiệp với người, 
thú vật và loài côn trùng; không dùng 
dao, gậy giêt hại chúng sinh; góp phân 
xây dựng thê giới hòa bình, xã hội an 
vui; hêt lòng thực tập giới này thanh tịnh. 

Trai giới thứ hai trong một ngày đêm, 
như bậc chân nhân, chuyên hóa lòng 
tham, từ bỏ trộm cắp, những gì không 
cho thì không được lây; tôn trọng sở 


“ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


hữu của những người khác; thích hạnh 
bố thí, chia sẻ giúp người; khi tặng biêu 
ai rất là trân trọng, không gây mặc cảm; 
cho không mong cầu đến đáp về sau; bỏ 
tâm tham lam, keo kiệt, bún xin; hết lòng 
thực tập giới này thanh tịnh. 

Trai giới thứ ba trong một ngày đêm, 
như bậc chân nhân, không có dâm ý, 
không vướng dục lạc, không màng tính 
dục, không thích nhan sắc; tu hạnh thanh 
cao; hết lòng thực tập giới này thanh tịnh. 

Trai giới thứ tư trong một ngày đêm, 
như bậc chân nhân, không nói vọng ngữ, 
tâm niệm chân chính, ngôn ngữ chân 
thật, không lời dôi gạt, miệng tâm khớp 
nhau, nói gì làm nấy, làm gì nói nây; hết 
lòng thực tập giới này thanh tịnh. 

Trai giới thứ năm trong một ngày đêm, 
như bậc chân nhân, không uống rượu 
bia, ma túy, thuốc lá và độc tô khác; tâm 
không mê loạn, không bỏ chánh niệm, ý 


PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI 67 
`È 
không buông lung, hạnh luôn đoan chánh; 
hệt lòng thực tập giới này thanh tịnh. 

Trai giới thứ sáu trong một ngày đêm, 
như bậc chân nhân, không trang sức phâm, 
không xức nước hoa, không xoa phân sáp, 
không ăn mặc đẹp; không ca, hát, múa; hêt 
lòng thực tập giới này thanh tịnh. 

Trai giới thứ bảy trong một ngày đêm, 
như bậc chân nhân, không năm g1ường 
nệm sang trọng đất tiên, không ngủ quá 
nhiêu; sông ngày giản dị; vui với Phật 
pháp; hệt lòng thực tập giới này thanh tịnh. 

Trai giới thứ tắm trong một ngày đêm, 
như bậc chân nhân, ăn uông đúng thời, 
sau ngọ không ăn; tiêt chê ăn uông, làm 
nhẹ thân thê; vui với Phật pháp; hêt lòng 
thực tập giới này thanh tỊnh. O 
THỰC TẬP NĂM NIỆM 

Này các đệ tử, đó là tám giới mà những 
người đời tập tu một ngày như người 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


xuất gia. Đề ngày trì trai được quả phúc 
lớn, người nhận trai giới cần luôn ghi 
nhớ năm niệm sau đây. 

Một là niệm Phật với mười đức hiệu: 
“Phật là Như Lai, là bậc Chí chân, bậc 
Chánh đăng giác, bậc Minh hạnh túc, bậc 
Thế gian giải, bậc Vô thượng sĩ, Điều 
ngự trượng phu, bậc thầy trời người, 
là bậc Thế Tôn.” Nhờ tâm niệm Phật, 
trạng thái ngu si, ác ý, phẫn nộ và các 
bất thiện đều không khởi lên; tâm thiện 
lớn mạnh, vui với nghiệp Phật, đức lành 
tăng trưởng, được người quỹ mến; như 
người gội đầu trừ sạch gầu bản. O 


Hai là niệm Pháp là trí tuệ lớn, soI sáng 
thế ØIỚI, XÓa tan khô đau, mang lại hạnh 
phúc. Giáo pháp rất nhiều, gồm trong 
ba bảy yếu tố giác ngộ: Bốn điều quán 
niệm, bốn thứ tinh tấn, bốn như ý túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi giác ngộ và 


PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI 69 
`Ý 

tám chánh đạo. Nhờ tâm niệm pháp ta có 
giải pháp thoát mọi khổ đau. O 

Ba là niệm Tăng, đoàn thể xuất gia, 
bốn đôi tám bậc, có lý tưởng lớn, học tu 
Phật pháp, tỏ ngộ Phật tuệ, chứng đắc 
đạo quả hoặc đang trên đường chứng 
đắc đạo quả, từ quả thứ nhất đến A-la- 
hán. Tăng đoàn đạt được đạo đức, thiền 
định, trí tuệ và tuệ giải thoát; đầy đủ 
các hạnh, tròn đầy thánh đức; đáng làm 
ruộng phước cho đời gieo trồng. Nhờ 
niệm Tăng đoàn, các nghiệp s1 mê, ác ý, 
phẫn nộ đều được trừ sạch, tâm hoan hỷ 
sanh, vui thích việc thiện. Như lấy tro chín 
giặt tây áo quân không còn nhơbân.  O 

Bốn là niệm Giới. Khi đã tiếp nhận 
giới luật của Phật, nên giữ trọn vẹn, 
không tạo tỳ vết, không để thiếu sót, giữ 
gìn trang nghiêm và luôn miên mật; tâm 
không dao động, thân không phóng túng: 
tất cả việc làm đều hợp trí tuệ, không hề 


n KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


hối hận; không còn phân biệt, dùng tâm 
bình đăng giáo hóa, độ người; điều phục 
đại chúng theo đường đạo đức; tâm luôn 
hoan hý, sông trong an lành. Ví như mài 
sương, phẳng lì, sáng tỏ, chiếu soi các 
vật. Người giữ giới hạnh, thân tâm thanh 
tịnh, an lạc tràn đây. O 

Năm là niệm Thiên, gồm Tứ thiên 
vương, Đao lợi, Diêm ma và trời Đâu 
suất, cùng nhiều trời khác. Nên hiểu tin 
răng tái sinh cõi thiên là do thực tập chánh 
tín, giới hạnh, bồ thí, trí tuệ... và nhiều 
nghiệp lành. Ví như châu báu, chiếu tan 
tối tăm, mang lại ánh sáng. Người niệm 
chư thiên, tăng thêm niêm tin vê nhân 
quả lành, vững đường đạo đức. O 


LỢI ÍCH THỰC TẬP 

Này các đệ tử, những ai thực tập trọn 
vẹn tắm giới và năm tâm niệm vừa được 
nêu trên, hiện đời an lạc do dứt bât thiện, 
tăng trưởng điêu lành, phát triên tâm 


PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI 7 h 
`È 


linh, chứng đạt niễt-bàn; đến khi qua đời, 
sanh về cõi lành hoặc các cõi trời. Những 
người có trí ra sức thực tập, chuyên tâm 
làm phúc, chuyền hóa khô đau. 

Này bà Duy-da và các đệ tử, phước và 
an lành của ngày thực tập Bát quan trai 
giới đáng được khen ngợi, còn vượt trội 
hơn tài sản, của báu của mười sắu nước 
gộp lại cùng nhau. O 

Tuổi thọ cõi trời dài lâu không xiết. Có 
những cõi trời, một ngày một đêm bằng 
năm mươi năm ở địa cầu này. Tại cõi Tứ 
thiên, người sống rất thọ, đến năm trăm 
năm, băng trên địa cầu chín trăm vạn 
năm. GIữ Bát quan trai trọn vẹn trang 
nghiêm sẽ được tái sanh về các cõi trời. 
Cả một trăm năm trên địa cầu này chỉ 
băng một ngày trên trời Đao lợi. Người 
ở Đao lợi thọ một nghìn tuôi bằng trên 
dương gian ba nghìn sáu trăm vạn năm 
dải dăng. Hai trăm năm dài trên địa cầu 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
này chỉ bằng một ngày của cõi Diêm 
thiên. Tuôi thọ của người trên cõi Diêm 
thiên dải hai ngàn tuôi, băng trên trần gian 
một ức năm nghìn hai trăm vạn năm. Cả 
bốn trăm năm trên địa cầu này chỉ bằng 
một ngày của trời Đâu-suất. Người trời 
Đâu-suất thọ bốn nghìn tuổi, bằng trên 
trần gian đến sáu ức tám trăm vạn năm 
dài... Chênh lệch thời gian ở địa cầu này 
với các cõi trời là vô cùng lớn, không thể kế 
hết. Người giữ trang nghiêm Bát quan trai 
giới, đầy đủ chánh tín, thực tập bó thí, phát 
triển trí tuệ, đến khi qua đời sẽ được sanh về 
các cõi trời ấy, tùy theo phước báu của mình 
đã tạo, đề hưởng an lạc, dài lâu vô cùng. _O 

Nói về việc thiện thì nhiều không xiết. 
Trong pháp hội này, ta chỉ lược nói một 
vài trường hợp. Ai làm việc thiện, sống 
được hạnh phúc, chết thì nhẹ nhàng, tái 
sanh cõi lành, hoặc các cõi trời, để hưởng 
hạnh phúc, an lạc dài lâu. 


PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI 73 
`È 


Phật vừa dứt lời, quý bà Duy-da và 
người có mặt vô cùng hoan hỷ, đảnh 
lễ Thế Tôn, tán dương việc thiện, phát 
nguyện tiếp nhận Bát quan trai giới sáu 
ngày mỗi tháng, đồng thời phát nguyện 
nỗ lực làm phúc, giúp người cứu đời, 
không hề thoát lui. Mọi người hạnh 
phúc, g1ữ gìn trai ØIỚI. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


75 


5. KINH NHÂN QUÁ ĐẠO ĐỨC 


TU SAI PHƯƠNG PHÁP 

Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, tại 
chùa Kim Sư, thuộc thành Vương Xá, 
có ông Thuân-đà đến đảnh lễ Phật. Nhân 
đó, đức Phật ôn tồn hỏi ông: “Hiện ông 
ưa thích pháp tu tập nào, của các Sa-môn 
hay Bà-la-môn?” 

Thuằn-đà bạch Phật: “Kính bạch Thế 
Tôn, con kính Sa-môn và Bà-la-môn thờ 
[§vara, vị thân sáng thể, một tay cầm 
trượng, tay câm bình THƯỚC. Thân này dạy 
răng: “Ngày răm mỗi tháng, dùng chất 
hồ- -ma và am-ma- -la để gội đầu tóc, mặc 
áo trăng đẹp, đeo tràng hoa dài, giữ gìn 
trai giới, rồi năm trên đất có trét phân bò. 
Sáng sớm ngày rằm, tay sờ vào đất rồi 
nói như sau: “Đất nảy trong sạch, tôi cũng 


79 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


trong sạch.” Tay cầm phân bò với nắm cỏ 
tươi, miệng nói như sau: “Phân cỏ trong 
sạch, tôi cũng trong sạch.' Chúng con 
được dạy: “AI làm như vậy sớm được 
trong sạch; không làm điều này sẽ bị bất 
tịnh. Từ đó trở đi, con kính Sa-môn và 
Bà-la-môn tu hạnh trong sạch vừa được 
trình bày”. O 
NGHIỆP QUÁ ĐEN TRẮNG 

Nhân đó đức Phật dạy ông Thuân-đà 
và người có mặt nhân quả đạo đức như 
lời sau đây. 

Này các đệ tử, có loại nghiệp đen tạo 
quả báo đen; có nghiệp bất tịnh cho quả 
bất tịnh, cũng như gánh nặng thì luôn 
chúc xuống. Đây là quy luật của nhân và 
quả với sự báo ứng. Nếu ai đã tạo nghiệp 
đen, bất tịnh thì dù hàng ngàn những 
cái sớm mai lấy tay sờ đất, miệng niệm 
“thanh tịnh' vẫn bị bất tịnh, nếu không 
thực tập chuyền nghiệp bắt tịnh. Ai cầm 


KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC xẽ 


phân bò với nắm cỏ xanh mà nói thanh tịnh 
thì trên thực tế vẫn là bát tịnh, ngay cả tình 
trạng chưa đụng đến phân, bản chất của 
phân cũng đã ô nhiễm và bất tịnhrồi. _O 
BA ĐIÊU ÁC CỦA THÂN 

Này các đệ tử, có ba điều ác do thân 
tạo tác, mang lại khổ đau, gây nhiều 
tốn thất. Một là sát sanh, bất cứ người 
nào tay tanh mùi máu, tâm thích đánh 
đập, sát hại, bạo động, không chút hồ 
thẹn, tham lam, keo kiệt, hành hạ chúng 
sanh, bao gồm con người, động vật, côn 
trùng... là đang ø1eo nghiệp sát sinh, hại 
vật. Hai là trộm cắp tài vật của người, 
của làng, của nước, từ vật nhỏ nhoI cho 
đến đất đai là phạm pháp luật. Ba là tà 
dâm, dùng sức cưỡng bức, làm việc tà 
vạy đối với những người được bảo hộ bởi 
cha mẹ, anh em, chị em, chồng vợ, hoặc là 
thân quyến... là phạm luật pháp, trái với 
đạo đức. O 


„ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


¬V 


BÓN ĐIÊU ÁC CỦA MIỆNG 

Này các đệ tử, có bốn điều ác do miệng 
tạo tác. Một là vọng ngữ, nói không 
chân thật ở chốn công đường hoặc với 
người khác, không thấy nói thấy, thấy 
nói không thấy, không nghe nói nghe, 
nghe nói không nghe, biết nói không biết, 
không biết nói biết, hoặc vì tài lợi, hoặc vì 
quyên lợi, hoặc lý do nào... đều là phạm 
pháp. Hai là lưỡng thiệt, nói lời chia ha, 
đem chuyện đầu này đến nói đầu kia, tạo 
sự mâu thuẫn, chống đối lẫn nhau, gây mất 
đoàn kết. Ba là ác khâu, buông lời chửi 
bới, mắng nhiếc sắt ØaO, CỘC căn, thô lỗ, 
thề cay rủa độc, cho người khô đau. Bốn 
là lời phiếm, nói không thực tế, lời nói vô 
nghĩa, lời nói phi pháp, nói thiếu suy nghĩ, 
nói không đúng lúc, nói lời tán dóc. O 
BA ĐIÊU ÁC CỦA TÂM 

Này các đệ tử, có ba điều ác do tâm 
tạo tác, mang lại khổ đau, bất hạnh lâu 


KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC si 
`È 


đài. Một là tham lam, chỉ biết thỏa mãn 
khoái lạc giác quan; uống ăn vô độ, 
chơi bời hưởng thụ, tiêu xài phung phí. 
Lòng tham ích kỷ hại mình hại người, vi 
phạm luật pháp, trái với đạo đức. Hai là 
sân hận bao gồm giết chóc, đả thương, 
phá hoại, xung đột, tranh chấp, hận thù 
không buông, giận tức, hờn dỗi, ganh ty 
hơn thua, tạo nghiệp khủng bố, gây bao 
thù oán, đứng ngồi không yên. Ba là sĩ 
mê, tà kiến, điên đảo, mê tín, đị đoan, tin 
điều quái gở; không tin đời sau, không 
tin nhân quả, không tin đạo đức, không 
tin thiện ác; không có cha mẹ, không có 
hóa sinh, không có thánh nhân, không tin 
tiềm năng, không tin nỗ lực, chấp nhận 
sỐ phận định đoạt bởi Chúa... Những 
điều vừa nêu đều là tà kiến, gây khổ đời 
nảy, chịu khô đời sau. O 

Này các đệ tử, mười ác nêu trên gọi 
là nghiệp đen tạo kết quả đen, là nhân 


à = KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
bất tịnh tạo quả bất tịnh. Gánh nặng khổ 
đau luôn luôn trút xuống đối với những 
người gieo nghiệp xấu ác. O 
MƯỜI ĐIÊU THIỆN 

Này các đệ tử, thế nào gọi là nghiệp 
trắng quả trăng, nhân phúc quả phúc, 
nghiệp tịnh quả tịnh, g1úp người hướng 
thượng? 

Này các đệ tử, có mười điều thiện, 
tạo ra nhân quả báo ứng hạnh phúc. Có 
ba nghiệp thiện do thân tạo tác. Một là 
bất sát, từ bỏ giết chóc, từ bỏ vũ khí, 
thương xót chúng sinh, không dùng vũ 
lực, thương tôn, hãm hại; bảo hộ sự 
sông, yêu chuộng hòa bình, bảo vệ môi 
trường. Hai là không trộm, từ bỏ cướp 
giật, vật gì không cho thì không được 
lây, tôn trọng sở hữu, tâm sạch không 
tham; khi có điều kiện, ưa thích bố thí, 
cứu ngặt, cứu nghẻo, vượt qua khô đau. 


KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC 8] ị 


Ba là chung thủy, từ bỏ tà dâm, bảo hộ 
hôn nhân, bảo hộ hạnh phúc. O 
Có bốn nghiệp thiện do miệng tạo tác. 
Một là phát ngôn luôn hợp sự thật, xây 
dựng uy tín. Hai là lời nói hòa hợp, đoàn 
kết, tùy hỷ lẫn nhau. Ba là nói lời lịch sự, 
dễ nghe, giúp người hoan hỷ. Bốn là nói 
lời ý nghĩa, giá trị, xây dựng hiểu biết. 

Có ba nghiệp thiện do ý tạo tác. Một 
là lia tham, buông xả, không dính. Hai là 
hết sân, bảo hộ sự sông. Ba là không s1, 
sông với chánh kiến, tin sâu nhân quả, 
tin có kiếp sau, tin vào điều thiện, tin các 
thánh nhân. 

Này các đệ tử, mười nghiệp nêu trên 
tạo ra quả trăng, hạnh phúc, an vui, đời 
này, đời sau. Bất kỳ người nào thành tựu 
trọn vẹn mười nghiệp thiện trên, dù có sờ 
đất dơ dáy, bân thỉu, hoặc cầm phân bò 
với năm cỏ tươi, cũng được thanh tịnh. 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
S” 


Phật vừa dứt lời, gia chủ Thuân-đả 
và người có mặt vô cùng hoan hỷ, phát 
nguyện thọ trì, truyên bá kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


83 


6. LỜI VÀNG PHẬT DẠY 


I. PHẨM SONG ĐÓI 
(umaka-vaøød) 


1-2. Ý làm chủ hành vi tạo tác 

Ý dẫn đầu, thiện ác tạo ra 

Nếu dùng tâm ý ác tà 

Nói năng, hành động khổ sa vào mình. 
Như xe chở lăn nhanh theo bánh; 
Bánh đi đâu, xe đến liên theo 

Mỗi khi tâm thiện đã gieo 

Quả lành trồ, giống bóng đeo theo hình. 
3. A1 ôm hận bị người hãm hại 

“Nó đánh tôi và chửi măng tôi” 
“Thắng tôi, cướp đoạt của tôi” 

Nhớ hoài bất hạnh, khó nguôi hận thù. 


4. A1 bỏ được hận thù bị hại: 
“Nó đánh tôi và chửi măng tôi” 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


““Thăng tôi, cướp đoạt của tôi” 
Hận thù tan biên, nguôi ngoai cõi lòng. 


5. Trả thù hận bằng tâm oán giận 
Muôn kiếp dài khó đặng thành công 
Từ bi chuyên hóa thù chung 

Đây là định luật công bằng xưa nay. 


6. Trong kiếp sống ai ngờ cái chết 
Rình rập ta chăng sót mảy may 
Người nào giác ngộ điều này 

Hơn thua, tranh chấp... dứt ngay tức thì. 
7. Ai đắm nhiễm năm điều dục lạc 
Chắng giữ tâm, làm chủ giác quan 
Uống ăn thái quá hại thân 

Tánh hay lười biếng, nhọc nhẳn qua loa. 
Người như thế bị ma đánh bại 

Cũng giống như gió thôi ngã cây. 
Khô đau, bất lực nào hay 

Đều do buông thả, đăm say sắc trần. 


8. Không nhiễm đắm, quán thân nhơ uế 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 85 
`Ý 
C1ữ gìn tâm, làm chủ giác quan 
Uống ăn tiết độ, siêng năng 
Vững vàng như núi trước ngàn bão giông. 


9. Dù khoát áo cà-sa đĩnh đạc 

Mà tâm còn uễ trược tham, sân 

Sống không chân thật, buông lung 
Làm sao xứng hạnh sa-môn sáng ngời? O 


10. Ai giải phóng tham, sân, trược uế 
Sống thanh cao, giữ giới nghiêm minh 
Chánh chân, làm chủ được mình 
Người tu như thế thật tình đáng khen. 


11. “Không chân thật lại cho chân thật 
Chân thật thì lầm tưởng dối gian” 

Tà tư, tà hạnh làm nhân 

Do vậy khó đạt chánh chân trong đời. 


12. “Cái chân thật thì cho chân thật 
Không chân thì khắng định không chân” 
Chánh tư, chánh hạnh làm nhân 

Nhờ vậy đạt được chánh chân trong đời. 


s “ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


13. Nhà vụng lợp có nhiều lỗ dột 
Một trận mưa làm ướt tả tƠI. 

Người không tu tập, mãi chơi 

Dục tham xâm nhập, cả đời khổ đau. 


14. Nhà lợp khéo, chỗ nào cũng kín 
Nhiều mưa to chăng ảnh hưởng chỉ. 
Với người tỉnh tấn tu trì 

Dục tham dứt sạch, có gì phải lo? 

15. Kiếp này khổ, kiếp sau cảng khô 
Kẻ ác gian chịu khô hai đời 

Quả sầu đeo bám khôn nguôi, 

Nhớ ác, day dứt khó rời khỏi ta. 

16. Kiếp này sướng, kiếp sau càng sướng 
Người đức cao được hưởng phước vui 
Thiện nhân trổ quả còn hoài 

Nhớ thiện, an lạc tràn đầy trong tâm. 


17. Kiếp này khổ, kiếp sau than khổ 
Gieo ác nhân phải khổ hai đời 

Lương tâm dẫn vặt tơi bời 

Rơi vào cõi dữ, than hoải chăng xong. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 87 
`È 
18. Kiếp này sướng, kiếp sau cảng sướng 
Làm phúc thì sung sướng hai đời 
Phúc do làm thiện tuyệt vời 
Sanh về cõi thiện, thảnh thơi lâu dài. 


19. Làu thông cả kho kinh sâu sắc 
Không thực hành, phóng dật ích chỉ? 
Khác gì như kẻ làm thuê 

Chăn bò cho chủ, có gì của ta? 


20. Người nói ít nhưng hành miên mật 
Bỏ tham, sân; tỉnh giác, thong dong 
Hai đời dính mắc không còn 

Người này xứng hạnh sa-môn sáng ngời. © 


H. KHÔNG PHÓNG DẬT 
(1pparmadla-vagga) 


21. Không phóng dật là con đường sống 
Kẻ buông lung làm hỏng cuộc đời. 
Không còn phóng dật, sáng ngời 
Buông lung như kẻ chết rồi, ích chỉ. 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


22. Sóng bắt tử với đường tỉnh thức 
Thói buông lung là vực tử sanh. 

Định thiền, giới hạnh, tinh cần 

Ung dung đạo giác, an nhàn thân tâm. 


23. Người có trí siêng tu thiền định 
Luôn tinh cần thức tỉnh ngày đêm 
Niết-bàn vô thượng xứng tên 

Khổ đau, trói buộc không còn đeo mang. 


24. Luôn tinh tấn, tự điều, chính niệm 
Nương pháp màu, đức hạnh sáng trong, 
CIữ mình, dứt bỏ buông lung 

Tiếng lành, phước tốt gia tăng mỗi ngày. 


25. Luôn nỗ lực vượt qua phóng dật 
Tự điều thân, chủ các giác quan 

Trí nhân như đảo vững vàng 

Bão giông không thê ngập tràn được đâu. 


26. Kẻ thiếu trí đam mê phóng dật 
Bám nghiệp duyên, rồi gặt quả sầu 
Trí nhân tinh tấn trước sau 

Như gìn của báu làm giàu bản thân. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 89 
`Ý 
27. Cảnh hưởng thụ không thèm màng tới 
Dục lạc đời chăng luyến ái tham. 
Siêng tu thiền định, chánh tâm, 
Niềm vui sâu lắng đạt thành khó chỉ. 


28. Người có trí dẹp tan phóng dật 
Trên lầu cao tuệ giác nhìn trông 
Không sâu khô, hết buồn vương 
Thương người ngu dưới kiếp hồng 
trần kia. O 


29. Sống tinh tấn giữa người 
phóng đãng 
Tỉnh thức luôn bên cạnh kẻ say 
Trí nhân như ngựa khéo nài 
Bỏ xa ngựa yếu cả bây sau lưng. 


30. Như Đề Thích do tu tỉnh tân 

Khi tái sanh làm chủ cõi thiên 

Không còn phóng dật được khen. 

Đời hay chỉ trích kẻ ghiền buông lung. 


31. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn 
Sợ buông lung phá hạnh thanh cao 


ề ” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Tu theo pháp Phật nhiệm mâu 
Đôốt tiêu trói buộc, sâu đau bao đời. 


32. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn 
Sợ buông lung phá hạnh thanh cao 

Tu theo pháp Phật nhiệm mâu 
Niết-bàn sẽ chứng, khổ sầu lánh xa. O 


HIL PHẨM TÂM 
(Ciffa-vagød) 


33. Tâm dao động, sầu lo, sợ hãi 

Khó giữ gìn, vùng vẫy theo duyên. 
Trí nhân làm thăng tâm này 

Như người thợ khéo uốn tên thăng hàng. 


34. Như tôm cá vất ngoải thủy giới 
Luôn vậy. vùng hướng tới nước nguồn 
Tâm tu vẫy mạnh thoát trần 

Quyết lòng đẹp sạch ma quân não phiên. 


35. Tâm phảm tục chuyền cành như khi 
Theo thú vui thành thị, xóm làng. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY s 
\Ý 
Lành thay, làm chủ được tâm 
CHữ tâm định tính, bình an lâu dài. 


36. Tâm vi tế, khó nhìn, khó thấy 
Theo dục tham, thoải mái quay cuồng 
Trí nhân làm chủ được tâm 

Niềm vui nội tại phủ trùm khắp nơi. O 


37. Đâu cần phải chạy xa, sống ân 
Vào hang sâu, hóa hiện không thân. 
Chi băng điều phục được tâm 

Vượt qua trói buộc của ngàn ma quân. 


38. Đối với kẻ tâm không an trụ 

Pháp nhiệm mẫu khó tỏ nguồn khơi 
Niềm tin rung động, chơi vơi 

Còn nguồn trí tuệ rạng ngời khó thông. 


39. Khi tâm thoát dục tham, vướng mắc 
Buông hận thù, ganh ghét, hờn ghen 
Vượt trên thiện ác nhị nguyên 

Xứng hàng tỉnh thức, không còn sâu lo. 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


40. Thân năm uẫn như sành dễ bể 
Giữ gìn tâm như thể thành trì 

Vung gươm trí tuệ diệt sĩ 

Thắng ma quân xấu, chớ vì vinh quang. 


41. Thân vô thường, chăng bao lâu nữa 
Nắm vô tri trong cỗ quan tài 

Khi tâm thoát khỏi thần này 

Thân như khúc gỗ chăng xài vào đâu. 

42. Người ác độc diệt trừ đối thủ 

Kẻ oan gia trả đũa oan gia 

Không băng tâm ác hại ta 

Trầm luân muôn kiếp, đường tà lún sâu. 


43. Cha mẹ muốn cho con hưởng phước 
Thương cỡ nào, chăng được dài lâu 
Tâm lành, nhân tốt gieo sâu 

Tự mình tạo dựng, quả mau lớn dân. O 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 93 
IV. PHẨM HOA 
(Puppha-vagøa) 


44. Ai chinh phục địa cầu, thiên giới 
Vượt lên trên cả cõi Diêm-mat)) 

Sao bằng ngộ pháp Phật-đà®) 

Như người khéo kết tràng hoa đẹp màu. 


45. Bậc hữu học®) vượt qua trời đất 
Vượt lên trên cả cõi Diêm-ma 

Lại thông chánh pháp Phật-đà 

Như người khéo kết tràng hoa đẹp màu. 


46. Khi tỏ ngộ thần như bọt nước 

Ảo ảnh như điện chớp trên không 

Bẻ tan tên của ma quân 

Vượt tâm thần chết hàng ngàn dặm xa. 


1. Cõi chết. 

2. Đức Phật, bậc giác ngộ tuyệt đối. 

3. Hữu học (Sekha): Người hiểu thông Phật pháp, đang trên đường tu 
tập giải thoát khỏi phiền não chướng và sở tri chướng, để nhập vào dòng 
thánh, đạt được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

4. Ám chỉ cõi người và cõi trời, tức con người ngoài hành tỉnh. 


: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


47. Kẻ say nhặt các hoa dục lạc 

Bị tử thần vây bắt, kéo lôi 

Như cơn lũ đữ cuốn trôi 

Cả làng trong lúc ngủ vùi đêm thâu. 


48. Kẻ say nhặt các hoa dục lạc 
Nhiễm đắm rồi dính chặt khó buông 
Ham vui chưa thỏa nguồn cơn 

Tử thân đến bắt khó thương lượng gì. 


49. Như ong biết bám hoa thưởng thức 
Không hại gì đến sắc và hương 

C1ữ gìn hoa, hút nhụy xong 

Cũng như bậc thánh vào làng hóa duyên. 
50. Không bới móc lỗi lầm người khác 
Chuyện đã làm có đạt hay không? 
Nhìn mình hành động đục, trong 

Vô tình, có ý, đừng mong phạm vào. O 


51. Như hoa đẹp bên ngoài hấp dẫn 
Mà bên trong chắng đậm mùi hương 
Lời hay, ý tưởng lạ lùng 

Không làm vô ích, đáng thương vô cùng. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY s, 
`Ÿ 
52. Như hoa đẹp to tròn, hấp dẫn 
Dạng hình thù, lại đượm mùi hương 
Lời hay, ý tưởng lạ lùng 
Có làm ắt được quả tròn mười mươi. 


53. Như một đồng hoa tươi các loại 
Nhiều tràng hoa được kết xâu nên 
Cũng vây trong chôn hồng trần 

Thân làm bao việc quý lành đáng khen. 


54. Hương mạt-ly®), chiên-đàn®) 
thơm phức 
Cả nước hoa chăng ngược gió bay. 
Hương người đạo đức thắng ngay, 
Bay xa ngược gió, tháng ngày còn thơm. 


55. Hoa vũ quý”), chiên-đàn thơm ngát 
Hương già-la#), sen sắc hông tươi 


5. Hoa Mallika, giống như hoa lài của Việt Nam. 
6. Gỗ Gandha, tức loại gỗ trầm hương Án Độ. 
7. Hoa ƒss¡ik¡ có mùi thơm phức. 
§. Gỗ 7zgara, một loại gỗ thơm Án Độ. 


`Ÿ 


h KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Giới hương số một trên đời 

Hương hoa... chỉ sánh một mười mà thôi. 
56. Hương hoa đẹp không nhiều giá trị 
Cả chiên-đàn gỗ quý vậy thôi. 

Hương người đức hạnh sáng ngời 
Hòa cùng mây gió khắp trời ngát hương. 


57. Người giới hạnh thanh cao đúng mực 
Gìn thân tâm, chăng chút buông lung 
Đạt chơn giải thoát, trí thần 

Quân ma không thê thấy đường tới lui. 


58. Giữa bãi rác bên đường dơ bân 
Có hoa sen thoang thoảng mùi hương. 
Giữa đời phàm tục nhiễu nhương, 

Có người trí tuệ, tình thương sáng ngời. 


59, Ciữa phàm tục, bao người đau khổ 
Bởi nhiễm tham, không tỏ lý chân 

Có người Phật tử thực hành 

Sáng ngời trí tuệ, tỏ nguồn tâm linh. O 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 97 
V. PHẨM NGU 
(Bãla-vagøa) 


60. Người trăn trọc, đêm buôn thăm thăm 
Kẻ mỏi chân ngao ngán đường dài 
Người ngu, chánh pháp ngoài tai 
Luân hồi mất hút, biết ngày nảo ra? 


61. Trong cuộc sông, tìm mà chưa gặp 
Bạn đồng hành tâm đắc, hơn mình, 
Chớ nên gần kẻ vô minh 

Khô đau, lận đận, bám rình khó buông. 
62. Bệnh chấp ngã vảo con, tài sản 
Nào con ta, tài sản của ta... 

Khô sầu đeo bám chăng tha 

Người ngu nên hiểu: Tôi là chẳng-tôi. 


63. Ai ngu đở biết mình còn dốt 

Nhờ vậy mà chậm lục hết dần 

Kẻ “đần” lại tưởng mình “khôn” 

“Chí ngu” như vậy không còn người hơn! 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


64. Người ngu tối có gần người trí 
Không học theo chánh pháp chánh chân 
Khác gì muỗng với vị canh 
Trọn đời cũng chăng thắm nhuần 

vị hương! 


65. Người ngu dốt khéo gần người trí 

Học Phật ngôn, đạo lý hiểu rành 

Cũng như lưỡi nếm vị canh 

Vị hương ngon ngọt thắm nhuần 
trong thân. O 


66. Người thiếu trí không màng thực tập 
Bản ngã thành kẻ ác hại thân 

Bỏ rơi việc thiện, đức nhân 

Đắng cay quả xấu đeo mang trọn đời. 
67. Không hồi hận việc làm bất chánh 
Không vượt qua quán tính thói quen 
Có ngày đẫm lệ, sâu than 

Một khi quả xấu chín vàng mới hay. 
68. Với việc thiện làm rôi không tiếc 
Dù cho người chăng biết đền ơn 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 99 
Số 
Hân hoan, vuI vẻ, đẹp lòng 
Phước lành trô quả đón mừng thiện nhân. 


69. Hành vi ác khi chưa trỗ quả 
Nhiều người ngu nghĩ nó ngọt ngon 
Đến khi quả xâu chín hồng 

Khổ đau, bất hạnh, khóc ròng ngày đêm. 


70. Tu khô hạnh năm này tháng nọ 
Đứng một chân, ít ngủ, ít ăn 
Một phần mười sáu chắng bằng 
Phước người thâu hiểu rõ ràng 

duyên sinh. O 


71. Nghiệp ác dữ chưa liền trồ quả 
Như sữa tươi đầu đã đong ngay 
Thâm theo đốt cháy người sai 

Như than hồng núp dưới hơi tro tàn. 


72. Kẻ ngu muội tham danh hư ảo 
Thường sống trong khô não đêm ngày 
Vận may tôn hại lâu dài 

Nhức đầu, căng thắng nhớ hoài nỗi đau. 


À mã KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


73. Ham danh ảo chút nào tương xứng 
Ngôi trước trên các hạng Tỳ-kheo 
Lần quyên ngay cả trụ trì 

Muốn người nễ sợ quyên uy của mình. 


74. Gây ngộ nhận cả Tăng lẫn tục®) 

Chứng minh rằng ta tác tạo nên 

Việc làm lớn nhỏ chuyên quyền... 

Cống cao, tham vọng bám chuyền 
người ngu. 

75. Đường tục lụy dẫn về phàm tục 

Đường niết-bàn nẻo giác hướng về 

Hiểu thông hai ngõ hết mê 

Chăng màng danh lợi, hành trì viễn ly. O 


VI. PHẨM HIÈN TRÍ 
(Pandita-vagøa) 


76. Ciặp người trí chỉ điêu non kém 
Lòng biệt ơn, cô găng sửa saI 


9. Người tại g1a. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY " 
`Ý 

Kết thân người trí thật hay 
Dẫn đường kho báu tại ngay đời này. 
7T. Bậc hiền trí giúp người sửa lỗi 
Bỏ đường tà, dẫn lỗi đường ngay 
Người lành quý trọng, chắp tay 
Còn phường xấu ác ghét cay vô cùng. 


78. Chớ kết bạn với phường xấu ác 
Kẻ dối gian, cay độc, tiểu nhân. 
Hãy thân với bạn hiền lành 
Học theo gương hạnh chánh chân, 
sửa mình. O 


79. Người có trí thâm nhuần Phật pháp 
Tâm say niềm hạnh phúc cao sâu 

Cối tâm thanh tịnh, tỏ làu 

Ngày đêm an lạc pháp mâu thánh nhân. 


80. Người làm ruộng làm mương dẫn nước 
Còn thợ tên trau chuốt mũi tên 

Thợ cây uốn ván thăng liền 

Người khôn làm chủ cái tâm của mình. 


`Ÿ 


mạ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


81. Như tảng đá vững vàng trước bão 
Người trí hiền làm chủ cái tâm 

Điểm nhiên trước cảnh phũ phàng 
Khen chê chăng động, không mảng thị phi. 


82. Người có trí thích nghe Phật pháp 
Gn an vui, hạnh phúc, thong dong 
Như hồ sâu thắm, nước trong 

Không gì khuấy đục cõi lòng tịnh thanh. 


83. Bậc hiền trí không còn chấp mắc 
Người tịnh thanh bỏ được dục tham 
Sống trong nghịch cảnh, thuận duyên 
Tâm không dao động, vui buồn chăng xao. 


84. Chăng vì ngã hay người nào khác 
Mà tạo điều độc ác, gian tham 

Chắng vì con cái, giàu sang... 

Chắng vì ngôi vị trên ngàn muôn dân... 
Người có trí công băng, ngay thật 
Crới hạnh tròn, đạo đức thanh cao 
Noi theo chánh pháp cao sâu 

Phát huy tuệ giác, làm giàu lương tâm. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY li 
`Ý 
85. Đại đa số quân quanh ba cõi 
Ít có người vượt khỏi bờ mê 
Đa phần chắng chịu trở về 
Con đường giác ngộ đề huề chánh chân. 


86. Với những kẻ thực hành pháp Phật 
Khéo giảng tuyên, tỉnh thức cõi tâm 
Đến bờ giác ngộ, niết-bàn 

Vẫy chào đau khổ, tử sinh bao đời. 


87. Bậc hiền trí bỏ buông ái dục 

Hướng tâm vẻ tỉnh giác, niết-bàn 

Không còn ngu dốt, sân, tham 

Trên đường hướng thượng, căn lành 
trồng sâu. O 


88. Hãy vui hướng niết-bàn tịnh lạc 
Không sở hữu, bỏ dục, áI, tham 

Trí nhân rửa sạch nội tâm 

Không còn cấu uê, đầy tràn niềm an. 


89. Không chấp thủ với tâm chân chánh 
Bỏ ái tham, tu bảy giác chì 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


xÉ 
Không còn lậu hoặc, vướng gì 
Sông trong an tịnh, sáng ngời nhân g1an. © 


VII. PHẨM A LA HÁN 
(2Arahanfa-vaøød) 


90. Người đã thoát đường vào sống chết 
Chặt gông cùm, xiềng xích đập tan 
Ưu phiền đã thoát khỏi tâm 

Không còn phiền não, an nhàn đến đi. 


91. Người chính niệm, tinh cần, tỉnh giác 
Lìa não phiền, ái dục chắng màng 

Đó đây, vui sống độc thân 

Bỏ ao, con ngỗng ngút ngàn trời cao. 


92. Không màng đến tiền tài, danh vọng 
Làm chủ tâm, ăn uống vừa chừng 
Lòng không, vô tướng, thong dong 
Xả buông chấp mắc, thoát vòng trần gian 
Trời cao, chim giữa mây ngàn 

Không gian mất hút, dẫu chân khó tìm. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY ti 
` 
93. A1 lậu hoặc, ái tham dứt sạch 
Nhiêm đăm không, tự tại luôn luôn 
“Lòng không, vô tướng, thong dong” 
Như chim giữa chôn hư không khó tìm. 


94. Người điều phục sáu căn, cảm giác 
Như ngựa thuần tuân phục chủ nhân 
Dút trừ lậu hoặc, mạn, tham 

Xứng A-la-hản giữa hàng nhân thiên. 


95. Rộng như đất, tâm không oán hận 
Như cột kia trước cảnh thịnh suy 

Hồ tâm lắng sạch tham, s1 

Bậc A-la-hán sáng ngời nhân gian. O 


96. Người đạt được tâm an, ý tốt 

Lời lẽ lành, hạnh nghiệp đáng khen 
Thong dong, trí tuệ, chánh chân 
Sống trong tịnh lạc, ngập tràn an vui. 


97. Không mê tín, cắt buông hệ lụy“ 


10. Cơ hội tái sinh trong luân hồi. 


l6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


\š 
Rèn thức tâm, tỏ ngộ vô vi 
Thực hành vô chấp, xả ly... 
Là người tối thượng sánh vì núi cao. 


98. Dù sống tại thôn quê, làng nhỏ 
Hay rừng sâu, núi cả, đồi cao 
A-la-hán sống chỗ nảo 

Thời dân nơi đó thâm sâu đạo vàng. 


99. Thật thú vị, núi rừng xanh thăm 
Chỗ người phàm chẳng dám bén chân 
Những người bỏ dục, la tham 

Chọn nơi trú ngụ, chắng màng lợi danh. O 


VIH. PHẨM NGÀN 
(Sahassa-yagøød) 
100. Dẫu có nói ngàn lời vô ích 
Chắng dính gì hạnh phúc cho đời 
Chi băng chỉ thốt ít lời 
Thấm nhuằn đạo lý, giúp người bình an. 


11. Niết-bàn tại trần gian. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY ti 
`Ý 
101. Dẫu có đọc trăm ngàn câu kệ 
Chắng có gì liên hệ niết-bàn 
Chi bằng nói pháp ngàn vàng 
Nghe xong lợi lạc, bình an cõi lòng. 


102. Dẫu có giảng rất nhiều bài pháp 
Không giúp người bỏ chấp, hết sầu 
Sao băng lời pháp nhiệm mẫu 
Nghe xong hạnh phúc thật lâu 

trong người. OÒ 


103. Người thăng trận trước ngàn 
quân giặc 
Đem khải hoàn, hạnh phúc nước nhà 
Chắng băng người thắng được “ta” 
Chiến công oanh liệt, sâu xa tuyệt vời. 


104. Tự chiến thắng vượt trên tất cả 
Hơn kẻ thủ, giặc giã biên cương 

Lành thay, điều phục bản thân 

Sống trong hạnh phúc, không còn sầu đau. 


105. Dù quyên lực như trời, thần, quỷ 
Hay ma vương, kẻ dữ ngang tàng 


`Ÿ 


m" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Không người có thể sánh bằng 
Một người tự thăng, không còn vọng tâm. 


106. Dù cúng tế hàng ngàn vàng thẻ 
Cho thân linh, Thượng đề trăm năm 
Sao bằng ủng hộ thánh nhân 

Xóa mê, khai ngộ, dẫn đàng an vui. 


107. Dù thờ lửa trăm năm rừng thắm 
Cũng không bằng cúng hạng chân nhân 
Cúng dường người trí tốt hơn 

Trăm năm tế tự mơ màng phước duyên. 


108. Dù hiến tế trăm năm Thượng để 
Cầu phước lành, tuôi thọ dài lâu 
Chắng băng được một phân tư 

LỄ người chánh trực, tâm từ thường gieo. 


109. A1 cung kính chân tu đạo lực 

Thực hành theo; phước đức sanh sôi: 

Dỗi dào sức khỏe, đẹp tươi, 

Sống lâu, hạnh phúc, thánh thơi 
tháng ngày. O 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY Hi 
`Ý 
110-11. Nếu phải sống trăm năm 
phóng đãng 
Sao băng ngày thiền quán tinh chuyên. 
Trăm năm mê muội triỀn miên, 
Một ngày tuệ giác, hành thiền: Bình an. 
112. Dù có sông trăm năm lười biếng 
Sao băng ngày tinh tân hết lòng 
Vượt qua gian khó, đục trong, 
Quyết tâm đạt được thành công mới dừng. 


113. Trăm năm sống mê thân ngũ uân 
Vướng luân hồi lân quần vần xoay 
Chi bằng ngày một ngộ ngay: 

Vô thường, sinh diệt tại đây, bây giờ. 


114-15. Trăm năm sống không rành 
bắt diệt 
Sao băng ngày ngộ biết vô sanh. 
Trăm năm mù pháp thượng nhân 
Không băng ngày ngộ pháp môn cao vời. O 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


NI 
IX. PHẨM ÁC 
(Papa-vagga) 


116. Người có trí gấp làm việc thiện 
Tránh ác gian như tránh vực sâu. 
Việc lành, lần lữa, không mau, 

Tâm tà dành chỗ, khổ đau tới liên. 


117. Ai đã lỡ gieo trồng nghiệp ác 
Đừng làm liễu, tiếp tục gây thêm. 
Chớ mà biện hộ, tìm quên, 

Quả sâu phải gặt, xích xiềng bủa giăng. 


118. Có cơ hội gieo trồng giống tốt 
Nhớ siêng năng chăm sóc, làm hoài 
Căn lành tăng trưởng môi ngày 
Những aI tích phước, nay mai an lành. 
119. Kẻ làm ác quả sâu chưa trỗ 
Chăng phải do nhân quả không thiêng 
Đên khi quả xâu kê bên 

“Ác thời gặp ác”, khô phiên ngày đêm. 
120. Người gieo thiện, quả lành chưa có 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY nỊ 
`? 
Chính là do giờ trỗ còn xa 
Đủ duyên, cây thiện trô hoa 
“Ở hiền gặt phúc” hắn là lý chân.  O 


121. Đừng xem nhẹ những điều ác nhỏ 
Vì cho rằng chăng có hại chỉ 

Hãy xem nước nhỏ vào ly 

Mỗi giây một giọt, li t¡ đầy tràn. 
Người ngu tối tham, gian, ác đạo 
Ngày qua ngày, gây tạo nghiệp duyên 
Tâm tà, nhân xấu tăng thêm 

Đến khi quả trô, triền miên muộn sầu. 


122. Chớ xem thường điều lành nho nhỏ 
Mà cho răng chăng có nghĩa gì. 

Bình tràn do nước nhỏ rì 

Siêng năng làm thiện sánh vì trăng sao. 


123. Người sống thọ tránh xa độc dược, 
Doanh nhân khôn tránh lỗi hiểm nguy. 
Người khôn làm chủ hành v1, 

Lánh xa điều ác, hướng đi an toàn. 


`Ÿ 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


124. Bàn tay tốt có cầm thuốc độc 
Không hại ai thương tật, héo sầu. 
Cũng vây, người thiện trước sau 
Không gây nghiệp ác, khô đau cho người. 


125. Kẻ xấu ác hại người đạo đức 
Như bụi mù đang ngược gió bay 
Khô đau “xử” kẻ ác ngay 

Quả sầu hành hạ, khó tài trốn đâu. 


126. Người thiện vừa sinh từ bụng mẹ 
Kẻ ác gian sa đọa cõi sầu 

Thiện sinh thiên giới rất mau 

Cực thiện chứng đạo thâm sâu, niết-bàn. 
127. Dâu bay liệng trên trời cao vút 
Hay lặn bơi mất hút biển sâu 

Chui vào hang đá, đi đâu... 

Cũng không trốn được quả sâu đã gieo. 


128. Dầu bay liệng trên trời cao vút 
Hay lặn bơi mất hút biển sâu 

Chui vào hang đá, đi đâu... 

Tử thần đeo bám, không sao xa lìa. O 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY I13 
⁄ 
X. PHẨM HÌNH PHẠT 
(Dapda-vasga) 


129. Như quy luật, mọi người sợ chết 
Sợ chiến tranh, bạo lực, tổn thương... 
Đặt mình vào cảnh vô thường 

Không sai người giết, cũng không tự làm. 


130. Như quy luật, mọi người sợ chết 

Mong bình an, hạnh phúc, sống còn 

Đặt mình vào cảnh tồn vong 

Không gây sát nghiệp, tôn thương 
mạng người. 


131. Như quy luật, ai người câu phước 
Dùng gậy dao giết chết sinh linh 
Không sao hạnh phúc an bình 

Đời này, đời tới tự mình khổ đau. 


132. Như quy luật, những người cầu phúc 
Không dùng dao hại giết một ai 

C1ữ tâm thương quý mọi loài 

Đời này, đời tới an vui trong lòng. O 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


133. Người thô lỗ buông lời ác độc 
Người trả đòn, hắn học chua cay 
Khổ đau đến với cả hai 

Lời qua tiếng lại, chăng aI được øì. 


134. Gìn chính niệm, vô thinh, tĩnh lặng 
Như chuông hư, tiếng chăng ngân vang. 
Với người hướng đến niết-bàn 

Nội tâm thư thái, không mang hận thù. 


135. Mục đồng khéo dắt bò ăn cỏ 
Chiều dẫn về nhà chủ nghỉ ngơi. 
Cũng vây, già chết xưa nay 

Lùa vào sinh tử bao đời chẳng tha. O 


136. Người ngu tối tạo ra lầm lỗi 

Do chăng rành gốc tội đã gây 

Khô đau nghiền nát đời này 

Dày vò, phiên muộn, sánh tày lửa thiêu. 
137-40. Dùng vũ khí, gậy dao đánh đập 
Hành hạ người, trù dập tơi bời 

Quả sầu mười loại sau đây: 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY ng 
`È 

Một là đau nhức đêm ngày rên la; 
Hai, tai biến; ba là thương tật; 
Bốn, độn căn, ngu ngốc, hay quên; 
Năm thường lận đận luật quan; 
Sáu vương trọng tội bị oan, hiểu lầm. 
Bảy, thân quyến, họ hàng ly tán 
Tám, chăng may tài sản tiêu tan 
Chín là hỏa hoạn, nghèo nàn 
Mười sau khi chết đọa làm súc sinh. O 


141. Dù lõa thê, ngôi lì, tuyệt thực; 
Không gội đâu, bện tóc rối tung... 
Đừng hòng chuyền hóa tâm hồn 

Nếu tâm nghi hoặc vẫn còn y nguyên. 


142. Sống trang sức bằng nguồn an tịnh 
Điều phục tâm, giới hạnh, kiên trì 
Thương người, mến vật, từ bị 
Sa-môn, phạm chí sánh vì trời cao. 


143. Trong trời đất hiếm người chính niệm, 
Biết giữ mình, hô thẹn, lương tâm 


"ó KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`. 
Tránh lời chỉ trích, chửi thầm 
Cũng như ngựa giỏi chăng cân phạt roI. 


144. Như ngựa quý chắng cần roi chạm 
Sống nhiệt tâm, đũng cảm, chuyên cần 
Vững tin, giới đức, thiền hành 

Chọn tìm giáo pháp, thâm nhuân lý chân. 
GŒìn chính niệm, cùng Minh Hạnh túc 

Nêu quyết tâm tam độc loại trừ, 

Khổ đau kết thúc, thản thư 

Người này xứng bậc chân tu trên đời. 


145. Như thủy lợi làm kênh dẫn nước 
Kẻ làm tên nắn vuốt cung tên 

Thợ cây bào ván hai bên 

Người khôn làm chủ bản thân đêm ngày. © 


XI. PHẨM GIÀ 
(Jara-vagøa) 


146. Cười sao được, sướng vui sao nồi 
Khi lửa tham cháy rụi thê gian 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 117 
`È 

Tối tăm giăng phủ trời đêm 
Sao không nỗ lực tìm đèn sáng soi? 
147. Thân bề ngoài, đẹp đầy nhựa sống 
Ở bên trong, một đồng vết thương 
Gây sầu, sao lại vẫn vương? 
Thân là giả tạm, vô thường, mong manh. 


148. Thân mẫy chốc đã già, tàn tạ 
Nơi chứa đầy bệnh khổ, hôi tanh 
Vô thường tô hợp mong manh 
Chết là kết thúc, tái sanh hồng trần. 


149. Thân thể này màu bồ câu trăng 
Như trái bầu, thu đến vứt đi. 

Chết rồi thi thê gớm ghê 

Có gì vui thích, mải mê thân này? O 
150. Ôi, thân thể như thành trì cỗ 
Dựng bằng xương, máu đỏ, thịt, gân 
Chứa giả, chết, bệnh từng phần 

Cống cao, lừa dối; dáng duyên nỗi gì! 


`Ÿ 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


151. Xe vua đẹp có ngày cũng cũ 
Thân thê rồi ủ rũ, tàn phai 

Pháp lành trẻ mãi, còn hoài 

Hãy nên khắc cốt những lời thánh nhân. 
152. Trẻ ít học, già không hiểu biết 
Chắng khác gì bò đực lớn đầu 

Thân to, cơ bắp, khỏe, mau 

Nhưng không trí tuệ, khác nào bóng đêm? 


153-4. Lang thang suốt luân hồi bao kiếp 
Quyết đi tìm “ông xếp” xây nhà 

Tìm hoài, tìm mãi, không ra 

Tái sanh, khổ lụy, đọa sa ba đường. 

- Nay ta câm ngươi không xây nữa 
Phá cột kèo, ván cửa, rui mè... 

Nay ta đã chứng niết-bản 

Ái tham, chấp thủ tiêu tan hết rồi. 


155. Lúc còn trẻ chắng màng đạo đức 
Không học nghè, tự lập lo thân 

Đến già gặp phải khó khăn 

Như cò ủ rũ, không còn cá tôm. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY ng 
`Ý 
156. Có người trẻ chắng rèn đức hạnh 
Không luyện nghề, không lãnh tiền lương 
Khi già, buồn tủi, sầu vương 
Nhớ vẻ dĩ vãng, thở than vắn dài. O 


XH. PHẨM TỰ NGÃ 
(21f4-vaøøa) 


157. Người đánh giá bản thần là quý 
Phải chính tâm bảo vệ lẫy mình 

Ngày đêm người trí g1ữ gìn 

Luôn trong tỉnh thức, tịnh minh cõi lòng. 
158. Người trí tuệ bản thân vững chãi 
Tự chủ mình, hoàn thiện, chánh chân 
Xong tồi, giáo hóa tha nhân 

Sống trong gương mẫu, thế gian nề vì. 


159. Người gương mẫu thực hành hoàn tất 

Mới đem ra giáo dục thế nhân 

Tự mình làm chủ thân tâm 

So1 gương nhân cách, hạnh lành 
truyền trao. 


`Ÿ 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


160. Người sáng suốt tự nương mình vững 
Không tìm câu, dựa dẫm vào ai 

Lành thay, điều phục tâm này 

Biết tự điều phục, không hai trên đời. O 


161. Các điều ác do mình tạo tác 
Ác do tâm, ai khác ngoài ta 
Ác nhân nghiên nát người tà 
Như kim cương cứng nghiên qua 
đá thường. 


162. Như tầm gửi bám cây Phật pháp 

Người buông lung giới đức chẳng gìn 
Hạnh tà chuốc họa vào thân, 

Kẻ thù sung sướng thây mình tiêu tan. 


163. Làm điều ác không cần trình độ 
Hãm hại ta đau khô dễ hơn 

Khó thay, làm thiện chánh chơn 
Mình người lợi lạc, bình an cõi đời. 


164. Kẻ ác kiến ngu si, phi báng 
Cáo pháp hàng La-hán nhiệm mâu 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY BỊ 
\Ÿ 
Hại mình như ngọn trúc lau 
Ngay khi trô quả nhuôm màu diệt vong. 


165. Các điều ác do mình tự tạo 

Rồi vướng vào khổ não, họa tai. 

Điều lành ta tạo hôm nay 

Quả an vui đến sớm mai là thường. 
Nên hiểu rõ sạch trong, nhơ uế 

Hành động do gốc rễ từ tâm 

Cậy nhờ tha lực khó thành 

Đồ lỗi “tại, bởi” sao đành, không nên. 


166. Dù phụng sự vị tha, thiết thực 
Xin chớ quên thực tập lợi mình 
Chuyên tâm học pháp cao minh 
Hướng về giải thoát, đạt thành mới thôi. O 


XI PHẨM THẺ GIAN 
(Loka-vagga) 


167. Người sáng suốt chớ ôm tà kiến 
Sông buông lung, t¡ tiện qua ngày. 


`È 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Nghiệp tà vạy, chớ kéo dài 
Được vây, sinh tử luân hôi sớm ra. 


168-9. Luôn tinh tắn không mê lạc thú 
Hạnh thanh cao, tu sĩ thường ghi 
Trang nghiêm giới đức, hành trì 

Hai đời hưởng phúc chỉ vì tu tâm. 


170. Hãy quán tưởng trong đời trần tục 
Mọi thứ như bọt nước, huyễn vong. 
Đến khi ngộ lẽ vô thường 
Tử thần không thể lần đường 

chân nhân. 


171. Cõi hồng trần đẹp tuồng ảo mộng 

Như xe vua hoảnh tráng gắm thêu 

Kẻ ngu tham đăm, chắt chiu 

Người khôn tỉnh thức, chắng yêu 
nhiễm đời. O 

172. Dù quá khứ buông lung, dục lạc 

Nhưng về sau tỉnh thức, chuyển tâm 

Làm lành, tỏa sáng trần gian 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 123 
`Ÿ 


Như trăng răm chiêu, không còn mây che. 


173. Dù ngày trước gây bao tội lỗi 
Nhưng hôm nay sám hồi, hồi tâm 
Làm lành, tỏa sáng trần gian 

Như trăng rằm chiếu, không còn mây che. 


174. Kẻ mù tối, thế gian đầy dẫy 
Người sáng trong có mấy trên đời! 
Như chim khôn chẳng vướng mỗi 
Người tu đạo đức an vul cÕI trời. 


175. Như trời thắm, thiên nga uốn liệng 

Có thần thông ân hiện không gian 

Trí nhân thoát chốn hồng trần 

Vượt qua ma chướng, vững vàng 
đường tu. 


176. Với những kẻ chăng tôn trọng Pháp 
Dùng vọng ngôn lừa lọc, rêu rao 

Ghét thiện, bác bỏ đời sau... 

Lún sâu đường ác, ngày nào vượt ral 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Z 
177. Kẻ keo kiệt không sanh thiên giới 
Người dại ngu chẳng đoái tình thương 
Người hiền thích sống thiện lương 
Đời sau hưởng phúc khác thường thế nhân. 


178. Chứng sơ quả thánh nhân rạng rỡ 
Hơn cõi trời Thiên chủ uy quyên 

Hơn Trời trong chốn càn khôn 

Khó tìm trong cõi bụi hồng người hơn. O 


XIV. PHẨM PHẬT ĐÀ 
(Buddha-vagga) 


179. Phật chiến thắng hoàn toàn cõi trược 
Tham ái trừ, tuệ giác sâu ngân 
Không lưu dấu vết trần gian 

Đồ ai vẽ được bước chân vượt đời. 


180. Bậc giải thoát lưới tham, ái dục 
Hết tái sanh, tuệ giác sâu ngần 
Không lưu dấu vết trần gian 

Đồ ai vẽ được bước chân vượt đời. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 125 
`Ý 
181. Người có trí thiền hành, tinh tấn 
Tìm niềm vui trong hạnh viễn ly 
Đêm ngày tỉnh thức luôn khi 
Trời người kính trọng, sánh vì trăng sao. 


182. Thật hạnh phúc, làm người nhân đức 
Quả khó thay, sống thật tịnh thanh 
Khó thay, nghe pháp, thực hành 

Khó thay, gặp Phật chứng thành quả cao. 


183. Mọi hoàn cảnh không làm bắt thiện 
Dù khó khăn, phát triển nhân lành 
Luyện tâm, rèn ý tịnh thanh 

Là lời Phật dạy đành rành xưa nay. 


184.Tu nhẫn nhục: Khô hành đáng quý 
Đạt niết-bàn: Quả vị tôi cao 

Chúng sinh: Chắng hại tơ hào 

Hạnh sa-môn ấy cao sâu khó bản. O 


185. Không phí báng, không làm thương tốn 
Làm chủ mình, giới bốn vẹn toàn 
Điều hòa ăn uống, định thiền 

Sống đời an tịnh, không phiền một ai. 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


186-7. Dù mưa rải bạc vàng chưa thỏa 
Lòng dục tham không đáy xưa nay 
Trí nhân hiểu rõ điều này 

Khô nhiều, vui ít, không sai bao giờ. 

- Ngộ lẽ Ây, người tu học Phật 

Chắng đam mê dục lạc người, trời 
Quyết lòng chuyền hóa, thánh thơi 
Không còn tham ái, rạng ngời nhân gian. 


188-9. Trong nguy khổ, người tìm 
nương tựa 

Hoặc thần linh, rừng rú, non cao, 

Miễu, đình, cây, vật, hang sâu, 

Vái van, hiến tế, mong sao an lành. 

- Nương tựa ấy hoàn toàn vô bồ 

Tìm loanh quanh, nhiều chỗ bắt an 

Khổ đau còn đó, chưa tan 

Chỉ do mê tín, chắng thành tựu chi. 


190. Người có phước, tìm về Tam bảo 
Phật, Pháp, Tăng quý báu khó hơn 
Khó khăn, bât hạnh tựa nương 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 127 
`È 


Dùng Bồn chân lý làm phương thoát nàn. 


191. Thấy đau khổ, nguyên nhân gây khổ 
Thấy niết-bàn, thánh lộ tám ngành 
Đưa người đến chốn bình an 
Không còn bất hạnh, trần glan 

muộn phiền. O 


192. Nương tựa ấy tạo nên quả phước 
Nguồn tâm linh, thể đạt an vui 

Người khôn nương tựa đời đời 

Vẫy chào đau khổ, thảnh thơi cuộc đời. 
193. Bậc trí tuệ vun bồi giới đức 

Tìm khắp nơi hiễm được một người 
Chỗ nào có bậc trí tài 

Xóm làng hạnh phúc, cuộc đời bình an. 
194. Ôi hạnh phúc, Như Lai thị hiện 
Pháp cao siêu lăn chuyên khắp nơi 
Tăng đoàn hòa hợp đạo đời 

Bốn hàng đệ tử cùng vui tu hành. 


9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


\š 
195. Biết lễ kính những người đáng kính 
Phật, thánh hiền đức hạnh thanh cao 
Những người chướng ngại sạch làu 
Não phiên dứt sạch, khổ đau giã từ. 


196. Nhờ cung kính chân tu quảng đại 
Bậc tịnh an, tự tại thấy nghe, 

Không còn sợ hãi, sầu, mê, 

Phước lành mỹ mãn đề huề bên ta. O 


XV. PHẨM AN LẠC 
(Sukha-vagøa) 


197. Phúc thay sống giữa người thù hận 
Lòng thảnh thơi, chăng giận hờn ai 
Lành thay, sống giữa chua cay 

Không hề oán hận, nguôi ngoai cõi lòng. 


198. Phúc thay sống giữa người đau bệnh 
Chắng hề chi, khỏe mạnh tâm thân, 
Lành thay, sống giữa nguy nan 

Binh an, vô sự, an toàn trước sau. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY mm 
`Ý 
199. Phúc thay sống giữa người khát dục 
Lòng dửng dưng, gạn đục khơi trong. 
Lành thay, sống giữa vô thường 
Lòng không ham muốn, không vương 
khổ sâu. 


200. Phúc thay sống giữa người 
chấp hữu 
Gìn vô tham, vô ngã, không sầu. 
Cõi lòng an lạc vô cầu 
Vui như thiên giới đứng đầu Quang Âm. 


201. Người chiến thăng thường gây 
thủ oán 

Kẻ bại thua uất hận khô đau. 

Vui thay, hòa hợp trước sau, 

Bỏ qua thắng bại, dâng trào niềm vui. 


202. Trong các lửa, dục tham số một 
Còn tâm sân vượt trội quân ma, 

Khổ nào sánh kịp chấp “ta” 
Niết-bàn tối thượng thật là lạc an. 


\š 
203. Cơn đói khát chính là bệnh dữ 
Chấp cái ta, bệnh khổ nhiều hơn. 
Vượt qua bỉ thử, ngã nhơn 
Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui. O 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


204. Có sức khỏe còn hơn tặng phẩm 
Biết đủ là tài sản tối cao 

Chân tình là bạn tâm giao 

Niết-bàn số một, phúc nảo sánh hơn! 


205. Người nếm vị thanh cao ân dật 

Vui niết-bàn, an lạc khó hơn. 

Nhiễm ô, sợ hãi đâu còn 

Thâm nhuân pháp hỷ, tâm không 
vướng øì. 


206. Thật may mắn, thánh nhân gặp mặt 
Được gần bên hạnh phúc nào hơn! 
Phúc thay, chẳng gặp ngu nhân 

Càng xa khỏi họ, càng an lành nhiều. 


207. Cùng chung sống với người ngu tối 
Khô khác gì sông với kẻ thù. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY BỊ 
`È 


Sống chung người trí vô ưu 
Như cùng thân quyên chăng lo sợ gì. 


208. Với những bậc tinh thông, sáng suốt 
Người giữ gìn, giới đức, thánh nhân 
Quyết lòng gần gũi, kết thân 

Như trăng soI sáng con đường đang đi. © 


XVL PHẨM HỶ ÁI 
(Piya-vaggd) 


209. Cố đeo đuôi điều nên xa lánh 
Việc đáng theo lại tránh không làm. 
Bỏ mục tiêu, vướng ái tham 

Nỡ nào ganh ghét người ham tu hành?! 


210. Chớ gần gũi người thương quá đỗi 
Đừng sẵn người bực bội, ghét mình 
Thương không gặp, khô muôn phân 
Tiếp duyên kẻ ghét ngút ngàn khổ đau. 


211. Hiều được thế, chớ yêu chớ nhớ 
'Yêu xa nhau, đau khô biệt ly 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`. 
Vẫy chào yêu ghét, sâu bï 
Căt dây trói buộc, còn gì sướng hơn! 


212. Gốc tham ái sanh ra đau khổ 
Tạo sâu bi, lo sợ ngã nhân 

AI trừ tham ái khỏi tâm 

Xa lìa sợ hãi, không còn sâu bi. 


213. Gốc luyến ái sanh ra đau khô 
Tạo sâu bi, lo sợ ngã nhân 

Ai trừ luyễn ái khỏi tâm 

Xa lìa sợ hãi, không còn sâu bi. 
214. Gốc hỷ ái sanh ra đau khổ 
Tạo sâu bi, lo sợ ngã nhân 

AI trừ hý ái khỏi tâm 

Xa lìa sợ hãi, không còn sâu bi. 
215. Gốc dục ái sanh ra đau khổ 
Tạo sâu bi, lo sợ ngã nhân 

AI trừ dục ái khỏi tâm 

Xa lìa sợ hãi, không còn sầu bi. O 


216. Gốc khát ái sanh ra đau khô 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY BỊ 
`È 

Tạo sâu bi, lo sợ ngã nhân 
AI trừ khát ái khỏi tâm 
Xa lìa sợ hãi, không còn sâu bi. 
217. Người giới đức, tuệ tri đầy đủ 
Nương pháp lành, chứng ngộ lý chân 
Làm xong những việc phải làm 
Mọi người kính nề mười phân vẹn mười. 


218. Niết-bàn chứng ly ngôn tông chỉ 
Quả tam hiên, tuệ trí viên thông 

Lìa dục lạc, tịnh cõi lòng 

Bậc chân nhân đó ngược dòng thế gian. 


219. Như lữ khách biệt tăm, xa vắng 
Nay trở về lành lặn, bình an 

Bạn bè, thân quyến hân hoan 

Chúc mừng sum hợp, xóm làng chia vu. 


220. Cũng như thế, với người làm thiện 
Bao đời qua cho đến đời nay, 

Quả lành chào đón hai tay 

Chúc mừng hạnh phúc, khó ai được bằng! O 


`È 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


XVIH. PHẨM SÂN HẠN 
(Kodha-vagøa) 


221. Tu chuyên hóa không còn giận tức 
Đã lìa xa danh sắc, mạn, tham 

Không còn kiết sử buộc ràng 

Người “vô sản” ấy xua tan khổ sâu. 


222. Dừng phẫn nộ khi tâm tức giận 
Như đạp phanh, xe thắng lại ngay. 
Xứng danh người lái xe tài. 

Còn những người khác là nài cầm cương. 


223. Dùng không-hận vượt qua cơn giận 
Bồ thí nhiều chiến thắng xẻn, tham 
Nhân từ chinh phục ác gian 
Dùng tâm chân thật thăng ngàn 

ngụy trang. O 


224. Dù nghèo khó, thực hành ban tặng 
Chuyền hóa tâm, sân hận không còn 
Nói lời á1 ngữ, thực lòng: 

Đây là điều kiện sanh lên cõi trời. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY ng 
`È 
225. Người gieo rắc tình thương, bất hại 
Khắp mọi nơi, tự tại thân, tâm 
Lìa phiền não, hướng niết-bàn 
Khô đau kết thúc, bình an giữa đời. 


226. Người tỉnh thức ngày đêm tinh tấn, 
Học và tu cô găng song hành 
Một lòng hướng đến niết-bản 
Vượt qua lậu hoặc, dễ dàng thành công. 


227. Người im lặng bị chê không biết 
Kẻ phát ngôn mang tiếng lắm lời 

Có ai không bị chê cười? 

Thị phi là thói miệng đời xưa nay. 


228. Như quy luật điều này kim cổ 
Chắng ai từng toàn bị chê thôi 

Cũng không mãi được khen hoài 
Khen chê là thói miệng đời, bận ch"! 


229. “Người có trí sống không tỳ vết 
Giới hạnh và định, tuệ tròn đây.” 

Ai thường thâm sát vị này 

Công tâm tán thán, nê người chân tu. 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Z 
230. Người giữ giới như vàng óng ánh 
Một lòng tu, đức hạnh cao vời 
Xứng danh khen ngợi của đời 
Phạm thiên cũng phải ngỏ lời tán dương. 


231. Thân làm chủ thì đừng cáu giận 
Phòng hộ thân sẽ đặng an lành 

Các điều xấu ác chớ làm 

Những điều đạo đức tinh cần không quên. 
232. Làm chủ miệng thì đừng cáu giận 
Phòng hộ lời sẽ đặng an lành 

Không lời thô ác, cộc căn 

Những lời từ ái tinh cần không quên. 
233. Làm chủ ý thì không cáu giận 
Phòng hộ tâm sẽ đặng an lành 

Tâm không tà kiến, đữ dẫn 

Tư duy chân chánh tinh cần không quên. 


234. Bậc hiên trí điều thân, miệng, ý 
Gin cả ba tỉ mỉ không quên 

Thân lành, lời đẹp, ý chơn 

Hoàn thành điều phục, không còn bợnnhơ.O 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY l37 


XVHL. PHẨM CẤU UÉ, 
(Mala-vagga) 


235. Thân thể sẽ tàn như lá úa 

Thân chết luôn châu chực kề bên 

Ở đời, mạng sống vô thường 

“Hành trang” chưa đủ, đường trường 


mệt hơi. 


236. Hãy xây dựng cho mình hòn đảo 
Giâp tính cân, vì đạo tu hành 
Dứt phiên não, ý tịnh thanh 


Lên miền đất thánh, tái sanh trời lành. 


237. Nay thân thể tàn suy, sắp hết 
Gặp Diêm Vương, thân chêt kê bên 
Ciữa đường không thê nghỉ chân 


“Hành trang” chưa đủ, dặm đàng mệt hơi. 


238. Hãy xây dựng cho mình hòn đảo 
Giâp tính cân, vì đạo tu hành 
Dứt phiên não, ý tịnh thanh 


Không còn già, chết, tử sanh đèo bồng. 


`È 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


239. Bậc hiền trí tự mình nỗ lực 

Chuyền uễ tâm, gạn đục khơi trong 

Cũng như thợ giỏi luyện vàng 

Không còn tạp chất, tinh ròng 
hoàng kim. O 


240. Chất rỉ sét sanh ra từ sắt 

Lại ăn mòn thanh sắt dần dần 

Ác nhân gieo nghiệp chắng lành 

Tạo thành quả ác, tự mình vương mang. 


241. Không tụng niệm làm nhơ kinh điển 
Không quét lau làm bân cửa nhà 
Biếng lười nhan sắc mau già 

Kẻ phóng dật luôn lơ là phòng canh. 


242. Thiếu tiết hạnh tan tành phụ nữ 
Keo kiệt thường thích giữ, không cho 
Ác tà là một vết nhơ 

Đời này, đời tới lờ mờ, khổ đau. 

243. Trong tất cả bân nhơ vừa kế 

Vô minh là câu uề đứng đầu 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY mm 
? 
Người tu siêng học pháp mâu 
Xứng hàng vô nhiễm, vượt câu tử sinh. 


244. Không hồ thẹn thói này dễ quá 
Lỗ mãng như chim quạ căn lưng 
Chê bai, ngã mạn, ngông cuồng 
Nhiễm ô, liều lĩnh, trăm đường 

trải ngang. OQ 


245. Đẹp biết mây, người thường hồ thẹn 
Sống vô tư, khiêm tốn, hài hòa 

Buộc ràng nhất quyết lìa xa 

Giữ tâm sáng suốt, thật thà, tịnh thanh. 


246-8. Có những kẻ sát sanh, hại vật 
Của không cho cướp đoạt về mình 
Dối gian, nghiện ngập, ngoại tình 

Tự đào mộ huyệt, tự chôn cuộc đời. 
Chính vì thế người khôn nên biết 

Chế ngự tâm thì ác diệt vong 

Tham lam tội lỗi cùng đường 

Khổ đau, lận đận, đoạn trường khó ngưng. 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`. 
249. Do tâm đạo hoặc lòng hoan hỷ 
Mà có người bô thí, cúng dường. 
A1 người bât mãn, ganh, hờn 
Ngày đêm khó được định tâm an lành. 


250. A1 bỏ được hờn, căm, ganh ghét 
Biết vui theo hạnh phúc của người 
Ngày đêm tùy hỷ, tươi cười 

Định tâm đạt được giữa đời trái ngang. 


251. Lửa dữ nhất là tham ái nặng 
Chấp nảo hơn thù hận tái tê 

Lưới nào hơn lưới si mê 

Sông tình bể dục kéo lê bao người. 
252. Bươi móc lỗi của người dễ ẹt 
Như quạt quay, thôi trấu ra ngoài 
Lỗi mình che giấu đêm ngày 

Khác gì gian lận chơi bài quen tay. 


253. Kẻ nhếch mắt truy tìm lầm lỗi 
Thường cống cao, chỉ trích, chê bai 
Não phiền theo đó tăng hoài 

Cõi lòng an tịnh biết ngày nào đây? 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY HAI 
\Ý 
254. Hư không vốn không lưu dấu vết 
Ngoài Phật môn khó kiếm sa-môn 
Đời ham tranh luận vui mồm 
Như Lai an tịnh, không còn hơn thua. 


255. Hư không vốn không lưu dấu vết 
Ngoài Phật môn khó kiếm sa-môn 
Hữu vi biến đối, vô thường 

Như Lai an tịnh, không còn động tâm. OÒ 


XIX.PHẨM PHÁP TRỤ 
(Dhammaffha-vagga) 


256. Bậc pháp trụ.” là người chuẩn mực 
Không sông theo chuyên chê, cực đoan 
Trí nhân cư xử cân phân 

Chánh tà, đen trăng rõ ràng không saI. 
257. Bậc pháp trụ là người trí giác 


Sông công băng, dân dắt mọi người 


12. An trụ pháp gồm hai nghĩa: Tuân thủ luật pháp xã hội và tuân thủ 
chân lý và luật Phật. 


`È 


"a KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Không còn chuyên chế, lộng quyền 
Sông theo luật pháp cho đời thăng hoa. 


258. Bậc hiền trí chăng do hiểu rộng 
Hay nói nhiều những chuyện trên đời 
Không thù, không oán sợ người 

An hòa, đức độ, rạng ngời chánh chân. 


259. Người trì pháp chăng do lắm miệng 
Biết noi theo chuẩn mực pháp mâu 
Thực hành chăng chút lãng xao 
Không còn phóng túng, thâm sâu 

đạo vàng. O 


260. Gọi trưởng lão chăng vì tóc bạc 
Hoặc sống lâu, tuôi tác đã cao 

Những al đức, trí không sâu 

Già đầu mê muội khác nào “lão ngu.” 


261. Người thông đạt bồn điều chân lý“ 
Chủ giác quan, tuệ trí, chánh chân 


13. Tứ diệu đế: a) Thừa nhận khổ đau, b) Xác định nguyên nhân, c) 
Đạt được hạnh phúc niêt-bàn, d) Thực tập bát chánh đạo. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 143 
\Ý 
Không còn lậu hoặc, tịnh thanh 
Trưởng lão như vậy xứng danh đạo đời. 


262. Đâu phải đẹp, hoặc tài hùng biện 
Mà trở thành người thiện chánh chân. 
AI không ích kỷ, hờn ganh 

Không còn cao ngạo xứng danh bậc hiền. 


263. Bậc hiền thiện là người dứt được 
Tham, sân, si - nguồn gốc khổ đau 
Tỏ thông trí tuệ làu làu 

Đức tài ngời sáng, đạo mẫu tràn dâng. 


264. Là tu sĩ đâu do đầu trọc. 

Phải thực hành, dứt sạch dục tham 
Không còn phóng túng, dối gian 
Hạng sa-môn ấy chánh chân trọn đời. 


265. Ai chuyển hóa ác nhân lớn nhỏ 
Dứt tham, sân, sáng tỏ nguồn tâm 
Không còn ác pháp, tịnh thanh 
Hạng sa-môn ấy xứng danh trên đời. 


`Ÿ 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


266. Người tu sĩ phải đâu hành khất 
Chỉ biết ôm bình bát xin ăn 

Người tu chánh pháp hiểu rành 

Giới hạnh đầy đủ, trí nhân sáng ngời. 


267. Người tu sĩ vượt qua thiện, ác 
Sống giữ gìn giới đức thanh cao 
Dùng nguồn trí tuệ cao sâu 

Xét soi vạn pháp, đạo mẫu tràn dâng. 


268. Chỉ im lặng mà tâm vô trí 

Đâu gọi là ấn sĩ đạo cao? 

Trí nhân chọn thiện rất mau 

Cán cân hạnh phúc đi đầu mọi duyên. 


269. Bậc ân sĩ trong ngoài thấu hiểu 
Đời bây giờ và kiếp tương lai 

Dứt trừ ác pháp hôm nay 

Xứng danh Thích tử Mâu-ni nhiệm mâu. 


270. Bậc hiền thánh không gieo 
nghiệp sát 
Hại con người, động vật, sinh lĩnh. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY Hi 
\Ÿ 
Tâm từ thương khắp chúng sinh 
Loài vô tình lân hữu tình như nhau. 


271-2. Chăng vì cớ giữ gìn gIỚI luật 
Hay vin vào học đủ hiểu nhiều 

Chắng vì thiền định cao siêu 

Sống nơi thanh văng sớm chiều độc cư... 
Mà có thể tự cho chứng đắc 

Tự mãn lòng được phước viễn ly 

Chớ nên xao lãng hành trì 

Đến khi lậu hoặc hết thì mới xong. O 


XX. PHẨM ĐẠO 
(Magga-vagøa) 
273. Bát chánh đạo là đường độc lộ 
Chân lý thì Tứ để cao sâu 
Lìa tham ái — quả nhiệm mầu 
Chứng nên pháp nhãn dẫn đầu hai chân.12 


14. Loài hai chân chỉ cho loài người. 


`Ÿ 


"6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


274. Bát chánh đạo không đường nào khác 
Tuệ cao siêu, giải thoát, tịnh thanh 
Noi theo đường ấy thực hành 

Não phiên dứt sạch, ma quân quy hàng. 


275. Theo chánh đạo khô đau chấm dứt 
Các chướng duyên kết thúc dễ dàng 
Như Lai chỉ rõ con đường 

Trí tuệ tăng trưởng, không còn tải sinh. 


276. Hãy thực tập nhiệt tình, miên mật 
Đức Như Lai là bậc chỉ đường 

Siêng tu thiền định chuyên ròng 

Vượt qua lưới ái ma vương nhiều đời. 


277. Bằng tuệ quán chiếu soi thế giới 
Các hành?) kia dính với vô thường 
Không còn đau khô sầu vương 

Thênh thang cất bước con đường an vui.O 


278. Bằng tuệ quán chiếu soi thế giới 
Các hành kia đính với khổ đau 


15. Mọi sự vật mang tính điều kiện và hình thành bởi nhiều yếu tô. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 147 
Số 
Không còn bât hạnh, muộn sâu 
Con đường thanh tịnh, đạo mâu an vuI. 


279. Bằng tuệ quán chiếu soi tất cả 
Các hành kia vô ngã xưa nay 
Không còn đau khổ ngay đây 

Đạo vàng an lạc phút giây hiện tiền. 


280. Khi cần thiết thì không nỗ lực 
Lúc trẻ trung biếng nhác, buông lung 
Cầu an, nhu nhược, thủ thường 

Làm sao tìm được con đường cao siêu? 


281. Gìn tâm thức, thân không làm ác 
Giữ ngữ ngôn rất mực chánh chân 

Hộ phòng ba nghiệp, thân tâm 

Chứng nên đạo giác thánh nhân chỉ bày. 
282. Tu thiền định tăng nhanh trí tuệ 
Hiểu con đường hai ngã diệt sanh“® 
Tự mình nỗ lực thực hành 

Trau đôi tuệ giác, đạt thành quả cao. 


16. Con đường đưa đến tái sanh và con đường chấm dứt sinh tử. 


"ã KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 

S7 
283. Trong rừng núi, dục là số một 
Rừng dục làm sợ hãi, sầu Vương 
Đốn rừng ái dục sạch trơn 


Người tu tịch tịnh con đường thanh cao. 


284. Dây tình ái gái trai chưa bỏ 

Thì khó mong làm chủ được tâm 

Rơi vào tình trạng buộc ràng 

“Bò con vú mẹ” đặm đàng chăng buông. 


285. Tự vứt bỏ sợi dây ái dục 
Như dùng tay bẻ đứt sen thu 
Đạo tịch tịnh, hãy tiến tu 
Niết-bàn an lạc từ từ chứng nên. 


286. Mùa đông, hạ, nơi đây ta ở 
Rồi mùa mưa cũng trụ chỗ này 
Người ngu ÿ lại như vây 
Đâu ngờ hiểm “chết” bủa vây, 
ngóng chờ. 


287. Người vướng kẹt châp nê sở hữu 
Con cái tôi, tài sản của tôi 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY HmỊ 
? 
Tử thân theo bắt, kéo lôi 
Như cơn lũ lớn cuôn trôi cả làng. 


288. Khi thần chết kề bên kiếp số 
Cha mẹ nào bảo hộ được đâu 

Người thân, con cái sầu đau 

Nghiệp ai nấy chịu, làm sao cứu nàn? 


289. Vô thường đến không ai giúp được 
Hiểu được rồi, giới luật trang nghiêm 
Mau tu chuyên hóa tinh chuyên 
Niết-bàn chứng đắc trọn nên đạo vàng. O 


XXI. PHẨM TẠP LỤC 
(Pakittdka-vagød) 


290. Nhờ từ bỏ niềm vui nhỏ nhít 
Mà đạt thành hạnh phúc lớn hơn 
Thú vui ngũ dục chắng màng 

Trí nhân hưởng đạt niết-bàn an vui. 
291. Gieo đau khô cho người bị hại 
Lại cầu mong gặt hái bình an 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
S 


Những at thù hận buộc ràng 
Không sao thoát khỏi trái ngang trong đòi. 


292. Việc xứng đáng lại không làm tốt 
Việc chăng øì lại trút vào thân. 

Người ngu ngạo mạn, buông lung 
Não phiên, lậu hoặc gia tăng đêm ngày. 


293. Quán thân thể do duyên, bất tịnh 
Siêng năng làm những việc đáng làm 
C"ữ gìn chánh niệm thân tâm 

Não phiên, lậu hoặc tiêu tan hết liền. 


294. Giết mẹ ái, cha già ngã mạn 
Trừ hai vua tà kiến: đoạn, thường.” 
Dẹp mười hai xứ,”® ái thamt?) 

Vị Phạm chí? ây xứng hàng vô ưu. 


17. Đoạn kiến là quan niệm cho rằng chết là hết, không có kiếp sau, 
không có nhân quả, luân hồi. Thường kiến là quan niệm cho rằng. có một 
linh hồn thường hằng chịu định mệnh lâu dài trong những kiếp sống. 

18. Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưởi, thân, ý) tiếp xúc với sáu đối 
tượng trần cảnh (hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm, đối tượng 
hình dung). 

19. Tổng đài của sinh tử và luân hồi. 

20. VỊ tu sĩ theo đạo Bà-la-môn. Phật mượn từ này chỉ cho người tu 

có đời sống thánh hạnh thanh cao. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 151 
`Ÿ 
294. Giết mẹ ái, cha già ngã mạn 
Trừ hai vua tà kiến: đoạn, thường. 
Diệt luôn hỗ tướng nghi nan? 
Vị Phạm chí ấy xứng hàng vô ưu. 


296. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức 

Niệm Như Lai mười đức?) vẹn toàn 

Công phu, làm chủ thân tâm 

Oai nghi, chính niệm chuyên cần 
thường xuyên. 


297. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức 

Niệm Pháp mầu năm đức? vẹn toàn 

Công phu, làm chủ thân tâm 

Oai nghi, chính niệm chuyên cần 
thường xuyên. O 


21. Hoài nghi (Phật, pháp, Tăng, đạo đức, chân lý, nhân quả, đời sau) 
là hỗ tướng thứ năm (bốn hỗ tướng trước là: Tham, sân, si, mạn) có tác 
hại lớn đối với đạo đức. 

22. Mười đức của các Phật là Như Lai, ứng cúng, chánh biến trị, 
minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân 
sư, Phật, Thế Tôn. 

23. Năm đức của chánh pháp là: Đến để mà thấy, thiết thực hiện tại, 
siêu việt thời gian, được người trí khen, đạt mục đích thánh. 


`È 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


298. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức 

Niệm Tăng đoàn giới đức vẹn toàn 

Công phu, làm chủ thân tâm 

Oai nghi, chính niệm chuyên cần 
thường xuyên. 


299. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức 

Quán thân này câu uế, do duyên 

Công phu, làm chủ thân tâm 

Oai nghi, chính niệm chuyên cần 
thường xuyên. 


300. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức 
Hành từ bi, không giết chúng sinh 
Công phu, làm chủ thân tâm 
Vui niềm bất hại, chuyên cần 

thường xuyên. 


301. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức 

Thực hành thiên, chuyên hóa tham, sân 

Công phu, làm chủ thân tâm 

Oai nghi, chính niệm chuyên cần 
thường xuyên. O 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY I53 
`È 


302. Thật đáng quý xuất gia chân chính 
Đời tại gia lắm chuyện khổ đau 
Buôn thay, bạn chăng hiểu nhau 
Luân hồi chìm đăm muộn sâu, chớ theo. 


303. Có chính tín, vẹn toàn đức hạnh 
Danh dự tăng, thánh sản") cũng tăng 
Nơi nảo vị ây đến thăm 

Mọi người kính nỀ, xa gân tôn vinh. 


304. Bậc hiển thiện ở xa vẫn sáng 
Như núi cao tuyết trăng chói ngời 
Ác nhân gần, chăng đoái hoài 
Như tên mắt hút đêm dài, vô minh. 


305. Đường độc lộ dứt duyên, thanh vắng 
Không cô đơn, buồn chán một mình 
Ngôi, năm, đi, đứng lặng thinh 

Rừng sâu thoải mái, tịnh thanh cõi lòng. O 


24. Tài sản thánh gồm có bảy loại: Chánh tín, tinh tấn, hồ thẹn, lương 
tâm, học rộng, tặng biêu và buông xả. 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


` 
XXIH. PHẨM ĐỊA NGỤC 
(Niraya-vagga) 


306. Kẻ vọng ngữ nói saI sự thật 

Có nói không, thêu dệt, ba hoa 

Kẻ ác chối “chăng phải ta” 

Sóng làm người xấu, chết sa ngục hình. 


307. Kẻ khoác áo cà-sa giả dạng 

Sống buông lung, giới hạnh chăng gìn 
Ác do nghiệp ác hoành hành 

Chết sa cõi dữ, ngục hình phải vương. 


308. Thả nuốt sắt đỏ hừng nóng bức 
Hơn buông lung, giới đức chăng gìn 
Ăn đồ tín thí cúng dâng 

Làm sao tiêu nỗi nghiệp nhân nhận về. 
309. Bón tai nạn chờ người dâm đãng 
Thích ngoại tình, sống chăng thủy chung: 
Ngủ không ngon giắc, tai ương 

Bị đời chế giễu, lầm đường ngục sa. O 


310. Không chung thủy họa tai chờ đón 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 155 
`È 
Sống lo âu, thấp thỏm, ít vui, 
Vướng vòng luật pháp tiêu đời 
Một chồng một vợ, rạng ngời 
phước duyên. 


311. Cỏ lau năm mà sai tư thế 
Khó bình an khỏi họa xước tay. 
Sa-môn giới hạnh chăng ngay 
Đọa sa tù ngục biết ngày nảo ra. 


312. Sông phóng đãng, sáu căn 
chăng giữ 
Giới đức thì ô uễ, đáng ngờ 
Không theo hạnh thánh, bỏ tà 
Quả cao khó chứng, quả là không saI. 


313. Điều chân chánh cần làm dứt khoát 
Làm say mê, trút hết khả năng 

Xuất gia phóng đãng: phá Tăng 

Làm người tôn tín, hoang mang bụi mù. O 


314. Điêu xâu ác không nên dính tới 
Làm xong rôi, tù tội khô đau. 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


xÉ 
Nhân lành nô lực trông sâu 
Tâm không tiệc nuôi, chăng bao giờ phiên. 


315. Như thành lũy trong ngoài canh giữ 
Phòng hộ thân, chớ có buông lung. 
Đời không tu tập: Trầm luân 

Đọa sa vì nỗi lầm đường trần duyên. 


316. Việc không thẹn thì luôn ray rứt 
Đúng lương tâm lại bực là sao? 
Sống theo tà kiến: Khổ đau 

Đọa sa cõi xấu, ngụp đầu trầm luân. 


317. Không đáng sợ thì luôn lo lắng 
Đáng sợ thì chăng hoảng là sao? 
Sóng theo tà kiến: Khổ đau 

Đọa sa cõi xấu, ngụp đầu trầm luân. 
318. Không có lỗi thì luôn buộc tội 
Có tội mà thoát khỏi là sao? 

Sóng theo tà kiến: Khổ đau 

Đọa sa cõi xấu, ngụp đầu trầm luân. 


319. Người có lỗi thì cho có lỗi 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 157 
Số 
Không tội thì phải nói là không 
Noi theo chánh kiên, thong dong 
Chêt sanh thiên giới, con đường an vui. © 


XXIII. PHẨM VOI 
(Nãga-vagøa) 


320. Như voi chiến xông pha giữa trận 
Hứng tên rơi, đạn bắn, tấn công 

Chịu lời phi báng không buồn 

Người tu tập biết xả buông nhẹ nhàng. 


321. Voi, ngựa quý được đưa dự hội 
Được vua quan chọn cưỡi trên lưng 
Người hiền số một hồng trần 

Chịu bao phi báng của phường ác gian. 


322. Như ngựa giống và la thuần chủng 

Hay vol to, ngà trăng, đẹp ngân 

Những ai điều phục bản thân 

Trang nghiêm giới hạnh, xứng hàng 
tối cao. 


`È 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


323. Chăng do cỡi ngựa voi quý đắt 
Mà giúp người chứng đạt niết-bàn 
Những người chiến thắng bản thân 
Mục tiêu cứu cánh đắc thành dễ thôi. 


324. Voi Tài Hộ hung hăng, khó phục 
Tiết mồ hôi, phát dục mỗi khi 
Nhốt giam, chắng uống ăn gì 
Ngày đêm canh cánh hướng về rừng voi. 


325. Người biếng nhác thường ham 
hưởng thụ 

Ăn uống nhiều, năm ngủ cả ngày 

Khác gì như lợn mập thầy 

Kẻ ngu sinh tử, khó ngày thoát ra. 


326. Bao ngày trước, tâm thường lêu lỏng 

Theo thú vui, dục vọng quay cuồng. 

Hôm nay, chế ngự được lòng 

Như người quản tượng cương thường 
điều voi. O 


327. Hãy vui thích với không phóng dật 
C1ữ gìn tâm, tỉnh thức, lạc an 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY mm 
`Ý 
Vượt ngoài kiêt sử buộc ràng 
Như vol nô lực thoát vòng lây sa. 


328. Khi gặp được những người hiền trí 
Nên sống chung, thỏa chí đồng hành 
Vượt qua tất cả hiểm nàn 

Sống trong chánh niệm, an lành niềm vui. 


329. Nếu không gặp bạn hiền tuệ đức 
Đáng sống chung, hạnh phúc đồng hành 
Thà vua bỏ lại nước thành 

Như voi cất bước quần quanh rừng già. 


330. Thà đơn độc, sống trong hạnh phúc 
GIới trang nghiêm, không bạn kẻ ngu 

Không còn buôn khô, vô tư 

Như voi trong chốn rừng sâu một mình. 


331. Thật hạnh phúc, bạn khi cần thiết 
Biết đủ là hạnh phúc nào hơn. 

Vui thay, chết để đức nhân 

Khô đau chấm dứt, trần gian niết-bàn. 


`È 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


332. Thật hạnh phúc, dưỡng nuôi cha mẹ 
Phúc nào hơn kính lễ sa-môn 
Vui thay, kính bậc thánh hiền 
Phúc thay, chánh niệm hiện tiền 
ngay đây. 


333. Thật hạnh phúc tuôi già có đức 
Phúc nào hơn tuệ giác cao siêu 

Vui thay, chánh tín, hiểu nhiều 

Phúc thay, từ bỏ bao nhiêu ác tà.  O 


XXIV. PHẨM THAM ÁI 
(Tanha-vagød) 


334. Người dễ dãi sống đời phóng dật 
Như dây leo, ái dục tăng nhanh 
Đời này kiếp khác chuyền cành 
Như vượn luyến thoắn tham ăn quả rừng. 
335. Người nào sống trong vòng ba cõi) 
BỊ lòng tham khát ái buộc ràng 


25. Dục giới, sắc giới và vô sắc gIới. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY Ẫ 
Khô sâu, bât hạnh gia tăng 
Như trời mưa, cỏ tràn lan ruộng vườn. 


336. Người nảo sống trong vòng ba cõi 
Chuyển hóa xong tham ái buộc ràng 
Khổ đau, sầu não tiêu tan 

Cũng như giọt nước lá sen, lo gì. 


337. Này đệ tử, Như Lai chỉ dạy 
Nhồ cội căn tham ái buộc ràng 

Phả tan uy lực ma quân 

Như dòng nước lũ ngập tràn bụi lau. 


338. Như cây đốn, gốc còn lại sống 
Sẽ đâm chồi mọc vững như xưa 

Ái tùy miên”® khó giã từ 

Khô đau già chết dây dưa nhiều đời. O 


339. Ba sáu ái“? như dòng thác chảy 


26. Năng lực ái dục ẩn tàng trong vô thức, đồng hiện hữu với chúng sanh 
như một bản năng, có SỨC thôi thúc và bám cảnh dục lạc khi có điều kiện. 

27. 36 thứ ham muốn, phát sanh từ sáu dòng giác quan (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý) tiếp xúc với sáu dòng đối tưởng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc và pháp). Mười hai dòng căn trần này khởi lên trong ba thời quá khứ, 
hiện tại và vị lai tạo thành 36 dòng ái dục. 


`È 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Cuôn người theo khả ái, vân vương 
Các nguôn tư tưởng ái thương 
Cuôn người tà kiên vào đường trâm luân. 


340. Dòng ái dục chảy quanh khắp chỗn 
Như dây leo đeo bám thần cây 

Dùng gươm trí tuệ diệt ngay 

Dây leo tham ái tại đây, bây giờ. 


341. Bị ám ảnh niềm vui ái dục 

Mong bình an chẳng được vào đâu 
Không còn tham ái đuôi đầu 

Sanh già kết thúc, khổ đau không còn. 
342. Người bị vướng niềm vui ái dục 
Sóng vẫy vùng, hoảng hốt, buộc ràng 
Cũng như thỏ bị lưới giăng 

Chúng sanh đau khô trầm luân lâu dải. 


342. Người bị vướng niềm vui tham ái 
Như thỏ sa lưới bẫy vẫy vùng. 

Người tu rũ bỏ sầu vương 

Vượt qua tham áI, thoát đường tử sanh. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 1631 
`Ÿ 
344. Lìa rừng dục, vướng vào rừng ái 
Thoát được rừng lại chạy theo rừng 
Những người như vậy sâu vương 
Cởi dây trói lại buộc ràng khó buông. 


345. Xiêng băng sắt, dây, mây cũng đứt 
Người dính vào tham dục khó buông. 

Của tiền, con cái, vợ chồng... 

Như xiêng xích chặt, khó lòng thoát ra. 


346. Xích tham ái thật bên, khó chặt 
Ghì lún người sắc dục trầm luân 

Trí nhân cắt bỏ buộc ràng 

Giã từ dục lạc, không màng, thong dong. 


347. Người đắm dục tự lao dòng khổ 
Như nhện giăng bắt bớ con môi. 

Trí nhân bỏ áI, an vui 

Không còn đau khô giữa đời trầm luân. 


348. Buông quá khứ, tương lai, hiện tại 
Trí cao siêu, chăng ngại, thong dong 
Đến bờ kia, sống ngược dòng 

Không còn vướng ket trong vòng tử sanh. © 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Z 
349. Người bị ý tà sai kích thích 
Ái tham tăng, mê tít dục trần 
Trói mình trong chốn trầm luân 
Vẫy vùng khó thoát khỏi vòng khô đau. 


350. Thường tỉnh giác, quán thân bất tịnh 
Dẹp ý tà, an định thân tâm 

Diệt tan ma ái buộc ràng 

Sống trong tự tại, tinh thần lạc an. 


351. Đích cứu cánh đạt rồi hết sợ 

Lìa ái tham, ô uễ, não phiền 

Nhồ tên sanh tử hiểm nàn 

Đây là thân chót, trầm luân không còn. 


352. Lìa ái, thủ, đây là thân chót 
Khéo biện tài, từ, nghĩa, trước, sau 
Giảng rành chánh pháp nhiệm mâu 
Xứng danh bậc trí rộng sâu trên đời. 


353. Ta điều phục, làu thông các pháp 
Không nhiễm ô, ái diệt, xả buông 

Lậu hoặc tan, trí tỏ tường 

Không thầy, ta ngộ con đường cao siêu! O 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY li 
`È 
354. Tặng Phật pháp vượt xa bồ thí 
Lý chánh chân hơn vị ngọt ngon. 
Niềm vui pháp hÿ tuyệt trần 
Dứt tham ái, khô trầm luân tạ từ. 


355. Vật sở hữu hại người vô trí 
Không tìm về hương vị bờ kia#® 
Kẻ ngu đắm của vì sỉ 

Minh người bị hại, khó lìa khô đau. 


356. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại 
Tánh tham lam phá hoại tắm thân 
Cúng dường cho bậc vô tham 

Thiện nhân sẽ trô quả lành lớn hơn. 
357. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại 
Tâm hận sân phá hoại tắm thân 

Cúng dường cho bậc vô sân 

Thiện nhân sẽ trỗ quả lành lớn hơn. O 
358. Có phủ kín làm vườn hư hại 
Tâm si mê phá hoại tắm thân 


28. Bờ bên kia tượng trưng cho sự giác ngộ và giải thoát. 


« KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Cúng dường cho bậc tuệ quang 
Thiện nhân sẽ trô quả lành lớn hơn. 


359. Có phủ kín làm vườn hư hại 
Tâm dục tham phá hoại tấm thân 
Cúng dường cho bậc lìa tham 

Thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. O 


XXYV. PHẨM TỲ-KHEO 
(BhikkhU-vagga) 


360. Thật hạnh phúc, giữ gìn hai mắt 
Thật lành thay, giữ tốt hai tai 

Giữ gìn lỗ mũi, lưỡi này 

Sóng trong điều phục ngay đây an lành. 
361. Thật hạnh phúc, giữ gìn thân thể 
Thật lành thay, phòng hộ ngữ ngôn 
Lành thay, phòng ý ngoài, trong 
Người tu phòng hộ, không còn khô đau. 


362. Người làm chủ tay, chân, bộ óc 
Làm chủ lời, vui thích định thiên 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 167 
`È 

Độc thân, biết đủ, hạnh nghiêm 
Xứng danh tu sĩ, trọn nên quả lành. 
363. Người tu sĩ g1ữ gìn cửa miệng 
Không cống cao, giảng thiện cho đời 
Trình bày pháp nghĩa vừa lời 
Ngữ ngôn dịu ngọt, giúp người bình an. 


364. Là hành giả mễn yêu Phật pháp 
Tư duy sâu câu pháp vừa nghe 

Đề tâm theo pháp, lìa mê 

Thực hành chánh pháp dẫn về an vui. 


365. Điều mình được không chê lớn nhỏ 
Không hờn ganh với kẻ được hơn 
Tâm không tùy hỷ: Sầu vương 

Vọng tâm trỗi dậy khó mong định thiền. O 


366. Dù được ít không chê nhỏ Ít 
Hạnh siêng năng, giới đức nghiêm trang 
C1ữ gìn trọn vẹn thân tâm 

Chư thiên tán thưởng xứng danh tu hành. 


ị$ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
" 


367. Tu vô ngã không còn chấp mắc 
Thân là ta, danh-sắc°) của ta. 

Dứt trừ chấp, hết sầu lo 

Người tu như thế xứng là Tỳ-kheo. 


368. Bậc hành giả từ bị thực tập 

Tâm tín thành Phật pháp cao sâu 
Chứng nên tịch tĩnh nhiệm mâu 

Các hành an tịnh trước sau trong ngoài. 


369. Bậc hành giả tát thuyền cạn nước 
Thuyền rỗng không, nhẹ lướt thật nhanh 
Diệt trừ s1, hận và tham 

Átrăng chứng đắc niễt-bàn thong dong. O 


370. Năm độn sử? quyết tâm cắt đứt 
Năm buộc ràng") trừ diệt hoàn toàn 


29. Tinh thần và thân thê vốn là hai yếu tố tạo thành con người. 

30. Năm trói buộc thấp: (1) chấp thân, (2) hoài nghi, (3) giới cắm thủ, 
chấp khổ hạnh là con đường giải thoát (4) tham, (5) sân. 

31. Tức ngũ lợi sử tức năm trói buộc cao: (1) sắc ái, (2) vô sắc ái, (3) 
kiêu mạn, (4) trạo cử, dao động, (5) vô minh. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY Ẫ 
`? 
Bỏ năm phược,8”) học năm năng83) 
Xứng danh là bậc vượt dòng” xưa nay. 


371. Làm hành giả hãy tu thiền quán 
Không buông lung, say đắm dục trần. 
Buông lung như ngọn lửa hồng 

Đốt thiêu, gây khổ, khó mong an lành. 


372. Thiếu trí tuệ khó mong thiền quán 
Không định thiền khó đặng trí mầu 
AI người định, tuệ thâm sâu 

Niết-bàn chứng đắc trước sau rõ ràng. 


373. Bậc hành giả ấn tu nơi văng 

Gìn tâm tư, yên lặng hiện tiền 

Quán theo chánh pháp, hành thiền 

Hưởng nguồn hạnh phúc siêu nhiên 
lạ thường. O 


32. Tức tham, sân, si, mạn và tà kiến. 

33. Năm sức mạnh tinh-thần: (1) niềm tin vững: (2) tỉnh tấn, (3) 
chánh niệm, (4) thiền định, (5) trí huệ. 

34. Bậc vượt dòng là người đã hết sạch mười kiết sử nêu trên, đạt 
được giác ngộ và giải thoát. 


`È 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


374. Người chính niệm thấu nguồn 
sanh diệt 

Thọ, tưởng, hành, nhận thức, xác thân 

Hưởng niềm an lạc, hân hoan 

Các hàng bắt tử hiểu rành trước sau. 


375. Người có trí, sống luôn tri túc 
Gn giác quan, tu tập pháp môn 

Tinh cần, giới hạnh vẹn tròn 

Thân gần thiện hữu, không còn sâu đau. 


376. Khi ứng xử chánh chân, thân thiện 
Hạnh đoan trang thê hiện trong ngoài 

Thắm nhuằn hỷ lạc hiện đời 

Khổ đau kết thúc, thảnh thơi niết-bàn. 


377. Như cây lài bỏ cành tàn úa 

Mau hồi sinh cho lá thêm xanh 

Cũng vắy, tu sĩ chánh chân 

Thực hành tĩnh tân, tham sân dứt trừ. O 


378. Bậc tịch tịnh chuyên tâm tu tập 
Thân tịnh thanh, lời nói an lành 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY mỊ 

2 
Thực hành thiên định chuyên cân 
Bỏ thê sự, hướng niêt-bàn an vui. 


379. Người tu học tự mình dò xét 
Đánh giá mình nhân cách đục trong 
C1ữ gìn chánh niệm, tự phòng 

Trụ an lạc, để tâm không muộn phiên. 


380. Người tu Phật tự mình nương tựa 

Tìm được nguồn ân trú bản thân 

Tự mình điều phục nguồn tâm 

Như người buôn có ngựa thuần 
đường xa. 


381. Người tu sĩ tâm thường hoan hỷ 
Đặt niềm tin pháp vị cao siêu 

An lành tịch tịnh trọn nên 

Các hành hữu lậu lặng yên, nhẹ nhàng. 


382. Bậc hành giả tuổi đời tuy nhỏ 
Tu pháp môn sáng tỏ nguồn tâm 
Trí mâu soi sáng thế gian 
Như vâng trăng thoát mây ngàn 
bủa giăng. O 


, 2 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


` 
XXYVI. PHẨM BÀ-LA-MÔN 
(Brahmauna-vagga) 


383. Hãy tinh tân dứt dòng ái dục 
Bỏ thú vui vật chất bao đời 

Các hành đoạn diệt, thánh thơi 
Bảà-la-môn ấy rạng ngời vô vi. 


384. Nhờ an trụ pháp tu chỉ, quán 
Mà tiến về bỉ ngạn an vui 
Bà-la-môn trí sáng ngời 

Diệt trừ kiết sử, thảnh thơi đạo vàng. 


385. Người không chấp bờ này, bờ nọ 
Tâm chắng màng chấp có, chấp không 
Khô đau dứt, trói buộc buông 

Người tu ấy Bả-la-môn tuyệt vời. 


386. Tu thiền định, ân cư, không nhiễm 
Lậu hoặc lìa, bồn phận đã xong. 

Hoàn thành mục đích tôi tôn 

Người tu ấy Bà-la-môn sáng ngời. O 


387. Trời, trăng sáng ngày, đêm tùy lúc 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY mỊ 
`È 
Các vua quan sáng rực kiếm cung 
Tu thiền chói sáng ngoài trong 
Trí tuệ Phật sáng soI chung đất trời. 


388. Người dứt ác xứng hàng Phạm chí 
Hạnh thanh cao xứng vị Sa-môn 

Xuất gia hết cấu uế tâm 

Xứng danh thượng sĩ xuất trần xưa nay. 


389. Đừng hãm hại Sa-môn, Phạm chí 
Gặp nghịch duyên xin chớ trả thù. 
Khổ thay, hại bậc chân tu 

Chớ nên trả đũa oán cừu mà chi. 

390. Bậc Phạm chí tâm không tham ái 
Không trả thù, sân, hại một ai 

Khô đau dứt sạch trong ngoài 

Niềm vui to lớn, nạn tai không còn. 


391. Người không tạo nghiệp nhân ác độc 
Miệng, ý, thân trau chuốt, giữ gìn 
Hành vị, lối sống tịnh thanh 

Xứng danh Phạm chí hiền minh, đức từ. O 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Đế 
392. Biết đền đáp ân sâu của bậc 
Hướng dân ta hiêu Phật, Pháp, Tăng 
Thành tâm lê tạ, cúng dàng 
Như người Phạm chí thờ thân lửa kia. 


393. Gọi Phạm chí đâu vì bện tóc 
Giai cấp hay chủng tộc bảy đời 
Chân thành, chánh niệm, thảnh thơi 
Bà-la-môn ấy sáng ngời đức tu. 


394. Phạm chí “ngố” chỉ lo bện tóc 
Lợi ích gì áo mặc da dê 

Tâm còn phiền não, u mê 

Tu toàn hình thức, đường về còn xa. 


395. Phạm chí “ngố” mặc y vá nhớp 
Da lộ gân, thân hốc hác gây. 

Người tu thiền định đêm ngày 
Bà-la-môn ấy sánh tày núi cao. O 


396. Phạm chí thật đâu do huyết thống 
Giai cấp cao, nguồn gốc thọ sanh. 

Ai không phiền não, tịnh thanh 

Phạm chí không chấp, cõi tâm an lành. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY mg 
\Ÿ 
397. Người dút sạch cả mười trói buộc 
Không sầu lo được, mất, thua, hơn 
Bao điều chấp trước xả buông 
Người tu ấy Bả-la-môn tuyệt vời. 


398. Bậc Phạm chí bỏ đai “sân hận” 
Cắt cương “tham”, tà kiến, tùy miên 
Vô minh hết, trí trọn nên 

Hướng về giác ngộ, thoát miền trầm luân. 


399. Lấy đức nhẫn làm quân xông trận 
Không ác tâm, phỉ báng, phạt hình 

Từ bị, từ bỏ hận, sân 

Bà-la-môn ấy sáng danh đạo đời. 

400. Không tức giận, làm tròn bốn phận, 
Giới thanh cao, á1, hận không còn 
Giác quan làm chủ luôn luôn 

Thân này cuối, Bà-la-môn sáng ngời. 


401. Người đã dứt dục tâm hoen ô 

Có khác gì “nước đồ lá sen” 

Cũng như “hạt cải đầu kim” 
Bà-la-môn ấy xứng hàng chântu. O 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
402. Phạm chí học trên đời hiểu rõ 
Nào khổ đau, sốc khổ, niết-bàn 
Nương theo chánh đạo tu hành 
Ái sạch, giải thoát, rạng danh trên đời. 


403. Người có trí thực hành hiểu rõ 
Nguồn gốc từ hai nẻo chánh tà. 
Chứng đạo giải thoát sâu xa 
Bà-la-môn ấy thật là xứng danh. 


404. Không thân thiết cả Tăng lẫn tục 
Hạnh độc cư, thiểu dục, hài lòng 
Như mây đây đó thong dong 

An vui, tự tại, không còn sầu đau. 


405. Ngừng nghiệp sát, tốn thương 
sinh mạng 

Yếu hơn ta hay mạnh khỏe hơn 

Không ưa sai bảo, tán đồng 

Đây là Phạm chí xứng hàng chân tu. Ò 


406. Sông thân thiện giữa bao thù nghịch 
C1Iữ ôn hòa với địch hung hăng 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY l77 
Số 
Tình thanh giữa chôn hông trần 
Bà-la-môn ây xứng hàng chân tu. 


407. Người tu tập không còn dính dáng 
Tham, sân, s1, kiêu mạn, tỊ hiềm 
Cũng như hạt cải đầu kim 

Bà-la-môn ây trọn nên đạo vàng. 

408. Người tu tập nói lời từ ái 

Chân thật và ích lợi cho đời 

Không hề làm mắt lòng người 
Bả-la-môn ấy sáng ngời tắm gương. 


409. Người tu tập tránh xa trộm cắp 
Vật không cho không lây, chia chôm 
Cho dù lớn, nhỏ, quý, thường. 
Bả-la-môn ấy tắm gương sáng ngời. 


410. Không tham vọng đời này, đời tới 
Không dính gì ba cõi trầm luân 
Buông tất cả, giải thoát tâm 
Bả-la-môn ấy rạng danh đạo đời.  O 


`È 


k 8_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


411. Người tu tập không vương ái dục 
Trí tuệ nhiễu, nghi hoặc không còn 
Chứng vào cảnh giới niết-bàn 
Bà-la-môn ấy xứng hàng chân tu. 

412. A1 không vướng chuyện đời thiện ác, 
Tu xả ly, giải thoát buộc ràng 

Không sầu, thanh tịnh, lạc an 
Bả-la-môn ấy xứng hàng chân tu. 


413. Như trăng sáng thoát mây che khuất 
An tịnh lòng, hết trược, sáng trong 
Đam mê hiện hữu dứt xong 
Bà-la-môn ấy vào dòng thánh nhân. 


414. Hết tham ái, không nghi, không chấp 
Vượt hiểm nguy sống chết, luân hồi 
Thực hành thiền định, đến nơi) 
Phạm chí tịch tịnh, thánh thơi vượt dòng. © 


415. Vì lý tưởng xuất gia, học đạo 
Lìa gia đình, đục lạc chăng màng 


35. Đến bờ bên kia, đạt được giải thoát. 


LỜI VÀNG PHẬT DẠY 179 


Dứt trừ hiện hữu, ái tham 
Bà-la-môn ây xứng hàng chân tu. 


416. Vì lý tưởng xuất gia, học đạo 
Lìa gia đình, k»á¿ ái chăng màng 
Dút trừ hiện hữu, ái tham 
Bả-la-môn ây xứng hàng chân tu. 


417. Tu thoát khỏi buộc ràng hai cõi 
Thế giới người, cảnh giới chư thiên 
Buộc ràng, giải thoát không còn 

Bà-la-môn ây vào dòng thánh nhân. 


418. Không vướng bận những điều ưa ghét 
Hết sanh y9, năm uẫn®” vượt qua 
Anh hùng chiến thắng nhiễm ô 
Bả-la-môn ấy thật là chân tu. 


419. Ai hiểu rõ đường đi sông chết 
Không nhiễm ô, sáng suốt vượt lên 
Học Tứ đề,$® ngộ lý chân 

Bà-la-môn ây xứng danh tuhành.  O 
36. Cơ sở và điều kiện tái sinh gồm tham ái và chấp thủ. 


37. Gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. 
38. Khổ, nguyên nhân khổ, hạnh phúc — Niết bàn và con đường thoát khổ. 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


\š 
420. Với hành giả mà trời, thần, quỷ 
Không một ai biết chỗ tái sanh 
Lậu hoặc hết, chứng thánh nhân 
Bả-la-môn ấy xứng hàng chân tu. 


421. Người không dính vị la1, quá khứ 
Hiện tại thì chăng sở hữu gì 

Xả buông, chăng kẹt thứ chi 
Bà-la-môn ấy sánh vì trăng sao. 


422. Như trâu chúa sức thần uy dũng 
Bậc anh hùng, chiến thăng nhiễm tham 
Trí mầu giác ngộ, tịnh thanh 
Bà-la-môn ấy xứng danh tu hành. 


423. Rõ quá khứ, vị lai, hiện tại 

Cối trời, người, cảnh giới tái sanh 

Mâu ni,8”) thăng trí, viên thành 

Tử sanh kết thúc, sáng danh đạo đời. O 

Nam-mô Bôn Sư Thích-ca Mâu-nI Phật 
(3 lần) O 

39. Người tu tập đã chuyền hóa được tham, sân, si và thanh tịnh thân, 


khâu, ý. 


là 
` 


7. KINH SOI GƯƠNG NHÂN CÁCH 


THỈNH NGUYỆN SOI SÁNG 


Tôi nghe như vầy, có một thuở nọ, 
ngài Mục-kiền-liên” đang sống với 
người thuộc dòng Bhagøa trong vườn 
Lộc Uyễn, rừng Bhe-sa-kăm.?' Có một 
hôm nọ, ngài Mục-kiên-liên øỌI1 các Tÿ- 
kheo và dạy như sau: 

- Thưa các hiển giả, nêu có Tỳ-kheo 
muốn thỉnh nguyện răng: “Mong các tôn 
giả góp ý cho tôi, mong rằng tôi được các 
vị chỉ giáo.” Nhưng nếu vị ấy là người 
khó nói, hoặc đủ tính cách trở nên khó 
nói, không có kham nhẫn, không chịu 
đón nhận với lòng trân trọng những điều 


1. Mahamogøsallana. 
2. Bhesakala, thuộc núi Sumsumaragrra. 


„ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


được dạy thì những đồng tu sẽ suy nghĩ 
răng vị Tỳ-kheo ấy không đáng nói đến, 
nói chi giáo huấn và đặt lòng tin”.  O 
ĐỪNG TRỞ THÀNH NGƯỜI KHÓ GÓP Ý 
— Thưa các hiền giả, bất kỳ người nảo bị 
sự chi phối của các tính cách ác dục, phẫn 
nộ, khen mình chê người, sẽ trở thành 
người rất là khó nói. Khi bị tâm lý phẫn 
nộ chi phối, các tính cách sau lần lượt xuất 
hiện: hiềm hận, có chấp, thốt lời dễ ghét, 
chống đối, chỉ trích, chất vấn lại người 
đã góp ý mình; có tâm lân tránh, trả lời 
ngoài lề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn; 
không chịu giải trình hành động của mình 
cho người hiểu rõ; hư ngụy, não hại; tật 
đó, xan tham; dối gian, lường gạt; ngoan 
mê, quá mạn; dính mắc thế tục, cố chấp 
tư kiến, không chịu buông xả. Các tâm lý 
trên chính là tính cách làm cho một người 
trở nên khó nói. Nếu ai diệt trừ các tính 
cách ấy sẽ trở thành người có thể góp ý. O 


KINH SOI GƯƠNG NHÂN CÁCH HH) 


SO SÁNH HỌC HỎI 

- Thưa các hiền giả, để đứt trừ được 
các tánh cách xấu, hành giả cần phải 
tâm niệm chính mình băng sự so sánh 
với những người khác: “Ta không thích 
người bỊ tâm ác dục chì phối, hoành hành. 
Nếu tâm ta bị ác dục chỉ phối, chắc chăn 
người khác sẽ không thích ta.” Khi biết 
như vậy hành giả cần phải nêu quyết tâm 
sau: ““la sẽ không bị ác dục chì phối.” 

— Tương tự như vậy, hành giả thực tập 
tâm niệm bản thân bằng sự so sánh với 
những người khác, biết rõ được rằng 
khi người khác có các tính cách xấu, ta 
không thích họ, thì khi ta có các tính xấu 
ây, người khác cũng sẽ không quý mến 
ta. Nhờ vậy quyết tâm từ bỏ tánh xấu: 
“Ta sẽ không bị các tính cách xấu tác 
động chi phối như là phẫn nộ, khen mình 
chê người, hiềm hận, cô chấp, thốt lời dễ 
hét, chỗng đối, chỉ trích, chất vấn lại 


„á KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


người đã góp ý mình; có tâm lần tránh, 
trả lời ngoài lề, để lộ phẫn nộ, sân hận, 
bất mãn; không chịu giải trình hành động 
của mình cho người hiểu rõ; hư ngụy, não 
hại; tật đỗ, xan tham; dỗi gian, lường gạt 
ngoan mê, quá mạn; dính mắc thế tục, cô 
chấp tư kiến, không chịu buông xả. O 
SOI SÁNG BẢN THÂN 

— Này các hiền giả, cần phải quán sát 
bản thân như sau: “ “Ta còn ác dục, bị các 
ác dục chi phối hay không?” Sau khi quán 
sát, biết rõ ràng rằng: “Ta còn ác dục, bị 
các ác dục tác động chi phối” thì hảnh 
giả đó hết lòng tinh tấn dứt trừ các ác 
và pháp bất thiện. Nếu khi quán sát biết 
rõ ràng rằng ta không còn dục, không bị 
ác dục dắt dẫn chỉ phối, thì hành giả đó 
khởi tâm hoan hỷ, ngày đêm tỉnh chuyên 
thực hành pháp lành. Tương tự như vậy, 
hành giả áp dụng quán sát tất cả tâm lý 
còn lại. O 


KINH SOI GƯƠNG NHÂN CÁCH SỈ) 
`È 


Giống như trường hợp, có một thiếu 
nữ hay một thanh nam, đương tuổi thanh 
xuân, tánh ưa trang điểm, tự quán sát mặt 
trong một tâm kiếng sạch và trong suốt, 
hay một bát nước không có cáu bần. Khi 
thấy bụi bặm bám trên mặt mình, người 
ây tỉnh tân chùi sạch bụi bặm và vết 
nhơ bẩn. Nếu mặt không dơ, người ấy 
hoan hỷ và tâm niệm rằng: “Thật sự ta 
được những điều tốt đẹp; thật sự ta được 
ương mặt trong sạch”. 

Khi nghe tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
thuyết giảng như vậy, tất cả Tỳ-kheo và 
người có mặt đều rất hoan hỷ, phát tâm 
thọ trì, truyền bá kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


Hi 
` 


8. KINH PHẦN BIỆT NGHIỆP BÁO 


LÀM CHỦ GIÁC QUAN 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
tại chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá Vệ do 
Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến 
cúng, đức Phật cho gọi tôn giả A-nan tập 
họp Tăng đoàn và dạy như sau: 

Này các đệ tử, phần lớn người đời bị 
sáu giác quan lừa gạt, gây nhiêu tôn hại: 
Mắt bị hình thù, màu sắc lừa gạt, tai bị 
các loại âm thanh lừa gạt, mũi bị các 
mùi thơm tho lừa gạt, lưỡi bỊ các vị ngon 
ngọt lừa gạt, da bị các vật xúc chạm lừa 
gạt, ý bị tư tưởng tà vạy lừa gạt. Do bị 
đăm nhiễm, chạy theo giác quan, con 
người bị lừa, chìm trong đau khổ, khó 
mong giải thoát, chết lại tái sinh, rơi vào 
cối ác. Những người có trí làm chủ giác 


„ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


quan, làm chủ tâm ý, làm chủ hành vi 
nên không bị hại. O 
MƯỜI NGHIỆP XÂU 

Này các đệ tử, có mười hành động từ 
thân, khâu, ý, rất nhiều người đời ưa 
thích thực hiện: Ba nghiệp từ thân, một 
là sát hại, hai là trộm cắp, ba là ngoại 
tình. Bốn nghiệp từ miệng, một là lừa 
dối, hai là đâm thọc, ba là lời ác, bốn 
là tán gẫu. Ba nghiệp từ ý, một là tham 
á1, hai là giận dữ, ba là sĩ mê. Vì mười 
nghiệp ác, rất nhiều chúng sanh sông 
trong bất hạnh, khô đau cho mình, gây 
họa cho người. Đến lúc qua đời, sanh 
vào cõi dữ. Những người có trí thấy rõ hậu 
quả của các nghiệp xấu nên nỗ lực tu, tinh 
tấn làm phúc, chuyền hóa thân tâm. O 
SÁU ĐAM MẼÊ XÂU 

Này các đệ tử, có sáu đam mê, dẫn đến 
tham luyến, làm cho người đời vướng vào 


KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO Hi 


khô đau, gây nhiều tốn hại, đánh mất chính 
mình: Mắt mê hình sắc, tai mê âm thanh, 
mũi mê các mùi, lưỡi mê các vị, thân mê xúc 
chạm, ý mê ý niệm quá khứ, tương lai. O 
TỰ GÂY BÁT HẠNH 

Tôn giả A-Nan cung kính thưa Phật: 
“Bạch đức Thế Tôn, người tin Tam Bảo, 
giữ gìn giới hạnh có thể thoát được cảnh 
khô hay không?” 

- Này các đệ tử, người có lòng tin vào 
ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng, sống giữ 
giới hạnh, siêng làm việc lành, thực tập 
thiền định, chuyên hóa tâm thức thì được 
phước lớn, lợi lạc vô cùng. Cũng có những 
người giả mượn danh nghĩa của người 
Phật tử, giả vờ kính tin Phật, Pháp và Tăng, 
chuyên làm tà vạy, tham lam vô độ, không 
chế ngự tâm, tham luyến sắc dục, ưa thích 
hưởng thụ, đam mê rượu thịt, phóng đãng 
buông lung... thì tội của họ không thể 
lường được. Hiện đời bất hạnh cho mình 


„ụ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


và người. Chết trong khổ đau, tái sanh cõi 
dữ, khó mong thoát khỏi. O 
MA THỜ ĐỨC PHẬT 

- Này các đệ tử, về thờ Tam bảo, có ba 
hạng người: Một là bọn ma tôn thờ đức 
Phật. Hai là người trời tôn thờ đức Phật. 
Ba là Phật tử tôn thờ đức Phật. Các đệ tử 
ma tôn thờ đức Phật được hiểu như sau: 
Có người theo Phật, thậm chí đi tu, hoặc 
mượn danh nghĩa là người theo Phật, 
nhưng trong thâm tâm gieo nghiệp tà 
kiến, truyền bá mê tín, bói toán, xin xăm, 
cúng sao, phong thủy, đồng bóng mê 
hoặc, vận hạn tốt xấu, tin có ma quỷ phá 
hoại cửa nhà, tin vào số phận, hoặc tin 
ngẫu nhiên, không tin nhân quả, không 
tin tội phước, không có chánh kiến, siễm 
nịnh yêu quái... vì nghiệp xấu này khó 
hưởng dư phước, tạm thời gặp Phật lại đi 
đường tà, có cũng như không, lẫn quân 
khô đau, không ngày thoát ra. O 


KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO BỊ 


¬V 


NGƯỜI TRỜI THỜ PHẬT 

- Này các đệ tử, thế nào gọi là người 
trời thờ Phật. Có nhiều đệ tử sau ngày 
quy y, nương Phật, Pháp, Tăng, gIiữ năm 
đạo đức, làm mười điều thiện, lúc gặp 
khó khăn, những khi bệnh tật, ngay cả 
cám dỗ... cũng không dám phạm, tin 
sâu tội phước, làm thiện gặp phúc, tạo 
ác gặp khổ; không phạm luật pháp, sống 
có tình người, sống gương cao thượng, 
hiện đời hạnh phúc, chết sanh cõi lành, 
làm người hoặc trời. O 
PHẬT TỬ THỜ PHẬT 

- Này các đệ tử, thế nào gọi là Phật tử 
thờ Phật? Không chỉ là người quy y Tam 
bảo, mà còn là người g1ữ gìn năm giới, 
sống rất đạo đức, học hiểu kinh luật, 
trau dôi trí tuệ, hiểu rõ ba cõi là nơi đau 
khổ, tâm cầu an lạc, giải thoát hiện tiền; 
tâm không tham đắm, chấp dính điều gì; 
thương xót chúng sanh, cứu người giúp 


ề z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


đời không tiếc thân mạng; có chí tiễn 
thủ trong các việc phước; từ bỏ mê tín, 
không theo dị đoan; tu bốn nhiếp pháp 
(bó thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), sáu ba 
la mật (bô thí, giữ giới, kham nhẫn, tinh 
tần, thiền định, trí tuệ), tin vào tái sanh, 
phát nguyện đời đời làm đệ tử Phật, sống 
trong an lạc, hạnh phúc hiện tiên. O 
THỜI KỲ TƯỢNG PHÁP 


Này các đệ tử, sau khi Như Lai đã nhập 
niết-bản một ngàn năm sau, có nhiều tà 
thuyết xuất hiện tràn lan, thời thế yêu ác, 
có nhiều quốc gia mắt đi chủ quyên, nhân 
dân không được an cư lạc nghiệp, chiến 
tranh tàn phá, ngoại xâm gây khô, nội loạn 
bất an. Nhiều nơi quốc gia đánh mất kỷ 
cương, xã hội bất Ôn, lòng người nghi oán. 
Đây là giai đoạn của thời tượng pháp. 

Tôn giả A-Nan liền thưa Phật rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn, vì sao gọi là thời kỳ 
tượng pháp?” 


KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO mm 


- Này các đệ tử, đó là thời kỳ, có nhiều 
tu sĩ không theo chánh pháp, không giữ 
giới hạnh, sông như tại gia, tâm không 
hồ thẹn, chỉ lo đầu tư các nghề nghiệp đời, 
không có kiến thức, không học Phật pháp, 
không tu thiền định, không chuyển hóa 
tâm, thích lối ăn mặc theo kiều thế tục, trên 
dưới lộn xôn, đắm theo sắc dục, không sợ 
tội lỗi, không bận tâm nhiều đến việc độ 
đời, giáo hóa chúng sanh, giúp họ an lạc. 
Khi gặp phải người thấu hiệu Phật pháp, 
khuyên lơn tu học, chuyên hóa nghiệp 
phàm, hướng về nẻo thánh... thì sanh 
tâm xấu, oán ghét, chỉ trích, phi báng, 
phá hoại; còn chê trách rằng người góp 
ý mình là thiếu hiểu biết. Ảnh hưởng 
chánh pháp do vậy giảm dân. O 

Tôn giả A-nan tiếp tục hỏi Phật: “Bạch 
đức Thế Tôn, thời tượng pháp ấy, có 
nhiều hay chăng những người phụng trì 
chánh pháp Như Lai?” 


„é KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


- Này các đệ tử, dù là tượng pháp, vẫn 
có nhiều người kính tin Tam bảo, phát 
tâm xuất gia, giữ gìn giới luật, sống trong 
lục hòa, tinh thông nghĩa pháp, đa văn 
hiểu biết, phát triển Phật pháp, làm lợi 
quân sanh, giúp cho nhiều người hưởng 
được lợi lạc. Trong giai đoạn này, cũng 
có nhiều người theo các đạo khác đến xin 
xuất gia, học theo Phật pháp. Cần phải 
cần trọng. Nên cho tập sự trong đôi ba 
tháng. Nếu nhận thấy được ý chí của họ 
hợp với giới hạnh, đời sống thanh cao, 
tâm tư rỗng lặng, ít không ham muốn, 
không làm điều sai, có chí tu học... thi 
mới cho tu. Trước truyền cho họ Các giới 
thập thiện. Dăm ba năm sau, nếu thấy 
người ấy tu đúng chánh đạo, không phạm 
giới nào, siêng tu thiền định, thì mới tiếp 
tục cho họ thọ giới làm thầy Tỳ-kheo. 
Những người như thế, nếu tinh tân hơn, 
hướng đến giải thoát, nhất định trước sau 
được Phật Di-lặc tiếp duyên độ thoát. O 


KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO mm 


V 


XUẤT GIA TU HỌC 

Tôn giả A-nan cung kính bạch Phật: 
“Sau nảy có ai muốn tu chánh pháp, xa 
lia phàm tục, xuất gia tu tập, nếu không 
gặp được các bậc minh sư truyêền trao 
giới pháp, mà chỉ gặp người viết chép 
giới luật truyền trao lại thôi, những 
người như thế có được độ thoát và thành 
tựu được các Phật sự không?” 

Đức Phật ân cần dạy ngài A-nan: 
“Người nào tinh thông giới và chánh 
pháp mới có khả năng truyền trao giới 
pháp. Truyền qua văn tự khó mà đúng 
pháp. Phật là đại trí, trên cả trời người. Phật 
luôn hóa độ tất cả chúng sinh. Phật, bậc 
minh triết có một không hai. Những người 
không thông, không nên vọng truyền, đánh 
mất tông chỉ. Phải hiểu rõ được giới luật, 
chánh pháp, lão thông mọi việc mới có thê 
truyền giới pháp cho người. Người chưa 
thông hiểu mà thích lạm truyền là trái lời 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Phật, sẽ gây hoang mang và mất niềm tin. 
Việc làm như thế không ích lợi gì cho cả 
người truyền vả người tiếp nhận, đồng thời 
lại phạm vào lỗi không nhỏ. Nên người đời 
sau phải suy xét rõ. O 

Tôn giả A-nan tiếp tục bạch Phật: “Nếu 
người có chí, chán khổ thế gian, muốn 
được giải thoát, gặp thời không Phật, thì 
làm cách nào độ họ an vu1?” 

Đức Phật liền dạy: “Người có chí 
nguyện cần gặp minh sư, am hiểu Phật 
pháp và các giới luật, hướng dẫn tận 
tường cách giữ oal nghi và giới lớn nhỏ. 
Thầy mà không hiểu chánh pháp và luật 
mà lại truyền dạy cho các đệ tử thì cả hai 
bên đều bị mê lầm, không thê giải thoát. 
Về đời sau này, có các thầy tu ô nhiễm, 
phá giới, hành động phi pháp, chạy theo 
danh vọng mà mong an lạc thì khó thoát 
khỏi quả báo không vui. Người tu như 
thế thật đáng thương xót. 


KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO Hi 
` 


Tôn giả A-nan: “Kính bạch Thế Tôn, 
người có nhân duyên xuất gia tu học 
là đều nhờ vào oai thần của Phật, lẽ ra 
phải được hướng đến giải thoát, tại sao 
có người không tin pháp Phật, để phạm 
giới luật, chịu nhiều khô đau trong nhiều 
kiếp sống?” O 

Đức Phật dạy rằng là do kiếp trước đọa 
vào cảnh khổ, do vì đau đớn, người ấy 
nhất thời ăn năn hối cải, nên được chút 
phước, sanh ra làm người, gặp được Phật 
pháp, cạo bỏ râu tóc, làm vị xuất gia. Các 
nghiệp xấu cũ chưa trị dứt điểm, tâm còn 
do dự, không gặp các bậc minh sư, tr1 
thức, nên thường sông trong hành động 
ô trược, đạo không ra đạo, đời không ra 
đời. Những người như thế lần lượt đọa 
lạc các cảnh khô cực, lãnh lấy quả báo 
khổ đau nhiễu kiếp. 

Này các đệ tử, là người xuất gia, không 
màng hôn nhân, lìa xa gia đình, từ bỏ 


a KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


kinh doanh, làm vị Sa-môn thì các ông 
phải siêng năng thực tập, giữ gìn giới 
đức, đúng như giới pháp của A-la-hán. 
Thả uống đồng sôi, cháy tiêu ruột gan, 
quyết không làm người không có giới 
đức nhận của tín thí. Người không giới 
đức nhận của tín thí sẽ phải chịu khổ 
nhiều đời, nhiều kiếp. Khi được thân 
người phải chịu đền trả các nghiệp đã 
øIeo. Lúc làm con cái, khi làm cha mẹ 
đền trả nợ nhau. O 
NHÂN QUÁ VAY TRẢ 

Tôn giả A-nan: “Xin Phật nói rõ nghĩa 
của đền trả?” 

Đức Phật dạy rằng sự vay và trả trong 
nghiệp luân hồi vô cùng phức tạp. Có 
người làm công bị chủ đánh chửi, đôi xử 
vô đạo mà vẫn cam chịu, không chút oán 
hận, lại còn siêng năng làm tốt các việc, 
không than mỏi mệt, giữ gìn, bảo vệ tài 
sản của chủ, không để hư mắt. 


KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO mm 


Phật đáp: Có người làm thân tôi tớ bất 
hạnh, bị chủ đánh đập, mắng chửi tàn tệ, 
đối xử vô đạo, thế vẫn cam chịu, không 
hề oán hận, lại còn siêng năng làm tốt 
công việc không biết mỏi mệt, giữ gìn 
của cải cho người chủ nhà không để 
hư mất. Đó là tình huỗng làm thân tôi 
tớ đền trả nghiệp trước, do nhận tín thí 
mà không tu tập. Một phần cũng do hiểu 
được nhân quả, nghiệp duyên đời trước, 
nên đành cam chịu! O 

Cũng có trường hợp đầu thai làm con 
để trả nợ xưa. Đây là tình huống làm con 
siêng năng, không chút than phiền; bao 
nhiêu tiền của làm việc vất vả, cha mẹ 
tiêu xài không biết thương tiếc, dẫn đến 
tình trạng khốn khó tài chính. Trường 
hợp cha mẹ đền trả nợ con lại dai dẫng 
hơn. Con cái hoang phí, ăn chơi đàng 
điểm, tán ø1a bại sản, cha mẹ thương con 
không thể bỏ được. Người chịu đựng 


_ z0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


được phần lớn là do hiểu được duyên 
nghiệp, quả báo đời trước mà đành cam 
chịu, không trách móc a1. Các nghiệp trả 
vay chỉ tôn tại trong một thời gian thôi, 
sau khi hết nợ thì phải chia ly, không thê 
chung sống một cách vĩnh viễn. Người 
trí hiểu biết, quyết tâm ngăn chặn, không 
tạo nghiệp duyên đề khỏi đến trả. O 
ĐÈN ĐÁP ÂN SÂU 

Chỉ có đạo đức tồn tại lâu dài. Trong 
đời quá khứ, ta đã từng làm cha mẹ, 
con cái, công nhân, tôi tớ. Tất cả điều 
trên đều do nhân duyên, phải chịu một 
thời, không sao trỗn được. Cha mẹ của 
ta ở đời kiếp này là do nhân duyên đạo 
đức nhiều đời, chứ không phải do nhân 
duyên nghiệp báo. Trải qua nhiều đời, 
cha mẹ của ta cho ta cái quyền tự do học 
đạo. Nhờ công ân này, ta đã tinh tân tu 
hành nhiều kiếp nên mới thành Phật ngay 
trong kiếp nảy. Ai muốn theo ta, học đạo 


KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO am, 


của ta phải thật siêng năng, lo tròn chữ 
hiểu. Chớ có buông lung, khi mắt thân 
người, muôn kiếp khó được. O 

Trong thời mạt pháp, mọi người gắng 
tu hiểu thuận, hòa kính. Khi gặp chánh 
pháp, tính tân tu tập. Gặp Phật ra đời, hết 
lòng quy kính. Gặp bậc minh sư, hết lòng 
phụng thờ, chuyên cần học hỏi, thực tập. 
làm theo những lời giáo huấn. 

Làm được thân người là việc khó lớn. 
Thân thể lành lặn, đủ sáu giác quan là một 
điều phước. Thông minh, sáng suốt làm 
bậc tài khí của một quốc gia lại phước 
hơn nữa. Dù không gặp Phật, được nghe 
chánh pháp, găng công thực tập lại quý 
hơn nữa. Nên khi còn khỏe, mọi người 
hãy nên hết lòng thực tập, đừng để thời 
gian luống trôi vô ích. O 
CHỚ NÊN TẠO NGHIỆP KHỎ 

Khi ta qua đời, sẽ có thời kỳ, đời nhiều 


, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


tai ác, phạm tội ngũ nghịch, ma quái 
thịnh hành, chánh đạo khốn đốn; kinh 
pháp thì nhiều, người học thì ít; dẫu có 
học hỏi, ít người thực hành. Về phía tôn 
giáo, có nhiều người tu, ít người giữ được 
đạo đức thanh cao. Nhiều vị tu sĩ vướng 
nhiễm thói đời, có nhiêu tham vọng, thỏa 
chí dù nhàn, không khác người đời, thích 
mặc sang trọng, đọc sách thế gian, kết tụ 
thành nhóm, ca múa xướng hát, thích cầu 
danh vọng. Cũng có tu sĩ, nhận nhiều đệ 
tử, nhưng không giáo hóa, nghiệp phàm 
còn nguyên. Tất cả người tu, phải theo 
chánh đạo, hóa độ cuộc đời, nương bậc 
cao đức, làm chủ giác quan, xứng đáng 
là bậc đạo cao đức cả. Hãy nên nhớ răng, 
làm được thân người, chỉ mây mươi năm, 
nhiều nhưng không nhiều, đừng tưởng 
đài lâu, mà không chịu tu. Bất cứ lúc nào, 
hễ gây tội lỗi, thì về sau này, sẽ phải chịu 
khổ, điên đảo vô cùng, khốn đồn biết bao. 


KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO 2) 
V 
Này các đệ tử, khi được thân người, đủ 
sáu giác quan, gặp được Phật pháp, học 
Phật tu nhân, thì hãy hết lòng, giữ gìn đạo 
đức, thực tập thiền định, phát triển trí tuệ, 
tu tập rốt ráo. Một khi lỡ làng, đánh mất 
nhân cách, rất khó hồi phục, đôi lúc phải 
mất nhiều năm, nhiều kiếp. Gặp Phật ra 
đời, là một đại phước. Nghe chánh pháp 
Phật, cũng là đại phước. Thực tập lời Phật, 
chuyền hóa thân tâm, còn phước hơn nữa. 
Hãy tự suy nghĩ để đừng luống phước. 

Phật vừa dứt lời, tất cả đệ tử, đều được 
lợi lạc, phát nguyện thực tập những lời 
Phật dạy. Riêng người xuất 813, đang ngồi 
thiên quán, có người chứng đắc quả A-la- 


hán. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


xˆkxk 


205 


9. KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP 


CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, đức 
Phật ở tại tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô 
Độc, thái tử Kỳ Đà phát tâm hiễn cúng, 
có. một thanh niên tên là Subha thăm 
viếng, chào hỏi, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên rồi bạch Phật răng: 


— Kính bạch Thế Tôn, do vì nhân gì 
và duyên thế nảo mà trong loài người, 
có gia đình giàu, có gia đình nghèo; 
CÓ người giàu sang, có kẻ nghèo khó; 
nĐười nhiều sở hữu, kẻ chắng có gì; 
CÓ nĐười sống thọ, có kẻ chết yêu; có 
người cường tráng, có kẻ bệnh tật, có 
người đẹp tướng, có kẻ xấu xí; có người 
quyên bính, có kẻ yếu thế; có người trí 


a6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


tuệ, có kẻ ngu đần? Kính xin Thế Tôn 
từ bi chỉ dạy. 

— Này các đệ tử, trong loài hữu tình, 
con người chính là chủ nhân của nghiệp, 
là người thừa kế gia tài của nghiệp. 
Nghiệp là bảo thai, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa; chính nghiệp 
phân chia thiên sai vạn biệt giữa các hữu 
tình cũng như loài người. O 
NGHIỆP SÁT HẠI, HẬN THÙ 

— Kính xin Thế Tôn giải thích rõ hơn 
những điều ngài dạy về bản chất nghiệp! 

— Này các đệ tử, nếu có người nam 
hoặc là người nữ giết hại tàn nhẫn, bàn 
tay lắm máu, thích việc đả thương băng 
các vũ khí hoặc băng đao gậy, không có 
từ bi đối với sự sống của các chúng sanh 
thì do nghiệp này, sau khi qua đời, tái 
sinh cõi dữ, như loài động vật. Nếu sanh 
làm người, sông đời yêu thọ, thường bị 


KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP. 207 
Z 


bệnh tật, tốn kém tiền bạc, ảnh hưởng sự 
nghiệp, tâm không được an, khó được 
hạnh phúc. Nếu có người nào có lòng từ 
bị, thương xót chúng sinh, bảo vệ mạng 
sống thì được trường thọ, khỏe mạnh, 
bình an, không bị não phiên. 

— Nếu có người nam hoặc là người nữ 
bực tức, nóng giận, căm phẫn, chống 
đối, hay dễ phật lòng, thể hiện bất bình 
vào việc lớn nhỏ, thì do nghiệp này nhan 
sắc xâu đi, ảnh hưởng sức khỏe, sau khi 
qua đời, tái sinh cõi dữ. 

— Nếu có người nam hoặc là người nữ 
có tâm tật đó, ty hiểm người khác khi 
người có được quyên lợi, tải sản, danh 
tiếng, thành công, nhan sắc, sức khỏe, 
được người quý trọng thì do nghiệp này, 
người ấy sẽ bị khổ đau dẫn vặt, mất hết 
hạnh phúc, gặp nhiều quả xấu, lận đận 
bất an. O 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


NGHIỆP PHƯỚC BÁU 

— Nếu có người nam hoặc là người nữ 
cung kính cúng dường các bậc chân tu 
các nhu yêu phẩm, nhờ đó chuyên tâm 
vào việc tu học, hóa độ chúng sinh thì 
nhờ phước này gặp nhiều thuận lợi, làm 
ăn phát đạt, đầy đủ tiện nghi. Nếu có 
người nào thực tập chia sẻ, ø1úp người 
hoạn nạn, bất hạnh, cơ nhỡ thoát cảnh 
khổ đau thì được hạnh phúc và nhiều 
phước báu. O 
NGHIỆP KIỀU MẠN 

— Nếu có người nam hoặc là người nữ 
có thói kiêu mạn, cho mình số một, ngạo 
nghề, bất kính, không biết đảnh lễ những 
người đáng lạy; không biết nễ trọng 
những người đáng nề; không biết nhường 
chỗ cho người đáng nhường: không biết 
nâng đỡ những người đáng giúp thì do 
nghiệp này không ai quý mến, thường 
bị cô lập, tâm lý cô đơn, sống trong bất 


KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP 209 
Số 

hạnh; đời sau tái sinh vào cảnh giới xấu, 
gia đình thâp kém. O 
THAM VN NHÂN QUÁ 

— Nếu có người nam hoặc là người nữ 
biệt đên chùa chiên gặp người chân tu, 
tham vân đạo lý, đâu là thiện ác, đâu là 
phạm tội và không phạm tội, điêu cân 
thực hành và điêu nên tránh; đâu là hạnh 
phúc và đầu khô đau; tôi đã làm gì có 
ảnh hưởng xâu; tôi phải làm gì đê được 
an vul, đời này đời sau, nhờ biệt tham 
vân, nên biệt đạo lý, sông đời đạo đức, 
làm nhiêu việc lành, đạt nhiêu phước 
báu, đây đủ trí tuệ, sông trong an vuI một 
cách dài lâu. O 
TÓT XÂU DO TA 

Này các đệ tử, gieo nghiệp yếu thọ thì 
gặt đoản thọ; ø1eo nghiệp sông thọ thì 
gặt sông lâu; ø1eo nghiệp khỏe mạnh thì 
ít bệnh tật; gieo nghiệp phước tướng thì 


pH KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
gặt nhan sắc; gieo nghiệp địa vị thì gặt 
quyên lực; gieo nghiệp phú quý thì gặt 
tài sản; øg1eo nghiệp cao quý thì gặt sang 
trọng; øIeo nghiệp mê tín thì gặt sĩ mê; 
gieo nghiệp vô minh thì gặt bất hạnh. 
Tất cả các nghiệp, dù lớn hay nhỏ, cô ý, 
vô tình đều là con đường dẫn đến nghiệp 
quả. Này các đệ tử, nên nhớ lời ta: “Con 
người chính là chủ nhân của nghiệp, là 
người thừa kế gia tài của nghiệp. Nghiệp 
là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp 
là điểm tựa; chính nghiệp phân chia thiên 
sai vạn biệt giữa các hữu tình cũng như 
loài người”. O 
QUY NGƯỠNG PHẬT PHÁP 

Khi đức Phật dạy về bản chất nghiệp 
và quả của nghiệp, thanh niên Subha 
tán dương Phật rằng: “Kính lễ Thế Tôn, 
Người đã dựng đứng những gì bị ngã; 
Người đã lật ngửa những øì bị úp, Người 
đem ánh sáng vào trong bóng tối, để 


KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP. 2] h 

`È 
người có mặt nhìn thấy mọi vật; chánh 
pháp của Phật thật là vi diệu. Con xin 
trọn đời nhận Phật làm thây, nhận pháp 
làm thây, nhận Tăng làm thây, trọn đời 


quy ngưỡng, thực tập an vu1””. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


shỊ 
` 


10. KINH NGHIỆP TẠO SAI BIỆT 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, đức 
Phật ở tại rừng Ic-cha-nan-kal, nhiều Bà- 
la-môn giàu và nổi tiếng như là Can-ki, 
Ja-nus-so-nI, Pok-khara-sati và Ta-ruk-kha 
cũng cùng có mặt. Đang khi tản bộ, có hai 
thanh niên tên Va-set-tha và Bha-rad-vaI 
thảo luận sôi nổi về “Bà-la-môn?” 

Anh Bha-rad-vaj có quan điểm rằng: 
“Bà-la-môn là một người thuần chủng 
từ hai gia phả, mẫu hệ, phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh; bảy đời tổ phụ không 
một vết nhơ, không bị thị phi về nguồn 
huyết thống”. O 

Anh Va-set-tha thì lại cho rằng: “Bà- 
la-môn là người có giới hạnh, đạo đức 
thanh cao; không do huyết thông, nguồn 


4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


sốc gia đình.” Do vì bất đồng quan điểm 
tôn giáo, họ đã không thể thuyết phục 
lẫn nhau. Anh Va-set-tha gợi ý với bạn 
những điều sau đây: O 

- Sa-môn Cô-đàm là một thái tử, bỏ 
ngôi đi tu, thành bậc giác ngộ. Tiếng đồn 
sau đây được đời biết đến: “Ngài là Như 
Lai, bậc đáng cúng dường, bậc tuệ giác 
lớn, bậc đủ đức trí, bậc khéo vượt đời, 
bậc hiểu thế gian, bậc không a1 hơn, bậc 
điều trượng phu, bậc thầy trời người, bậc 
đã giác ngộ, bậc đời tôn kính.” Người ở 
gân đây, trong rừng bên cạnh. Hãy đến 
hỏi người thế nào gọi là một Bà-la-môn? 
Những gì người dạy ta hãy học theo. 

Cả hai đồng tình đến gặp Thế Tôn. Sau 
khi chào hỏi, cả hai ngôi xuống. Anh Va- 
set-tha bạch Phật lời rằng: O 

Cả hai người chúng con 
Được mọi người tôn xưng 


KINH NGHIỆP TẠO SAI BIỆT 


Là những bậc thông đạt 
Cả ba kinh Vệ-đà. 

Văn phạm và ý nghĩa 
Chúng con hiểu cặn kẽ, 
Thuyết giảng và giải thích, 
Như những bậc Đạo sư. 
Chúng con đang tranh luận 
Ý nghĩa “Bà-la-môn”, 

Bạn con thì cho răng 

“Do nguôn gốc gia tộc”. 
Con nói: “Do hành động, 
Mới thành Bà-la-môn”. 
Mong bậc có mắt tuệ, 

Như trăng sáng ngày rằm, 
Được mọi người kính lễ 
Phân giải cho chúng con. 


Thế Tôn liền giảng dạy: 
Này anh Va-set-tha, 


215 


V 


„me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Ta trả lời cho anh, 

Như thật với bản chất. 
Tất cả loài hữu tình, 
Đa dạng và dị biệt, 

Do sinh sản mà ra, 
Không do ai phần định. 


Hãy xem loài thảo mộc, 
Dầu không có nhận thức, 
Đều có tướng thọ sanh, 
Do sanh mà khác loại. 
Bướm đêm, các loại kiến, 
Và tất cả côn trùng: 

Hay các loài bốn chân, 
Giống lớn hay con nhỏ; 
Hoặc các loài bò sát, 
Giống cứng hay lưng dài; 
Hoặc các loài thủy tộc, 
Hay các loại chim muông... 
Do sanh mà khác loại. 


KINH NGHIỆP TẠO SAIBIỆT 2l7 


Trong thế giới con người, 

Tướng sanh không có nhiều: 
Không ở đầu, mặt, cổ, 

Không ở bụng, lưng, ngực 

Không ở tay, chân, móng... 

Mà sự sinh có mặt. 

Thân thê của con người, 

Không có nhiều sai khác. 

Theo danh xưng mặc định, 

Con người được gọi tên. O 


Ai sống nghề ruộng nương 
Được gọi là nông phu. 

Ai làm nghề công chức 
Được gọi là công nhân. 

Ai sống nghẻ buôn bán, 
Được gọi là thương g1a. 
Ai chuyên hầu hạ người 
Được gọi là người hầu... 


V 


?m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Ai cướp của, trộm cắp 
Được gọi là đạo chích. 

Ai trấn giữ biên thùy 
Được gọi là chiến sĩ. 

Ai chuyên lo cúng thần 
Được gọi là tế quan. 

Ai làm chủ quốc gia 

Được gọi là vua chúa... 
Không phải Bà-la-môn. 

Ta không gọi một người 
Là một Bà-la-môn 

Chỉ vì do huyết thông, 
Giàu sang, nhiều thể lực. 
Người nào buông chấp thủ 
Không hám lợi, tiền, danh, 
Chuyển hóa mọi trói buộc, 
Tâm không còn sợ hãi, 
Chặt đứt mọi ách nạn, 

Bậc giác ngộ, sáng suốt, 


KINH NGHIỆP TẠO SAIBIỆT 219 


Ta gọi Bà-la-môn 
Bắt luận sanh từ đâu. O 


AI đức hạnh thanh cao, 
Nhẫn nại và kiên trì, 

Không phẫn nộ, giữ luật, 
Khiêm tốn, không kiêu căng, 
Làm chủ các giác quan, 
Thân này là cuối cùng, 

Vượt thoát mọi khổ ách, 
Xứng gọi Bà-la-môn. 


Như nước trên lá sen, 

Hột cải trên đỉnh nhọn, 
Không tham luyến dục vọng, 
Xứng danh Bà-la-môn. 


AI xa lìa hệ phược, 

Đặt được gánh nặng xuống 

Không còn tâm chấp ngã 

Xứng danh Bà-la-môn. O 


z, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Người có trí sáng suốt 
Hiểu đạo và tà đạo, 

Đạt được đích tôi thượng, 
Xứng danh Bà-la-môn. 
Người ít muốn, biết đủ, 
Không sát hại, đả thương, 
Không hận giữa hận thủ, 
An bình giữa hung bạo, 
Tự tại giữa chấp thủ, 
Chuyển hóa tham, sân, s1 
Không cao ngạo, giấu lỗi 
Xứng danh Bà-la-môn. 


AI nói lời chơn thực, 
Nhỏ nhẹ và từ áI, 

Không xúc chạm một aI, 
Không lẫy vật không cho, 
Từ bỏ các tham cầu 

Đời này và đời sau, 


KINH NGHIỆP TẠO SAI BIỆT 


Dứt sạch mọi hệ lụy 
Xứng danh Bà-la-môn. 


AI dứt sạch nghi hoặc, 
Không còn chấp dính gì, 
Đạt được sự bất tử, 

Vượt lên trên thiện, ác, 
Không sâu, không nhiễm ué, 
Đoạn trừ sạch hỷ, hữu, 

Vượt qua được luân hồi, 
Xứng danh Bà-la-môn. 


Ai đến được bờ kia 

Thiền định, không dao động, 
Chuyển hóa các nghi hoặc, 
An tịnh, không vướng mắc 
Buông bỏ các dục vọng, 
Sống đời tu thanh cao, 
Không còn vướng tái sinh, 
Xứng danh Bà-la-môn. 


221 


? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


AI bỏ ách loài người 

Vượt qua ách loài trời, 

Dút sạch các ách nạn, 

Không còn hệ phược nào, 

Từ bỏ vui, không vui, 

Không vướng vào thanh lương 
Chiến thắng các thế giới, 
Xứng danh Bà-la-môn. 

Ai biết được nguôn gốc 

Sanh diệt của chúng sanh, 
Không vướng, khéo vượt qua, 
Giác ngộ, buông chấp thủ, 
Dút sạch các lậu hoặc, 

Không vướng dính ba đời, 
Đạt quả thánh đáng kính, 
Xứng danh Bà-la-môn. 


Như trâu chúa sô một, 
Bậc anh hùng, đại sĩ, 


KINH NGHIỆP TẠO SAI BIỆT 


Bậc Chinh phục, Bất động, 
Bậc Giác Ngộ, sạch nghiệp, 
Bậc thông hiểu ba đời, 

Bậc biết cõi thiện, ác, 

Bậc không còn luân hồi, 
Xứng danh Bà-la-môn. 


Tất cả các danh xưng, 

Từ huyết thống, gia tộc, 
Chỉ là tên mặc định, 

Do chấp chặt lâu đời. 

Kẻ ngu vướng tà kiến, 
Tuyên bố điều không thật, 
Phân giai cấp cao thấp, 
Gieo bất hạnh, đau thương. 


Không thể dựa vào cớ 
Huyết thông và họ tộc, 
Mà gọi Bà-la-môn, 
Hay gọi là vua chúa. 


223 


z4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Chính do các hành động, 
Mà các nghề có mặt, 
Danh xưng từ đó có, 
Như mặc định xã hội. 


Tất cả do hành động 

Có người làm nông phu, 
Công nhân hoặc thương øia, 
Nô bộc hay ăn trộm, 

Binh sĩ hay tế quan 

Vua chúa hay tướng lĩnh, 
Hành động tạo nghề nghiệp, 
Hạnh phúc hoặc khổ đau. 
Kẻ trí rõ hành vI, 

Thấu hiểu lý tương tác, 

Biết nghiệp và nghiệp quả, 
Do nghiệp, đời chuyển xoay, 
Do nghiệp, có luân hồi. 
Nghiệp trói buộc mọi loài 


KINH NGHIỆP TẠO SAIBIỆT 225 


Như trục xe quay bánh, 
Không aI thoát luật nghiệp. 


Người tu luyện đạo đức, 

Găng viên tròn hạnh thánh, 

Tiết chế, chủ thân tâm 

Mới xứng Bà-la-môn. 

Lão thông Tam tạng kinh, 

Thanh tịnh, dút tái sanh, 

Người đó được trời người, 

Cung kính và đảnh lễ. O 

Nghe Phật phân tích nghĩa và triết lý 
về Bà-la-môn, anh Va-set-tha và Bha- 
rad-vaJ đêu được soI sáng, cung kính 
bạch Phật: 

“Kính lễ Thế Tôn, Người đã dựng 
đứng những øì bị ngã; Người đã lật ngửa 
những øi bị Úp, Người đem ánh sáng vào 
trong bóng tôi, đê người có mặt nhìn 
thây mọi vật; chánh pháp của Phật thật 


ze KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
5 


là vi diệu. Con xin trọn đời nhận Phật 
làm thây, nhận Pháp làm thầy, nhận Tăng 
làm thầy, trọn đời quy ngưỡng, thực tập 
an vui”. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


227 


11. KINH 
CHUYN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG 


GIÁP MẶT KẺ SÁT NHÂN 

Tôi nghe như vậy. Khi đức Thế Tôn 
sông tại Kỳ Viên, nước Kosala dưới sự 
trị vì của Ba-tư-nặc” bị nạn cướp giết 
của tên sát nhân Vòng Hoa Tay Người, 
thợ săn vậy máu, sát hại, hung tàn, không 
chút tình thương đối với con người. Vì 
nạn giết hại của tên sát nhân, làng ấp tan 
hoang, thị trần tan rã, xã hội bất ôn. Tên 
sát nhân này thường mang vòng hoa kết 
ngón tay người. Mỗi khi giết ai, vòng hoa 
ngón tay tăng thêm một ngón. 

Một buôi sáng nọ, Thế Tôn đắp V, cầm 
bát vào thành Xá Vệ khất thực. Trên 


1. Pasenadi. 
2. Angulimala. 


?, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


đường trở về, Thế Tôn đi vào con đường 
đến chỗ của tên sát nhân. Những người 
nông phu, những kẻ bộ hành, những 
người chăn thú thấy vậy thưa Phật: 
“Thưa ngài Sa-môn, đừng vào đường 
này. Kẻ sát nhân tên Vòng Hoa Tay 
Người luôn giết hại người. Nhiều đoàn 
bộ hành, mười người, hai mươi, thậm 
chí bốn mươi vẫn không thoát khỏi nạn 
cướp giết người”. Ba lần ngăn cản, Thế 
Tôn mặc nhiên đi trong im lặng, đến cứ 
địa của tên sát nhân lớn. 

Thấy đức Thế Tôn từ xa đi tới, hắn 
mừng thầm nghĩ: “Có những đoàn người 
đến bốn chục người không thoát khỏi ta. 
Nay Sa-môn này, một mình một bóng, 
có sức mạnh øì, đến đây nạp mạng!” O 
ĐANG ĐỪNG VÀ ĐANG ĐI 

Vòng Hoa Tay Người lây kiếm và khiên, 
đeo cung tên vào, đi sau lưng Phật. Lúc 
ây đức Phật vận dụng thần thông, làm 


KINH CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG 2) 
`È 


tên sát nhân đi hết tốc lực cũng không 
đuổi kịp Ngài đi bình thường. Vòng Hoa 
Tay Người ngạc nhiên suy nghĩ: ““Thật là 
kỳ lạ, thật là hiếm có! Trước đây ta từng 
đuổi theo voi, ngựa, nai và đoàn xe chạy 
với tốc độ, bắt kịp được chúng. Nay ta 
không thể đuôi kịp Sa-môn đang đi bình 
thường?! 
Vòng Hoa Tay Người đề nghị Thế Tôn: 
“Này ông Sa-môn, xIn hãy dừng lại!” 
Đức Phật trả lời: “Hỡi này anh bạn, ta 
đã dừng rồi, ngươi chưa đứng lại”. 
Vòng Hoa Tay Người thầm suy nghĩ 
răng Sa-môn là người tuyên nói sự thật, 
chấp nhận sự thật. Vô cùng ngạc nhiên, 
hắn hỏi đức Phật: O 
Trong lúc ngài đang đi, 
Sao bảo “đã đứng rỗi?” 
Còn ta đã dừng hăn, 
Sao ngài bảo “ta đi?” 


z0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Tại sao người đứng lại, 
Tại sao ta không đứng? 
Thế Tôn ôn tồn, giải rõ triết lý: 
Này Vòng Hoa Tay Người 
Ta đã bỏ vũ khí 
Với người và chúng sinh. 
Còn ngươi không kiềm chế 
Tay vậy máu hại người. 
Vì thế, ta đã dừng, 
Trong khi ngươi chưa dừng. O 
BUÔNG DAO SÁT HẠI 
Vòng Hoa Tay Người thay đổi thái độ, 
bạch Phật lời răng: 
Từ lâu tôi tôn kính 
Những bậc đại tiên nhân 
Nay ngài đến đại lâm 
Hỗ trợ tôi dứt ác. 


Khi nghe pháp kệ của đức Phật nói, tên 


KINH CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG 231 ị 
`È 


sát nhân ấy quăng bỏ dao kiễm xuống 
vực thâm sâu. Hướng đâu đảnh lễ dưới 
chân đức Phật, bộc bạch chân thành, xin 
được xuât gia với bậc Từ bị, bậc đại tiên 
nhân, đạo sư trời người. 

Đức Phật đã gọi Vòng Hoa Tay Người: 
“Lại đây Ty-kheo”. Được Phật xác chứng, 
Vòng Hoa Tay Người được Phật thê phát. O 
NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC ÂN XÁ 


Sau đó Thế Tôn tuần tự du hành đến 
thành Xá Vệ. ĐI sau Phật là Vòng Hoa 
Tay Người. Thầy trò trú tại tu viện Kỳ 
Viên. Vào thời điểm đó, tại cửa nội cung 
nước Kosala của Ba-tư-nặc, một sỐ quân 
chúng, tụ hội lớn tiếng, vang vọng lời 
răng: “Kính tâu Đại vương, trong lãnh 
thổ ta có tên sát nhân Vòng Hoa Tay 
Người, giết người tàn bạo, không chút 
lương tâm đối với người khác. Mỗi khi 
giết người, hắn xâu ngón tay của nạn 


p? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


nhân vào vòng hoa tay người, đeo ở trên 
cô. Xin ngài trục xuất tên sát nhân đó”. 

Khi được chỉ điểm, vua Ba-tư-nặc cùng 
đoàn tùy tùng khoảng năm trăm người, 
đi ngựa rời thành, hướng chùa Kỳ Viên. 
Đi đến một chỗ không đi xe được, nhà 
vua xuống xe, đi bộ viễng Phật, lạy, ngồi 
một bên. Đức Phật hỏi răng: 

— Kính thưa Đại vương, có phải do vua 
Tân-bà-sa-la® nước Ma-kiệt-đà tức giận 
Đại vương, hay do những người LIccha- 
v1 kia ở Vesala, hoặc định vương khác, 
làm ngài không an? 

— Bạch đức Thế Tôn, không phải như 
thế. Trong lãnh thổ con, có tên sát nhân 
Vòng Hoa Tay Người, vấy máu sát hại 
biết bao nhiêu người, không chút tình 
thương. Vậy mà đến nay, con vẫn chưa 
thể trục xuất hắn được. O 


3. Seniya BIimbisara. 


KINH CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG z8) 
`È 


— Kính thưa Đại vương, nếu ngài nhìn 
thây Vòng Hoa Tay Người cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cả-sa, sông đời xuất gia, từ 
bỏ giết hại, từ bỏ cướp giụt, lừa đảo, nói 
láo, ngày ăn một bữa, sống đời thanh 
cao, ø1ữ đủ giới đức, thực tập thiện pháp, 
ngải sẽ làm gì với người như thế? 

- Bạch đức Thế Tôn, nếu quả như thế, 
con sẽ đảnh lễ, đứng dậy, mời ngồi, cúng 
dường nhu phẩm. Chúng con hộ trì, bảo vệ 
đúng pháp. Nhưng bạch Thế Tôn, do nhân 
duyên gì một người ác tâm, gây nhiều tội 
lỗi, trở nên đạo đức, chế ngự bản thân? 

Bấy giờ tôn giả Vòng Hoa Tay Người 
ngôi gần đức Phật. Phật duỗi tay mặt chỉ 
vào tôn giả, nói với vua rằng: 

— Kính thưa Đại vương, đây chính là 
thầy Vòng Hoa Tay Người. O 

Vua Ba-tư-nặc trở nên hoảng sợ, lông 
tóc dựng ngược. Phật khuyên vua răng: 


4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


— Kính thưa Đại vương, xin đừng sợ 
hãi. Ơ đây bình an. Không có điêu gì đề 
đáng sợ hãi. 

Nghe đức Phật nói, vua không còn sợ, 
đên gân tôn giả Vòng Hoa Tay Người, 
vân tân thưa hỏi: 

— Tôn giả có phải Vòng Hoa Tay Người? 

— Thưa phải, Đại vương. 

— Kính thưa Tôn giả, cha mẹ tôn giả 
thuộc dòng họ gì? 

— Thân phụ của tôi thuộc họ Gagøa. 
Còn mẹ của tôi họ MantanI. 

— Xin ngài Gagga Man-ta-ni Tử”) hãy 
sông hoan hỷ. Tôi sẽ cung phụng tứ sự 
cúng dường, y phục, ăn uông, sàng tọa, 
dược liệu cho Ngài sử dụng. 

Vì tu theo hạnh ấn tu rừng núi, khất 
thực mà ăn, chỉ dùng ba y, Vòng Hoa 


4. Gagga Mantaniputta. 


KINH CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG s 


Tay Người thưa đức vua rằng: 

— Cảm tạ Đại vương, tôi đủ ba y. 

Đến bên cạnh Phật, ngồi xuống một 
bên, vua Ba-tư-nặc bạch với ngài răng: 

— Thật là mẫu nhiệm, thật là hiểm có. 
Băng phương pháp nào, Thê Tôn nhiêp 
phục người khó nhiêp phục, g1úp cho an 
tịnh người không an tịnh, làm cho thiện 
hóa người sông ác độc! Đôi với những 
người, luật pháp nước trâm không thê 
nhiêp phục băng các hình phạt với gậy 
và kiêm, Thê Tôn có thê nhiêp phục dê 
dàng, không cân đao trượng. Xin đa tạ 
Người. Chúng con phải đi, vì có nhiêu 
việc đang chờ đợi con. O 
MẸ TRÒN CON VUÔNG 

Vua và đức Phật giã từ lẫn nhau. Vào 
sáng hôm sau, Vòng Hoa Tay Người đắp 
y câm bát, vào thành Xá Vệ khât thực 
đúng pháp. Tôn giả thây một phụ nữ gân 


z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bề? 
sanh, đau đớn, nguy kịch. Tôn giả suy 
nghĩ: “Thân phận con người chứa nhiều 
đau khổ”. Bất lực trở về, tôn giả thưa 
Phật đầu đuôi câu chuyện. 

Đức Phật dạy rằng: “Con hãy trở lại 
nói với người ấy: “Bà chị thân mến, từ 
khi sanh ra, tôi chưa cô ý giết hại mạng 
sông của các chúng sanh. Với sự thật này, 
tôi ước mong rằng mẹ tròn con vuông”. 

—- Bạch đức Thế Tôn, nếu làm như vậy, 
thời con nói láo. Con đã cố ý giết bao 
nhiêu người. O 

— Ý ta nói rằng: “Từ khi sanh ra trong 
đời sống thánh,® tôi chưa cố ý giết hại 
mạng sông của chúng sanh nào. Với 
sự thật này, tôi ước mong rằng mẹ tròn 
con vuông”. 


Vâng lời Phật dạy, Vòng Hoa Tay 
Người đến bên người ây chúc phúc hỗ 


5. Thánh sanh. 


KINH CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG áo 
`Ý 

trợ. Nhờ đó, bà mẹ khai hoa nở nhụy 
binh an vô sự. O 
QUÁ BÁO PHẢÁI TRẢ 

Sau đó tôn giả Vòng Hoa Tay Người 
sông hạnh viễn ly, tinh tân tu tập, không 
bao lâu sau, chứng được thắng trí, an trú 
phạm hạnh vô thượng cứu cánh ngay 
trong hiện tại. Tôn giả trở thành vị A- 
la-hán: “Tái sanh đã hết, hạnh thánh đã 
thành, những việc nên làm đều đã làm 
xong, từ nay không còn trở lại sanh tử”. 

Buổi sáng hôm sau, tôn giả đắp y, cầm 
bát trang nghiêm vào thành khất thực. 
Nhìn thấy tôn giả, có người ném đất, có 
người quăng gậy, có người chọi sỏi vào 
người tôn giả. Bình bát tôn giả bề thành 
mảnh vụn, y ngoài bị rách, đầu của tôn 
ø1ả sưng trầy, chảy máu. Tôn giả trở về 
gặp đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy răng: 
“Hãy tập kham nhẫn, vị tu sĩ trẻ. Con 
đang gặt hái quả báo hiện tiền của những 


z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


nghiệp xấu mà đáng lẽ ra con phải gánh 
chịu trong nhiêu trăm năm, hay nhiêu 
ngàn năm”. O 
NHƯ TRĂNG THOÁT MẦY 
Lúc ấy tôn giả Vòng Hoa Tay Người 

một mình thiên định, cảm nhận sâu sắc 
hạnh phúc giải thoát, nói lời cảm hứng 
thi kệ như sau: 

Ai trước sống buông lung 

Nay làm mới hoàn toàn 

Sẽ chói sáng đời này 

Như trăng thoát mây che. 

AI làm các nghiệp lành 

Ngăn chặn quả ác nghiệp 

Sẽ chói sáng đời này 

Như trăng thoát mây che. 

Các Tỳ-kheo trẻ tuôi 

Trung thành lý tưởng Phật 

Sẽ chói sáng đời này 


KINH CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG 239 


Như trăng thoát mây che. 
Mong kẻ thù địch ta 

Nghe được lời pháp thoại 
Trung thành lý tưởng Phật 
Tiếp nhận, sống chánh pháp 
Thân tâm được an tịnh 
Chia sẻ cho nhiều người. 
Mong kẻ thù nghịch ta 
Nghe pháp, hành trì pháp 
Từ bậc thầy dạy nhẫn 

Từ bậc tán thán nhẫn 

Bậc không còn oán hận 

Sẽ không còn hận thủ 
Không hại mình, hại người. 
Người hành trì như thế 
Chứng tịch tịnh số một 

Hộ trì khắp quân sanh 
Không phân biệt đối xử 
Như người làm thủy lợi 


z9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Dẫn nước đến nơi cần 
Như người làm cung tên 
Uốn luyện cong cung tên 
Như người thợ mộc giỏi 
Uốn nắn các cây gỗ 

Bậc trí tự điều phục 
Không cần gậy, kiếm, móc. 
Trước ta từng sát hại, 
Nay ta tên Vô Hại 
Chánh danh nay đã được 
Vì không hại cuộc đời. 
Trước ta bị thác cuốn 
Nay ta quy y Phật 

Trước tay ta vậy máu 
Nay vẫy chào sanh tử. 
Những kẻ tạo nghiệp ác 
Sẽ tái sanh cõi ác. 

khi gặt hái nghiệp báo 
Không nợ ta phải hưởng. 


KINH CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG 241 


Kẻ ngu sI, vô trí 

Đam mê theo phóng dật. 

Người có trí thông minh 

Không chạy theo phóng dật 

Như giữ tài sản quý. 

Chớ đam mê phóng dật, 

Chớ đam mê dục lạc. 

Thiền định, không phóng dật, 

Được đại lạc vô lượng. 

Ta đi không lạc hướng 

Không aI xúi tưởng ác. 

CHữa các chân lý giảng 

Ta theo chân lý Phật 

Chân lý tối thượng nhất. 

Ta chứng ba tuệ giác 

Phật đạo được viên thành. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


sa) 
` 


12. KINH PHƯỚC THẺ GIAN 


Tôi nghe như vây. Có một thuở nọ, đức 
Phật du hóa tại Ko-sam-b1, vườn Gho- 
si-tä. Một buổi chiều nọ, có vị tôn giả 
Mahã Cunda, sau khi xuất thiền, đi đến 
chỗ Phật, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống 
một bên, thỉnh Phật giảng dạy về hai loại 
phước, phước báo thế gian, phước xuất thế 
gian. Nhân đó, đức Phật đã dạy như sau. O 
PHƯỚC LỘC THẺ GIAN 

Này các đệ tử, có bốn loại phước thuộc 
về thế gian, có quả báo lớn, có danh dự 
lớn, có công đức lớn, mang lại hạnh 
phúc, đời này đời sau. Một là có người 
phát tâm hiến cúng Tăng xá, phòng xá 
cho các tu sĩ. Hai là phát tâm cúng dường 
Ølường nằm, tọa cụ, ngọa cụ, đệm lông, 


k z4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


thảm dệt, chăn len, vật dụng. Ba là phát 
tâm cúng dường y hậu, cà-sa mới mẻ, mắt 
đẹp. Bồn là phát tâm cúng dường trai phạn 
sáng và bữa trưa, giúp cho Tăng NI an tâm 
tu học, an lạc ngày đêm. 

Này các đệ tử, khi gieo giống phước 
trên ruộng lúa tốt của người xuất gia, 
hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc 
nằm, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, 
hoặc đêm, phước đức đã g1eo ngày càng 
tăng trưởng, càng lúc càng rộng. Cũng 
như sông Hằng từ nguồn chảy ra, nhập 
vào biến lớn, càng lúc càng sâu, càng lúc 
càng rộng. O 
PHƯỚC XUẤT THÊ GIAN 

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Châu-na từ 
tốn đứng dậy, trịch vai bên hữu, gối quỳ 
sát đất, chắp tay, bạch Phật: '““Cúi xin Thế 
Tôn giảng dạy chúng con phước xuất thế 
gian”. Nhân lời thỉnh cầu, đức Phật ân 
cần giảng dạy như sau. 


KINH PHƯỚC THẾ GIAN 2e) 
`"È 


Này các đệ tử, có bốn loại phước thuộc 
xuất thế gian, có quả báo lớn, có danh 
dự lớn, có công đức lớn. Một là hoan 
hỷ về sự có mặt của các thánh nhân. Có 
người tín tâm, nghe tin Như Lai, hay đệ 
tử thánh đang trú nơi nảo, liền sinh hoan 
hỷ, phấn khởi trong lòng. Hai là nghe 
biết Như Lai và các vị đệ tử thánh, du hành 
giáo hóa, rày đây mai đó, sinh lòng hoan 
hỷ. Ba là khi biết Như Lai và các vị đệ tử 
thánh cư trú chỗ nào, liền đến đánh lễ, quy 
y Tam bảo, học hỏi chánh pháp, giữ gìn 
đạo đức, để sống an vui. O 

Này các đệ tử, nếu có người nảo thành 
tựu đây đủ các phước thế gian, phước 
xuất thế gian, thì công đức lớn không 
thê tính đếm, không thê nghĩ bàn. Cũng 
như năm sông tuôn về biên cả, gặp nhau 
ở biển, khoảng giữa của chúng, nước 
nhiều vô số, không thể đong đêm, không 
thể hạn lượng, không thê biết hơn. Năm 


> KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


sông lớn đó bao gồm sông Hằng, sông 
Ya-mu-na, sông Sa-ra-bhu, sông Ma-hI 
lớn và sông A-cI-ra-va-tfT lớn. 

Phật vừa dứt lời, tất cả mọi người vô 
cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền 
bá kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) 


247 


CÁC KINH VÉ GIA ĐÌNH 
XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ 


249 


13. KINH THIỆN SINH 


Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật 
tại núi Linh Thứu cùng với đại chúng 
một ngàn hai trắm năm mươi Tỳ-kheo 
vào thành khất thực. Thấy ông Thiện 
Sinh, con của trưởng giả, tắm gội sạch 
sẽ, ăn mặc chỉnh tê, lễ bái sáu phương, 
đức Phật dạy rằng: “Con nên hiểu biết ý 
nghĩa sáu phương thì việc lễ bái có lợi 
ích lớn.” 

Thiện Sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy. 
Đức Phật nhân đó giảng dạy như sau: O 
I. BÓN PHẬN CỦA CHÒNG 

Hõi này Thiện Sinh, phương Tây tượng 
trưng đạo của vợ chồng. Người chồng 
lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bốn 
phận. Một là lấy lễ đối đãi với vợ. Hai là 


?m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


chuẩn mực nhưng không hà khắc. Ba là 
tùy thời cung câp y, thực. Bôn là tùy thời 
tặng trang sức đẹp. Năm là cùng vợ làm 
tôt việc nhà. O 
H. BÓN PHẬN CỦA VỢ 

Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng 
với năm bôn phận: Một là siêng năng, 
thức dậy trước chông. Hai là nê chông, 
trước, sau, trong, ngoài. Ba là dùng lời 
hòa nhã, xây dựng. Bôn là nhún nhường, 
ủng hộ điêu hay. Năm là hiêu chông, cảm 
thông, chia sẻ. O 
HI. BÓN PHẬN LÀM CON 

HõiI này Thiện Sinh, phương Đông 
tượng trưng các bậc cha mẹ. Người con 
hiệu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo 
đức, nhờ đó an ôn, không lo sợ gì: 

Một là phụng dưỡng, không đề thiếu 
thôn. Hai là trình báo và xin lời khuyên. 
Ba là không chông điêu cha mẹ dạy. Bôn 


KINH THIỆNSINH 25] ị 


là không trái điều cha mẹ làm. Năm là 
không cản tât cả chánh nghiệp của cha 
mẹ làm. O 
IV. BÓN PHẬN CHA MẸ 


Các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với 
năm bốn phận: Một là ngăn chặn con làm 
việc ác. Hai là chỉ dạy con làm việc lành. 
Ba là thương con đến tận xương tủy. Bốn 
là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. Năm là chu 
cấp những thứ cần dùng. O 
V. BÓN PHẬN HỌC TRÒ 

HõI này Thiện Sinh, phương Nam 
tượng trưng các thầy cô giáo. Học trò 
chuẩn mực cung phụng nhà giáo với năm 
bốn phận, nhờ đó an ồn, không còn lo 
sợ: Một là hầu thầy, giúp những thứ cần. 
Hai là cung kính, cúng dường, đảnh lễ. 
Ba là khát ngưỡng, cầu học không chán. 
Bốn là kính thuận những điều thầy dạy. 
Năm là nhớ làm những điều đã học. O 


p2 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


¬ị 


VI. BÓN PHẬN NHÀ GIÁO 

Nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với 
năm bốn phận: Một là huấn luyện đúng 
với chánh pháp. Hai là dạy trò những 
điều chưa biết. Ba là giải rõ những điều 
thắc mắc. Bốn là truyên trao, không hè 
giấu nghẻ. Năm là giúp trò trưởng thành, 
hạnh phúc. O 
VI. BÓN PHẬN NGƯỜI THÂN 

Hõi này Thiện Sinh, phương Bắc tượng 
trưng bà con thân hữu. Nhờ sống thân 
kính nên được yên ổn, không còn lo sợ. 
Phật tử lý tưởng tỏ lòng kính trọng với 
năm bốn phận: Một là giúp đỡ những khi 
khó khăn. Hai là nói lời hòa nhã, hiển 
lành. Ba là hỗ trợ, giúp người tiễn bộ. 
Bồn là mang lại lợi lạc cho nhau. Năm là 
chân thật, không hè dối gạt. O 
VI. BÓN PHẬN BÀ CON 


Là người bà con, ta phải ứng xử với 


KINH THIỆN SINH 2| 


năm bốn phận đối với người thân: Một 
là bảo hộ, không cho buông lung. Hai là 
hỗ trợ không để hao tốn. Ba là che chở, 
thoát khỏi sợ hãi. Bốn là khuyên ngăn ở 
chỗ vắng người. Năm là khen ngợi điều 
tốt của nhau. O 
IX. BÓN PHẬN CỦA CHỦ 

Hõi này Thiện Sinh, phương trên tượng 
trưng những người làm chủ với năm bổn 
phận, nhờ sông bảo hộ, nên được an Ôn, 
không còn lo sợ. Một là giao việc hợp với 
khả năng. Hai là lo ăn thích hợp thời khắc. 
Ba là khen thưởng hợp với công lao. Bốn 
là lo thuốc khi bị bệnh hoạn. Năm là cho 
phép nghỉ ngơi thích hợp. O 
X. BÓN PHẬN CỦA THỢ 

Thợ có lương tâm cần đối đãi chủ với 
năm bồn phận: Một là siêng năng, dậy sớm 
làm việc. Hai là chu đáo trong việc được 
giao. Ba là chân thật, không hề trộm cắp. 


„4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bốn là làm việc lớp lang, phương pháp. 
Năm là bảo vệ danh giá của chủ. O 
XI. BÓN PHẬN ĐẸ TỬ 

Đệ tử mẫu mực tôn kính Tăng bảo với 
năm bôn phận, nhờ đó an ôn, không còn 
lo sợ: Một là làm lành với hành động 
thân. Hai là làm lành với hành động lời. 
Ba là làm lành với hành động ý. Bôn là 
phát tâm cúng dường, ủng hộ. Năm là 
nghênh tiêp, học hỏi, hành trì. O 
XI. BÓN PHẬN ĐẠO SƯ 

Các bậc đạo sư giúp đỡ đệ tử với sáu 
bôn phận: Một là khuyên ngăn, không 
đề làm ác. Hai là hướng dẫn nghệ thuật 
làm lành. Ba là dạy dỗ vì thiện chí lớn. 
Bôn là mở mang những điêu chưa biết. 
Năm là giúp hiệu pháp sâu sắc hơn. Sáu 
là chỉ dạy con đường sinh thiên. O 

Bấy giờ Thế Tôn ân cần khuyên dạy 
những điêu tính yêu qua bài kệ sau: 


KINH THIỆN SINH 


Cha mẹ là phương Đông, 
Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Tây, 
Thân tộc là phương Bắc, 
Tôi tớ là phương dưới, 
Sa-môn là phương trên. 
Người Phật tử mẫu mực 
Kính lễ các phương ấy, 
Luôn sống trong kính thuận, 
Khi chết được sanh thiên. 


Nói hòa nhã, thương yêu 
Trí tuệ soi cùng khắp 

Cúp đời được an vu 
Người người đạt mục đích. 
Bình đăng vẻ lợi lộc 
Hưởng chung và chia sẻ 
Những việc ấy như xe 
Chở đô về đến đích. 

Đời thiếu các thiện trên 


255 


V 


ze KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Sẽ không có an vui 

Người trí luôn lựa chọn 
Sống với điều thiện ích 

Kết quả trô đời này 

Danh thơm, phước cùng trỗ 
Không bỏ người thân cũ; 
Chỉ dạy việc lợi lạc 

Sống kính trên nhường dưới 
Danh dự ngày càng tăng. 
Học tập nghề đúng mức 
Lợi lạc theo tài năng 

C"ữ gìn của đã tạo 

Không xa xỉ, hoang tàn 
Như ong hút nhụy hoa. 
Tích tụ từng giờ khắc 
Không hao tốn cánh hoa 
Nên sống trong biết đủ 
Siêng năng trong công việc 


KINH THIỆN SINH 2) 


Đề dành, phòng thiếu hụt 

Siêng nông nghiệp, buôn bán 

Cày cây và chăn nuôi 

Xây dựng chùa tháp Phật 

Góp phần làm tăng xá ... 

Những việc thiện nêu trên 

Siêng năng, không gián đoạn 

Tài sản ngày càng tăng 

Phước lộc ngày càng lớn 

Như trăm sông về biến. O 

Phật vừa dứt lời, cư sĩ Thiện Sinh cung 

kính bạch Phật: “Bạch đức Thê Tôn, 
những điêu ngài dạy vượt quá mong ước 
của con bây nay. Giáo pháp của Ngài 
như lật ngửa lên những gì bị úp; như mở 
toang ra những gì đóng kín; như trong 
đêm tôi gặp được ánh sáng. Băng nhiêu 
phương tiện, Thê Tôn khai sáng cho 
chúng con ngộ, thoát khỏi u mê, sông 
trong hạnh phúc. Cúi xin Thê Tôn từ bị 


z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


lân mẫn, tiếp nhận con đây được làm đệ 
tử, trọn đời quy ngưỡng ba ngôi tâm linh 
Phật, Pháp, chư Tăng; g1ữ năm đạo đức: 
không được giết hại, tôn trọng hòa bình; 
không được trộm cắp, chia sẻ giúp người; 
không sống ngoại tình, chung thủy đơn 
hôn; không lời dối trá, tôn trọng sự thật; 
không rượu, độc tố; bảo vệ sức khỏe”. 
Được Phật tiếp nhận, cư sĩ Thiện Sinh 
vô cùng hoan hỷ vâng lời Phật dạy. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


259| 


14. KINH PHƯỚC ĐỨC 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, đức 
Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô 
Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. 
Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân 
thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi 
xuống một bên, rồi thưa Phậtrằng:  O 


Xin Thế Tôn chỉ dạy 
Cách thức tạo phước đức 
Giúp trời người thực tập 
Đề sống đời hạnh phúc. 

Sau khi khen ngợi, đức Phật tuần tự 
giảng dạy đại ý mười cách tạo phước, để 
trời và người sống trong hạnh phúc, gồm 
những điều sau: O 

1. Phương pháp thứ nhất là: 
“Tránh người, cảnh xấu ác 


V 


` z0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Đề không bị vạ lây 
Thân cận bậc hiên đức 
Tôn trọng, học điêu hay.” 


2. Phương pháp thứ hai là: 
“Xây dựng môi trường tốt 
Đề gây tạo nhân lành, 
Quyết tâm theo đạo đức, 
Đề cuộc sống thanh bình.” 


3. Phương pháp thứ ba là: 
“Siêng học, tay nghề hay, 

Có lương tâm, đạo đức, 
Luôn nói lời chân thực 

Từ ái với tha nhân.” 

4. Phương pháp thứ tư là: 
“Luôn hiểu dưỡng song thân, 
Thương, chăm sóc gia đình, 
Chọn, làm nghè thích hợp, 
Sự nghiệp phát triển nhanh.” 


5. Phương pháp thứ năm là: 
“Sông chân thật, bô thị, 


KINH PHƯỚC ĐỨC 261 


Cúp xã hội, người thân, 
Nhân cách luôn cao thượng, 
Hành xử như chân nhân.” O 


6. Phương pháp thứ sáu là: 

“Quyết không làm điều ác, 

Không ma túy, rượu say. 

Thích việc lành, đạo đức, 

Theo đuôi, sống thắng ngay.” O 


7. Phương pháp thứ bảy là: 

“Sống lễ độ, khiêm cung, 

Biết ơn và đền đáp, 

Không tham và biết đủ, 

Siêng học pháp cao sâu. ” O 


$. Phương pháp thứ tám là: 

“Sống kiên nhẫn, phục thiện, 

Thân cận các bậc thầy, 

Học hỏi và cầu tiến, 

Nghe pháp, học điều hay.” O 
9. Phương pháp thứ chín là: 

“Sống chánh niệm, tỉnh thức, 


m9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


Hành Phật pháp nhiệm mầu, 
Quyêt tâm theo chân lý, 
Đạt niêt-bàn an vui.” O 


10. Phương pháp thứ mười là: 
“Đến đi trong nhân gian 

Tủy duyên nhưng bắt biến, 

Tâm không hề lay chuyên, 

Chuyền hóa hết não phiên.” O 


Sau khi giải thích mười cách tạo phước, 
đức Phật khích lệ băng bài kệ sau: 
“A1 tu tạo phước đức 
Được an lạc luôn khi 
Ơ đâu cũng hạnh phúc, 
Tới đầu cũng bình an.” 

Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy 
vô cùng hoan hý, làm theo lời Phật, đông 
thời phát nguyện truyền bá khắp nơi các 
cách làm phước, đem lại lợi lạc cho khắp 
mỌI nĐØười. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(lần O 


263 


15. KINH TRÁNH XA 
CÁNH CỬA BẠI VONG 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc 
thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ- 
đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm 
ây, có một vị thiên, thân thể phát quang, 
cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, 
rồi thưa Phật rằng: O 

Con xin hỏi Thế Tôn 
Đâu là cửa bại vong 

Mà mọi người nên tránh 
Nhờ đó sống an vui. 

Vì thương trời người, đức Phật ân cần, 
tuân tự phân tích mười hai cánh cửa dẫn đến 
bại vong của kiếp sống người, rồi khuyên 
mọi người hãy nên xa lánh, để được bình an. 


`È 


rn KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bại vong thứ nhất là: 
Thành công và bại vong 
Không có gì khó hiểu. 


Thích chính pháp: Thành công. 


Ghét chánh pháp: Bại vong. 


Bại vong thứ hai là: 

Ai thích kẻ xâu ác 

Không quý trọng người hiền 
Thích thú điều bất thiện 

Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ ba là: 

Người ham ăn, thích ngủ 
Ham đông vui, thụ động 
Lười biếng và nóng giận 

Là cửa vào bại vong. 

Bại vong thứ tư là: 

Kẻ đối với mẹ cha 

Không tận tâm phụng dưỡng 


O 


KINH TRÁNH XA CÁNH CỬA BẠI VONG 265 


Không hiếu kính, giúp đỡ 
Là cửa vào bại vong. 

Bại vong thứ năm là: 

Ai có tính gian dối, 

Lừa gạt bậc chân tu 
Không thật với mọi người 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ sáu là: 

Người giàu, đây tài sản 

Chỉ biết hưởng một mình 
Không quan tâm, g1úp người 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ bảy là: 
Người tự hào chủng tộc 
Tài sản và quyên uy 

Cao ngạo, khinh rẻ người 
Là cửa vào bại vong. 


O 


`Ÿ 


„6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bại vong thứ tám là: 
Kẻ mê người khác phái, 
Ma túy, rượu, cờ bạc, 
Tiêu xài quá hoang phí 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ chín là: 

Vướng vào thú ăn chơi 

Ăn ngủ kẻ bán thân 

Ngoại tình, không chung thủy 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ mười là: 
Người tuổi tác đã cao 

Cưới người tuổi con mình 
Thường ghen, sầu, khó ngủ 
Là cửa vào bại vong. 

Bại vong mười một là: 

Bắt luận nam hay nữ 

Nghiện ngập, không tiết kiệm 


KINH TRÁNH XA CÁNH CỬA BẠI VONG 267 
`È 
Bám ô dù, quyên thê 
Là cửa vào bại vong. O 


Bại vong mười hai là: 
Tài sản ít, dục nhiều 
Sống bắt lương, không đạo 
Tham quyên, thích cai trị 
Là cửa vào bại vong. O 
Sau khi giải thích mười hai bại vong, 
đức Phật khích lệ băng bài kệ sau: 
Người trí khéo quán sát 
Mười hai bại vong này 
Sống tốt với chánh kiến 
Được hạnh phúc đời đời. O 
Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy 
vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đông 
thời phát nguyện khuyên bảo mọi người 
lánh xa các cửa dẫn đến bại vong, nhăm 
mang lợi lạc cho khắp mọi người. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 


269 


16. KINH BẢY LOẠI VỢ 


CÔ DẦU VÔ LẺ 

Tôi nghe như vây. Một buổi sáng nọ, 
đức Phật đên dự đại lê cúng dường tại 
tư gia của ông Câp Cô Độc. Thần hành 
tới nơi, đức Phật thoáng nghe những lời 
chửi bới ôn ào vọng lên từ đăng sau nhà. 
Ngài hỏi cư sĩ Câp Cô Độc răng: 

- Trong nhà cư sĩ, có gì bất ôn, sao ồn 
ào quá? 

Ông Cấp Cô Độc cảm thấy thẹn thùng, 
cung kính thưa răng: 

- Bạch đức Thế Tôn, đó là ngỗ nghịch 
của Su-cha-ta, cô dầu nhà con. Tuy chỉ là 
dâu sông trong gia đình, nhưng nó ở vào 
cha mẹ giàu có, øg1a đình danh giá, nên nó 
thât lê, không chịu vâng lời, không biệt 


_ z0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


cung kính với cha mẹ chồng. Bạch đức 
Thế Tôn, ngay cả chồng nó, nó cũng xử 
sự thô lỗ, vô lễ. Ngoài ra, nó cũng không 
có đạo tâm, không biết kính lễ các bậc 
Đạo sư. Hôm nay, dù biết Thế Tôn thân 
lâm, nó cũng không nẻ, vẫn ôn ào lớn 
tiếng, từ nãy đến giờ. Kính xin Thế Tôn 
từ bi cảm hóa cho cháu tốt hơn. O 
BẢY LOẠI NGƯỜI VỢ 


Bấy giờ, đức Phật cho gọi nàng dâu và 
dạy như sau: 


- Này Su-cha-ta, có bảy loại vợ ở trên 
đời này. Con hãy chín chăn suy nghĩ, so 
sánh, trả lời cho ta, con thuộc loại nào? 


- Một là làm vợ như kẻ sát nhân. 

- Hai là làm vợ như người ăn trộm. 
- Ba là làm vợ như một chủ nhân. 

- Bốn là làm vợ như người mẹ hiền. 


- Năm là làm vợ như cô em gái. 


KINH BẢY LOẠI VỢ 2 
`Ý 

- Sáu là làm vợ như bạn đồng hành. 

- Bảy là làm vợ như một người hầu. 

Với hạnh hiển từ, cứu độ của Phật, 
nàng Su-cha-ta bắt đâu lê phép, tỏ ra 
vâng phục, thưa với Phật răng: 

- Bạch đức Thế Tôn, lời dạy của Ngài 
thật quá ngăn gọn, con không hiệu hết. 
XIn Ngài từ bị chỉ dạy cặn kẽ. 

Lúc ấy, đức Phật ân cần giải thích 
những điêu như sau. O 
VỢ NHƯ SÁT NHÂN 

- Này các đệ tử, bất kỳ vợ nảo có tâm 
hiêm độc, lãng mạn, hai lòng, không 
sông chung thủy trong mối hôn nhân, bỏ 
rơi chồng mình, quan hệ bất chính với 
đàn ông khác, chỉ vì choáng ngợp trước 
sự giàu có, hay vẻ bê ngoài, luôn khinh 
bí chông, tính tình hiệu chiên... ta gọi 
đây là loại vợ sát nhân. O 


z 2: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


VỢ NHƯ TRỘM CƯỚP 

- Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào 
không cùng chung sức, chăm lo kinh 
tê cho gia đình mình, lại còn tiêu xài 
vô cùng hoang phí tài sản hợp pháp 
của chông tạo ra... ta gọi người đó là 
vợ trộm cướp. O 
VỢ NHƯ CHỦ NHÂN 

- Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào ý lại, 
lười biêng, không lời từ ái, không 
chút nhu hòa, phát ngôn thô tháo, 
thích lân lướt chông... ta gọ1 người đó 
là vợ chủ nhân. O 
VỢ NHƯ NGƯỜI MẸ 

- Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào có lòng 
thương yêu, lo lăng, chăm sóc, giúp 
chông hêt mực, biệt cách giữ gìn, làm 
giàu tài sản của chông tạo ra, như một 
người mẹ lo lăng chu tât cho con cái 
mình... ta gọi người đó là vợ như mẹ. O 


KINH BẢY LOẠI VỢ si 
`È 


VỢ NHƯ EM GÁI 

- Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào thùy my, 
đoan trang, khiêm tôn, nhún nhường, 
hiệu và thuận phục đôi với chông mình 
như với anh ruột trong một gia đình... ta 
øọ1 người ây là vợ như em. O 
VỢ NHƯ BẠN HIẾN 

- Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào hiểu 
biệt, cảm thông, niêm nở, vui vẻ, hòa 
thuận với chông như thê hội ngộ một 
người bạn thân, từ lâu mới gặp... ta gọi 
người đó là vợ như bạn. 
VỢ NHƯ NGƯỜI HẦU 

- Này các đệ tử, bất kỳ vợ nảo tính 
tình mêm mỏng, không chút nóng tánh, 
không giận, hờn dôi, dù khi bị chông đôi 
xử không đẹp vân khéo nhường nhịn, 
không hê lô mãng, lớn tiêng chửi lại, 
biệt tùy thuận chông, khéo léo khuyên răn, 
thuyêt phục chông mình... ta gọi đó là vợ 
như người hâu. O 


z4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


V 


LOẠI VỢ NÊN TRÁNH 


- Này Su-cha-ta, trong bảy loại vợ 
mà ta vừa nói, ba hạng đầu là vợ như 
sát nhân, vợ như ăn trộm, vợ như chủ 
nhân đều là không tốt, con không nên 
giống, nỗ lực vượt qua. Những hạng vợ 
này do không đức hạnh, ác khẩu, vô lễ, 
sau khi qua đời sanh vào cõi xấu. Bốn 
loại vợ sau: vợ như người mẹ, vợ như 
em gái, vợ như bạn hiền, vợ như nĐười 
hầu là đáng noi theo. Những hạng vợ 
này, lúc còn sông thì tạo ra hạnh phúc 
cho gia đình mình và cho con cái; khi 
qua đời thì sanh vào cõi lành, do phước 
đã tạo. 

Nghe Phật ân cần giải thích, dạy dỗ, cô 
Su-cha-ta, dâu của gia đình ông Cấp Cô 
Độc, tỏ ra ân hận, thành tâm sám-hối. 
Cô phát nguyện rằng cô sẽ chung sống, 
phụng sự chồng con với tư cách là người 
hầu dễ thương. Từ đó về sau, toàn thể 


KINH BẢY LOẠI VỢ 2| 
b 


gia đình của Cấp Cô Độc trở nên đầm 
âm, an lạc, hạnh phúc. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 


(3 lần, xá 3 xá) 


277 


17. KINH BÓN ÂN LỚN 


Bấy giờ, đức Phật từ trong chính định 
dạy ngài DI lặc: “Này các đệ tử, hãy nghe 
cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian 
và xuất thế gian. Một ơn cha mẹ. Hai ơn 
chúng sinh. Ba ơn tô quốc. Bốn ơn Tam 
bảo. Bốn ơn lớn này, tất cả mọi người 
đều phải ghi nhận và nên đền đáp, O 
ƠN CHA NGHĨA MẸ 

Này các đệ tử, cha có “từ ân”, mẹ có 
“bi ân”. BI ân của mẹ, nói trong một 
kiếp cũng không hết được. Tình thương 
của mẹ trên thế gian này không có cái 
øì có thể sánh bằng. Từ lúc mang thai, 
suốt mười tháng trường, đi, đứng, ngồi, 
nằm, mẹ chịu đau khô, kiêng cữ mọi 
thứ, không màng bản thân. Dù hưởng 
dục lạc, ăn uống, trang sức, mẹ không 


_ ữ Š _ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bề? 

ưa thích. Lòng mẹ lúc này luôn nghĩ đến 
con, không chút quên lãng. O 

Đến khi sinh nở, mẹ đau đớn hơn, như 
nghìn mũi nhọn cắt xé thân thể, không 
thê kế xiết. Có khi bất hạnh, mẹ phải 
qua đời để con được sông. Khi sinh nở 
rôi, mẹ mừng khôn tả, như kẻ nghèo khó 
được ngọc như ý. Con khóc chào đời, 
lòng mẹ như nghe một bài giao hưởng. 
Mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ. 
Vòng tay của mẹ ôm ấp đời con. Bầu 
sữa của mẹ như suối cam-lộ nuôi lớn đời 
con. Ơn đức nuôi dưỡng của đẳng mẹ hiển 
không gì sánh được. Trên thế gian này, núi 
là cao nhất, ơn đức của mẹ còn cao hơn 
nhiều. Trên thế gian, quả đất nặng nhất, ơn 
nghĩa của mẹ còn nặng hơn nhiều. O 

Bốn phận làm con, dù trai hay gái, nếu 
ai bội ân, bất hiểu cha mẹ, làm cha mẹ 
buôn, oán hận trong tâm, thốt ra lời ác, 
thì bị tôn đức, sa đọa đường xấu. Trên 


KINH BỐN ÂN LỚN z3 


thê gian này, không øì nhanh hơn sức gió 
vũ bão. Một niệm oán giận của đẳng sinh 
thành còn nhanh hơn gió. Bốn phận làm 
con không thê trái nghịch ân đức mẹ cha. 
Này các đệ tử, bất cứ người nảo vâng 
lời cha mẹ, không hề trái nghịch, làm 
điều lợi lạc thì được thiện thân thường 
theo bảo hộ, được phước báo lớn. Làm 
con hiểu thảo đền ơn cha mẹ, mỗi ngày 
ba lần, tự cắt thịt mình để nuôi cha mẹ 
cũng không trả được công ơn sinh thành 
của mẹ và cha. Khi còn trong thai, tất 
cả người con, miệng nút cuỗng vú, sông 
nhờ sữa mẹ; khi đã chào đời, hơn một 
ngàn ngày, tiếp tục uống sữa ngọt ngào 
của mẹ. Tất cả chất bố trong cơ thể mẹ 
đều nuôi con trẻ. Sinh con đần độn, dị 
tật bâm sinh, thân thể tật nguyên, tình 
thương của mẹ không hè thay đôi. Ngày 
xửa ngày xưa, có một bà mẹ du lịch 
phương xa, lưng bế đứa con, lội qua 


„0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bề? 

sông Hằng, vì nước dâng cao, dòng chảy 
lại mạnh, sức bà yếu dần, vì thương con 
quá, không nỡ bỏ con nên hai mẹ con 
đều bị chết chìm. Tình mẹ là thế, bao la 
như biến, không thê tính đếm, sẵn lòng 
chịu chết vì thương con mình. O 

Này các đệ tử, có mười ân đức của 
bậc từ mẫu, bốn phận làm con phải lo 
đáp đền. Một là ơn mẹ như là trái đất; vì 
cơ thê mẹ là chỗ nương tựa sự sống của 
con. Hai là ơn nghĩa ban tặng sự sống: 
mẹ phải trải qua rất nhiều đau khô để 
được sinh con làm phận con người. Ba 
là ơn nghĩa nâng đỡ con cái; tay mẹ vuốt 
ve, uôn năn vóc hình cho con khỏe đẹp. 
Bồn là ơn nghĩa nuôi dưỡng con cái; mẹ 
phải tảo tân bốn mùa lao khổ, cho con 
ăn học, nuôi con khôn lớn. Năm là ơn 
nghĩa dạy dỗ con cái; mẹ dùng phương 
tiện, truyền hết kinh nghiệm, trao con 
tri thức lập nghiệp chân chính. Sáu là 


KINH BỐN ÂN LỚN am, 


ơn nghĩa làm đẹp cho con; mẹ hy sinh 
mình, làm đẹp cho con với quần áo đẹp 
và trang sức phẩm. Bảy là ơn nghĩa giúp 
con bình an; mẹ ôm ấp con, cho con nghỉ 
ngơi, an lành sức khỏe, khỏi phải lo toan 
những điều gian khổ. Tám là ơn nghĩa 
dạy con nên người; mẹ dùng kiến thức 
và các kinh nghiệm hướng dẫn đời con, 
giúp con nên người hữu dụng trong đời. 
Chín là ơn nghĩa dạy con đạo đức; mẹ 
sống gương mẫu, dạy con lánh ác, làm 
các việc lành, trau dồi đạo đức, sống đời 
thanh cao. Mười là ơn nghĩa gây dựng 
gia nghiệp; mẹ trao gia tài, tất cả cho con, 
để con thừa hưởng và phát huy thêm. O 

Này các đệ tử, ai còn cha mẹ được 
gọi là giàu, ai mất song thân được gọi là 
nghèo. Mẹ hiển còn sống như trời giữa 
trưa, ánh sáng chiếu soi không hề thiên 
vị. Mẹ hiền mất đi như mặt trời lặn, bóng 
tối phủ trùm. Cha hiền còn sống như núi 


z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


vĩ đại, cha mất đi rồi như dưới vực sâu. 
Vì thế mọi người phải sống ơn nghĩa, 
hiểu dưỡng mẹ cha như thờ Phật pháp 
thì được phước đức không thể kê hết. O 
NHỚ ƠN TỎ QUỐC 

Này các đệ tử, người đứng đầu nước 
có phước đức lớn. Sống trong nhân gian, 
nhưng phước đức của nguyên thủ quốc 
gia lớn hơn mọi người. Quốc trưởng là 
người hộ trì đất nước, rừng núi, sông hồ, 
tất cả tài nguyên và dân trong nước. Lãnh 
đạo quốc gia phải đảm bảo được hạnh 
phúc, an vui cho mỗi người dân bằng 
luật công chính và dùng chính pháp giáo 
hóa mọi người. 

Mọi thành phần dân thịnh vượng, bình 
an, không bị khủng hoảng là nhờ vào tài 
lãnh đạo đất nước của nhà chính trị có 
lòng với dân. Như trong căn nhà, cột là 
căn bản, quốc trưởng là người thiết lập 


KINH BỐN ÂN LỚN 2B, 


luật pháp, quản trị đất nước thanh bình, 
phát triển, mang lại hạnh phúc cho mọi thành 
phần. Cũng như mặt trời soi sáng thế gian, 
quốc trưởng là người mang lại công bằng, 
hạnh phúc cho dân, không hè thiên vị.  O 

Đứng đầu một nước mà không có thuật 
quản trị đất nước thì dẫn đến cảnh xã hội 
bất ôn, người dân khổ đau. Ngoài luật 
pháp nước, quốc trưởng nên lấy chánh 
pháp Phật dạy cải hóa lòng người, làm 
cho đất nước phát triển ôn định, không 
bị rơi vào tám khủng hoảng lớn: nạn 
giặc ngoại xâm, nội loạn tranh chấp, đất 
nước nghèo đói, dịch bệnh triền miên, 
gió mưa trái thời, nắng mưa quá mức, 
nhật thực, nguyệt thực, xã hội bất ồn. 
Nhờ dùng luật nước và chánh pháp Phật, 
nhân dân lợi lạc, tám khủng hoảng trên 
không thê xâm phạm. 

Như ông tỷ phú chỉ có con một, thương 
con hết lòng, cho con lợi lạc, ngày cũng 


„4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


như đêm sống trong hạnh phúc. Quốc 
trưởng yêu nước cũng giống như thể, xem 
mọi thành phân như con ruột mình, bảo hộ 
ngày đêm, giúp dân hạnh phúc, cơm no áo 
âm. Vị quốc trưởng nào giúp mọi người 
dân sống mười điều thiện thì đáng được 
gọi là “Phúc đức vương”. Vị quốc trưởng 
nào không giúp người dân tu các nghiệp 
lành thì được gọi là vị “phi phúc chủ”. O 

Về luật nhân quả, nhất là cộng hưởng, 
trong quốc Ø1a nào có người tu thiện, làm 
nhiều điều lành thì trực tiếp hưởng được 
năm phần bảy, còn vỊ quôc trưởng cộng 
hưởng hai phần. Khi vị quôc trưởng tu 
nhân tích đức, làm nhiều việc phúc, 
đất nước đi lên, thì dân trong nước đều 
được phúc lợi, nhờ cộng hưởng tốt. Nếu 
quốc trưởng nảo pháp luật nghiêm minh, 
không hề thiên vị bất cứ một ai, sông 
theo chánh pháp, bảo hộ đạo đức, giáo hóa 
mọi người bằng các lẽ phải thì quốc vương 


KINH BỐN ÂN LỚN 5| 


ây chính là “chúa tế” trong một quốc gia. 
Vị quốc trưởng này xứng đáng gọi là một 
vị thánh vương hay chính pháp vương. 
Làm quốc trưởng tốt cần có đầy đủ 
mười đức sau đây: Một là dùng trí soi 
sáng thế gian. Hai là dùng đức làm đẹp 
đất nước. Ba là giúp dân được an ồn lớn. 
Bồn là đẹp yên mọi chuyện loạn lạc. Năm 
là giúp dân lìa được tám nạn, không còn 
sợ hãi. Sáu là tuyển dụng các bậc hiền 
tài phát triển đất nước. Bảy là biết lấy 
chính pháp làm gốc, giúp cho muôn dân 
an cư lạc nghiệp. Tám là giữ nước độc 
lập chủ quyên. Chín là đầu mối của mọi 
việc thiện. Mười là lãnh đạo tất cả thành 
phân chính trực, nghiêm minh. O 
Nếu quốc trưởng nào không nghiêm 
luật nước, đề dân làm ác, xã hội bất ồn, 
thì các thiện thần đều xa lánh cả. Thấy 
dân tu thiện, đất nước phát triển, thì các 
thiện thần đều rất vui mừng, tán dương 


` „6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


quốc trưởng, đất nước nhờ đó càng được 
cường thịnh. Nếu vị quốc trưởng không 
gân kẻ xấu, siêng năng phục vụ lợi ích 
nhân dân thì ngọc như ý sẽ có trong 
nước, các nước láng giềng thảy đều mến 
phục, hòa nhã, hợp tác. 

Nếu có kẻ ác sinh tâm phản nghịch 
trong quốc gia thiện, dù trong chốc lát, 
thì nghiệp xấu này tự tiêu diệt họ. Đến 
khi qua đời, tái sanh đọa lạc, chịu nhiều 
đau khô. Nếu có nhân dân thực hành điều 
thiện, có lòng yêu nước, giàu lòng tử tế, 
giúp đỡ lẫn nhau, quý trọng Phật pháp, 
thì ngay đời này được nhiều phước báu, 
giàu có, yên ôn, hạnh phúc tràn đây, tất 
cả nguyện lành đều được thành tựu. Tất 
cả quả báo dù thuận hay nghịch, dù tốt 
hay xâu là rất chính xác cũng như tiếng 
vang nối sau âm thanh. Ân đức quốc 
trưởng to lớn như thế nên mọi người dân 
nên hợp sức lại phát triển đất nước. O 


KINH BỐN ÂN LỚN am) 


V 


ƠN BA NGÔI BÁU 

Này các đệ tử, ba ngôi báu là Phật, 
bậc giác ngộ, Pháp là chân lý, Tăng là 
chân tu. Nhờ có Tam bảo, mọi người biết 
tu, vượt qua khổ đau, hưởng được hạnh 
phúc đời này, đời sau. 

Cuộc đời đức Phật là tâm gương thiện, 
do dây công tu kiếp này kiếp trước, 
chuyền hóa phiền não, chứng đắc niết- 
bàn, hết nghiệp ba cõi, công đức như núi, 
không ai sánh bì. Phúc đức của Phật sâu 
như biên cả. Trí tuệ của Phật lớn không 
ngăn mé, cũng như hư không. Từ bi của 
Phật cứu giúp thế nhân vượt qua bề khổ. 
Phép mâu của Phật soi sáng thế gian 
thoát khỏi tăm tối. O 

Tất cả chúng sinh bị nhiều nghiệp 
chướng, phiền não ngăn che, chìm trong 
sinh tử, chịu nhiêu khổ sở. Nhờ ba ngôi 
báu có mặt thế gian làm thuyền tâm 
linh, đưa rước mọi người vượt qua sông 


„ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


khổ, đến bờ niết-bàn, sống trong an vui, 
không còn thoái chuyển. Những bậc có 
trí thường luôn ngưỡng mộ, nương ba 
ngôi báu, tu tạo hạnh phúc. 

Này các đệ tử, các đức Phật đều có đủ 
ba thân: Một, tự tính thân. Hai, thụ dụng 
thân. Ba, biến hóa thân. Sử dụng ba thân 
giáo hóa chúng sinh, đức Phật mang lại 
hạnh phúc cho đời. Thân Phật tự tính vô 
thủy, vô chung, lìa tất cả tướng, dứt mọi 
hí luận, không vướng bờ mé, tịch tĩnh 
an vui. Thân Phật thụ dụng tròn đây hai 
hạnh. Tự thọ dụng thân do tu hạnh lành, 
mang lại lợi lạc cho các chúng sinh trong 
vô sỐ kiếp, được tâm Thập địa, đáng 
được cung kính, cúng dường, tán thán. 
Chân báo thân này có trước, không sau, 
nên thọ mạng Phật tùy theo sở thích. Thần 
tướng của Phật trang nghiêm, đẹp đẽ, như 
viên kim cương, dứt bỏ tất cả các chướng 
sở tri và chướng phiên não. O 


KINH BỐN ÂN LỚN 9| 


Đức Phật đạt được bốn trí viên mãn, 
vốn là chân báo thọ dụng pháp lạc. Một, 
trí kính lớn; chuyên thức dị thục thành 
trí tuệ lớn, như tắm gương tròn, sáng soi 
sắc tướng. Gương trí tuệ Phật hiện rõ các 
nghiệp của các chúng sinh. Nương vào 
từ bị và trí tuệ lớn, Phật rõ pháp tính, 
làu thông cả hai chân lý tuyệt đối, chân 
lý mặc ước, giữ thân vô lậu, hội tụ công 
đức trọn vẹn đây đủ. Hai, trí bình đăng: 
chuyền thức mạt-na, trung tâm chấp ngã, 
thành trí tuệ lớn, thấu rõ nguyên lý bình 
đăng không hai, xa lìa vọng chấp, thây rõ 
thực tướng của mọi sự vật. Ba, trí quản 
sát; nhờ chuyên ý thức, không còn phân 
biệt, thành trí tuệ sáng, quán sát mọi vật, 
tướng riêng, tướng chung, vượt khỏi 
chấp mắc, g1úp cho chúng sinh được bất 
thoái chuyền. Bốn, trí thành tựu; chuyển 
5 giác quan thành trí tuệ lớn, làm chủ 
thân tâm, g1úp cho mọi người hoàn thành 


` ?" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


nghiệp thiện, thành tựu hạnh phúc. Nhờ 
bốn trí này, đức Phật thành tựu tự thụ 
dụng thân. O 

Hóa thân của đức Phật đầy đủ tám 
vạn bỗn nghìn tướng tốt, luôn luôn trụ 
trong Tịnh độ chân thật, nói lý thành 
Phật, giúp cho mọi người được an lạc 
lớn của pháp Đại thừa. Tất cả đức Phật 
vì độ Bồ-tát chứng đắc Thập địa. Thân 
Phật có đủ ba mươi hai tướng, tắm mươi 
vẻ đẹp, đủ bốn căn lành, giúp hàng phàm 
phu, ngộ pháp Tam thừa. Đức Phật 
thương tưởng các bậc Bồ-tát tuyên 
giảng rộng rãi sáu Ba-la-mật, giúp 
được chánh giác, cứu cánh Phật tuệ. Vì 
Bích-chi Phật, giảng dạy về pháp mười 
hai nhân duyên. Vì hàng Thanh văn, 
phân tích giảng dạy bỗn chân lý thánh, 
vượt qua các khổ sinh, già, bệnh, chết, 
đạt được hạnh phúc, cứu cánh Niết bản. 
Phật vì nhân loại, dạy về nhân bản, 


KINH BỐN ÂN LỚN mm 


giúp họ hạnh phúc trong quả đất này 
và hành tinh khác. Hóa Phật lớn, nhỏ 
tuy nhập niết-bàn, nhưng thân Phật ấy 
nối tiếp không mắt. O 

Này các đệ tử, công đức Phật bảo to 
lớn như thế, không thể nghĩ bàn. Do 
nhân duyên này, đức Phật có đủ mười 
đức hiệu lớn: Là bậc Như Lai, bậc đáng 
cúng dường, bậc Chính biến tri, bậc Minh 
hạnh túc, là bậc Thiện thệ, bậc Thế gian 
giải, bậc Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, là thầy trời người, là Phật, Thế Tôn. 

Này các đệ tử, Pháp bảo có bốn phương 
diện cần nắm: Một là chánh pháp. Hai 
là lý pháp. Ba là hành pháp. Bốn là quả 
pháp. Chánh pháp Phật dạy được ghi 
thành Kinh, chính là chân lý, phá tan vô 
minh, dẹp sạch phiền não, chuyển hóa 
nghiệp chướng, gọi là “Giáo pháp” vì 
có khả năng giáo hóa mọi người. Sự vật 
gôm hai: hữu vi, vô vi, gọi là “Lý pháp”. 


z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Chấp vào hữu vi, rơi rớt sinh tử. Nương 
vào vô vi, hướng đến an lạc. Hành Pháp 
chính là thực tập chuyển hóa lời Kinh 
Phật dạy: Đạo đức, thiền định, trí tuệ cao 
siêu. Nhờ thực tập này, không còn đau khổ, 
đạt được an vuI, đạt quả giác ngộ, hay quả 
vô vị, gọi là “Quả pháp”. Kho tàng pháp 
bảo có khả năng lớn, dẫn dắt chúng sinh 
thoát khỏi sinh tử, đạt được niễt-bàn.  O 

Các Phật quá khứ, hiện tại, vỊ lai nương 
vào tứ đề, phân tích nhân quả, thấu rõ 
nhân khổ, dứt vật chướng ngại, thành tựu 
Bỏ-đẻ, mang lại lợi lạc cho khắp nhân 
loại. Các Phật ba đời cúng dường Pháp 
bảo. Huống hồ chúng sinh trong ba cõi 
phàm, chưa được giải thoát, không kính 
Pháp bảo là bất hạnh lớn! 

Này các đệ tử, Pháp bảo đầy đủ sáu 
công đức lớn: Một là chân lý, đạo đức 
chí tôn, làm nơi nương tựa của các chúng 
sanh. Hai là ruộng phước vĩ đại hơn hết. 


KINH BỐN ÂN LỚN 2| 


Ba là cội nguồn ân đức vô lượng. Bón là 
pháp mâu, hiếm khi gặp được như hoa 
Uu đàm. Năm là chân lý hơn các tôn 
giáo và các triết học. Sáu là đầy đủ các 
loại công đức. Ơn đức Pháp bảo lợi lạc 
chúng sinh, không thê nghĩ bàn. O 
Phật vừa dứt lời, có ông Trưởng giả 
bạch đức Phật răng: “Bạch đức Thế Tôn! 
Trong một Phật bảo có nhiều hóa Phật, 
cùng khắp thế giới, đem lại lợi lạc cho 
nhiều chúng sinh, do nhân duyên gì mà 
rất nhiều người không gặp Phật Pháp, 
nên chịu khổ não dài trong nhiêu kiếp? 


Đức Phật dạy rằng: “Ví như mặt trời 
sáng soi thế giới, không hề thiên vị, 
nhưng những người mù không thấy ánh 
sáng. Điều này hắn nhiên không phải 
do lỗi của vâng thái dương. Tương tự, 
đức Phật tuyên giảng chánh pháp, mang 
nhiều lợi lạc cho khắp mọi người nhưng 
có nhiều người không tin Phật Pháp, 


? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


không thích người tu, không tin nhân 
quả, thường tạo nghiệp ác, không chút 
hồ thẹn, gôc tội sâu nặng, qua nhiều kiếp 
sông, không hề nghe biết danh hiệu Tam 
bảo, như người bị mù không thấy ánh 
sáng. Nếu có người nào cung kính Tam 
bảo, ưa thích Đại thừa, nhờ công đức 
này, nghiệp chướng tiêu trừ, phúc đức 
tràn đây, trí tuệ tăng trưởng, căn lành càng 
lớn, giã từ khô đau, chứng đạt giác ngộ. O 

Này các đệ tử, năng lực Pháp bảo 
cũng như kim cương, có thể phá sạch 
lao ngục khổ đau. Pháp bảo như trời, soi 
sáng chúng sinh. Kho tàng Pháp bảo như 
ngọc ma-nI, hơn nhiều của báu. Pháp 
bảo mang lại niềm an lạc lớn. Pháp bảo 
là thuyền, vượt qua sinh tử, đến bờ niết- 
bàn. Pháp bảo trừ diệt tội tham, sân, s1, 
giúp cho chúng sinh sống với trí tuệ, có 
lòng hồ thẹn. Pháp bảo cũng như giáp 
trụ kim cương, phá bốn loại ma, chứng 


KINH BỐN ÂN LỚN 2| 


đạo Bồ đề. Pháp bảo cũng như gươm trí 
tuệ sắt, cắt dứt sinh tử. Pháp bảo chính 
là xe báu Tam thừa, chở hết mọi loài ra 
khỏi nhà lửa. Pháp bảo cũng như ngọn 
hải đăng soIl, giúp cho mọi người thoát 
khỏi ba cõi. Pháp bảo chính là vị đạo sư 
lớn, dẫn dắt mọi người thoát khỏi khổ 
đau, đạt được niết-bàn. Công đức Pháp 
bảo sâu xa, khó nghĩ. Làm đệ tử Phật, 
mỗi ngày siêng năng đọc tụng Pháp bảo, 
hiểu rõ thực hành, sẽ được an vui, không 
còn bất hạnh. O 

Này các đệ tử, có ba loại Tăng: Một, 
Bồ-tát tăng. Hai, Thanh Văn tăng. Ba, 
Phàm phu tăng. Các bậc Bồ-tát Văn 
Thù Sư Lợi, Quan Âm, Thế Chí là Bồ- 
tát tăng. Ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục- 
kiền-liên là Thanh Văn tăng. Các vị tu sĩ 
xuất gia chân thật, có lý tưởng lớn, giới 
hạnh thanh cao, có chánh tri kiến, từ bi 
trí tuệ, hóa độ mọi người theo Tứ diệu 


` m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


đế, dù chưa giải thoát nhưng có thê giúp 
những người hữu duyên với chánh pháp 
Phật, đều được an vui, được øọ1 chung là 
các Phàm phu tăng. Tăng bảo chính là 
ruộng phước đức lớn cho người tại gia 
øIeo hạt hạnh phúc qua sự cúng dường, 
ủng hộ Phật sự. Ơn đức Tăng bảo cũng 
khó nghĩ bàn. O 

Một vị trưởng giả cung kính bạch 
Phật: “Nghe lời Phật dạy, chúng con 
biết được ba ngôi tâm linh. Vì duyên 
cớ gì, ba ngôi tâm linh Phật, Pháp và 
Tăng được gọi là bảo? 

Đức Phật dạy rằng: “Lành thay, lành 
thay! Phật, Pháp và Tăng như viên ngọc 
quý, kim cương long lanh, cắt đứt khô 
đau. Tam bảo cũng như ngọc Ma-mi đẹp, 
không ai phá được, không lẫn bụi nhơ; xa 
lia phiền não; như bình thiên đức, mang 
lại an vui. Những người nghiệp nặng, nghi 
chướng quá dày thì khó gặp được ba ngôi 


KINH BỐN ÂN LỚN 297 ị 


tâm linh. Tam bảo có thê phá tan khổ đau, 
hàng phục các ma; giúp cho chúng sinh tu 
tập nghiệp lành. Tam bảo như vàng, vào 
lửa không đổi. Vì những nghĩa ấy nên 
Phật, Pháp, Tăng được gọi là “bảo”. ˆ O 
ƠN NGHĨA CHÚNG SINH 

Tất cả chúng sinh, từ vô lượng kiếp, 
trôi lăn sinh tử ở trong năm đường: 
thiên, a-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh và làm 
con người kiếp trước đã từng làm cha, 
làm mẹ, quyến thuộc của nhau. Tiếp nỗi 
điều này, ta hãy quan niệm tất cả người 
nam từng là cha ta, tất cả người nữ từng 
là mẹ ta. Mỗi người chúng ta từng làm cha 
mẹ nên cũng từng có tâm đại từ bi như cha 
mẹ ta. Ơn cha mẹ xưa, ta chưa trả hết. Nay 
do vọng nghiệp sinh ra thuận nghịch, rôi 
do chấp mắc, oán hại lẫn nhau. 


Vì không có trí nên ít ai hiểu trong 
nhiêu đời trước, chúng ta đã từng làm 
cha mẹ nhau. Chỗ đáng trả ơn, làm lợi ích 


` ? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


nhau mà không chịu làm đều là bất hiếu. 
Nhân duyên đời trước, tất cả chúng sinh 
quá khứ, hiện tại và đời tương lai đều có 
ơn lớn, thực khó trả hết. Do vậy ta nên tìm 
cách trả ơn tất cả chúng sinh bằng lối sống 
đẹp, giàu lòng vị tha, giúp đỡ mọi người 
sông trong hòa thuận, cơm noáoâm.  O 

Này các đệ tử, làm người cao quý phải 
biết đền trả bốn ân như thế. Người cầu 
chính đạo quyết tâm đền trả bốn ân cao quý 
băng sự thực tập mười Ba-la-mật. Trong 
đời tương lai, bất kỳ người nào nghe được 
Kinh này, thọ trì, đọc tụng, phổ biến rộng 
rãi sẽ được phước đức, tăng trưởng trí tuệ, 
được thiện thần giúp, thân không đau ôm, 
tuổi thọ dài lâu, an vui thơi thới. 

Phật vừa dứt lời, tất cả mọi người vô 
cùng hoan hỷ, phát tâm thọ trì, truyền bá 
kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 


| 
` 


18. KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐÁĂNG 


MỌI NGƯỜI NHƯ NHAU 


Tôi nghe như vây. Có một thuở nọ, 
khi ngài tôn giả Đại Ca-chiên-diên tại 
rừng Gunda ở Madhura, thì vua trị vì là 
Madhura Avantiputta nghe đồn như sau: 
“Ngài Ca-chiên-diên là bậc hiền giả, trí 
giả, thông minh, đa văn, lưu loát, biện 
tài vô ngại, bậc A-la-hán trưởng thượng 
trong chúng. Thật là tốt lành nếu được 
yết kiến một người như thế”. O 

Nhà vua quyết định lên một cỗ xe thù 
thắng đặc biệt, rời Madhura đến thăm 
tôn giả. Tháp tùng với vua có nhiều cỗ 
xe, thể hiện uy vệ của bậc Đại vương. 
Đi hết đoạn đường có thê đi được, nhà 
vua đi bộ, đến nơi tôn giả, bái kiến, 


mô KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
»È 


thăm viếng, ngồi xuống một bên, thưa 
tôn giả rằng: 

— Kính thưa tôn giả, các Bà-la-môn đã 
nói như sau: “Các Bà-la-môn là dòng 
tối thượng, bạch chủng, thanh tịnh; các 
dòng giống khác đều là hắc chủng. Các 
Bà-la-môn là con chính tông của đẳng 
Phạm thiên, được Phạm Thiên tạo, kế 
thừa Phạm thiên”. Ngài nhận xét gì trong 
ngữ cảnh này? O 

— Kính thưa Đại vương, đây là lời nói?) 
phố biến ở đời, được nâng lên thành như 
một pháp môn. Đại vương nghĩ sao, nếu 
hàng vua chúa, sung túc tài sản, vàng 
bạc, ngũ cốc, chọn một nØười hầu trong 
hàng hoàng gia, hoặc Bà-la-môn hay 
hàng thương gia, hoặc hàng nô lệ, hầu hạ 
trung thành, thức khuya, dậy sớm, làm 
theo lệnh chủ, đẹp lòng mọi người, cử 


1. Nguyên văn là “âm thanh.” 


KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG 30 h 
Số 
chỉ lời nói dễ thương, dễ mến? 

—- Kính thưa tôn giả, dĩ nhiên có thể có 
chuyện như thê. 

— Đại vương nghĩ sao, có chuyện này 
không, một Bà-la-môn hay hàng thương 
81a, thậm chí tình huống người giai câp 
thấp có người hâu hạ thuộc giai cấp khác 
như cách nêu trên? 

— Kính thưa tôn giả, tình huỗng như 
thê có thê xảy ra. 

— Kính thưa Đại vương, khi chuyện 
vừa nêu có thê xảy ra thì bôn g1a1 câp có 
bình đăng không? 

— Kính thưa tôn giả, có việc như thế, 
nên tôi không thây có khác biệt gì! O 
BÌNH ĐĂNG NHÂN QUÁ 

— Kính thưa Đại vương, lời ngài hỏi 
trên cân được hiêu như âm thanh trên đời. 
Đại vương nghĩ sao, bât kỳ người nào, 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
xÉ 


dù là vua chúa, hay Bà-la-môn, thương 
gia, thuộc hạ, phạm các hành vi, sát hại, 
trộm cắp, ngoại tình, nói láo, chia rẽ, nói 
tục, phủ phiếm, tham lam, sân hận, tà 
kiến, sau khi qua đời, sanh vào cõi nào? 

— Kính thưa tôn giả, những kẻ như thê sẽ 
sanh cõi dữ. Tôi nghĩ như vậy. Đây chính 
là điều tôi nghe được từ các A-la-hán. 

— Lành thay! Đại vương! Từ điều vừa 
nêu, ta thây rõ răng cả bốn giai cấp vốn 
là bình đẳng, không có khác biệt. 

- Kính thưa Đại vương, nếu có người 
nào từ bỏ điều ác, chăng hạn sát hại, 
trộm cắp, ngoại tình, nói láo, chia rẽ, nói 
tục, phù phiếm, tham lam, sân hận, và bỏ 
tà kiến, sau khi qua đời, sẽ sanh về đâu: 
Cõi lành, cõi ác, hay không tái sinh? 

— Kính thưa tôn giả, dĩ nhiên người ấy sẽ 
sanh cõi lành. Tôi nghĩ như vậy. Đầy chính 
là điều tôi nghe được từ các A-la-hán. O 


KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG 303 
`È 

— Lành thay! Đại vương! Từ điều vừa 
nêu, fa thấy rõ răng cả bốn giai cấp vốn 
là bình đăng, không có khác biệt. 

- Kính thưa Đại vương, nếu có người 
nào, bất luận giai cấp, đột nhập nhà 
người, trộm lây đồ đạc, lộng hành cướp 
giựt ở trên đường phó, tư thông ngoại 
tình. Nếu người bắt được, trình báo Đại 
vương, yêu cầu xét phạt. Lúc ấy Đại 
vương phân xử thế nào? 

— Kính thưa Tôn giả, tùy theo bản chất 
loại hình tội phạm, mức độ phạm pháp, 
có khi xử trảm, có khi tra tân, có khi 
tân xuất. Hình phạt áp dụng tùy theo tội 
trạng. Tất cả danh xưng, vai trò xã hội 
của người phạm pháp, dù giai cấp nảo, 
không còn dùng nữa. Đương sự lúc đó 
được biết với tên đạo chích phạm pháp. 

— Lành thay! Đại vương! Từ điều vừa 
nêu, fa thấy rõ răng cả bốn giai cấp vốn 
là bình đăng, không có khác biệt. O 


¡ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
»È 


KHÔNG CÒN DANH XƯNG VÀ GIAI CẤP 


- Kính thưa Đại vương, nếu có người 
nào, sau khi quyết định cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, thành người xuất gia, từ bỏ 
giết hại, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ dâm dục, ngày ăn một bữa, sống đời 
thanh cao, giới hạnh, đạo đức, giữ gìn 
pháp lành; Đại vương đối xử người đó 
thế nào? 

— Kính thưa tôn giả, tôi sẽ đứng dậy, 
cung kính đảnh lễ, mời người ây ngôi, 
cúng dường đây đủ bốn nhu yếu phẩm, 
lại còn sắp xêp hộ trì an ninh, che chở 
đúng pháp. Danh xưng xã hội của người 
như thế đã không còn nữa. Vị ây được 
øọI là vị Sa-môn. 

— Lành thay! Đại vương! Từ điều vừa 
nêu, ta thây rõ răng cả bốn giai cấp vốn 
là bình đăng, không có khác biệt. Tất 
cả tuyên bố về Bà-la-môn là dòng tối 
thượng, bạch chủng, thanh tịnh, là con 


KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG 305 
`È 
Phạm thiên, được Phạm thiên sinh, thừa 
kế Phạm thiên, chỉ là lỗi nói, nên hiểu như 
là một loại âm thanh tôn tại trên đời.  O 
NƯƠNG TỰA TÂM LINH 

Sau khi nghe ngài Đại Ca-chiên-diên 
diễn giảng sâu sắc, vua Madhura khen 
tôn giả rằng: “Thật vi diệu thay, như 
người dựng lại những gì đã ngã, phơi 
bày rõ ràng điều bị che kín, đưa đường 
dẫn lỗi cho người lạc lỗi, đem đèn chiếu 
sáng vào trong bóng đêm để người có 
mắt nhìn thấy màu sắc; tương tự như thế, 
giáo pháp được ngài giảng dạy, phân 
tích với nhiều phương tiện vô cùng sâu 
sắc. Cho con nương tựa vào Phật, Pháp, 
Tăng, như người cư sĩ. Từ đây trở đi đến 
lúc lìa đời, con luôn quy ngưỡng! 

— Kính thưa Đại vương, chớ nên nương 
tựa vào bần tăng tôi. Hãy nên quy y nơi 
đức Thế Tôn. Ngài cũng là chỗ tôi đã 
nương tựa. 


mẶ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
»É 


— Kính thưa Tôn giả, đức Thế Tôn ây, 
giờ đang ở đầu? 

— Kính thưa Đại vương, đẳng Thế Tôn 
ây, bậc A-la-hán, bậc Chánh Đăng Giác, 
vừa mới qua đời. 

— Kính thưa tôn giả, nếu biết được 
Ngài đang ở nơi đâu, thậm chí năm mươi 
do-tuần đường dài, tôi cũng đích thân 
yết kiến, nương tựa. Nay đức Thế Tôn 
không còn trên đời, tôi xin quy ngưỡng 
đức Phật niết-bản, nương tựa chánh 
pháp, quy ngưỡng Tăng NI. Mong ngài 
tôn giả, vui lòng nhận làm đệ tử tại g1a. 
Từ nay trọn đời, tôi xin một lòng quy 
ngưỡng thực tập. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


3071 


19. KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP 


BIẾT LƯỢNG SỨC MÌNH 

Tôi nghe như vây. Một hôm đức Phật 
đang lưu trú tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp 
Cô Độc, thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến 
cúng, có khoảng năm trăm vị Bà-la-môn 
đến thành Xá Vệ vì vài công việc. Nhiều 
vị trong họ nghe đôn như sau: “Đức Phật 
chủ trương cả bốn giai cấp — vua chúa, 
tu sĩ, thương gia, nô bộc — đều thanh tịnh 
cả; không ai có thê tranh luận với Phật 
về vẫn đề này”. O 


Có hiền triết trẻ tên As-sa-la-yan mới 
mười sáu tuổi, đầu cạo sạch tóc, giỏi 
kinh Vệ Đà: Tự vựng, LỄ nghi, Ngữ 
nguyên, Cổ truyện, vê mặt từ ngữ cũng 
như văn phạm, rất giỏi nhân tướng và 


ề mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Thuận thế luận, được yêu cầu đến tranh 
luận với Phật, không được chiến bại. As- 
sa-la-van nói với mọi người: “Đức Phật 
Thích-ca nói đúng chân lý. Tôi không đủ 
sức tranh luận với người nói đúng chân 
lý.” Được thỉnh ba lần, nhà hiền triết 
trẻ biết lượng sức mình từ chối ba lần. 
Nhưng vì mọi người hết lòng khẩn cầu, 
nhà hiên triết đành phải nhận lời. O 
BÀ-LA-MÔN KHÔNG PHẢILÀ TỎI THƯỢNG 

Tại chùa Kỳ Viên, sau khi thăm hỏi, 
nhà hiền triết trẻ nói với Phật rằng: 

— Thưa ngài Côổ-đàm, đạo Bà-la-môn, 
xưa cũng như nay, chủ trương như sau: 
“Bà- la- môn là giải cấp tối thượng, các 
giai cấp khác đều là thập kém; chỉ Bà- 
la-môn là người da trăng, các giai cấp 
khác đều là da đen; chỉ Bà-la-môn thanh 
tịnh, thiêng liêng, các giai cấp khác 
không được như vậy; chỉ Bà-la-môn là 
con chính thống của đắng Phạm thiên, 


KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP 8) 
`È 


sanh ra từ miệng của đắng Phạm Thiên, 
là người thừa kế vai trò Phạm Thiên. Xin 
ngài cho biết quan điểm của ngài?” 

— Này hiển triết trẻ! Trên thực tế thì 
nữ Bà-la-môn, vợ Bả-lamôn đều có 
kinh nguyệt, mang thai, sanh con, cho 
con bú mớm. Hay nói rõ hơn, các Bà-la- 
môn đều sanh ra từ nữ căn của mẹ; đâu 
có người nào được sanh ra từ miệng của 
Phạm Thiên, nên không thể nói: “Bà-la- 
môn là giai cấp tôi thượng...” 

- Bất luận thế nào, ngài nói ra SaO, 
dòng Bà-la-môn vẫn là số một; các gia1 
cấp khác không thể sánh bì. O 
ĐÓỎI NGHIỆP THAY NGÔI 

— Này hiền triết trẻ! Anh có biết không, 
tại bang Yo-na và Kam-bo-]Ja, có hai g1al 
cấp: chủ và đây tớ. Có người thất bại, từ 
vai trò chủ trở thành đầy tớ. Có người 
thành công, từ kẻ đầy tớ đã trở thành chủ. 


mm" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Thay ngôi đối chủ đều do hành động, 
chắng do số phận từ lúc sinh ra. 

— Này hiền triết trẻ! Anh nghĩ thế nào? 
Nếu hàng vua chúa, thương gia, nô bộc... 
giết người, cướp của, tà hạnh trong dục, 
nói láo, đâm thọc, nói ác, nói phiếm, tham 
lam, sân hận, si mê, tà kiến, sau khi qua 
đời, tái sanh cõi dữ, thì Bà-la-môn gIeo 
các nghiệp xấu cũng phải gặt hái các quả 
xấu ác, không hơn không kém. Bất luận 
là ai, thuộc giải câp nảo, sắc tộc, màu 
da, giới tính, tuôi tác, nếu ØI©€O bất hạnh 
phải chịu khổ đau; nếu sống đạo đức sẽ 
hưởng hạnh phúc ở ngay hiện đời, đời 
sau sanh về cảnh giới an lành. Cán cân 
nhân quả không thê sai lệch. O 
AI CŨNG LÀM ĐƯỢC 


— Này hiền triết trẻ! Anh nghĩ thế nảo, 
chỉ Bà-la-môn mới tu từ bị, xóa bỏ hận 
thủ, các giai cấp khác không thê làm thế? 
Chỉ Bả-la-môn được tắm sông Hằng với 


KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP 3l ` 
`Ý 
cây cào lưng và bột tăm sạch, các giai 
cấp không được làm thế? 

- Thưa ngài Cồ-đàm! Những øì làm 
được từ Bả-la-môn thì giai cấp khác 
cũng đều làm được; không có sai khác. 

— Này hiển triết trẻ! Giả như có vua 
đã làm quán đảnh, nói với hội nghị hơn 
trăm người dự thuộc nhiều dòng họ: 
“Những vị nào thuộc gia đình hoàng 
tộc hoặc Bà-la-môn hãy đem đến đây 
bộ phận trên cùng của đồ quay lửa làm 
băng sa-la, chiên-đàn, sen quý, rồi quay 
bật lửa, tạo ra sức nóng. Những người 
nảo thuộc giai cấp hạ tiện, gia đình săn 
bắn, làm nghề xe cỘ, nghề mây tre lá, 
nghề hốt phân rác... hãy đem đến đây bộ 
phận trên cùng của đồ quay lửa làm bằng 
gỗ tạp như máng chó heo, hay máng giặt 
đồ, hoặc các củi khô, rồi quay bật lửa, 
tạo ra sức nóng. Anh hãy nghĩ xem, có 
phải do vì thuộc giai cấp cao như hàng 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


vua chúa hay Bà-la-môn mà lửa của họ 
có màu sắc đỏ, tạo ra ánh sáng, dùng vào 
các việc cân lửa và nhiệt; còn các ngọn 
lửa tạo ra từ người thuộc câp hạ liệt thì 
không như thê? 

- Kính bạch Thế Tôn, không có khác 
biệt, khi lửa đã cháy từ các nhiên liệu, 
sức nóng có mặt, dùng nhiệt lượng này 
vào các việc cân; bât luận người đôt 
thuộc giai câp nào. 

— Này hiền triết trẻ. Quả thật như thé, 
không có khác biệt giữa các giai câp. O 
HÔN NHÂN DỊ CHỦNG 

Đức Phật dạy tiếp: 

- Anh hãy nghĩ xem, nếu một người 
nam thuộc dòng vua chúa cưới một 
người vợ thuộc Bà-la-môn, hoặc một 
người nữ thuộc dòng hoàng tộc lây một 
người nam dòng Bà-la-môn, do hôn phôi 
này, họ sanh con trai thì cậu bé này giông 


KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP sa) 


mẹ hay cha, sẽ được gọi là con dòng vua 
chúa hay Bà-la-môn? 

- Kính bạch Thế Tôn! Theo chỗ con 
hiểu, cả hai tình huỗng, cậu con trai ấy 
sẽ giống cả hai, cha và mẹ nó và sẽ được 
gọ1 vừa dòng vua chúa, vừa Bà-la-môn. 

— Này hiền triết trẻ. Quả thật dòng 
giõ1 những hàng vua chúa và Bà-la-môn 
không là độc tôn. Cũng như ngựa cái 
giao phối với lừa, sanh ra con la thì con 
la ấy giống cả cha mẹ, vừa ngựa vừa lừa. 
Không có trường hợp ngựa là độc tôn 
hay lừa độc tôn trong sự phối ngẫu như 
vừa nêu trên. O 
GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 

— Này hiền triết trẻ! Một ví dụ khác, 
có hai anh em đồng mẹ khác cha, một 
người đọc tụng, thông hiểu Thánh điển; 
và người còn lại có sở thích khác. GIữa 
hai vị này, các Bảà-la-môn sẽ cúng ai 


m„ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


trước thức ăn đãi khách, vật thực tế đàn, 
vật lễ hy sinh, vật cũng người chết? 

— Kính bạch Thế Tôn! Trong trường 
hợp này, các Bà-la-môn sẽ cúng dường 
người đọc tụng thông hiểu kinh điển Vệ- 
đà, vì cúng cho người không hiểu kinh 
điển sẽ không có phước hay kết quả lớn. 

— Này hiền triết trẻ! Anh nghĩ thế nảo, 
giữa hai anh em, người thích đọc tụng, 
thông hiểu Thánh điển lại sống ác hạnh, 
làm nhiều điều xấu và người còn lại dù 
không đọc tụng, không hiểu Thánh điền, 
nhưng lại g1ữ giới, thực hành pháp lành, 
thì Bà-la-môn sẽ cúng a1 trước? 

— Kính bạch Thế Tôn! Trong trường 
hợp này, các Bà-la-môn sẽ chọn cúng 
dường cho người giữ giới làm lành, dù 
cho vị ấy không thường đọc tụng, không 
hiểu thánh điển, vì cúng cho người ác 
hạnh làm xấu không có phước báu. O 


KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP sẻ 
`È 


KHÔNG CÓ GIAI CÁP ĐỘC TÔN 

— Này hiền triết trẻ! Trả lời của anh 
về sự chọn lựa thật là thích đáng. Đây 
cũng là điều tôi nói cho anh: Bắt đầu câu 
chuyện, anh đặt nặng về huyết thống gia 
tộc để khắng định rằng các Bà-la-môn là 
hàng độc tôn. Sau đó, anh đã từ bỏ huyết 
thống, dựa vào Thánh điền làm điều độc 
tôn. Giờ đây anh đã từ bỏ Thánh điền, 
dựa vào giới đức của từng con người. 
Điều này không khác với chủ trương ta 
răng bốn giai cấp có thể thanh tịnh do tu 
đạo đức. Thật sự không có tình trạng độc 
tôn do vì người này là Bà-la-môn hay 
dòng vua chúa. O 
KHÔNG BÀ-LA-MÔN NÀO THUÂN CHỦNG 

Nghe Phật đúc kết, nhà hiện triết trẻ 
As-sa-la-yan ngôi trong im lặng, không 
thốt nên lời, co vai, cúi đầu, sững SỜ, Ủ 
rũ. Nhân đó Phật kề những điều sau đây: 


` pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


— Này các đệ tử, vào thuở xa xưa, trong 
một am thất bằng lá trong rừng, có bảy 
ân sĩ đạo Bà-la-môn trong khi thảo luận 
đã khẳng định răng: “Bả-la-môn là giai 
cấp tôi thượng, các giai cấp khác đều 
là thấp kém; chỉ Bà-la-môn là người da 
trăng, các giai cấp khác đều là da đen; 
chỉ Bà-la-môn thanh tịnh, thiêng liêng, 
các giai cấp khác không được như vậy; 
chỉ Bà-la-môn là con chính thống của 
đẳng Phạm thiên, sanh ra từ miệng của 
đẳng Phạm Thiên, là người thừa kế vai 
trò Phạm Thiên”. O 

Nghe thấy việc này, có một ân sĩ tên 
A-sI-ta, sửa soạn râu tóc, đắp y đỏ tía, 
đi dép nhiều viền, cầm gậy bằng vàng, 
xuất hiện đột ngột ở hành lang của am 
thất vừa nêu, đi vòng tới lui, rồi hỏi lớn 
răng: “Này các tôn giả, các vị đi đâu?” 
Bảy vị ấn sĩ nghe lời hỏi trên, nảy sinh ý 
nghĩ, quyết dùng chú thuật trù yếm ông 


KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP 317 ị 


ta trở thành tro tàn bân nhơ ghê tởm. 
Càng cố trù yếm, ông A-si-ta lại cảng 
đẹp hơn. Bảy vị ấn sĩ ngạc nhiên suy 
nghĩ: “Thật là bất lực. Khổ hạnh của ta 
không có kết quả. Hạnh tu của ta không 
có hiệu nghiệm. Trước đây yếm ai đều 
có kết quả. Nay yếm ông này, kết quả 
đảo ngược.” Ông A-si-ta từ tốn khuyên 
lơn bảy vị đạo sĩ: O 

- Thưa các hiển giả! Khổ hạnh đúng 
cách không phải trống rỗng. Hạnh tu 
đúng cách phải có kết quả. Tôi khuyên 
các vị hãy từ bỏ tâm oán hận với tôi. 

— Kính thưa tôn giả! Có oán hận nào 
đối với tôn giả, chúng tôi bỏ ngay. Xin 
phép được hỏi tôn giả là a1? 

- Thưa các hiền giả! Tôi là đạo sĩ tên 
A-si-ta, họ De-va-la. Thực ra thế này, khi 
nghe câu chuyện các vị thảo luận vỀ sự 
độc tôn của Bà-la-môn, tôi mới đến đây 
để biết thực hư. Theo các hiền giả, cha 


` mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bà-la-môn chỉ giao hợp với mẹ Bà-la- 
môn, mẹ Bà-la-môn chỉ giao hợp với cha 
Bà-la-môn, không có trường hợp ngoài 
Bà-la-môn, suôt cả bảy đời tô mâu, tô phụ? 

— Kính thưa tôn giả! Không thê có được 
tình trạng lý tưởng như vừa nêu ra. O 
TÁI SINH AI CŨNG NHƯ AI 

— Thưa các hiển giả! Các vị có biết quá 
trình nhập thai diễn ra thê nào? 

— Kính thưa tôn giả! Theo chúng tôi 
hiệu, quá trình nhập thai xảy ra như sau: 
Có sự giao hợp giữa mẹ và cha, cha mẹ 
giao hợp đúng ngay ngày mẹ có thê đậu 
thai và tâm tái sinh của một chúng sanh 
mới vừa qua đời. Đủ ba điêu này, quá 
trình nhập thai mới được thành tựu. 

- Thưa các hiền giả! Các vị có biết 
“tâm tái sinh” đó của dòng vua chúa, của 
Bà-la-môn, của các thương gia hay của 
nô bộc? 


KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP sa) 
NI ⁄ 


— Kính thưa tôn giả! Chúng tôi không 
biết tâm tái sanh ấy thuộc giai cấp nảo. 


- Thưa các hiền giả! Sự tình là thế. 
Các vị có biết các vị là ai? 

— Kính thưa tôn giả! Nói đúng ra là, 
chúng tôi không biết chúng tôi là ai. O 
MỌI NGƯỜI BÌNH ĐĂNG 

Sau khi dẫn chuyện, đức Phật kết luận 
với hiển triết trẻ: 

— Bảy vị ấn sĩ đạo Bà-la-môn dù rất 
nôi tiếng, khi bị ân sĩ tên A-si-ta chất 
vấn nguồn gốc của họ từ đâu, đã không 
đáp được. Anh và bảy vị ân sĩ nỗi tiếng 
đều là đệ tử cùng một đạo sư. Nay cũng 
như thế, khi được ta hỏi về nguồn gôc 
sinh của bản thân anh, anh đã không thê 
trả lời đúng được. Này hiền triết trẻ, thật 
ra không có bốn loại giai cấp do Phạm 
Thiên định. Mọi người sinh ra đều vốn 
bình đăng. Cao thấp khác nhau không do 


?m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 
sinh chủng, mà do hành động của từng 
COn người. 

Nghe Phật dạy xong, nhà hiền triết trẻ 
As-sa-la-van vô cùng cảm phục, thành 
kính câu Phật nhận ông làm đệ tử, trọn 
đời quy ngưỡng. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


mm 
` 


20. KINH SÓNG TRONG HÒA HỢP 


TRANH CHÁP GÂY KHỎ 

Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật 
đang lưu trú tại Chùa Gho-si-ta thuộc 
Ko-sam-bi, một số thầy tu vướng vòng 
tranh chấp, đả thương lẫn nhau băng vũ 
khí miệng. Một thây Tỳ-kheo đến lễ đức 
Phật, đứng sang một bên, tường trình 
sự việc cho đức Phật nghe và thỉnh đức 
Phật, giúp đỡ vượt qua. Đức Phật im 
lặng, nhận lời thỉnh cầu. Đến nơi tranh 
chấp, Phật dạy như sau: O 

— Này các đệ tử! Chớ có tranh chấp, 
bất hòa với nhau, vì lối sống này gây 
nhiều đau khô! 

Một thầy Tỳ-kheo bạch với Phật rằng: 
“Kính xin Thế Tôn chớ có nhọc lòng. 


? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Xin ngài an tâm, hiện tại lạc trú. Chúng 
con tại đây sẽ chịu trách nhiệm về tranh 
châp này”. O 
XÓA BỎ HẠN THÙ 
Sau ba lần khuyên, đức Phật từ bi chỉ 

dạy mọi người băng bài kệ sau: 

Trong tập thê gây gồ 

Ít ai biết mình ngu. 

C1ữa người gây chia rẽ, 

Ít người nghĩ đến tu. 

Khi đánh mất chánh niệm 

Nói ba hoa, lắm chuyện, 

Mất mình trong vui miệng, 

Ai biết sẽ ra sao? 

“Nó đánh tôi, chửi tôi, 

Nó cướp tôi, hại tôi” 

Ôm niêm oán hận này 

Hận thủ không thể nguôi. 

“Tôi bị đánh, bị chửi, 


KINH SỐNG TRONG HÒA HỢP 323 


Tôi bị cướp, bị hại” 
Không ôm niềm oán hận, 
Hận thù sẽ nguôi ngoaI. 
Lấy hận rửa hận thù, 
Hận thù không hết được, 
Từ bi diệt hận thù, 

Là định luật muôn đời. 
Không hiểu nguyên lý nảy, 
Trả đũa, dầu vào lửa. 
Hiểu, ứng dụng điều này, 
Tranh chấp được tiêu trừ. 


Người chủ trương hại người, 
Cướp tài sản, trâu bò, 

Xâm lăng các nước yếu... 
Còn biết đoàn kết nhau! 

Sao những người hiển lành, 
Không liên kết sức mạnh, 
Xóa bỏ mọi khô đau, 

Làm lợi lạc cho đời. 


\ 


¬È 


4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Sông với bạn hiên trí, 


Đông hành trong chánh niệm, 


Vượt qua mọi nghịch cảnh, 
Sống hoan hý, an vui. 
Không gặp bạn hiền trí, 
Như vua bỏ nước ở, 

Như vol chúa cô độc, 
Không kết bạn người ngu. 


Thả sống tốt một mình, 
Cô độc vượt khô đau, 
An nhàn như voI rừng 
Không kết bạn kẻ ngu. 


TÁM GƯƠNG HÒA HỢP 

Sau khi dứt lời, Thế Tôn đi đến làng Ba- 
la-ka Lo-na-ka-ra. Tôn giả Bha-gu thây 
Phật đến thăm, vô cùng hạnh phúc, sắp 
xếp chỗ ngôi và nước rửa chân mỜI Phật 


sử dụng. Sau đó, lễ Phật, ngồi xuống một 
bên. Nhân đó, đức Phật hỏi thăm như sau: 


O 


KINH SỐNG TRONG HÒA HỢP | 
V 

— Này các đệ tử! Các vị xuất gia tại khu 
vực này có an lạc không, có thuận lợi 
không, có trở ngại gì trong việc khât thực? 

— Kính bạch Thế Tôn, chúng con tại 
đây sông trong an lành, môi ngày khât 
thực không hê mệt nhọc. 

Nghe biết việc này, Thê Tôn an tâm, 
giảng bài pháp ngăn, rồi lại lên đường, 
đến làng gần bên là Pa-ci-na Vam-sa-da- 
va. Tại đây có ba tôn giả đang tu A-nu- 
ru-dha, thây Nan-di-va và Kim-bi-la. Có 
người giữ vườn khuyên Phật đừng đên 
làm phiên đên họ, vì họ ái luyên tự ngã rât 
nhiêu. A-nu-ru-dha nghe lời không thật, 
liên nói với người g1ữ vườn nhưsau: O 

— Này người g1ữ vườn, chớ có ngăn chặn 
đạo sư Thê Tôn đên thăm chúng tôi! 

Vừa nói dứt lời, A-nu-ru-dha đến bên 
hai vị tôn giả rôi thưa: 


— Này các tôn giả, đạo sư Thế Tôn đã 


_ me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


đến nơi này. Hãy đón Thế Tôn với lòng 
tôn kính. 

“Cả ba vui mừng, ra đón Thế Tôn, người 
câm y bát, người dọn chỗ ngồi, người lo 
khăn nước, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống 
một bên. Đức Phật liên hỏi: 


— Này các đệ tử! Các thầy có được an 
lành, hạnh phúc; môi ngày khât thực có 
mỏi mệt không? 

- Kính bạch Thế Tôn, chúng con an 
lành, sông trong hạnh phúc, mỗi ngày 
khât thực không hê mệt nhọc. 

— Này các đệ tử! Ta mong các vị sống 
trong hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không 
có tranh chấp, như nước với sữa, sống và 
nhìn nhau với mắt thiện cảm. Ta muốn 
được biết lôi sông hòa hợp của các đệ tử. 
Hãy cho ta biệt. O 
KHÔNG LÀM PHIÊN NHAU 


— Kính bạch Thế Tôn, chúng con nghe 


KINH SỐNG TRONG HÒA HỢP 327 
`Ÿ 


rằng: “Thật ích cho ta và nhiều lợi lạc, 
nếu ta hòa hợp với các đồng tu! Do vậy 
chúng con, đối với đồng tu, từ thân, 
miệng, ý, trước mặt, sau lưng, việc 
lớn, việc nhỏ, hài hòa, hợp tác, làm lợi 
lạc nhau. Không aI bảo al, chúng con 
ứng xử: “Bỏ tâm của mình, sống thuận 
tâm người. Thân của chúng con mặc 
dù khác nhau nhưng tâm chúng con là 
một mà thôi. Chúng con hòa hợp như 
nước với sữa, hoan hý với nhau với mắt 
thiện cảm.” 

Cả ba tôn giả lần lượt trình bày nội 
dung hòa hợp trong đối xử nhau. Đức 
Phật hoan hỷ, tán dương “Lành thay” và 
hỏi như sau: O 

— Này các đệ tử, các ông có sông nhiệt 
tâm, tinh tấn, không để phóng dật chênh 
mảng đường tu? Hãy cho ta biết lỗi sống 
tỉnh cần đã được thực tập? 

- Kính bạch Thế Tôn! Chúng con mặc 


_ , KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bề? 
định như một thói quen. AI vào làng 
trước, khất thực về trước thì lo chỗ 
ngồi, soạn sẵn nước uống và nước rửa 
chân, bày sẵn một bát để thực phẩm 
dư. Ai đi về sau, nễu muốn thì ăn thực 
phẩm còn lại; khi ăn no rồi, bỏ thực 
phẩm dư vào một chỗ sạch không có 
cỏ xanh, hoặc đồ vào nước không có 
côn trùng: dọn đẹp chỗ ngồi, cất nước 
và bát, quét sạch nơi ăn. Nếu ai nhận 
thấy nước uống, nước rửa, nước nhà 
vệ sinh đã dùng hết sạch thì có bốn 
phận châm nước cho đầy, không đợi 
yêu cầu. Nếu do bệnh yếu, không thể 
tự làm thì nhờ người khác làm thế việc 
ây. Trong những ngày qua, chúng con 
đã sống không ai phiên ai, không gây 
tiếng động. Cứ năm ngày một, chúng 
con dành trọn một đêm đàm đạo. Chúng 
con suốt ngày nhiệt tâm, tinh tân trong 
sự hòa hợp với nhiều an vui. O 


KINH SỐNG TRONG HÒA HỢP | 


PHÁP MẪU TINH TẤN 

— Lành thay, lành thay là sống tinh tân 
trong sự hòa hợp! Hãy cho ta biết các 
ông có chứng được pháp thượng nhân, 
trí tuệ thù thắng như các bậc Thánh, an 
lạc thánh thơi? 


— Kính bạch Thế Tôn, nhờ sống tinh 
tân, chúng con nhìn thấy một luỗông hảo 
quang chợt xuất hiện lên rồi liền biến 
mất, cùng các sắc pháp hiện khởi rồi 
diệt. Chúng con không hiểu tướng ấy là 
gì? Xin ngài chỉ dạy. O 

— Này các đệ tử! Ta cũng như thế. 
Trước khi giác ngộ, còn là Bỏ-tát, Ta 
thấy hào quang trong lúc thiền định, sau 
đó nhanh chóng biến mất nơi ta như sự 
sinh diệt của các sắc pháp. Ta đã nghiền 
ngẫm: “Do nhân duyên gì, chúng lại như 
thế?” Ta đã nhận ra: “Nghi hoặc xuất 
hiện trong tâm của ta. Vì có nghi hoặc 
nên định của ta biến diệt vô thường; khi 


p0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


định biến diệt, hào quang biến mắt cùng 
với sắc pháp hiện khởi rồi diệt. Ta đã tìm 
cách châm dứt nghi hoặc”. 

Sau một thời gian, nhiệt tâm, tinh tân, 
ta nhận thấy rõ: “Do sự vô ý nên có hôn 
trầm. Tương tự như thế, mắt xích sau đây 
lần lượt xuất hiện: hôn trầm, thụy miên, 
Sợ hãi, dâm ý, tâm quá phân chấn, tinh 
cân quá độ, tinh cần quá yếu, nghĩ tưởng 
ái dục, nhiều sai biệt tưởng và quá chú 
tâm vào các sắc pháp... xuất hiện trong 
tâm, nên định của ta biễn diệt vô thường: 
khi định biến diệt, hào quang biến mất 
cùng với sắc pháp hiện khởi rồi diệt.” Ta 
đã tinh tấn, cố găng chuyền hóa, không 
đề cho chúng khuấy rối tâm ta. O 

Tiếp theo tinh tắn, ta thây hảo quang, 
nhưng lại không thấy sắc pháp ngày 
đêm. Cũng có trường hợp, cả ngày lẫn 
đêm, ta thấy sắc pháp, nhưng lại không 
thây hào quang xuất hiện. Có khi nhìn 


KINH SỐNG TRONG HÒA HỢP 33 : 


thây hào quang, sắc pháp trong một hạn 
lượng, nhưng cũng có khi thấy chúng vô 
hạn. Ta đã nhận ra: “Khi định có hạn, 
mắt thây của ta sẽ có hạn lượng, từ đó 
nhìn thấy hào quang, sắc pháp trong một 
hạn lượng. Khi định vô hạn, mắt thấy 
của ta sẽ không hạn lượng, do đó, nhìn 
thây hào quang, sắc pháp không có hạn 
lượng, cả ngày lẫn đêm. O 
CHUYÉÊN HÓA PHIÊN NÃO 

Này các đệ tử, khi nào biết được những 
thứ sau đây là những phiên não, làm trở 
ngại tâm thì nên quyết tâm chuyên hóa 
tận gốc các phiền não này: “Nghi hoặc, 
vô ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, dâm 
ý, tâm quá phần chấn, tinh cần quá độ, 
tinh cần quá yếu, nghĩ tưởng ái dục, 
nhiều sai biệt tưởng và quá chú tâm 
vào các sắc pháp.” 

Nhờ tâm tinh tấn, chuyển hóa phiền 
não, nhố sạch tận sốc, Như Lai tu tập 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


ba loại thiên định: a) Định có tầm, tứ; 
định không có tầm nhưng chỉ có tứ; định 
không tâm, tứ. b) Ta tiếp tục tu: Định có 
hoan hỷ; định không có hỷ; c) Định câu 
hữu lạc; định chỉ thuần xả. Nhờ đạt được 
ba định không tầm tứ, định không có hỷ, 
định chỉ thuần xả, ta nhận thức rõ: “Giải 
thoát của ta thật là bất động, đây là đời 
sống cuối cùng của ta, ta không tái sinh 
do nghiệp sai khiến.” 

Nghe Phật giảng dạy về kinh nghiệm 
tu tinh tân, chuyển hóa phiền não trong 
tâm, cả ba tôn giả A-nu-ru-dha, thầy 
Nan-di-va và Kim-bi-la vô cùng hoan 
hỷ, phát nguyện thực hành những lời 
Phật dạy. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


333) 


21. KINH HÓA GIẢI TRANH CẤI 


VÌ LÒNG TỪ BI 

Tôi nghe như vây. Trong một ngảy nọ, 
trong khu rừng tên Ba-li-ha-ran, đức Phật 
truyền gọi tất cả Tỳ-kheo và dạy như sau: 

— Này các đệ tử, các con nghĩ sao: “Có 
phải vì muốn nhận được nhiều y, thực 
phẩm khát thực, giường chiếu, tọa cụ và 
các thuốc thang, mà ta thuyết pháp? Hay 
vì thành bại mà ta thuyết pháp?” O 

- Kính bạch Thế Tôn, không vì lợi 
dưỡng hay nhân thành bại, Thế Tôn 
thuyết pháp thiết thực hiện tại, đem lại 
lợi lạc cho rất nhiều người. Vì lòng từ 
bị, vì tâm vị tha, vì tâm hóa độ, người đã 
tận tâm giảng dạy rộng sâu những điều 
chánh pháp. 


` „ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
— Này các đệ tử, chánh pháp ta dạy với 
trí tuệ lớn cho các chúng sinh như bốn 
niệm xứ, bốn tinh tấn lớn, bốn như ý túc, 
năm năng lực lớn, bảy phân giác ngộ, 
thánh đạo tám ngành v.v... các đệ tử nên 
học tập tất cả, thực tập trọn vẹn trong sự 
hòa đồng, hoan hỷ không tranh. O 
TÌNH HUỒNG TRANH CÃI 
Với tâm hoan hỷ, không màng tranh cãi, 
lúc học chánh pháp, nếu có hai người, hoặc 
là hai nhóm nói khác nhau về chánh pháp 
ta dạy hay vô tỷ pháp, ai đó nghĩ răng 
giữa các đồng tu có sự sai khác vê văn và 
nghĩa, hoặc giống văn kinh nhưng giải 
nghĩa khác thì nên khéo léo nói người 
hai bên sẵn lòng lắng nghe: “Các vị tôn 
ø1ả, chớ có tranh cãi về lời Phật dạy hoặc 
vô tỷ pháp, vì giữa các vị đã có khác biệt 
về văn và nghĩa, hoặc giống văn kinh 
nhưng giải nghĩa khác.” Cái gì khó nắm 
thì phải ghi nhận là khó nắm giữ. Những 


KINH HÓA GIẢI TRANH CÃI 335 

`È 
gì thuộc pháp, những øì thuộc luật, nêu 
khó năm giữ thì phải ghi nhận và phải 
nÓI Ta. O 

Này các đệ tử, nếu có trường hợp tranh 
cãi xuất hiện giữa hai nhóm người, hoặc 
chỉ hai người về khác kinh văn nhưng 
giải nghĩa giống... thì nên khéo léo nói 
người hai bên sẵn lòng lắng nghe: “Các 
vị tôn giả, chớ có tranh cãi về lời Phật 
dạy hoặc VÔ tỷ pháp, VÌ giữa Các vỊ có 
sự giỗng nhau vê giải thích nghĩa, chỉ có 
sai biệt về văn tự thôi. Sai khác văn tự 
chỉ là chuyện nhỏ, không nên bận tâm về 
chuyện nhỏ nhặt.” 

Cũng có trường hợp, tranh cãi xuất 
hiện giữa hai nhóm người hoặc giữa hai 
người, khi cả hai bên đồng nhất về văn, 
đồng nhất về nghĩa thì nên khéo léo nói 
với hai bên: “Các vị tôn g1ả, chớ có tranh 
cãi về lời Phật dạy, vì giữa các VỊ có sự 
giống nhau về văn và nghĩa”. 


` m⁄ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Này các đệ tử, đối với giới luật do ta 
ban hành hãy nên học tập trong sự hòa 
đồng, hoan hý, vô tranh. Nếu có đồng 
tu được nghi đã phạm một giới nào đó 
thì đừng hấp tấp khiến trách, quy tội cá 
nhân người đó. Cần phải xem xét hết sức 
cần trọng, không gây hiểu lầm, không 
tạo hàm oan, không làm lớn chuyện. O 
VƯỢT QUA TÌNH HUỖNG TRANH CÃI 


Có các tình huống phát biểu như sau. 
Tình huống thứ nhất: “Sẽ không tốn hại 
cho bản thân ta và người nghi phạm; nếu 
người nghi phạm sẽ không tức giận cũng 
không uất hận, phản ứng nhanh chóng, 
sẵn lòng tiếp thu những lời góp ý thì ta 
nên ø1úp người ây vượt qua tất cả lỗi lầm, 
hồi tâm về thiện. ” Trong tình huồng này, 
vì động cơ tốt, nên nói là phải. O 

Tình huống thứ hai: “Sẽ không tốn 
hại cho bản thân ta nhưng sẽ có hại cho 
người nghi phạm, nếu người nghi phạm 


KINH HÓA GIẢI TRANH CÃI 337 
`È 

tức giận, uất hận, phản ứng chậm chạp 
nhưng dễ thuyết phục, nên nói khéo 
léo, giúp người nghi phạm vượt qua bất 
thiện.” Trong tình huồng này, tốn hại cho 
người nghi phạm chính là lợi lạc giúp họ 
Vượt qua bất thiện, an trú vào thiện. Từ 
động cơ đó, nói ra rất nên. O 

Tình huồng thứ ba: “Sẽ hại cho ta nhưng 
không tồn thất cho người nghi phạm, nếu 
người nghi phạm không có tức giận, tính 
tình lanh lợi nhưng khó thuyết phục nên 
nói khéo léo giúp cho người ấy vượt qua 
bất thiện, sông trong thuần thiện.” Trong 
tình huống này, chỉ là chuyện nhỏ, nêu bất 
lợi ta mà lợi cho người trên đường chuyển 
hóa, nên phải nói ra. O 

Tình huồng thứ tư: “Sẽ hại cho ta và cả 
nghi phạm, làm cho nghi phạm tức giận, 
uất hận, tính tỉnh chậm chạp, rất khó thuyết 
phục, nhưng nếu giúp được người ây bỏ ác, 
quay sang làm lành, thì tổn thất này cũng chỉ 


` P⁄ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
nhỏ nhặt, trong khi kết quả là sự hướng thiện. 
Nên mạnh dạn nói. O 

Tình huống thứ năm: “Ta sẽ bị hại vả 
cả nghi phạm cũng không được tốt; nghi 
phạm tức giận, uất hận đủ điều, phản ứng 
chậm chạp, không thê thuyết phục, không 
thể bỏ ác, quay về đường lành.” Trong 
tình huống nảy, không nên xem thường, 
hãy tập buông xả, để được bìnhan.  O 

Này các đệ tử, trong năm tình huống 
như vừa nêu trên, tất cả nên học, ứng 
dụng hằng ngày với tâm hòa đồng, hoan 
hỷ, vô tranh. Không để hiểm hận xuất 
hiện trong tâm. Không để phiên giận ém 
nhẹm trong lòng. Không để ngoan có làm 
ta phân hóa. Không để ngôn ngữ chia 
cách chúng ta. Nhờ thực tập tốt thái độ 
hòa hợp, buông bỏ tranh chấp và lời thị 
ph1, người tu đạt được an tịnh ba nghiệp, 
tạo điều kiện tốt đạt được Niết-bàn, an 
lạc tuyệt đối. O 


KINH HÓA GIẢI TRANH CÃI 339 
`Ý 

KHÔNG MÀNG LỜI KHEN 

Này các đệ tử, khi giúp đồng tu hay bất 
kỳ ai đạt được lợi ích thì đừng bận tâm 
vào lời khen ngợi. Khi được người khen: 
“Các đồng tu này được tôn giả giúp vượt 
qua bất thiện, an trú vào thiện, thật là 
lành thay” thì nên trả lời một cách chân 
chính, khéo léo như sau: “Thưa các bạn 
hữu, không phải do tôi các vị được thế. 
Những øì tôi biết đều do tôi học trực tiếp 
từ Phật qua lời ngài dạy; tôi chỉ lặp lại 
những øì tôi biết, có công gì đâu. Nhờ 
lắng nghe theo, các bạn bỏ ác, sống theo 
hạnh lành, đạt được lợi ích là điều tất 
nhiên.” Trả lời như trên, ta sẽ thoát được 
tâm lý trở ngại “khen mình chê người.” 
Nhờ biết giải thích đúng với chân lý và 
có khiêm cung nên người như vậy không 
bị phỉ báng, phê bình, chỉ trích. 

Nghe đức Phật dạy nghệ thuật hòa giải, 
sống trong hòa hợp, lợi lạc mình người, 


"" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`£ 
góp phần xây dựng hòa bình, hạnh phúc 
có mặt khăp nơi, tât cả đông tu vô cùng 
hoan hỷ, vâng lời Phật dạy, học tập, ứng 
dụng, phát nguyện truyên bá đên với 
nhiêu người. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


sH 
N' 


22. KINH HÒA HỢP VÀ HÒA GIẢI 


TRANH CHÁP ĐÚNG SAI 

Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật ở 
thôn Xá-di (Sưmagama) cùng các đệ tử 
là người Thích-ca, thì Ni-gan-tha Na-ta- 
put-ta, giáo chủ Kỳ-na vừa mới tạ thế ở 
làng Pa-va. Tu sĩ đạo này phân hóa hai 
phái, tranh chấp, hại nhau băng vũ khí 
miệng. Những điều tranh chấp bao gôm 
như sau: “Các ông không biết pháp và 
luật này, chỉ có chúng tôi biết rõ pháp 
luật. Làm sao anh chị biết pháp luật này? 
Anh theo hạnh tà, tôi theo hạnh chánh. 
Lời tôi mới đúng, lời anh không hợp. 
Điều đáng nói trước, anh lại nói sau; điều 
đáng nói sau, chị lại nói trước. Do bị đảo 
lộn, quan điểm của anh đã bị thách đồ 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
xÉ 

và bị đánh bại. Các anh chị phải giải tỏa 
quan điêm, thoát khỏi bê tắc... ” 

Do vì tranh chấp, muốn tàn hại nhau, 
phân lớn tín đô của Ni-gan-tha tôn thât 
niêm tin, buôn chán, phản đôi các tu sĩ ây. 

Điều này là do pháp và luật họ không 
tuyên thuyêt bởi những bậc giác ngộ, 
trình bày vụng vê, không có khả năng 
dân đến an tịnh, dê bị đô vỡ, không đủ 
sức mạnh làm nơi nương tựa. O 
TRANH CHÁP PHÁP MÔN MANG LẠI 
BÁTAN 

Sau mùa an cư, sa-di Thuần-đà thăm 
ngài A-nan, tường thuật đâu đuôi những 
điêu nghe thây. Tôn giả A-nan dân ông đên 
gặp, trình thưa đức Phật, tât cả mọi điêu. 

- Kính bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: 
“Khi Phật qua đời, chớ đê tranh luận có 
trong người tu, vì các tranh luận đưa đên 


Lá 
^ 2 


bât an và nhiêu đau khô cho đại đa sô. 


KINH HÒA HỢP VÀ HÒA GIẢI 343 
Số 

— Này thầy A-nan, hãy cho Ta hay giáo 
pháp Ta dạy, như Bốn quán niệm, Bốn 
điều tinh tấn, Bốn như ý túc, Năm căn, 
Năm lực, Bảy Bồ đề phần, Thánh đạo tám 
ngành và nhiêu pháp khác, có hai người tu 
tuyên bô sai khác vê một nội dung? 

- Kính bạch Thế Tôn, không có tình 
trạng hai vị xuât gia tuyên bô sai khác 
vê các giáo pháp được Người giảng 
dạy một cách khéo léo. Con vân lo răng 
người sùng kính Phật có thê tranh luận 
vê những giới luật và đời thanh cao! 

— Này thầy A-nan! Hai tranh luận đó 
chỉ là nhỏ nhặt, không đáng phải lo. Nêu 
trong tăng đoàn khởi lên tranh luận về 
đạo giải thoát, vê pháp môn tu, sự tranh 
luận ây mới thật bât an cho đại đa sô. O 
THÁI ĐỘ VÀ NGUYÊN NHÂN TRANH CHÁP 

— Này thầy A-nan! Có sáu thái độ dẫn 
đên tranh châp giữa những đông tu hoặc 


và KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
trong cộng đông, dẫn đến bất an, cần 
phải tinh tấn diệt trừ tận gốc; đừng để 
cho chúng tiếp tục leo thang ở trong 
tương lai. Sáu tranh chấp gồm: Sân 
hận - phẫn nộ, hiềm khích — não hại, 
đô ky - ganh ghét, gian manh — xảo 
trá, tà kiến — ác dục, cô chấp kiến thức. 
Vướng một trong sáu, hoặc gồm cả sáu 
thái độ tranh chấp như vừa nêu trên, 
người kẹt tranh chấp đánh mất cung 
kính với bậc đạo sư, chánh pháp, tăng 
đoàn, bỏ dở học tu, gặp nhiều tôn thất, 
mang lại bất hạnh và nhiều khổ đau 
cho đại đa số. 

— Này thầy A-nan! Có bốn nguyên 
nhân dẫn đến tranh luận giữa người 
với người. Một là tránh sự do gốc tranh 
luận. Hai là tránh sự do gốc chỉ trích. 
Ba là tránh sự do gốc phạm pháp. Bốn 
là tránh sự do sốc trách nhiệm. O 


KINH HÒA HỢP VÀ HÒA GIẢI 345 l 
`È 
BẢY CÁCH VƯỢT QUA TRANH CHÁP 

— Này thầy A-nan! Có bảy phương pháp 
tháo mở tranh châp, dẫn đên tình trạng hòa 
hợp, đoàn kêt, không còn bât hạnh. 

Một là phán quyết dựa vào hiện tiền: 
khi có tranh châp pháp và phi pháp, luật 
và phi luật, tât cả người fu, sau khi tập 
hợp, phải bàn, phân tích về pháp quy chế, 
để được thống nhất về một giải pháp giải 
quyết tránh sự. O 


Hai là phán quyết dựa vào sự nhớ: Khi 
một tránh sự về tội nặng nhẹ xuất hiện 
trong Tăng như Ba-la-di hay là Tăng tàn 
thì nên tra hỏi về mức độ phạm của nghi 
can ấy. Dựa vào ký ức và sự xác nhận của 
người nghi can mà xác định tội; không 
nên mớm cung, hoặc là định tội mang 
tính áp đặt. O 

Ba là phán quyết tình trạng bất si: Có 
một số người buộc tội người khác phạm 


` „ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 
Ba-la-di hoặc gần như thế. Nhưng khi 
tra hỏi, đương sự trả lời “tôi không nhớ 
là tôi đã phạm tội. Trong thời gian đó, tôi 
bị mất trí nên tôi không nhớ tôi đã làm 
gì, tôi đã nói gì ngược hạnh người tu” 
thì nên phán quyết tình trạng bất s¡ để 
ngừng tranh chấp. O 
Bốn là quyết định tùy theo thú nhận: 
Cũng có tình trạng, dù bị buộc tội hay 
không buộc tội, một người nào đó, nhớ 
một tội trạng, thô lộ trình bày trước một 
tôn giả hoặc nhiễu người hơn, rằng tôi 
phạm tội với tội trạng này, tôi xin sám 
hối, không tái phạm nữa. Khi nghe trình 
bày, vị tôn giả ấy phải có lời khuyên, 
khích lệ chuyển nghiệp. Dựa vào thú 
nhận đề giải quyết tốt tranh chấp vốn có 
giữa các thành viên. O 
Năm là quyết định tùy theo đa số: Nếu 
một tranh chấp không thể giải quyết 
trong một trú xứ thì người tranh chấp 


KINH HÒA HỢP VÀ HÒA GIẢI 347 
`Ý 

nên đến một nơi có nhiều đồng tu, thỉnh 
cầu họp chúng, phân tích sự việc theo 
pháp quy ché, từ đó rút ra giải pháp hòa 
hợp, kết thúc tranh chấp, dựa theo quyết 
định của đại đa số. O 

Sáu là quyết định theo tội nặng nhẹ 
của người phạm giới: Trong tình huống 
rằng có một tu sĩ buộc tội người khác vi 
phạm trọng tội hay tội tương đương, dù 
cho người ấy trả lời “không nhớ” hoặc 
chỉ “nói giốn” ' nhưng do khéo léo hỏi tội 
tới [u1, cuôi cùng người ấy thừa nhận các 
tội, theo đó quyết định mức độ nặng nhẹ 
của tội đã phạm. O 

Bảy là quyết định như cỏ che đất: Khi 
các đồng tu bất hòa, tranh cãi, về việc đã 
làm, hoặc việc đã nói không xứng phẩm 
hạnh của người tu hành thì mọi người 
nên tập họp đại chúng, thỉnh cầu một vị 
thông minh, khéo léo, trình bày như sau: 
“Kính thưa đại chúng, nếu thật phải thời, 


` „ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
tôi xin trình bày giới tội của tôi cũng như 
giới tội của những đồng tu. Nhưng vì lợi 
ích cho cả Tăng đoàn trong đó có tôi và 
các huynh đệ, tôi kính đề nghị giải pháp 
dung hòa như cỏ che đất, bãi miễn mọi 
thứ, không truy cứu nữa, không tranh chấp 
nữa, ngoại trừ các tội liên hệ cư sĩ”. O 
SÁU ĐIÊU HÒA HỢP 

— Này thây A-nan! Có sáu phương 
pháp dẫn đến thống nhất, hòa hợp, hòa 
giải, đoàn kết, tương kính, cần phải tâm 
niệm và khéo ứng xử với người đồng tu 
hoặc là đông nghiệp, ở chỗ đông người 
hay chỗ vắng người, bao gồm như sau: 


Phương pháp thứ nhất, thân hòa cùng 
ở trong một trú xứ; phương pháp thứ hai, 
miệng hòa không tranh về chuyện hơn 
thua; phương pháp thứ ba, ý hòa cùng 
vui với sự hiểu biết; phương pháp thứ 
tư, lợi hòa cùng chia pháp và tặng phẩm; 


KINH HÒA HỢP VÀ HÒA GIẢI 349 
Số 
phương pháp thứ năm, giới hòa cùng tu 
thanh tịnh, giải thoát; phương pháp thứ 
sáu, chánh kiên thánh thiện, châm dứt 
khô đau. 

Này thầy A-nan và các đệ tử! Hãy nên 
thực hành sáu pháp hòa kính như những 
tâm niệm, vôn có khả năng mang lại 
an lạc, hạnh phúc lâu dài, cho mình và 
nØƯỜời, nay và mai sau. 

Tôn giả A-nan và người có mặt đồng 
tâm phát nguyện thực hành, truyên bá 
lời Phật đã dạy. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


351 


23. KINH 
CHUYÊN LUÂN THÁNH VƯƠNG 


Có một hôm nọ, Phật gọi mọi người 
vây quân bên Ngài rồi dạy như sau: “Này 
các đệ tử, Chuyên luân thánh vương có 
đủ bảy báu. Một, bánh xe vàng: hai, báu 
VOI trắng: ba, báu ngựa xanh; bốn, báu 
thần châu; năm, báu ngọc nữ; sáu, báu 
cư sĩ; bảy, báu chủ binh”. O 

Thế nào gọi là báu bánh xe vàng? 

Chuyển Luân Thánh vương trong 
Diêm-phủ-đẻ, là vua thuần chủng, làm 
lễ Quán đảnh vào ngảy trăng rằm, tăm 
gội nước thơm, rôi lên điện cao, hưởng 
thụ hạnh phúc. Bảo vật xuất hiện là bánh 
xe vàng, có đến nghìn căm, màu sắc rực 
rỡ. Đường kính bánh xe dài khoảng bốn 


_ „ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


trượng. Khi thấy bánh xe, Chuyên Luân 
Thánh vương liên thầm nghĩ răng: Ta 
từng được nghe các bậc tiên để và bậc 
kỳ cựu tương truyền như sau: “Khi có 
hiện tượng chiếc bánh xe vàng xuất hiện 
trước vua nên hiểu đó là báu vật của vua. 
Nay ta nên thử bánh xe vàng này”. 
Đoạn vua ra lệnh, triệu bốn binh 
chủng. Tự tay nhà vua lăn bánh xe vàng 
đúng theo hướng Đông; đi theo sau xe là 
bốn binh chủng. Chỗ bánh xe dừng, vua 
cũng đình giá ở ngay chỗ đó. Các tiểu 
Quốc vương thấy Đại vương đến, liền 
lây bát vàng đựng đầy vàng bạc, ngọc 
ngà châu báu, cúi đầu bạch răng: “Kính 
thưa Đại vương, ở phương Đông này, 
đất đai phì nhiêu, có nhiều báu vật, 
nhân dân đông đúc, tâm chí thuần hòa, 
từ hiếu, trung thuận. Kính mong Đại 
vương trị vì nơi này. Chúng tôi hầu hạ, 
cung cấp mọi thứ”. O 


KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG ` 
`Ý 

Chuyển Luân Thánh vương từ tốn trả 
lời: “Thưa các Hiền vương, lòng tốt các 
vị là sự cũng dường dành cho ta rồi. Hãy 
dùng luật pháp quản trị giáo hóa, chớ có 
bất công, thiên vị, sai lệch; chớ đề trong 
nước có sự hỗn loạn, vi phạm luật pháp. 
Hãy sống làm gương không nên giết hại, 
khuyên bảo người khác từ bỏ giết hại, 
trộm cướp, tà dâm, nói dối, hai lưỡi, ác 
khâu, tán gầu, tham lam, tật đồ và các tà 
kiến. Điều này gọi là quản trị nhà nước 
của chính ta vậy”. 

Với lòng mến phục, các vị Tiểu vương 
đi theo Đại vương tuân hành các nước. 
Đến một nước nọ, nhờ quản trỊ tốt, mọi 
thứ an ôn: Đất đai màu mỡ, rừng rậm 
xanh ngát, nguồn nước trong sạch, có 
nhiều trân bảo, bánh xe luật pháp lăn đều 
khắp nước; bản đồ ấn định, biên giới rõ 
ràng, vệ hướng Đông Tây mười hai do- 
tuần, về hướng Nam Bắc khoảng mười 


„4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


do-tuần. Ban ngày mọi người siêng năng 
làm việc, đêm dựng thành quách. Thành 
có bảy lớp với bảy lan can, bảy lớp lưới 
ngăn, bảy lớp hàng cây, những hàng bốn 
phía, có nhiều loài chim hân hoan ríu hót. 

Nhờ quản trị tốt, đất nước phát triển, 
nhân dân hạnh phúc. Đó được gọi là báu 
bánh xe vàng. Bánh xe vàng này tượng 
trưng luật pháp và quản trị tốt. O 

Thế nào gọi là báu voi trắng lớn? 

Chuyển Luân Thánh vương, vào một 
buổi sáng, ngôi trên điện lớn, bỗng đâu 
lại có voi trắng xuất hiện, da lông thuần 
trăng, bảy chỗ băng phăng, chạy nhanh 
như bay. Đầu voi nhiều màu; sáu ngả 
cong đẹp, quý hơn vàng ròng. Nhà vua 
liền nghĩ: “VolI báu này khôn. Nếu huấn 
luyện tốt, ta sẽ cỡi nó.” 


Đoạn vua ra lệnh cho huân luyện voi 
với các kỹ năng. Khi huân luyện xong, 


KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG sẻ 


vào buổi sáng nọ, vua bèn cối vol, ra 
thành thị sát, đi khắp bốn biến, trưa trở 
về cung để ăn cơm trưa. Nhà vua phấn 
khởi, nói với quần thần: “Voi trăng báu 
này là một phúc duyên, cũng là điểm 
lành cho vương quốc ta.” 

Đó là thành tựu về báu voi trăng. Voi 
trăng lớn này tượng trưng cho các sức 
mạnh quân sự. O 

Thế nào gọi là báu ngựa xanh lớn? 

Chuyển Luân Thánh vương, vào một 
buổi sáng, ngồi trên điện lớn, bỗng đâu 
lại có ngựa quý xuất hiện, da lông xanh 
thẫm, bờm và đuôi đỏ. Nhà vua liên 
nghĩ: “Ngựa báu này khôn. Nếu huấn 
luyện tốt, ta sẽ cỡi nó”. 

Đoạn vua ra lệnh cho huấn luyện ngựa 
với các kỹ năng. Khi huấn luyện xong, 
vào buôi sáng nọ, vua bèn cỡi ngựa, ra 
thành thị sát, đi khắp bốn biến, trưa trở 


, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bề? 
về cung để ăn cơm trưa. Nhà vua phấn 
khởi, nói với quân thần: “Ngựa quý báu 
này là một phúc duyên, cũng là điềm 
lành cho vương quốc ta”. 

Đó là thành tựu về báu ngựa xanh. 
Ngựa xanh lớn này tượng trưng cho các 
sức mạnh kinh tế. O 

Thế nào gọi là báu thần châu quý? 

Chuyển Luân Thánh vương, vào một 
buổi sáng, ngồi trên điện lớn, bỗng đâu 
lại có thần châu xuất hiện, màu nó trong 
suốt, không có tỳ vết. Nhà vua liền nghĩ: 
“Thần châu tuyệt vời. Khi có ánh sáng, 
nó sẽ chiêu soi khắp cả nội cung.” Vào 
tôi đêm đó, nhà vua ra lệnh triệu bốn binh 
chủng, tự tay nhà vua đặt thần châu lên 
một cây phướn cao, rồi cầm cây phướn 
xuất thành trong đêm. Ánh sáng thân 
châu soI sáng đường ởi, như chính ban 
ngày, làm cho nhiều người hân hoan làm 
việc. Nhà vua phân khởi, nói với quân 


KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG sẽ 


thần: “Báu thần châu này là một phúc 
duyên, cũng là điềm lành cho vương 
quốc ta.” 

Đó là thành tựu về báu thần châu. Thần 
châu báu này tượng trưng cho các sức 
mạnh tr1 thức. O 

Thế nào gọi là báu ngọc nữ quý? 

Chuyển Luân Thánh vương, vào một 
buổi sáng, ngôi trên điện lớn, bỗng 
đâu lại có ngọc nữ xuất hiện, sắc nước 
hương trời, diện mạo ung dung; không 
đài, không văn; không thô, không nhỏ; 
không trăng, không đen; không cương, 
không nhu; đông thì thân âm, hè thì thân 
mát. Các lỗ chân lông phát ra mùi hương 
giống như chiên-đàn; lúc nói chuyện thì 
miệng phát mùi hương hoa ưu-bát-la; 
nói năng dịu dàng; đi đứng khoan thai; 
đứng dậy trước vua, ngồi xuống sau vua, 
chuẩn mực phép tắc, nhân cách sáng ngời. 


, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


V 

Nhìn thấy ngọc nữ, Chuyển Luân 
Thánh vương không chút mê đắm, mơ 
tưởng, nhớ thương, huống hỗ gần gũi. 
Nhà vua phấn khởi, nói với quân thần: 
“Báu ngọc nữ này là một phúc duyên, 
cũng là là điềm lành cho bản thân ta”. 

Đó là thành tựu về báu ngọc nữ. Báu 
ngọc nữ này tượng trưng đức hạnh, nhân 
cách con người. O 

Thế nào gọi là báu cư sĩ quý? 

Có cư sĩ nam tự nhiên xuất hiện với 
kho báu lớn có nhiều vật quý. Do phước 
đời trước, vị cư sĩ này nhìn xuyên lòng 
đất, thấy các quặng mỏ. Kho nào có chủ, 
cư sĩ giữ giùm. Kho nào vô chủ, tiến 
dâng cho vua. Cư sĩ tâu vua: “ừ nay 
về sau, cần bất cứ øì, Đại vương ra lệnh, 
thần tự tay làm tất cả chu tất”. 

Đề thử cư sĩ, nhà vua truyền lệnh sửa 
soạn thuyền đẹp cho vua ngoạn thủy, bảo 


KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG 2) 


cư sĩ rằng: “Trẫm cần bảo vật làm băng 
vàng ròng, nhanh đem cho ta.” Cư sĩ tâu 
rằng: “Xin Đại vương chờ; khi lên trên 
bờ, tất cả sẵn sàng”. Vua lại hồi thúc: 
“Trẫm đang cần dùng. Mang đến cho ta.” 
Vị cư sĩ quỳ mọp trên thuyên, tay mặt 
thọc nước, rút lên bình báu. 

Khi làm liên tục, thuyền đầy của báu. 
Cư sĩ tâu vua: “Xin cho tôi biết Đại vương 
cân đến bao nhiêu của báu? Chuyên Luân 
Thánh vương vui cười trả lời: “Ta không 
cân đến. Những øì ta nói chỉ để thử lòng 
của cư sĩ thôi. Sự nhiệt tình này như 
cúng dường rồi. Nghe vua nói xong, cư 
sĩ liền thả báu vật xuống nước. Chuyên 
Luân Thánh vương phân khởi nói rằng: 
“Báu Cư sĩ này là một phúc duyên, cũng 
là điềm lành cho bản thân ta”. 

Đó là thành tựu về báu cư sĩ. Cư sĩ 
tượng trưng người có tài đức, nguyên 
khí quốc gia. O 


ề me, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Thế nào gọi là báu chủ binh lớn? 

Có chủ binh lớn tự nhiên xuất hiện, 
khỏe mạnh, hùng dũng, có đủ trí mưu, 
sách lược sáng suốt, nhanh nhẹn quyết 
đoán, đến tâu vua răng: “Đại vương chớ 
lo, dẹp loạn chỗ nảo, chinh phạt nơi nào, 
tôi xin đảm trách. Để thử chủ binh, nhà 
vua truyền hiệu triệu bốn binh chủng, 
bảo mọi người rằng: “Ngươi hãy điều 
binh. Lính chưa tập hợp thì hãy tập hợp. 
Lính đã tập hợp thì hãy giải tán. Nếu lính 
chưa nghiêm, hãy làm cho nghiêm. Lính 
đã nghiêm rồi thì hãy cởi mở. Ai chưa 
chịu đi, hãy khuyên bảo đi. A1 đã chịu đi 
thì khiến dừng lại.” Những gì vua dặn, 
binh chủ làm theo, không Ssa1 phép. tắc. 
Vua rất hài lòng, phân khởi nói rằng: 
“Báu chủ binh này là một phúc duyên, 
cũng là điểm lành cho đất nước ta.” 

Đó là thành tựu về báu chủ binh. 
Chủ bình tượng trưng nhà quản trị 


KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG 361 ị 
`È 


giỏi, điều hành vận nước phát triển 
thịnh vượng. O 
BÓN THÂN TÚC LỚN 

Này các đệ tử, ngoài bảy báu vật, 
Chuyển Luân Thánh vương còn sở hữu 
được bốn thần túc lớn: Thần túc một là 
tướng mạo phi thường, giống như thiên 
tử, điện mạo đoan chánh, hiếm có trên 
đời. Thần túc hai là thông minh xuất 
chúng, tài đức hơn người, mọi thứ điêu 
luyện, trí tuệ siêu tuyệt, không có người 
băng. Thần túc ba là thân thể khỏe mạnh, 
không hề bệnh tật; tiêu hóa rất nhanh, 
không bị trở ngại đại tiện, tiểu tiện. Thần 
túc bốn là thọ mạng dài lâu, không thể 
tính đếm, siêu việt, phi phảm. 

Này các đệ tử, vì lo cho dân, Chuyên 
Luân Thánh vương tự mình ngự giá xuất, 
thị sát khắp nước, lệnh người đánh xe: 
“Hãy chở ta đi. Ta muốn quan sát đời 
sông nhân dân có ấm no không, có hạnh 


„2 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


phúc không, có bình an không, có trở 
ngại không?” 

Xe vua đến đâu, người dân ở đó đứng 
dọc theo đường, xIn người đánh xe: “Cho 
xe đi chậm, chúng tôi muôn ngăm tỏ tường 
tôn nhan của bậc Thánh vương”. O 
THƯƠNG DÂN NHƯ CON 


Chuyển Luân Thánh vương chăm lo 
cho dân như cha thương con. Không aI 
bảo ai, thần dân mến mộ, xem vua như 
cha. Có gì quý báu đều dâng cống vua, 
cung kính tâu răng: “Kính xin Đại vương, 
chiếu cô tiếp nhận, tủy ý sử dụng”. Nhà 
vua trả lời: “Cảm ơn mọi người! Ta đủ 
tài bảo, không cần công dâng. Mọi người 
giữ lẫy số vật báu này, tự lo cho mình và 
những người thân”. O 
QUỐC ĐỘ THÁNH VƯƠNG 

Tại Diêm-phù-đè, nơi trỊ vì của Chuyển 
Luân Thánh vương, đất đai bằng phăng, 


KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG sẻ 
`Ý 

không có hâm hồ, øÒ nỗng, gai góc; 

không có muỗi ruôi, chí rận, ong, bướm, 

bò cạp, răn rết, sâu độc, động vật ăn thịt. 
Vàng, bạc, báu ngọc có khắp mỌI nƠI. 
Khí hậu bốn mùa không nóng, không 
lạnh. Không có ô nhiễm đất đai núi 
rừng, đường đi bằng phăng, không có 
bụi bân. Có nhiều sông suối trong sạch 
quanh năm, không bao giờ cạn. Khắp cả 
bốn mùa, cây cỏ xanh tươi trải trên mặt 
đất mêm mại như lụa, hoa thơm trái ngọt 
xum xuê khắp cành. Có các lúa tẻ tự nhiên 
khắp nơi, không có vỏ trâu, thơm dẻo và 
ngon. Cây có mùi hương, khi trái chín cây, 
nức tỏa mùi hương, thơm ngát vô cùng. Có 
các cây vải, cho các loại vải. Có cây trang 
sức, làm đồ trang sức đa dạng, phong phú. 
Có cây tràng hoa, cho nhiều tràng hoa. Có 
cây dụng cụ, tạo các dụng cụ. Có cây nhạc 
cụ, dùng làm nhạc cụ. Nhiều loại cây quý, 
không thể kề hết... O 


„4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


QUẢN TRỊ ĐÁT NƯỚC 

Chuyển Luân Thánh vương quản trị 
nước đúng theo luật pháp, đi đầu chánh 
kiến, tin theo nhân quả, tu mười điều 
thiện, giúp cho nhân dân có được chánh 
kiến, làm 10 việc lành. Nhờ Chuyên 
Luân vương, thế giới thanh bình, đất 
nước phát triển, mọi nñØƯỜI no âm, hạnh 
phúc khắp nƠI, an VUI, tự tại. O 
TỎNG TÁNG THÁNH VƯƠNG 


Sau nhiều năm dải, vua nhuốm bệnh 
nặng rồi cũng qua đời. Quan trong triều 
đình, các bậc quân thần, bá tánh nhân dân 
tô chức lễ tang trọng thê trang nghiêm, 
tâu các kỹ nhạc; tắm gội thân vua bằng 
nước hoa thơm, quấn thân nhà vua băng 
lụa kiếp bối, đặt thân thể vua trong quan 
tài vàng, bên ngoài cỗ quách thêm một 
quách gỗ, bọc bởi vải quý. Đặt cỗ quan 
tài trên đống củi hương. Sau khi hỏa 
táng, dựng tháp bảy báu... trong khu 


KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG sẻ 
`È 


vườn đẹp có nhiều hoa thơm, cây quý, 
chim hót điệu buôn. O 


Quan tước triều đình và dân cả nước 
đến cúng dường tháp, phát chân bó thí 
cho người nghèo khó; cần ăn cho ăn; cần 
mặc cho mặc, giúp họ vượt qua nghèo 
khổ bề tắc. Sở dĩ nhà vua Chuyển Luân 
Thánh vương sống trong vinh quang, 
chết được tiếc nhớ là do công đức, oai 
thần mà được. 

Nghe Phật giảng dạy, mọi người 
hoan hý, phát nguyện thực tập, truyền 
bá Kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


vơi 
x 


24. KINH ĐỨC HẠNH CỦA VUA 
VÀ TU SĨ 


MƯỜI ĐIÊU NHÀ VUA NÊN TRÁNH 

Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
tại chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá-vệ do 
Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến 
cúng, đức Phật tập họp các vị Tỳ-kheo 
và dạy như sau: 

Này các đệ tử, nếu vị quốc vương lãnh 
đạo nhà nước bị kẹt mười điều thì đất 
nước ây sẽ bị nhiễu loạn, xã hội bất ồn, 
khó tổn tại lâu. O 

Một là quốc vương và nhà lãnh đạo 
nổi cơn thịnh nộ dù là việc nhỏ, không 
chịu quán sát sự tình và lý, làm chủ 
bản thân. 


Hai là quôc vương và nhà lãnh đạo 


ề „° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


tham đắm tài sản, tâm thích cạnh tranh; 
không quan tâm đên bả tánh trong nước. 


Ba là quốc vương và nhà lãnh đạo bạo 
ngược, bất công, không có từ bị, thiểu 
mất trí tuệ; không thích can gián, không 
chịu tham vấn những người giỏi hay. 

Bốn là quốc vương và nhà lãnh đạo 
xử oan nhân dân, giam cầm phi pháp, 
giam ngục hiền thân, trù dập người hiền, 
không có công tâm. 


Năm là quốc vương và nhà lãnh đạo chỉ 
thích tuyển dụng kẻ không tài đức, nịnh 
hót, gian tham, vi phạm luật pháp; không 
sông gương mẫu; không có đạo đức. 


Sáu là quốc vương và nhà lãnh đạo tham 
đấm nhan sắc, đam mê hưởng thụ, không 
sông chung PHhD cướp vợ chồng người. 

Bảy là quốc vương và nhà lãnh đạo ưa 
thích rượu bia và các chất nghiện, tâm 
không tươi tỉnh, nghiện ngập thường 


KINH ĐỨC HẠNH CỦA VUA VÀ TU SĨ A60) 


xuyên; không dành thời gian cho việc quốc 
gia, không lo cho dân âm no hạnh phúc. 

Tám là quốc vương và nhà lãnh đạo 
thích ca, hát, múa; ăn mặc phung phí; lê 
tiệc quá nhiêu, phung phí ngân khô. 

Chín là quốc vương và nhà lãnh đạo 
thân nhiêu bệnh tật, không đủ sức khỏe 
quản trỊ vận nước. 

Mười là quốc vương và nhà lãnh đạo 
không dùng tài đức, không tin bê tôi có 
lòng trung hiêu; không có cô vân và trợ 
lý giỏi, đảm đang nhiêu việc một cách 
hiệu quả. O 
MƯỜI ĐIÊU TU SĨ NÊN TRÁNH 

Này các đệ tử, đối với Tăng đoản, 
người tu sĩ nào vướng mười điêu sau tự 
chặt gôc thiện, hiện tại bât an, khi chêt 
tái sanh vào cảnh giới xâu: 

Một là người tu không tin Tam bảo, 
không giữ giới đức, giới hạnh sứt 


z9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


mẻ, không có oai nghi, không biết 
tôn trọng. 

Hai là người tu không làm Phật sự, 
không cứu độ người, không tin lời thật. 

Ba là người tu không vui thích pháp, 
không sông theo pháp, không thừa kê pháp, 
không truyền bá pháp chân chính của Phật. 

Bốn là người tu không nói giống 
Thánh, cắt đứt thói phàm; có tâm mặc 
cảm, tự tỉ với người; không theo quyêt 
định và lời chỉ dạy đúng của Tăng đoàn. 

Năm là người tu tham đắm lợi 
dưỡng, vướng mặc dục lạc, không 
quyết tâm buông. 

Sáu là người tu không học hỏi nhiều, 
không siêng đọc kinh, không ôn tập 
pháp, không vững pháp môn. 

Bảy là người tu giao du bạn xấu, bỏ 
thiện tri thức, không chí tiên thủ trên 
đường Phật pháp và các Phật sự. 


KINH ĐỨC HẠNH CỦA VUA VÀ TU SĨ 371 ị 


Tám là người tu bận nhiều việc phụ. 
không thích thiên quán đê được chuyên 
hóa. 

Chín là người tu ham thích toán số, 
phong thủy, địa lý, chạy theo thê tục, 
không học chánh Pháp. 

Mười là người tu không thích hạnh thánh, 
tham đăm bât tịnh, vướng kẹt ái dục. 

Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực hành, 
nỗ lực truyền bá những lời dạy trên. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


I 
x 


25. KINH QUỐC GIA CƯỜNG THỊNH 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
đức Phật lưu trú trên núi Linh Thứu, vua 
A-xà-thế muốn đi chinh phạt tiểu bang 
Va-chi, ông saI đại thần Vat-sa-ka-ra đến 
hỏi đức Phật. Đại thần đảnh lễ, bạch đức 
Phật rằng: O 

- Bạch đức Thế Tôn, vua A-xà-thế nhờ 
con chuyên lời vẫn an, đảnh lễ. Kính xin 
Thế Tôn cho lời khuyên bảo về việc vua 
con chuẩn bị cất quân bình định Va-chi, 
vì mới đây thôi, dân chúng Va-ch1 cướp 
hương liệu quý của nước chúng con. 

Đề chuyên lời khuyên đến A-xà-thế, 
đức Phật hướng sang tôn giả A-nan rồi 
chậm rãi hỏi: O 


- Này thây A-nan, thầy có nghe biết 


z4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


dân chúng Va-chi tụ họp đông đảo? 

Tôn giả A-nan cung kính bạch Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn, thường tụ họp đông 
là một truyền thông của dân Va-chI. 

Đức Phật liền bảo: Này thầy A-nan, 
đó là sức mạnh của dân Va-chi. Thây có 
nghe biệt dân chúng Va-chi tụ họp, làm 
việc, giải tán trong một tĩnh thân đoàn kêt? 

Tôn giả A-nan: Bạch đức Thế Tôn, đó 
là truyền thống lâu đời của họ. O 

- Này thây A-nan, thầy có nghe biết 
dân chúng Va-chi không có ban hành 
luật lệ không hợp, không đáng ban hành, 
cũng như không bỏ tât cả luật lệ, truyên 
thông tôt đẹp? 

- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống 
lâu đời của họ. O 

- Này thây A-nan, thầy có nghe biết 
dân chúng Va-chi tôn trọng, cung kính, 


KINH QUỐC GIA CƯỜNG THỊNH 37 ' 
U 


lắng nghe, học hỏi những bậc trưởng lão 
trí tuệ, đạo đức? 

- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống 
lầu đời của họ. O 

- Này thây A-nan, thầy có nghe biết 
dân chúng Va-ch1 luôn được quôc vương 
đâu tư dân trí, không có sự việc bât công, 
cưỡng bức, chà đạp phụ nữ? 

- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống 
lầu đời của họ. O 

- Này thây A-nan, thầy có nghe biết 
dân chúng Va-chi thường hay ủng hộ cơ 
sở tôn giáo trong và ngoài nước, đông 
thời phát huy truyên thông tôt này? 

- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống 
lầu đời của họ. O 

- Này thây A-nan, thầy có nghe biết 
dân chúng Va-chi tôn trọng đạo đức, ủng 
hộ thánh nhân, chiêu đãi hiện trí, giúp họ 
hoạt động và phát triên không? 


”° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống 
lầu đời của họ. O 

Bảy lần vẫn đáp, đức Phật lần lượt hỏi 
các câu hỏi, tôn giả A-nan tuần tự trả lời. 
Phật hướng nhìn sang vị quan đại thân 
của A-xà-thế rồi dạy như sau: O 

- Vat-sa-ka-ra, như ông đã thấy, dân 
chúng Va-chi và đất nước họ được xây 
dựng trên bảy loại sức mạnh bất khả 
chiến bại. Ông hãy về tâu vua A-xà-thê, 
răng lời ta khuyên không gì khác hơn là 
cuộc đối thoại từ nãy đến giờ. 


Nghe đức Phật dạy, vị quan đại thần 
cung kính thưa răng: O 

- Bạch đức Thế Tôn, con thiết tưởng 
răng chỉ một yếu tố trong bảy yếu tó, đất 
nước Va-chi bất khả chiến bại, nói chỉ là 
họ có đủ bảy điều. Bạch đức Thế Tôn, 
vua A-xà-thế sẽ không thê nào đánh bại 
được họ ở trên chiến trường, ngoại trừ 


KINH QUỐC GIA CƯỜNG THỊNH 377 
U 


dùng kế ly gián nội bộ, nhưng đó không 
phải là kế thượng sách. 

Tỏ lòng biết ơn, vị quan đại thần đảnh 
lễ đức Phật, từ tạ ra về, trình tâu đức Vua 
những lời Phật dạy. Từ đó về sau, vua 
A-xà-thế từ bỏ ý định chính phạt Va-chI, 
trả thù nước bạn. Đồng thời, ông cho thiết 
lập mạng lưới chính trỊ, quân sự giống như 
Va-chi vô cùng cường thịnh. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

(3 lần, xá 3 xá) QO(O 


3791 


26. KINH HIÈN NHÂN 


TRỌNG ĐẠO KHINH TÀI 

Tôi nghe như vây. Có một thuở nọ, 
đức Phật ở tại nước Xá-vỆệ với gần một 
ngàn ba trăm vị Tỳ-kheo. Cư sĩ Tu-đạt 
phụng sự Phật pháp, giữ năm đạo đức: 
không được sát hại, không được trộm 
Cấp, không sống tà dâm, không hề nói 
dối, không rượu, ma túy. Là người hiểu 
đạo, ông thích bố thí, cứu giúp kẻ bần 
vượt qua khổ đau. Người ta tặng ông hiệu 
Cấp Cô Độc, nghĩa là cứu giúp những kẻ 
cô đơn, khốn cùng, bất hạnh. O 

Từ khi gặp Phật, cư sĩ Tu-đạt muốn xây 
tu viện cúng Phật và Tăng. Tìm khắp Xá- 
vệ, ông chỉ ưng ý khu vườn đẹp của Thái 
tử Kỳ-đà, hơn 80 khoảnh, cách thành 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


không xa, cảnh trí đặc sắc. Vườn nhiều 
cây xanh, hoa trái xum xuê, ao tắm tiện 
lợi, giếng nước sạch sẽ, không có kiến 
bọ, muỗi ruôi độc hại. Cư sĩ Tu-đạt đến 
gặp Kỳ-đà, thuyết phục mua lại. Thái tử 
cười đáp: 

- Thưa ông Trưởng giả, nếu ông lót 
vàng phủ kín vườn tôi, tôi sẽ bán ông 
VỚI Ø1á vàng đó. 

Cư sĩ Tu-đạt vui mừng đồng ý, liền sai 
ø1a nhân, đem xe chở vàng, cùng nhau lót 
vàng, trong vòng vài giờ, hơn phân nửa 
đất. Động lòng thán phục, thái tử Kỳ-đà 
lặng nhìn ngẫm nghĩ: “Chắc Phật Thích- 
ca đạo đức siêu tuyệt, triết lý thâm sâu, 
nhân cách vĩ đạo, trí tuệ tuyệt vời, mới 
khiến ông này trọng đạo khinh tài, đời 
chưa từng có”. 

Vô cùng cảm động, Thái tử chia sẻ: 
“Thôi thôi, đủ rồi! Đừng lót vàng nữa. 
Tôi xin đề nghị, chia phần công đức, 


KINH HIỂN NHÂN 381 
"Ê 


vườn đất ông cúng, lập Tu viện lớn; cây 
trái tôi dâng cúng Phật và Tăng”. Vô 
cùng mừng rỡ, Tu-đạt đồng lòng. Hai 
người từ đó thành bạn tâm giao, cùng 
xây tu viện Kỳ Viên trang nghiêm, hiến 
cúng cho Phật. Đức Phật tiếp nhận, lập 
đạo tràng lớn, đào tạo Tăng đoàn cả hàng 
ngàn người, giáo hóa chúng sanh không 
hề mệt mỏi. Từ đó tu viện có tên gọi là 
Tinh xá Kỳ Viên, gọi đủ: “Kỳ thọ, Cấp 
Cô Độc viên”. O 
KHI PHẬT BỊ VU CÁO 

Vào lúc bấy giờ, đức vua trị vì là Tỳ- 
tiên-nặc, sùng kính Phật pháp, thương 
dân trị nước theo lời Phật dạy, nhờ công 
đức này, mùa màng bội thu, nhân dân 
lạc nghiệp, đạo Phật phát triển sâu trong 
quân chúng. Việc đó làm cho ngoại đạo, 
tả giáo ganh ghét đức Phật. Họ vu không 
Phật băng cách giết chết nàng Tôn-đà-ly, 
lén chôn xác trong Tỉnh xá Kỳ Viên, rồi 


„” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


phao tin rằng Tăng đoàn của Phật giết 
người vô tội, hòng phá Phật pháp. 

Khi biết âm mưu của ngoại đạo xấu, 
vua với quần thần đến chùa lễ Phật. Ông 
Cấp Cô Độc và nhiều quan, dân đến 
viêng đức Phật, cung kính đảnh lễ, ngồi 
xuống một bên. Nhà vua đứng dậy, chắp 
tay thưa Phật: O 

- Bạch đức Thế Tôn, khi nghe lời 
khống, chúng con ngạc nhiên. Thế Tôn 
là bậc hoàn toàn, thanh tịnh. Song vì 
duyên gì có sự vu khống? 

Đức Phật ôn tôn, thưa với nhà Vua: 

- Kính thưa Đại vương! Người có vu 
khống là do lòng tham, ganh ghét, tật đó, 
cộng với si mê. Không chỉ kiếp này, Thế 
Tôn mới bị người đời vu khống. Trong 
một kiếp trước cũng đã từng có sự việc 
tương tự. Đừng quá bận tâm, những điều 
vu khống đến lúc trổ quả, sẽ xử kẻ ác. O 


KINH HIỂN NHÂN 383 
`Ÿ 


TÁM GƯƠNG HIÈN NHÂN 

Nhà Vua cúi đầu: “Bạch đức Thế Tôn, 
chúng con muốn nghe việc của kiếp đó”. 

Nhân lời thỉnh cầu, Đức Phật giảng 
dạy: “Kính thưa Đại vương! Ta từng trải 
qua nhiều kiếp tu hành, tu đạo Bồ-tát, 
đem lòng từ bi độ thoát nhiều người. 

- Vào thời xa xưa, có đất nước tên là 
Bồ-lân-nại, nhân dân đông đúc, sinh hoạt 
phôn thịnh trong cảnh thái bình. Có một 
Phạm-chí tên là Cù-đàm, tài trí thông 
minh, đức hạnh hơn người. Ông có ba 
con, con út vượt trội, thân hình tuẫn tú, 
tài đức vẹn toàn, tên là Hiền Nhân. 

Thuở nhỏ, Hiền Nhân siêng năng học 
hành, vâng lời cha mẹ. Đến khi khôn 
lớn, tài, nghệ hơn người, làu thông kinh 
sử, đức độ cao sáng, tánh tình nhân từ, 
hiểu rõ nhân quả, những điều họa phúc, 
rất giỏi đông y, cái gì cũng biết. 


” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Khi mãn tuổi thọ, Cù-đàm qua đời. 
Hai người anh em của Hiền Nhân đó 
trở nên tham lam, ích kỷ, ganh ty. Hiền 
Nhân xin mẹ xuất gia, học đạo, tầm cầu 
tâm linh. Hiền Nhân chăng màng năm 
lạc giác quan. Mắt không nhiễm sắc. Tai 
không mê tiếng. Mũi không đắm mùi. 
Lưỡi không đắm vị. Thân không ưa thích 
cảm giác êm dịu, lụa là, gắm vóc. O 

Hiền Nhân có đủ trí huệ phương tiện, 
khéo độ mọi người, làm mười điều lành, 
hiếu thảo cha mẹ, tôn kính sư trưởng, 
truyền bá đạo đức, xóa trừ nghi hoặc. 
Hiền Nhân dạy họ: Có sanh ặt tử, làm 
lành gặp lành, làm dữ đau khổ, tu đạo 
đắc đạo, quy luật nhân quả vô cùng chính 
xác. Thấy người nguy ách, ngài độ thoát 
khỏi. Ban tặng thuốc hay cứu người bệnh 
tật. Hiến tặng tài vật cho người đói khổ. 
Ở chỗ thiên tai, giúp người bình an, tái 
dựng cơ nghiệp. Tình trạng lũ lụt, cháy 


KINH HIỂN NHÂN 385, 

\š 

nhả, năng hạn, nguy hiểm, khi có Hiền 

Nhân mọi người yên tâm, bao nhiêu độc 
hại đều bị tiêu diệt. 

Đồng thời lúc ây, có một nước lớn, 
nhân dân giàu có, đời sống phát triển. 
Vua của nước ây tên là Lâm Đạt, thường 
giao triều chính cho bốn cận thần. Bốn 
quan cận thần chuyên làm tà siêm, 
hưởng thụ, gian dối, bóc lột dân chúng. 
Dân chúng bị hại, khổ đau. ta thán, vua 
không hề biết. Hiền Nhân biết việc, lẫy 
làm thương xót, ra ngoài thành ở, trọ tại 
nhà của đạo nhân Sa-đà trong vòng bảy 
ngày. Đến ngảy thứ tám, Hiền Nhân vào 
thành tuân tự khất thực. O 


TRỌNG BẠC HIỆN TÀI 

Từ trong vương thành, Vua thấy Hiền 
Nhân trẻ trung, phong cách ung dung, 
đoan chánh, cốt cách phi thường, sanh 
lòng quý mến. Vua liền bước xuống, đến 
thưa thỉnh rằng: 


> KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


- Xin ngài đạo nhân lưu trú thành này. 
Tôi có tu viện ngay ngoài thành này, đạo 
nhân hoan hỷ ở lại nơi này, tôi xin cúng 
dường các nhu yếu phẩm, đề ngài tu tập, 
làm đạo giúp đời. 

Hiền Nhân nhận lời. Nhà vua từ giã, 
trở về hoảng cung, bảo phu nhân rằng: 
“Hiền Nhân trẫm gặp và mời về ở cốt 
cách phi thường. Vào sáng ngày mai, 
trầm và ái khanh sẽ gặp được ngài.” 

Phu nhân mừng vui như chưa từng có. 
Con chó của vua năm dưới gầm giường 
ngoặc đuôi mừng rỡ. Sáng ngày hôm 
sau, Hiền Nhân vào cung, vua và phu 
nhân nghênh tiếp đảnh lễ, cúng dường 
trai tăng. Ăn cơm vừa xong, vua mời 
Hiền Nhân trở về Tinh xá. Hiền Nhân 
chia sẻ trị nước, an dân. Nhà vua thỉnh 
Ngài chung sức, chung lòng, cùng bốn 
đại thần phát triển đất nước. Hiền Nhân 
hoan hỷ, nhận lời với vua. 


KINH HIỀN NHÂN 387 
`Ÿ 


NỊNH THÂN PHẢÁI THUA TÀI ĐỨC 

Bốn quan cận thần \ thế vào vua, chỉ 
quen hưởng thụ, tham ô, bóc lột, không 
có tấm lòng cho việc quốc gia được vua 
giao phó. Họ theo tà kiến, chủ trương sai 
lầm. Quan thứ nhất nói: “Sau khi người 
chết, tâm thức chết theo, không tái sinh 
nữa”. Còn quan thứ hai lại chủ trương 
răng: “Giàu, nghẻo, vui, khổ, mọi thứ 
trên đời đều do trời định”. Theo quan 
thứ ba: “Làm lành không phúc, làm xấu 
không họa, mọi thứ như nhau, đều là ngẫu 
nhiên”. Quan thứ tư thì dựa vào địa lý, 
thiên văn, bói toán, không lo triều chính. 
Ông nào cũng tham, thích lời siễm nịnh. 

Từ khi Hiền Nhân vảo triều giúp vua, 
làm nhiều việc nước, lợi ích bá tánh. 
Hiển Nhân thông minh, tài cao, đức lớn, 
nhân hậu, trung nghĩa, khiêm tốn, hài hòa. 
Mỗi khi nói chuyện luôn nở nụ cười. Khi 
tiếp đãi người, không làm phật ý. O 


” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Cuộc đời Hiền Nhân thật là trong sạch, 
ít muốn, biết đủ, không màng danh lợi, 
không đắm nhiễm đời, chân thật, giản dị. 
Phép trị nước thì không làm phiền dân. 
Nhờ tầm nhìn xa, ngài biết tương lai, 
những việc tiêm ân, cứu người khỏi nạn, 
thương dân như con. Ngài lây đạo đức 
dạy dân sống tốt. Ngài khuyên mọi người 
từ bỏ rượu, thịt, không nên săn bắn, bắt 
cá, giết chim; không nên sát sinh, trộm 
cắp, dâm ô, dỗi trá, văng tục, gièm siễm, 
đánh lộn, gian nịnh, ganh ghét, gây sự, 
giận dữ, yêu nghiệt, nghi ngờ. Nhờ có 
Hiền Nhân, nhân dân trong nước trở nên 
hiền lương, đất nước thanh bình, xã hội 
phát triển. O 
HẠI NHAU BẰNG VU KHÔNG 

Từ khi Hiển Nhân phò vua giúp nước, 
các việc triều chính đều rất yên ồn, đất 
nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, 
mùa màng bội thu, nhân dân hạnh phúc; 


KINH HIỂN NHÂN 389| 

Si 

các quan trên dưới không dám lộng hành, 
phạm luật, hại dân như trước đây nữa. 

Cũng vì việc nảy, bốn quan cận thần 
mất dân chỗ đứng, đem lòng đó ky, mưu 
hại Hiền Nhân. Họ hùn vàng bạc mua 
lòng hoàng hậu, bày cho hoàng hậu đặt 
điều vu khống, tâu với vua răng Hiển 
Nhân có ý tư thông với bà, âm mưu hại 
vua để soán ngôi vua. Tin lời hoàng hậu, 
không chịu kiểm chứng, cộng với sợ hãi, 
vua và hoàng hậu lập kế xua đuổi Hiền 
Nhân khỏi triều, bằng thái độ sống khinh 
miệt ra mặt. 

Sáng ngày hôm sau, Hiền Nhân vào 
cung, con chó của vua gầm gừ sủa lớn. 
Hoàng hậu giả vờ, chỉ chào qua loa. 
Mọi cách bày biện khác hơn mọi ngày. 
Cách thức ứng xử không còn như trước. 
Hiểu ra vẫn đề, Hiền Nhân suy nghĩ: 
“Ta không hại al, người muốn hại ta. 
Chi bằng lánh mặt, vào núi tu hành. Đề 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


người oán mình, tất sinh thù lớn, không 
nên khinh thường.” O 
THỊNH SUY LÀ QUY LUẬT 

Nghĩ xong, Hiền Nhân nói lời cảm 
hứng: 

- Quy luật ở đời có thịnh có suy, có 
hợp có lìa, vô thường đổi thay, lành 
dữ, họa phúc tự mình chuốc lẫy. Kết 
bạn không tốt thì không nên thân. Thân 
không chừng mực, sẽ sanh khinh lờn. 
Như múc nước giếng, múc sâu vướng 
cặn. Gần các người hiền tăng trưởng 
trí huệ; sống với kẻ dốt cảng thêm vô 
minh. Gặp nhau thường xuyên thì sinh 
khinh lờn, xa nhau quá lâu trở nên thờ ơ. 
Giao tiếp với người cần có chừng mực, 
trước sau cung kính, tình thân có hậu. 
Với kẻ bất lương, lối sống không thực, 
lời ngon tiếng ngọt là để lợi dụng, dù có 
kết hợp, cũng không nên tin. Vua lây lễ 
nghĩa tiếp đãi trọng hậu, tôi kính đáp lại 


KINH HIỂN NHÂN 3914 
Š? 
với lòng chân thành, phụng sự hết mực. 
Nay vua không cần, khinh dễ, miệt thị 
thì nên lánh xa. Thói đời thông thường, 
thương thì nhờ cậy, ghét chắng muốn 
gần, không trách làm gì. Lẫy sự tương 
kính để làm thân nhau. Dùng lời khuyên 
tốt giúp người xa ác. Ai không phân biệt 
cái nào là ác, cái nào là thiện, vốn chăng 
phải là đạo để an thân. Người không có 
lỗi thì không bày chuyện vu oan cho họ. 
Người muốn xa ta thì ta không nên miễn 
cưỡng gân họ. Tình thân đã lìa thì đừng 
tiếc nuối, mạnh dạn quên đi. O 
KHÔNG TIẾC CÁI ĐÃ MÁT 


~ 


Hiển Nhân suy nghĩ: “Con chim lỡ đậu 
nhánh bị gãy đi, còn biết đi tìm nhánh 
vững để đậu. Làm người qua lại phải có 
tương quan, hà tất phải chấp, giận nhau 
làm gì. Người khôn không bám cành cây 
đã mục. Người bị loạn ý, chắng nên gần 
họ. Người muốn gieo xấu, thấy nhau 


? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


không vui. Ta xướng một mình, người 
không phụ họa, đó là tình bạc. Muốn 
đem việc lành giúp đỡ cho nhau, dù 
chậm vẫn đi. Ai nhắc nhở nhau bằng lời 
trung nghĩa là người có hậu. 

Cũng có hạng người không gần người 
hiền, chăng lánh kẻ ác, trước kính sau 
khinh, không phân biệt được kẻ ngu 
người trí. Trong hoàn cảnh đó, nếu ta 
không đi, đợi đến bao giờ! Lúc đầu, hoàng 
hậu cung kính đảnh lễ, nay chỉ VÒng tay, 
nếu ta không đi, đợi bị măng đuổi rồi 
mới đi sao? Ban đầu giường vàng, nay 
còn giường tre, lúc trước tiếp nhau đũa 
ngà chén ngọc, nay còn sành tre, ban đầu 
cơm ngon, nay cơm hâm tâm. Không 
quyết tâm đi, đợi đến cơm đồ, mới đi 
hay sao? Bạn trí gặp nhau như chủ đãi 
khách, đêm đâu quý trọng bạn hiền như 
vàng, đêm nhì làm lơ, xem bạn như bạc, 
đêm ba nhạt nhẽo, lạnh ngắt như đồng. 


KINH HIỂN NHÂN 393 
`Ÿ 


Chứng cớ rõ ràng, nếu ta không đi, đợi 
đên bao giờ? O 
BÓN ĐIÊU TỰ HOẠI 

Sau khi nghe biết những lời tự sự của 
ngài Hiên Nhân, vua thây hô thẹn, cảm 
động thưa răng: 

- Nước trầm thái bình, nhân dân thịnh 
vượng là nhờ có Ngài. Nêu Ngài bỏ đi, 
nước nhà nguy khôn, thật là bât hạnh. 

Hiển Nhân từ tốn đáp lại lời vua: 

- Kính thưa Đại vương, ở trong thiên hạ 
có bôn tự hoại: Một là cây nào có hoa trái 
nặng dê bị gãy nhánh. Hai là loại rắn tự 
ngậm nọc độc, nọc độc hại nó. Ba là làm tôi 
mà không hiên đức sẽ hại nước nhà. Bôn là 
người ác, vi phạm luật pháp, làm việc bât 
thiện... chêt sa địa ngục. Trong kinh Phật 
dạy: “Các sự độc ác do tâm sinh ra, trở lại 
hại tâm, cũng như cây sắt sinh ra chât sét, 
chât sét trở lại làm hủy hoại săt”. O 


” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


BÓN LOẠI BẠN 

Hiển Nhân dạy tiếp. Bạn có bốn thứ. 
Một, bạn như hoa. Hai bạn như cân. Ba 
bạn như núi. Bốn bạn như đất. 

Thế nào gọi là kết bạn như hoa? Khi 
hoa tươi tốt thì giắt trên đầu, đến lúc 
khô héo thì liền bỏ đi. Bạn này cũng thế, 
hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, đến 
khi nghèo nàn thì lại làm lơ như chưa 
từng biết. 

Thế nào gọi là kết bạn như cân? Trên 
một cán cân, để vật nặng thì đầu cân gục 
xuống, đề vật nhẹ thì đầu cân vồng lên. 
Có qua lại thì cung kính nhau, không có 
qua lại thì khinh thường nhau. 

Thế nào gọi là kết bạn như núi? Ở hòn 
núi vàng, chim thú tụ về, lông cánh của 
chúng cũng nhờ vào đó chói màu vàng 
rực. Kết bạn cũng thế, khi sang cùng 
sang, khi vui đồng vui. 


KINH HIỂN NHÂN 395 
`È 


Thế nào gọi là kết bạn như đất? Tất cả 
mọi vật đều nương dựa vào đất mà được 
sinh trưởng. Làm bạn chân thành là để 
nuôi dưỡng, ủng hộ, giúp đỡ, không hề 
quên nhau. O 
BÓN HẠNG NGƯỜI KHÔNG NÊN TIN 


Nhà vua thưa rằng: “Nay trẫm nhận ra, 
do trí hạn hẹp, tin lời gièm siêm, khiên 
Ngài ra đi... Mong ngài quay lại”. 

Hiển Nhân đáp răng: “Người có trí tuệ 
không tin bôn điêu: Một, bạn tà ngụy. 
Hai, bê tôi nịnh siêm. Ba, vợ yêu nghiỆt. 
Bôn, con bât hiệu”. 

Vì thế, kinh dạy: “Bạn tà hại người; tôi 
nịnh hại triêu; người vợ yêu nghiệt phá 
nhà, hại chông: và con bât hiệu hại cả 
cha mẹ”. O 
MƯỜI CỬ CHỈ SÓNG CÓ HẬU 

Về các cử chỉ của người có hậu, Hiển 
Nhân dạy răng: 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


- Có mười cử chỉ được cho là có yêu 
quý, hậu trọng: Một là xa nhau lâu 
nhưng không quên. Hai là thấy nhau thì 
lòng vui mừng. Ba là nhớ nhau, chia sẻ 
món ngon. Bốn là lỡ lời thì đừng chấp 
trách. Năm là nghe biết việc lành thì vui. 
Sáu là can gián người làm việc xấu. Bảy 
là làm được những việc khó làm. Tám là 
không đem chuyện riêng nói người. Chín 
là khi gặp bối rối, khó khăn thì gắng giúp 
đỡ. Mười là nghèo khô thì không bỏ nhau. 

Nên trong kinh dạy: “Bỏ dữ làm lành, 
tu tập chánh Pháp, đem lời trung chánh 
dạy dỗ lẫn nhau, lối sống nghĩa hiệp, 
trọng đạo, mến đức”. O 
TÁM ĐIÊU KHÔNG ƯA NHAU 

Có tám việc biết là không ưa nhau: Một 
là thây nhau sắc mặt thay đối. Hai là liếc 
ngó, không chịu thắng thắn. Ba là lời nói 
không có ôn hòa. Bốn là việc phải thì 
cho là quấy. Năm là việc xấu thì lòng vui 


KINH HIỀN NHÂN 397 
`Ÿ 


thích. Sáu là việc tốt thì tâm không vui. 
Bảy là chê bai việc tôt của người. Tám là 
tán thành những điêu phạm pháp. 

Nên kinh dạy rằng: “Lỡ đánh chết người, 
tội còn dung thứ; người dùng tâm độc âm 
mưu hại người, thì không nên gân”. O 
MƯỜI DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI TRÍ 


- Kính thưa Đại vương, có mười sự việc 
chứng tỏ người trí: Một là nhận biết kẻ 
hiền, người ngu. Hai là biết rõ kẻ sang, 
người hèn. Ba là biết rõ kẻ giàu, người 
nghèo. Bốn là biết rõ việc khó, việc dễ. 
Năm là biết rõ việc nào đáng bỏ, việc 
nào nên làm. Sáu là trách nhiệm với việc 
được giao. Bảy là hiểu rõ phong tục, tập 
quán ở nơi mình đến. Tám là biết rõ cội 
nguồn trở về. Chín là kiến thức học rộng, 
hiểu nhiễu. Mười là biết được kiếp sông 
quá khứ. 

Nên Kinh dạy rằng: “Khi gặp tai nạn 


” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


mới biết được lòng bạn. Có đánh lộn nhau 
mới biêt mạnh yêu. Có luận nghị nhau mới 
biết trí ngu. Những lúc cơm thua, gạo kém 
mới biệt người có lòng nhân”. O 
TÁM ĐIÊU AN ÔN 


- Kính thưa Đại vương, có tám điều 
kiện để được an ồn: Một là thừa kế gia 
tài cha mẹ. Hai là có nghề, có thê tự lập. 
Ba là học thức, nhìn xa, trông rộng. Bốn 
là giao du với bạn hiền tài. Năm là kết 
hôn với người chung thủy. Sáu là có 
được các con hiểu thảo. Bảy là tôi tớ 
chân thật, hòa thuận. Tám là lìa xa các 
việc xâu ác. O 
TÁM ĐIÊU ƯA THÍCH 


- Kính thưa Đại vương, có tám điều 
thích. Một là được làm việc với người 
hiền. Hai là được học với bậc thánh 
nhân. Ba là tảnh tình từ hòa, nhân hậu. 
Bốn là sự nghiệp ngày càng hưng thịnh. 


KINH HIỂN NHÂN 399| 

Si 

Năm là vượt qua thói quen giận dữ. Sáu 

là biết cách phòng ngừa tai nạn. Bảy là 

biết nương Phật, Pháp và Tăng. Tám là 

bạn bẻ không dối gạt nhau. O 
MƯỜI TRƯỜNG HỢP KHÓ KHUYÊN 


- Kính thưa Đại vương, có mười trường 
hợp khó thể khuyên can: Một là tham 
lam che mắt lương tâm. Hai là tham đăm 
sắc đẹp, ngoại hình. Ba là tham danh, 
chạy theo địa vị. Bốn là ngang tàng, ứng 
xử bạo ngược. Năm là nhút nhát, không 
dám cả quyết. Sáu là khờ khạo, lừ đừ, 
chậm chạp. Bảy là kiêu ngạo, buông 
lung vô độ. Tám là đấu tranh, không 
tương nhượng ai. Chín là chấp chặt tập 
tục mê tín. Mười là tiêu nhân, hãm hại 
người tốt. 

Nên Kinh dạy rằng: “Trình bày chánh 
pháp cho người ngu nghe như nói kẻ 
điếc. bà Sẻ không lăng nghe thì khó 
khuyên can”. O 


. KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


` 3 


MƯỜI TÌNH HUỐNG KHÔNG NÊN NÓI 

- Kính thưa Đại vương, có mười hạng 
người mà mình không nên chia sẻ, giải 
bày: Một, kẻ ngạo mạn. Hai, kẻ ngu độn. 
Ba, kẻ lo sợ. Bốn, kẻ ham vui. Năm, kẻ 
e lệ. Sáu, kẻ câm ngọng. Bảy, kẻ cừu hận. 
Tám, kẻ đói lạnh. Chín, kẻ bận việc. Mười 
là những người đang tu thiền định. O 

Trong kinh có câu: “Những gì làm 
được thì hãy nên nói. Điều làm không 
được thì đừng nói suông. Một lời hư 
ngụy, không thành tín thì các bậc minh 
triết không thèm đoái hoài”. O 
MƯỜI DẦU HIỆU KHÔNG ĐOAN CHÍNH 

- Kính thưa Đại vương, có mười dấu 
hiệu cho chúng ta thấy người không 
đoan chính: Một là đầu tóc rối bời một 
bên. Hai là sắc mặt thường hay thay đồi. 
Ba là lớn tiếng, nói cười huyên thuyên. 
Bốn là liếc ngó, đang khi giao tiếp. Năm 


KINH HIỂN NHÂN 401 
` 


là trang sức lộng lẫy, quá mức. Sáu là 
nhìn trộm qua kẽ vách, nhà. Bảy là đứng 
ngôi không một chút yên. Tám là dạo 
chơi đầu đường, ngõ phó. Chín là thích 
dạo ở nơi vắng vẻ. Mười là giao thiệp 
với hạng bán thân. O 
NĂM ĐIÊU ĐÁNG GHÉT VÀ ĐÁNG KÍNH 


- Kính thưa Đại vương, có năm đáng 
ghét: Một là ác khẩu, phun máu hại 
người. Hai là gièm pha, thúc giục sự đâu 
tranh. Ba là rầy rà, không sống hài hòa. 
Bốn là ganh ghét, trù rủa, chỉ trích. Năm 
là nói lời hai lưỡi, hại người. O 

- Kính thưa Đại vương, có năm tính 
tốt thì được cung kính: Một là nhu hòa, 
nhãn nhục tích cực. Hai là cung kính, tín 
tâm, chính trực. Ba là mau mắn, ít nói, 
làm nhiều. Bốn là lời nói đi đôi hành 
động. Năm là với bạn càng lầu càng hậu. 


Trong kinh dạy răng: “Nếu biết thương 


ự KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


mình phải biết giữ mình. Các bậc hiển tài 
có chí hướng thượng, sở học thâu đáo, 
nên không lâm lạc”. O 
HẠNG NGƯỜI KHÔNG NỀN THÂN 


- Kính thưa Đại vương, có mười loại 
người không mời về nhà: Một là thây tà. 
Hai là bạn xấu. Ba là những kẻ khinh 
thường thánh nhân. Bốn là những kẻ ăn 
nói tráo trở. Năm là kẻ dâm. Sáu là những 
kẻ nghiện rượu, ma túy. Bảy là những 
kẻ có tánh xấu ác. Tám là những người 
không biết ân nghĩa. Chín là người nữ 
mắt nết, hư dối. Mười là kẻ hầu ưa thích 
trang sức. O 
TÁM ĐIÊU AN VUI 


- Kính thưa Đại vương, có tám điều 
kiện đề được an vui: Một là kính thờ các 
bậc sư trưởng. Hai là hướng dẫn hiểu 
thuận cho dân. Ba là khiêm cung, kính 
trên, nhường dưới. Bồn là tánh cách nhân 


KINH HIỂN NHÂN 403 
`Ÿ 


hậu, ôn hòa. Năm là cứu người trong cơn 
nguy khôn. Sáu là quên mình vì các việc 
nghĩa. Bảy là tiệt kiệm, sông có chừng 
mực. Tám là biêt bỏ các hận thù xưa. 
Trong kinh có câu: “Người tu công 
đức, nghĩ trước làm sau, giúp người bân 
khô, không chút từ nan thì trọn đời này 
sông trong an vuI.” O 
MƯỜI HAI ĐIÊU KHÔNG NÊN QUẼÊN 


- Kính thưa Đại vương, bậc trí thường 
nhớ mười hai điều sau: Một là sáng sớm 
nghĩ tới tội lỗi, nên siêng làm phước. 
Hai là hiếu kính, đền ơn cha mẹ. Ba là 
việc øì cũng trù bị trước. Bốn là lánh xa 
các điều nguy hại. Năm là trước khi làm 
øì, suy nghĩ thật kỹ. Sáu là khuyên ngăn 
những kẻ lầm lạc. Bảy là giúp đỡ những 
kẻ bần cùng. Tám là bố thí, giúp người 
bất hạnh. Chín là ăn uống luôn có chừng 
mực. Mười là phân xử có tính công bình. 


.a KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Mười một ban rải ân đức cho đời. Mười 
hai làm quan biệt huân luyện lính. 

Trong kinh dạy răng: “Phàm làm việc gì 
phải lo liệu trước. Người biệt chu toàn, sự 
nghiệp phát triên, không bị thât bại”.  O 
MƯỜI HẠNH TÓT CỦA BẬC HIÈN 

- Kính thưa Đại vương, người hiền 
thật sự có mười hạnh tôt: Một là kiên 
thức học rộng, hiệu nhiêu. Hai là không 
phạm pháp luật, đạo đức. Ba là kính thờ 
Phật, Pháp và Tăng. Bôn là học pháp, 
nhớ nghĩ, thực hành. Năm là khắc phục 
được tham sân s1. Sáu là tu tập bôn tâm 
bình đăng. Bảy là ưa làm các việc ân đức. 
Tám là không hại tât cả chúng sinh. Chín 
là hóa độ được người bât nghĩa. Mười là 
không lân các việc lành ác. O 
MƯỜI LĂM TỘI ÁC 

- Kính thưa Đại vương, những kẻ tội ác 
thường hay biêu hiện mười lăm tội nặng: 


KINH HIỂN NHÂN 405 
` 


Một là sát sanh. Hai là trộm cắp. Ba là 
dâm ô. Bốn là dối trá. Năm là nịnh hót. 
Sáu là chuốt ngót. Bảy là gièm pha. Tám 
là khinh thường các bậc hiền sĩ. Chín là 
ô trược. Mười là buông lung. Mười một 
say sưa. Mười hai ganh ghét. Mười ba 
thường hay hủy báng đạo đức. Mười bốn 
là người phá hại thánh nhân. Mười lắm 
là không biết sợ tội lỗi. O 
MƯỜI ĐIÊU HỎ THẸN 

- Kính thưa Đại vương, có mười hồ 
thẹn: Một là làm vua không hiểu chánh 
trị. Hai là tôi thần không lo việc nước. Ba 
là mang ân mà không báo đáp. Bón là có 
tội không chỊu sám hồi. Năm là đa thê, 
hay là đa phu. Sáu là chưa cưới mà đã có 
thai. Bảy là tập hợp mà không thành tựu. 
Tám là có binh mà không thê đấu. Chín 
là bỏn sẻn không chịu bồ thí. Mười là tôi 
tớ mà không sai được. O 


“ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


»⁄“ 


MƯỜI HAI ĐIÊU KHÓ 


- Kính thưa Đại vương, mười hai điều 
sau được gọi là khó: Một là làm việc với 
những người ngu. Hai là yêu đuối, đầu 
hàng, bỏ cuộc. Ba là thù nhau mà thường 
gặp mặt. Bốn là học ít mà thích tranh 
luận. Năm là nghèo hèn mà trả được nợ. 
Sáu là ra trận không có tướng sĩ. Bảy 
là trung thành với một chính thể. Tám 
là học đạo mà mất tín tâm. Chín là làm 
ác mà muốn hạnh phúc. Mười là sinh ra 
được gặp Phật tô. Mười một được nghe 
chánh pháp của Phật. Mười hai hiểu rõ, 
thực tập chánh pháp. O 
BÓN MƯƠI BÓN DẦU HIỆU CỦA BẬC TRÍ 


- Kính thưa Đại vương, người có trí 
huệ biết rõ tường tận bốn mươi lăm việc: 
Một là biết cách sửa sang nhà cửa. Hai là 
tạo dựng không khí hòa hợp. Ba là giao 
thân với người xung quanh. Bốn là tin 
tưởng vào bạn bè tốt. Năm là theo học 


KINH HIỀN NHÂN 407 
`Ÿ 


với bậc minh sư. Sáu là quyết tâm thành 
tựu mọi việc. Bảy là tài trí cao viễn hơn 
người. Tám là tâm ý, thực hành hướng 
thượng. Chín là giàu sang thì làm việc đức. 
Mười là thận trọng sửa sang, tạo tác. 

Mười một, có của phải mở sự nghiệp. 
Mười hai, không giao thừa kế cho con 
tất cả sở hữu. Mười ba, thường hay kết 
bạn người hiền. Mười bốn, không tin 
người mới quen biết. Mười lăm, đừng để 
tiền ở quan huyện. Mười sáu, mua bán 
thật thà, uy tín. Mười bảy, dời chỗ phải 
nghiên cứu kỹ. Mười tám, đến đâu biết 
rõ giàu nghèo, cũng như quý tiện. Mười 
chín giao thiệp chỉ với người lành. Hai 
mươi, nương tựa vảo thế lực đúng. 

Hai mốt, không tranh với kẻ cường bạo. 
Hai hai, tin tưởng phục hồi cơ nghiệp. 
Hai ba, bần khổ không mong to tát. Hai 
bốn, có của không keo với người. Hai 
lăm, bí mật đừng nói vợ nghe. Hai sáu, 


, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


làm vua trọng người hiển đức. Hai bảy, 
ăn ở phải thật có hậu với người trung 
chính. Hai tám, thanh liêm, trị nước, yên 
dân. Hai chín, năng nổ, gắng lo lập công. 
Ba mươi, hiểu thuận là đạo làm người. 
Ba mốt, quý trọng đối xử ôn hòa, được 
mỌI người mến. Ba hai, phải dạy học trò 
trung nghĩa. Ba ba, làm thuốc phải thật 
rành nghề, không khinh mạng sống. Ba 
bốn, đau ôm phải nghe thầy thuốc. Ba 
lăm, ăn uống phải có độ lượng. Ba sáu, 
của ngon chia sẻ cho nhau, không chút 
luyễn tiếc. Ba bảy, tài sản cho mượn, ban 
tặng, hãy tự tay làm. Ba tám, không nên 
vu oan cho kẻ vô tội. Ba chín, hòa giải, 
giúp người hòa hợp. Bốn mươi, kiên trì 
xa lánh việc ác. Bốn mốt, với nĐƯỜI, 
không phân giàu nghèo. Bốn hai, ứng xử, 
hòa thuận làm quý. Bốn ba, tự nguyện 
giữ các đạo đức. Bốn bốn, thanh tâm cao 
quý hơn hết. O 


KINH HIỀN NHÂN 409 
`Ÿ 


BẢN CHÁT CỦA NIÉT-BÀN 


Kính thưa Đại vương, trong cõi đời này, 
chỉ có Niết-bản là cao quý nhất. Vì Niết- 
bàn là không có sinh, già, bệnh, chết, 
đói lạnh, không họa nước lửa, không có 
oan gia, không trộm, không dục, không 
còn buôn khô, không có hoạn nạn, an lạc 
tuyệt đối, tự tại, giải thoát. 

Bản chất niết-bàn, hoàn toàn an vui, 
thanh tịnh vô biên, không bị vô thường, 
không tính điều kiện, không bị mất đi. 
Phải chứng niết-bàn trên cuộc đời này, 
ngay khi còn sống. Phải dựng niết-bản 
trên cuộc sông này, cho bản thân mình và 
các chúng sinh. Bệ hạ tự lo, tự tu, tự tỉnh; 
không làm thay được. Bệ hạ tự thương, 
bệ hạ tự cứu. O 
ỨNG XỬ CỦA BẠC TRÍ 

- Kính thưa Đại vương, chỗ đất bị lở 
bởi nước xoáy mạnh, dù trăm năm sau, 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


cũng không nên dựng cái gì trên ấy, vì 
không bên vững, mà chỉ vô ích. Vì dòng 
nước xoáy cuốn trôi tất cả. Người có ác 
tâm như một cá tính, mà sống giả nghĩa, 
kêu mình làm lành, thì không tin vội. 
Tâm ác chưa diệt, kẻ sông giả nghĩa sẽ 
làm ác tiếp, ta nên cần trọng. Phàm làm 
việc øì phải đi từng bước, như người đào 
giếng, đào sâu có nước; không thê vội vã 
sẽ hư việc lớn. Các bậc tài trí thấy sự bất 
bình giữa đời loạn lạc nên ra tay g1úp, cũng 
như người bơi vượt dòng nước mạnh. O 

- Về cách vấn đáp, người trí khác 
thường. Lời nói của họ luôn hướng việc 
lành. Bậc thây trí tuệ luôn là chính đáng. 
Bậc trí mềm mỏng, nhân từ, cần trọng, 
ôn hòa, nhã nhặn, ăn nói hoạt bát, khởi 
xướng việc lành. Nghe lời, thấy việc của 
các bậc trí, tâm, miệng giống nhau. Xem 
cách cư xử, thái độ giao tiếp, cách thức đi, 
đứng của các bậc trí là không giả dối. O 


KINH HIỂN NHÂN 4]1 
` 


TRÍ TUỆ CỦA BẬC TRÍ 

- Kính thưa Đại vương, đối với bậc 
trí, thê hiện trọng kính, chớ đừng khinh 
thường, nghe lời phải đạo cô gắng làm 
theo. Người trí hiểu đúng, thể theo chánh 
đạo, tâm không tham cầu, thấu việc quá 
khứ, hiện tại, tương lai. Tầm mắt bậc 
trí nhìn xa, thấy rộng, thấy rõ muôn vật 
trong không-thời gian chỉ là biến hiện, 
muôn pháp về một, vắng lặng xưa nay. O 

Kẻ trí thấy rõ đời là vô thường, thay 
đối không dừng. Trẻ rồi giả nua; mạnh 
rồi bệnh tật; sống rồi sẽ chết; giàu như 
mây nỗi, tất cả vô thường. Đang thời an 
ồn, nghĩ đến nguy khó. Lúc được hưng 
thịnh, nghĩ đến vô thường. Kính mến 
người lành, lánh xa người ác. Khi giận 
hờn aI nên sớm bỏ qua, không nên gây 
ác, làm não hại người. Thể hiện nhu hòa 
nhưng khó xâm phạm, bề ngoài yếu đuôi 
mà khó thăng được. O 


mn KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Người trí luôn theo pháp của thánh 
hiền, làm việc nhân từ, giáo hóa kẻ ngu, 
giúp cho sáng suốt. Người biết trị nước 
nên ban ân huệ cho người làm lành. Các 
bậc tu hành dẫn dắt quần chúng trở về 
chánh đạo. Đất nước lâm nguy, mọi 
người góp sức, tìm ra giải pháp. Tới lui 
biết thời khỏi bị nghi ngờ. Tuy có ơn 
đức đối với người khác, không cầu báo 
đáp. Tôn thờ, giúp đỡ các bậc hiễn trí sẽ 
được phước báu, không gặp tai nạn. Bệ 
hạ chớ nghi. Con đường chánh trị không 
nên trái đạo. Dạy dân làm lành, đất nước 
phát triển, xã hội bình yên. O 
MỖI NGƯỜI CÓ NGHIỆP RIÊNG 


- Kính thưa Đại vương, Hiền Nhân tôi 
đây như con chim bay, không đậu cành 
nào. Đạo của Hiền Nhân không thể lẫn 
lộn với đời phàm tục. Lửa cháy ngoài 
đồng, những cây gần bên sẽ bị cháy sém. 
Chỗ nào nước xoáy thì thuyền bị quay. 


KINH HIỂN NHÂN 413 
` 


Hễ là độc trùng thì tất hại người. Hiền 
Nhân tùng sự với người trí tuệ, để khỏi 
phải bị kẻ hèn quấy nhiễu. 

Về loài thảo mộc, mỗi loài mỗi khác. 
Chim có nhiều loại, bạch hạc lông trắng, 
chim quạ lông đen. Nhân cách con người 
có phân khác biệt. Mặc áo gắm lụa cho 
người quê mùa thực là vô ích, vì người 
nhả quê chỉ quen bùn đất, không biết giá 
trị, và dù có mặc cũng chỉ làm hư. O 
NHƯ CÂY PHẢN LỆ 


Kính thưa Đại vương, ở trong nhân 
gian, có cây Phản Lệ. Chủ trồng cây 
này không ăn trái được, kẻ muốn hái 
trộm, trái lại sinh ra. Vua không sáng 
suốt thường bị sàm tâu. Bậc trung giúp 
nước cho được an ổn thì bị đuôi xô; kẻ 
nịnh thần gian, phá hư triều chánh lại 
ăn bồng lộc. Khách ở nhà lâu, chủ sinh 
nhàm chán. 


m4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Nhà vua cần thưa: “Mạng người quý 
trọng, xin Ngài mở lòng, thương nghĩ 
đên trầm. Trâm đem thân mạng thờ Ngài 
hơn xưa”. O 
GẶP NHAU LÀ NHÂN DUYÊN 


Hiền Nhân trình thưa: “Bệ hạ muốn 
thế, chưa chắc làm được. Hoàng hậu 
khác biệt, dễ gì chấp nhận. Hiền Nhân 
chỉ là một vị Sa-môn, câm bát khất thực, 
tự vui chánh đạo, dứt trừ tham vọng, g1ữ 
giới thanh cao, xa lìa tội lỗi, giúp đời an 
vui. Đây là con đường, Hiền Nhân thực 
tập. Các khuynh hướng khác sẽ không 
thích hợp”. 

Nếu như Bệ hạ và Hiền Nhân này luôn 
được mạnh giỏi, ắt sẽ gặp nhau. Hiền 
Nhân vào núi tu dưỡng tâm linh, rèn 
luyện trí tuệ. Gần nhau mà chỉ gặp toàn 
chuyện ác, chi băng xa nhau mà lại nhớ 
nhau trong tâm niệm tốt. O 


KINH HIỂN NHÂN 415 
ŠZ 

VIỆC ĐẠO, VIỆC ĐỜI 
Kính thưa Đại vương, người trí khi 
nghe thí dụ đã rõ. “Như người lấy mật 
xoa vào lưỡi đao, đưa cho chó liễm, vì 
tham chút ngọt, chó bị đứt lưỡi, đau đớn 
vô cùng”. Nay bốn cận thần, miệng nói 
ngon ngọt, tâm dường dao bén. Bệ hạ cần 
trọng, để phòng chánh niệm, đề tránh bất 
trắc xảy ra không hay. Gặp điều sợ hãi, 
bệ hạ nghĩ nhớ đến lời Phật dạy, sợ sẽ 

tiêu tan. 


Chim cú, chim mèo ưa thích bụi rậm. 
Các con chuột bọ núp dưới rơm, rác. 
Loài chim đậu cành, hạc ưa ao đục. Mỗi 
chủng loại vật có nghiệp riêng khác, 
khuynh hướng bất đồng. Hiền Nhân mến 
đạo, Bệ hạ bận rộn với việc trị dân, đó là 
sai khác. 

Những vật thô xâu cũng có chỗ dùng, 
không nên phí bỏ. Hạng người ngu bần, 


me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


không nên hắt hủi, đều có chỗ dùng. 
Nghệ thuật dùng người cũng như dùng 
cây, không gì vô ích. Ta nên biết người, 
biết suy nghĩ họ, biết lời nói họ, biết hành 
động họ, không nên hời hợt. 

Có những dấu hiệu dự báo tương lai. 
Con chim ban đầu đậu ở cành thấp, sau 
nhảy nhánh cao. Chó của chủ nhà sủa 
người khách quen, biết là có chuyện, lòng 
sanh chán ngán. Nói xong Hiền Nhân đứng 
dậy mang bát, bước ra khỏi thành. Vua và 
thần dân, vọng bái, tiễn đưa. O 
ĐẤT NƯỚC BẤT ÔN 

Khi Hiền Nhân đi, kẻ trung giảm dân, 
loạn thần được dịp tung hoành gian nịnh. 
Bốn quan cận thân cậy thế ép dân, người 
của hoàng gia dùng thói yêu nghiệt, làm 
vua mê hoặc, không nghĩ việc nước, 
ngảy đêm vùi thân trong niềm hoan lạc. 
Chính quyên quan liêu, bóp nghẹt tự do, 
thâu thuế quá đáng, không chút nhân từ 


KINH HIỂN NHÂN 417 
`Ÿ 


với người bất hạnh. Kẻ mạnh hiếp yếu, 
bóc lột lẫn nhau, không màng pháp luật. 
Xã hội rỗi ren. 

Có nhiều phụ nữ bị cưỡng bức dục, 
trở thành nô lệ. Có nhiều gia đình thân 
thuộc ly tán, mỗi người mỗi nơi, tai họa 
ập đến, vua nào hay biết. Mưa gió trái 
thời, nông nghiệp mất mùa, nước loạn 
dân nghèo, đói khát phát sinh, oán than 
khắp chốn. Nhân dân sầu khô, lo sợ bệnh 
chết, kẻ thì than khóc, người thì kêu ca, 
ai cũng mong răng có bậc tài đức ra tay 
CỨU Ø1ÚP. O 
DÁM NHÌN NHẬN SỰ THẬT 

Trong tình hình đó, có vị Đạo Nhân, 
cháu của Hiền Nhân, thấy nước loạn 
lạc, xóm làng nghèo khó, nhân dân khốn 
cùng, mạnh dạn vào cung, tâu với nhà 
vua: “Kính tâu Đại vương, các quan đại 
thần làm việc phi pháp, tham ô, lũng 
đoạn, bắt kẻ vô tội, cưỡng bức người 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 


hiền, tàn hại nhân gian, thật vô nhân 
đạo. Muôn dân than khóc, quỷ thần giận 
đữ với nhiều tai họa. Cảnh khổ lan tràn, 
bệ hạ không hay. Nếu không sớm trừ các 
bọn gian thần, đất nước chúng ta không 
còn lương dân. 

Nghe qua sự tình, nhà vua kinh hãi, 
đánh giá sự việc: Trẫm đã lỡ dùng bốn 
tên loạn thần, phá nước hại dân, có khác 
øì cảnh “thả chó sói đữ trong bây cừu 
non, thật là tội nghiệp”. Dân chúng khôn 
ách, đất nước lâm nguy. Trằm đã buông 
cương, mặc cho ngựa điên kéo xe trị 
quốc, lọt xuống hồ sâu. Thật là tai hại. 
Nay ngài đến đây, giúp trầm thức tỉnh. 
Ngài có phương cách giải quyết mối 
nguy, trị an xã tắc?” 

Đạo Nhân thưa răng: “Từ khi Hiền 
Nhân bỏ nước ra đi, nước bị rối loạn, do 
bọn gian thần. Bệ hạ cần phải phục hưng 
tổ quốc, giúp đỡ người dân, sống trong 


KINH HIỀN NHÂN 419 
`Ÿ 


hạnh phúc. Bệ hạ cùng thần du hành một 
phen, để tận mắt mình thấy điều khô sở, 
nghe điều bất công, đúng như sự thật đã 
từng diễn ra. O 
PHỤ NỮ RÁCH RƯỚI 

Nghe theo lời khuyên, nhà vua cải 
trang, cùng với Đạo Nhân đi khắp dân 
gian, thị sát tình hình. Vừa ra khỏi thành, 
vua đã nhìn thây một nhóm, áo quân rách 
rưới, vừa đi vừa khóc. Đạo Nhân liên 
hỏi: “Vì sao các chị khổ sở rách rưới? 
Sao không làm ăn, hoặc đi lây chồng, để 
thoát cơ cực?” 

Một cô trả lời: “Sở dĩ chúng tôi ra 
nông nỗi nảy đều do nhà vua, chẳng lo 
quốc sự, bỏ mặc người dân sống trong 
đau khổ. Giá mà nhà vua nghèo đói, rách 
rưới thì mới bõ ghét”. 

Đạo Nhân khuyên bảo: “Các chị trách 
thế là không phải lẽ. Vua lo việc nước, 


eo KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


lớn lao hơn nhiều, đâu có thời gian lo 
cho chị được. Các chị phải làm đê tự 
sinh sông”. 

Một chị không vui, liền lên tiếng nói: 
“Không phải thê đầu. Do vua trỊ nước 
có điêu bât minh, nên dân đói rách, chịu 
cảnh khôn cùng. Ngày thì khôn với các 
bọn quan tham, đêm thì khôn đôn với giặc 
trộm cướp; cơm không đủ no, áo không 
đủ mặc, như thê thì còn, có a1 lại muôn, 
cưới gả chúng tôi”. O 
BÀ LÃO MÙ LÒA 

Đi một quãng nữa, vua gặp bà giả, áo 
quần rách rưới, hình hải gầy yếu, mắt 
mờ lạng quạng, vừa đi vừa khóc. 

Đạo Nhân liên hỏi: “Bà lo việc gì mà 
khóc khô vậy?” 

Bà giả ngắng đáp: “Vì nhà vua cả. Giá 
mà nhà vua mù như lão đây thì mới đáng 
kiêp, lão sung sướng lăm”. 


KINH HIỂN NHÂN 421 
`È 


Đạo Nhân phân trần: “Bà nói như thế 
không có chỗ đúng. Người già mắt mờ, 
nhà vua lỗi chi mà bị chỉ trích?” 

Bà lão giải thích: “Đêm bị giặc cướp, 
không chút an tâm, ngày bị quan tham 
hiếp bức, bóc lột, chịu cảnh nghèo đói, 
nên lão tôi đây mới phải hái rau, lượm 
củi đối gạo, đề nuôi sống mình, đạp phải 
độc trùng, vương phải độc khí, nên mới 
mù què, đau khổ như thế. Nếu không 
phải lỗi của nhà vua kia thì lỗi tại ai?” O 
BÀ LÃO BỊ BÒ ĐÁ 

Đến một quãng đường, vua thấy một 
bà, nghèo rách vắt sữa. Con bò đá bà, bà 
ngã xuống đất, lòm còm bò dậy, măng 
chửi lia lịa: “Phải chi mày đá Hoàng hậu 
một cái, đau cho bỏ ghét. Mày lại đá tao 
làm cái gì chớ!” 

Đạo Nhân chia sẻ: “Bò dữ đá bà, đâu 
phải Hoàng hậu mà bà quy lỗi?” 


e KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bà lão trách móc: “Nhà vua không biết 
chỉ dùng nỊnh thần, hoàng hậu xúc siễm, 
nước nhà mới loạn, quan không ngăn 
cướp, không giữ an ninh, nên có sự tình 
người bị bò đá, đau điếng cả người. Tất 
cả tại Vua”. 

Đạo Nhân chỉ bảo: “Tại bà không biết 
cách vắt sữa bò nên bị bò đá, là chuyện 
thường tình”. 

Bà lão đáp lại: “Không phải thế đâu! 
Nếu nhà vua khéo, sử dụng hiền tài, Hiền 
Nhân ở lại, giúp vua trị nước, nước nhà 
thái bình, không bị loạn lạc. O 
CON CHIM MÔ ÉCH 


Đi một đoạn nữa, đến bên đồng 
ruộng, vua thây con chim đang mồ con 
ếch. Con ếch đau đớn, lún núp vảo bùn, 
buông lời mắng trách: “Phải chỉ mày mồ 
vua một cái đau thì tao mới thích. Mây 
đừng mồ tao”. 


KINH HIỂN NHÂN 423 
` 


Đạo Nhân bảo ếch: “Ngươi bị chim 
mồ, lỗi không do vua, ngươi phải tự vệ, 
không trách ai được.” 

Con ếch đáp lời: “Tôi không hề mong 
vua bảo hộ tôi. Vua không trỊ nước, bỏ 
bê triều chính, pháp luật không minh, 
không chịu chỉ đạo dẫn thủy nhập điền, 
nên trời hạn hán, nước khô như vậy, thân 
tôi bảy ra, nên chim mới mổ”. 

Con ếch lại than: “Nếu vua biết cách 
giữ đạo quyền chính, loại một người ác, 
lợi cho một nhà; bỏ một nhà ác, lợi cho 
một làng, bỏ một làng ác, lợi cho quốc 
gia. Vua không chấp chính nên dân khổ 
sở, thiên hạ kêu ca”. 

Đạo Nhân tâu vua: “Đại vương xét kỹ, 
trăm họ vô tội, khốn đốn khóc than, động 
đến trời đất, đến nỗi con ếch còn thốt lời 
than. Đại vương đã thây. Kính mong Đại 
vương, sớm đuổi kẻ ác, tái thiết quốc gia 


a4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


trên con đường chánh, giúp cho nhân 
dân sống cảnh thái bình. Kính thưa Đại 
vương, bây giờ gieo giống, mưa thuận 
gió hòa, mùa màng sẽ trúng, cuộc sống 
bình an. O 

Nhà Vua liền hỏi: “Vậy theo ý Ngài, ta 
nên giao phó trách nhiệm cho a1?” 

- Kính thưa bệ hạ, hãy mau thỉnh mời 
Hiển Nhân trở về. Ngài biết thời cơ, nêu 
trở về nước, đất nước bình an. 

Nghe lời tư vẫn, nhà vua đi đến chỗ 
Hiền Nhân ở, đảnh lễ, thỉnh cầu Hiền 
Nhân trở về. Sau khi thăm hỏi, vua 
ngồi một bên, chấp tay tạ tội, thưa với 
Hiền Nhân: 

- “Trẫm vì sơ sót, suy nghĩ nông cạn, lỡ 
hại trăm dân, nên họ oán trách. Nay trẫm 
một lòng sám-hối nghiệp trước, xin ngài 
bỏ qua, trở về giúp nước”. O 


KINH HIỀN NHÂN 425 
` 


KHÔNG TIN NHÂN QUÁ LÀ TỰ MÊ HOẶC 

Hiền Nhân đáp lễ: “Người nào có tội 
mà biệt sám-hôi thật đáng tán dương”. 

Khi trở về cung, thấy bốn cận thần, kề 
tai nói nhỏ, Hiên Nhân trình bày: 

- Người tự mê hoặc, không phân chân 
tà, sẽ gặp khô nguy. Mọi việc trên đời, 
hạnh phúc, khô đau đêu do nhân quả, 
không thê tránh được. 

AI làm việc ác, ác quả đeo bám; ai 
làm điêu lành, quả tôt đên trả, trọn đời 
không mât. Họa phúc theo ta như hình 
với bóng, kẻ ngu chăng biệt. Họa phúc 
rõ ràng cũng như tiêng vang bám theo 
âm thanh, như bóng theo hình, không 
thể ngẫu nhiên, trên trời rơi xuông. Các 
ngươi làm ác mà không hôi cải, không 
thê che giâu. 

Trong số các vị, có người cho rằng: 
“Sau khi chêt đi, thân thức chêt theo, 


ae KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 


cuộc sông kết thúc”. Cũng có người 
nói: “Không có tội phước với các hành 
động”. Trong vũ trụ này, mọi việc rõ 
ràng, đều theo quy luật của nhân và quả. 
Chết không kết thúc sự sống con người. 
Con người tái sinh chạy theo dòng 
nghiệp. Nhân quả tốt xâu sẽ đeo bám ta, 
không thê khinh thường.” Bốn quan cận 
thần nghe lời chí lý, lắng lặng làm thinh, 
không biết nói sao. O 
NHÂN QUÁ ĐẠO ĐỨC 

Hiển Nhân nói tiếp: 

- Tất cả hiện tượng trong vũ trụ này 
đều do nhân quả, sự sống con người đều 
do tội phước. Làm lành hay ác đều có 
quả báo, như bóng t theo hình. Người chết 
bỏ thân, nghiệp vẫn còn nguyên. Gieo 
giống xuống đất, sẽ sanh nhánh lá, kết 
hạt trên ngọn. Thắp đèn tim lụn, lửa vẫn 
đỏ mãi. Hành vi tội phước vẫn còn với ta, 
như người viết chữ bên ánh đèn khuya, 


KINH HIỂN NHÂN 427 
Šz 

khi đèn tắt đi, chữ vẫn còn nguyên. Tâm 
thức con người, sau khi chết đi, tái sinh 
theo nghiệp, có mặt trong thai, đời này 
đời khác, không hề kết thúc. Những việc 
làm ác không thể tránh khỏi các quả đau 
khổ, giết cha mẹ chết không thể vô tội O 

Bốn quan đáp rằng: “Một nhánh cây 
nhỏ còn không nên hái, huống hồ giết 
chết cha mẹ của mình sao vô tội được”. 

Hiền Nhân đáp lại: “Người giả bên 
ngoài làm lành lánh dữ, trong thì uẫn 
khúc, làm việc gian ác, thật là nguy hại. 
Cũng như vàng giả, bề ngoài mạ vàng, 
trong toàn là đồng. Bè ngoài tốt đẹp, tâm 
toàn tà ngụy là điều nên tránh. Việc này 
khác gì những con chó sói lẫn vào bây 
dê, ngắm ngầm giết thịt các con đê con, 
không hề hay biết. O 

Nhiều kẻ ác độc tự xưng đạo đức, giả 
trang khổ hạnh, diễn giải kinh sách, làm 


Ẫ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


hoa mắt người, nhưng bên trong thì, tâm 
luôn tà ngụy, cầu mong danh lợi, không 
chút xấu hỗ. Người không kinh nghiệm 
dễ dàng bị lừa, quay đầu tin phục. Như 
nước sông lụt, chưa chảy ra biển, làm 
hại nhiều người. Các bậc thánh nhân cứu 
giúp thiên hạ, chuyển hóa nghiệp xấu, 
siêng làm việc lành, giữ tâm thanh tịnh, 
mọi người lợi lạc. 

Quả báo của nghiệp là rất rõ ràng. Làm 
dữ bị họa, mọi người đều ghét, không 
chóng thì chây, khổ đau sẽ đến. Làm việc 
phước đức, tuy không ai biết, phước lành 
trồ quả, mọi người khen ngợi. Như bánh 
xe tròn, lăn hoài không dứt. Nghiệp của 
con người, trải qua nhiều kiếp, tái sinh 
nhiều nơi, không thể mất đi. Phải tin 
tội phước, để không gian dối, không 
gây hại a1. O 

Làm người hạnh phúc phải biết cần 
trọng, lánh xa kẻ ác, sám hối lỗi lầm. 


KINH HIỂN NHÂN 429) 
Š? 
Nếu mọi người đều làm lành lánh dữ như 
bản tánh họ thì trên đời này quả phước 
giống nhau. Song người làm ác ở đâu 
cũng có, nên quả sai khác. Từ nghiệp sai 
khác, tình huống khác nhau: người thọ, 
kẻ yếu, người khỏe, kẻ bệnh, người tốt, 
kẻ xâu, người giàu, kẻ hèn, người khôn, 
kẻ ngu, người thân tướng đẹp, kẻ què, 
tàn tật, người đủ giác quan, kẻ đuI, điếc, 
câm... Tất cả đều do nhân duyên kiếp 
trước, nhân quả kiếp này mả có quả báo 
vô cùng khác biệt. Những người đức 
hạnh, trung trực, hiền lành, trí tuệ, từ 
bị, sống đời cao thượng, hào phú, hạnh 
phúc là do nghiệp lành. Nhân quả rõ 
ràng như một quy luật, không do trời 
định, không phải ngẫu nhiên, không do 
hên xui. Hãy suy nghĩ kỹ, tất cả kết 
quả, dù tốt hay xấu, đều có nguyên 
nhân cộng với các duyên tác động qua 
lại. Đừng nên lầm lạc, phủ định nhân 
quả, thật là bất hạnh. O 


0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


THUẬT QUẢN TRỊ QUỐC GIA 

Hiển Nhân nói tiếp: “Kính thưa Đại 
vương, trong nước có vua, vua ban pháp 
luật, sống thuận đạo lý, giao cho người 
hiền, phó việc tải trí, ban thưởng người 
lành, trừng phạt kẻ ác”. Nhờ kỷ cương 
này, đất nước an bình, xã hội phát triển, 
nhân dân hạnh phúc. O 

- Kính thưa Đại vương, ngày xưa có 
vua tên là Cầu Lạp, có ao trong thành, 
nuôi nhiều cá ngọt. Một quan giám ngư 
được vua yêu câu trông coi ao cá. Mỗi 
ngày g1ám ngư dâng vua tám con, nhưng 
sau lưng vua, cắp tám con khác. Biết cá 
bị mắt, nhà vua ra lệnh tắm giám ngư nữa 
giữ gìn ao cá. Tám giám ngư mới câu kết 
người cũ, mỗi ngày ăn cắp thêm nhiều 
con nữa. Sự thật đau lòng, nhiều người 
giữ cá, cá mất nhiều hơn, do người giữ 
cá là kẻ ăn cắp. O 


Giao một nhiệm vụ cho quá nhiêu 


KINH HIỂN NHÂN 431 
` 


người, không hắn đã tốt, nước thêm rối 
loạn. Cũng như tình trạng người hái 
quả non, ăn không mùi vị, lại càng mất 
giống; nhà vua trị nước, không dùng 
hiền tài, thiệt hại đất nước, nguy hại cho 
dân, tiếng tăm mắt dân, phước phân tôn 
giảm. Trị nước không nghiêm, trải với 
luật pháp, làm cho thiên hạ khởi tâm 
tranh chấp, bất ốn xã hội, khác nào 
muốn giàu, phát triển sự nghiệp, mả 
không dụng chí thì của cải có, mỗi ngày 
tốn giảm, là điều tất yếu. O 
Trong một đất nước có tướng binh 
nhiều, không chịu tập trận, không lo phát 
triỀn, nước sẽ yếu dân. Làm vua một nước 
không trọng luật pháp, không theo đạo 
đức, không thờ thánh nhân, không dùng 
hiền tải thì hiện tại này không người giúp 
đỡ, trong tương lai tới, không thể hạnh 
phúc; bá tánh kêu ca, tai ương tới tấp, 
sông đề tiếng dơ, chết tái sanh xấu. 


eo? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Trị nước theo luật và chánh pháp Phật 
thì được lòng người. Kính bậc đạo đức, 
hiểu thuận cha mẹ, thương yêu trẻ thơ, 
siêng làm việc lành, thì hiện tại này sống 
được bình an, kiếp sau hạnh phúc. Làm 
việc trung nghĩa như đi thắng đường. Công 
băng, chính trực ai nấy đều phục. Sống 
phải sáng suốt, tích lũy kiến thức từ các cỗ 
thánh để làm kinh nghiệm sống của kiếp 
nảy, động tịnh biết thời, ân oán có nhân, 
ban tặng ân phước, giúp dân lập nghiệp, bó 
thí bình đăng, tái thiết thái bình. Làm được 
như thế, đời này an lạc, đời sau phước quả. 
Quyết chí tu hành, chứng nên đạo giác. O 

Nghe Hiền Nhân dạy, mọi người mừng 
rỡ, vâng phục làm theo. Nhà vua đứng 
dậy, cúi đầu thưa răng: “Được nghe 
Ngài dạy, trẫm thấy nhẹ lòng, như cơn 
ø1ó mạnh xua tan mây mù. Xin Ngài từ bị, 
thương đất nước nảy, giáo hóa quốc dân, 
giúp trầm trị nước, như trước đây vậy”. 


KINH HIỂN NHÂN 43 
\š 

Cảm động tấm lòng của một Đại 
vương, Hiền Nhân nhận lời. Ngài liền 
đứng dậy, theo vua về cung, luận bàn 
triều chính. 

Bốn quan cận thân bị phát hiện ra có 
nhiều sai phạm, nên bị trừng phạt. Hiền 
Nhân giúp nước, phước thắm muôn nhân, 
mưa năng đúng thời, mùa màng bội thu, 
nhân dân hoan hỷ, bốn biển thanh bình, 
trên dưới hòa thuận, chung sức đồng 
lòng, xây dựng cuộc sống ngày một thái 
bình, giàu sang, hạnh phúc. O 
LIÊN HỆ KIẾP SÓNG 

Sau khi kế xong câu chuyện Hiện 
Nhân, đức Phật ngừng lại, nhìn về đại 
chúng, rồi dạy tiếp rằng: O 

- Này các đệ tử! Hiền Nhân đời trước 
chính là Ta đây. Còn Đạo Nhân kia là 
A-nan-đa. Vua Lâm Đạt đó không aI 
khác hơn vua Tỳ-tiên-nặc. Hoàng hậu 


=4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`È 


thuở đó là Tôn-đà-ly. Con chó nhà vua 
là ông Sa-nặc. Bốn quan cận thần là bốn 
kẻ ngoại đạo giết Tôn-đà-ly. Mọi việc 
trên đời đều có liên hệ, không hề ngẫu 
nhiên, nên nhớ nhân quả, để sống thật 
tốt, an vui, hạnh phúc. 

Nghe Thế Tôn dạy kinh nghĩa sâu xa, 
hơn ba ức người hiểu được lý đạo, phát 
nguyện vâng giữ năm điều đạo đức, phát 
nguyện thực tập, truyền bá Kinh nảy. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

(3 lần, xá 3 xá) QOO 


435 


La 
^~ 


>\ 
^ 


CÁC KINH VÉ TRIẾT LÝ 


437 


27. KINH CHUYÊN PHÁP LUẦN 


Tôi nghe như vây. Có một thuở nọ, ở 
tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nạal, đức Phật 
đã dạy cho năm thầy tu phương pháp 
chuyển hóa tất cả khổ đau, gồm những 
điều sau. O 
BỎ HAI CỰC ĐOAN 


Này các đệ tử, CÓ hai cực đoan mà 
người xuất gia cần nên từ bỏ: đó là 
hưởng thụ khoái lạc giác quan phàm tục, 
thấp kém, không xứng hạnh thánh, và tu 
khổ hạnh, hành hạ thân thê vốn là khổ 
đau, hoàn toàn vô ích, không xứng hạnh 
thánh. Nhờ từ bỏ được hai cực đoan này, 
Như Lai khám phá con đường Trung 
đạo, có thê mang lại tầm nhìn, tri kiến, 
đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ 


` nụ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 

tuyệt đối, niết-bàn an vui. Trung đạo đó 
là con đường tám chính: Tầm nhìn chân 
chính, tư duy chân chính, lời nói chân 
chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp 
chân chính, siêng năng chân chính, chính 
niệm, chính định. Đây là Trung đạo mà 
đức Như Lai đã chứng ngộ được. O 
BÓN SỰ THẬT THÁNH 

Này các đệ tử, đây là sự thật về các khổ 
đau: Sự sinh là khổ, già nua là khổ, bệnh 
tật là khổ, chết chóc là khô, chung đụng 
người ghét là khổ khó chịu, xa người 
thương yêu là khổ đoạn trường, mong 
muôn không được là khổ thất vọng: sầu 
bi khổ não... đều là khổ đau; tóm lại 
chấp thân năm uấn là khô. 

Này các đệ tử, đây là sự thật về nguỗn 
sốc khổ: Tham ái là nhân của sự tái 
sinh. Phối hợp khao khát và niềm đam 
mê, tham ái bám víu cái này, cái nọ, chỗ 
này, chỗ kia, không muốn xa rời. Tham 


KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 439 ị 
: 


á1 bao gồm áI luyễn nhục dục, ái luyễn 
sinh tồn, ái luyễn hư vô. Tham lam, sân 
hận và sự sĩ mê cũng là nguyên nhân dẫn 
đến khổ đau và nhiều bắt hạnh. 

Này các đệ tử, đây là sự thật về đại 
niết-bản, hạnh phúc tối thượng, là sự 
chuyển hóa trọn vẹn tham ái, là sự xa lìa 
tham, sân và si, là sự kết thúc của mọi 
khô đau. 


Này các đệ tử, đây là sự thật về đường 
thoát khổ, con đường Trung đạo, tức Bát 
chánh đạo, gồm tám chân chánh: Tầm 
nhìn chân chánh, tư duy chân chánh, 
lời nói chân chánh, hành vi chân chánh, 
nghề nghiệp chân chánh, siêng năng 
chân chánh, chánh niệm, chánh định. O 
BA LỚP VÀ 12 PHƯƠNG DIỆN 

Này các đệ tử, đây là sự thật về các 
khổ đau; đây là khổ đau cần được nhận 
thức; đây là khỗ đau đã được hiểu rõ. 


“m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Nử 

Này các đệ tử, đây thật là điều chưa từng 
được nghe từ trước đến giờ, Như Lai đạt 
được tầm nhìn thâm sát, tri kiến minh 
sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, 
ánh sáng rực chiếu. 

Đây là sự thật về nhân khổ đau; 
nguyên nhân khô đau cẩn được chấm 
dứr; nguyên nhân khô đau đã được chẳm 
đứt. Này các đệ tử, đây thật là điều chưa 
từng được nghe từ trước đến giờ, Như 
Lai đạt được tầm nhìn thâm sát, tri kiến 
minh sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt 
đối, ánh sáng rực chiếu. 

Đây là sự thật là phúc niết-bàn; niết- 
bàn tịch tĩnh cần được chứng ngộ: niễt- 
bàn tối thắng đã được chứng ngộ. Này 
các đệ tử, đây thật là điều chưa từng 
được nghe từ trước đến giờ, Như Lai đạt 
được tầm nhìn thâm sát, tri kiễn minh 
sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đôi, 
ánh sáng rực chiếu. 


KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 441 

Y 

Đây là sự thật về đường thoát khổ; con 
đường diệt khổ cần được phát triển; con 
đường diệt khổ đã được thành tựu. Này 
các đệ tử, đây thật là điều chưa từng được 
nghe từ trước đến giờ, Như Lai đạt được 
tầm nhìn thẩm sát, tri kiến minh sát, trí 
tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, ánh sáng 
rực chiếu. O 

TUYÊN THUYẾT THỰC CHỨNG 

Này các đệ tử, khi nào tri kiến tuyệt 
đối như thực của đức Như Lai về bốn sự 
thật, gồm ba giai đoạn, mười hai phương 
diện chưa được sáng tỏ, thì đến lúc ây, Như 
Lai sẽ không xác nhận trước mặt Phạm 
thiên, ma vương, Trời, người, Sa-môn và 
Bà-la-môn rằng Như Lai được giác ngộ vô 
thượng. Đến khi tri kiến và tuệ giác lớn 
phát sinh rõ ràng, Như Lai tuyên bố: ““Tâm 
của Như Lai hoàn toàn giải thoát, không 
còn lay chuyên, thoái lui sinh tử; đây là 
kiếp cuối, không còn kiếp khác”. O 


` _ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
¬È 


LỢI LẠC CHUYÉN HÓA 


Nghe đức Phật dạy, năm thầy Tỳ-kheo 
vô cùng hoan hỷ, phát tâm thực tập giáo 
pháp mới lạ. Ngài Kiều-trằn-như đạt 
được pháp nhãn, không còn bụi trần, 
sạch hết bợn tâm và thấy rõ rằng: “Cái 
gì có sanh tất phải có diệt”. 

Khi biết Như Lai lăn xe chánh pháp, 
chư thiên khắp nơi vang lời tán đương: 
“Thật là tuyệt diệu, pháp luân Phật dạy. 
Không có Sa-môn hay Bà-la-môn, Trời, 
người, Phạm thiên, hay ma vương nào 
trên thế g1an này có thể chuyên được pháp 
luân như thế ở tại vườn Nai, gần Ba-la-nạI. 
Cũng không có ai trên thế gian nảy có thể 
ngăn được pháp luân vi diệu được Phật 
tuyên thuyết ở tại vườn Nai”. O 

Sau khi dứt lời, Như Lai xác nhận ngài 
Kiêu-trằn-như đã được tỏ ngộ, nên được 
biết đến với tên gọi mới, là ngài A-nhã 
Kiêu-trằn-như vậy. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


443) 


28. KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 


THẺ GIỚI TƯƠNG THUỘC 


Tôi nghe như vây. Có một thuở nọ, 
tại chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ 
do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm 
hiễn cúng, đức Phật ôn tồn khuyên các 
Tỳ-kheo hãy suy nghiệm kỹ, nỗ lực thực 
hành về pháp nhân duyên. 

Này các đệ tử, thế nào gọi là nguyên 
lý nhân duyên giữa các sự vật? Trong 
vũ trụ này, xưa cũng như nay, thật chưa 
từng có nguyên nhân đầu tiên tạo ra 
thế ØIỚI, COn người, vạn vật. Tất cả SỰ 
vật nương nhau mả thành, tôn tại, phát 
triển, suy hoại rồi diệt, tiếp tục tạo ra 
quy trình bốn bước: “Sanh, trụ, dị, diệt” 
theo công thức sau: “Cái này phát sanh 


em KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
"È 


kéo theo tình trạng phát sanh cái khác. 
Cái này hiện hữu tạo ra tình trạng hiện 
hữu cái khác. Cái này không có kéo 
theo tình trạng không có cái khác. Cái 
này hoại diệt tạo ra tình trạng hoại diệt 
cải khác”. O 
MÁC XÍCH KIẾP NGƯỜI 

Này các đệ tử, thế nào gọi là nguyên 
lý nhân duyên đối với con người và các 
chúng sinh? Do có vô minh nên có cái 
hành. Do có cái hành nên có tâm thức. 
Do có tâm thức nên có danh sắc. Do có 
danh sắc, có sáu giác quan. Do sáu giác 
quan nên có tiếp xúc. Do có tiếp xúc 
nên có cảm giác. Do có cảm giác nên 
có tham ái. Do có tham ái nên có chấp 
thủ. Do có chấp thủ nên có hiện hữu. Do 
có hiện hữu nên có tái sanh. Do có sanh 
ra nên có già chết. Do có già chết nên 
có sầu, bi, khổ, ưu và não, không thê kế 
xiết; từ đó hình thành cả khối đau khổ 


KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 445 
`Ÿ 


trong thân năm uấn (thân thể, cảm giác, 
tri giác, tâm tư và các nhận thức). 

Này các đệ tử, vô minh là gì? Là loại 
nhận thức không biết khổ đau, không biết 
nhân khổ, không biết niết-bàn hạnh phúc 
tuyệt đối, không biết con đường châm 
dứt khổ đau. Thế nào là hành? Gồm có 
ba loại: Thân hành, khẩu hành và cả ý 
hành. Thế nào là thức? Thức có sáu loại: 
Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, 
xúc giác, tr1 giác. O 

Trong cơ thê này, phần nào là danh? 
Cảm giác, tri giác, ý niệm, xúc giác và 
các tư duy. Thế nào là sắc? Đó là bốn 
đại: Đất, nước, g1óÓ, lửa, và tất cả thứ có 
từ bốn đại. Sáu nhập là gì? Bao gồm mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc là gì? 
Gồm có sáu loại: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, vị xúc, thân xúc, ý xúc. Cảm giác là 
gì? Gôm có ba loại: Cảm giác khô đau, 
cảm giác hạnh phúc, cảm giác trung tính. 


“ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
"È 


Tham ái là gì? Bao gồm có ba: Khao 
khát tính dục, khao khát hiện hữu, khao 
khát vô hữu. Chấp thủ là gì? Bao gồm 
bốn loại: Chấp thủ tính dục, chấp thủ tà 
kiến, chấp thủ giới cắm, chấp thủ cái tôi. 
Hiện hữu là gì? Gỗm có ba loại: Hiện hữu 
cõi dục, hiện hữu cõi sắc, hiện hữu vô sắc. 

Tái sinh là gì? Tiếp nối sự sông, tải sanh 
các cõi hoàn toàn do nghiệp, đây đủ xuất 
xứ, hình thành năm uẫn, tạo ra sự sống. 
Thế nào là già? Biểu hiện lão suy trên 
cơ thê người hay các động vật, bao gồm: 
Da nhăn, tóc bạc, ; Tăng rụng, khí lực khô 
cạn, giác quan. yếu kém, không còn bén 
nhạy, mạng sông suy dân. Thế nảo là 
chết? Gồm các biêu hiện não ngưng hoạt 
động, tim ngừng nhịp đập, hơi âm không 
còn, vô thường biến dịch, chia lìa người 
thân, trở về bốn đại, mạng sống kết thúc. 

Này các đệ tử, mười hai mắt xích nhân 
duyên kiếp người vừa được phân tích tạo 


KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 447 
`Ÿ 


ra đời sống trong ba thời gian (quá khứ, 
hiện tại và đời tương lai), từ lúc sanh 
ra, đến già, bệnh, chết; lại tiếp quy trình 
tương tự như thế, qua nhiêu kiếp sống. 
Những gì cần nói về kiếp sống người, ta 
đã nói xong. 

Này các đệ tử, hãy đến gốc cây, ngồi 
ngoài trời thoáng, giữa bãi tha ma, hay 
nơi yên tĩnh... tập trung thiền định, chớ 
ngại gian khô. Thời gian trôi qua, nếu 
không siêng tu, về sau hối hận những 
chuyện vô ích. O 
ĐẠI DƯƠNG SINH TỬ 

Phật vừa dứt lời, tôn giả A-nan xin 
Phật giải thích giá trị của hiểu mười hai 
nhân duyên. Phật liền dạy rằng: 

Này các đệ tử, mười hai nhân duyên vô 
cùng sâu sắc, không phải là điều người 
thường hiểu tới. Ngày xưa đang tu, chưa 
đạt giác ngộ mười hai nhân duyên, ta 


“ụ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
"È 


đã trôi lăn trong đường sanh tử, không 
thoát ra được. Ngộ thuyết nhân duyên 
với mười hai mắt xích, ta chặt đứt chúng, 
nhờ đó vĩnh viễn không còn tái sanh. O 

Trong kiếp quá khứ xa xưa về trước, 
có một vị vua cõi A-tu-la tên là Tu-diệm 
chợt có ý nghĩ muốn bốc mặt trời và cả 
mặt trăng ra khỏi nước biên. Ông tự hóa 
thân cực kỳ to lớn, đến độ nước biển chỉ 
ngang hông ông. Vua Tu-diệm này có 
một người con là Câu-na-la, tâu với vua 
răng: “Con muốn xuống biến, tắm cho 
thỏa thích.” Vua Tu-diệm nói: “Con chớ 
ham thích tắm trong nước biên. Vì nước 
đại dương vừa sâu, vừa rộng; không thể 
ở trong nước biển mả tắm.” Câu-na-la 
nói: “Hiện con đang thấy độ sâu của 
biển chỉ ngang hông cha, có gì sâu rộng, 
con không sợ đâu.” Không khuyên được 
con, vua Tu-điệm nắm thân của thái tử, 
thả xuống nước biến. Chân của thái tử 


KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 449 ị 
"Ÿ 


không đụng đáy nước, lòng rất lo sợ. Vua 
bảo con rằng: “Như con thấy đó, cha đã 
nói rồi, đại dương rất sâu mà con không 
tin. Chỉ có mình cha có thể tắm gội ở 
trong đại dương, còn con không thê.” 

Này các đệ tử, vua Tu-diệm ấy của kiếp 
xa xưa chính là thân Ta. Còn vị thái tử 
con của nhà vua chính là A-nan. Con đã 
từng nói: “Đại dương không sâu và cũng 
không sao. Nhưng sự thật thì ngược lại 
hoàn toàn. Ai không thấu hiểu và chặt 
đứt được mười hai nhần duyên sẽ bị trôi 
lăn luân hôi vô tận, không ngày xuất ly; 
chìm trong mê hoặc, không nhận thức rõ 
gốc rễ của hành; đời này kiếp khác, kẹt 
trong khổ não, khó lần manh mối xuất ly 
sanh tử. O 
THOÁT VÒNG SINH TỬ 

Này các đệ tử, dưới cội Bồ-đề sau khi 
thành đạo. ta đã nhận ra mười hai nhân 
duyên, ta thăng được ma vả quyến thuộc 


e4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
chúng, hoàn toàn nhờ vào dứt được vô 
minh mà ánh trí tuệ chiều soi cùng khắp; 
bóng tối lậu hoặc nhờ đó kết thúc, không 
còn trần cấu. 

Này các đệ tử, các con nên biết mười 
hai nhân duyên rất là sâu thăm, không 
phải là điều mà người phàm phu có thể 
nghiệm ra. Tất cả các con hãy nên suy 
nghiệm mười hai nhân duyên, thực tập 
chuyền hóa, đề kết thúc được mạng lưới 
sinh tử. 

Nghe Phật khuyên nhắc, tôn giả A-nan 
và người có mặt vô cùng hoan hỷ, phát 
nguyện thực tập, truyền bá kinh này. O 
GIẢI THÍCH THÊM VÉ NHÂN DUYÊN 


Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, ở 
xóm Điêu ngưu, thuộc Câu-lưu-sâu, đức 
Phật dạy bảo mọi người như sau: 

“Này các đệ tử, nay ta thuyết pháp về 
ý nghĩa của nguyên lý duyên khởi. Hãy 


KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 45 : 
`Ÿ 


lắng lòng nghe, hãy suy nghiệm kỹ, ta vì 
các con giải thích duyên khởi. 

“Thế nào gọi là nguyên lý duyên khởi?” 
“Cái này phát sanh kéo theo tình trạng 
phát sanh cái khác. Cái này hiện hữu tạo 
ra tình trạng hiện hữu cái khác. Cái này 
không có kéo theo tình trạng không có 
cái khác. Cái này hoại diệt tạo ra tình 
trạng hoại diệt cái khác”. Đối với con 
người trong kiếp luân hỏi, thì do vô minh 
nên có cái hành. Do có cái hành nên có 
tâm thức. Do có tâm thức nên có danh 
sắc. Do có danh sắc, có sáu giác quan. 
Do sáu giác quan nên có tiếp xúc. Do 
có tiếp xúc nên có cảm giác. Do có cảm 
giác nên có tham áI. Do có tham ái nên 
có chấp thủ. Do có chấp thủ nên có hiện 
hữu. Do có hiện hữu nên có tái sanh. Do 
có sanh ra nên có giả chết. Do có giả chết 
nên có sâu, bi, khổ, ưu và não, không thể 
kê xiết; từ đó hình thành cả khối đau khổ 


: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 


trong thân năm uấn (thân thể, cảm giác, 
tri giác, tâm tư và các nhận thức). O 

Này các đệ tử, vô minh là gì? Là loại 
nhận thức không biết tiền tế, chắng rõ 
hậu tế, không biết cả hai tiền tế hậu tế; 
chăng biết trong, ngoải, cả trong lẫn 
ngoài; chăng biết nghiệp duyên, chăng 
biết quả báo; chắng biết Phật, Pháp, 
chăng tin Tăng đoàn; chăng biết khổ đau, 
chăng biết nhân khổ, chẳng biết niết- 
bàn, chăng biết con đường chấm dứt khô 
đau; chăng biết các nhân, chăng biết sự 
vật sanh khởi từ nhân; chăng biết thiện, 
ác, có tội, không tội, nguyên nhân của 
chúng: hoặc kém, hoặc hơn; nhiễm ô, 
hoặc tịnh; chắng biết phân biệt về pháp 
duyên khởi; chăng biết tất cả; không 
giác tr! được sáu giác quan trọng; 
không thích quán chiếu; sống trong SI 
ám, đánh mất trí tuệ, mù mịt tối tăm 
nên gọi vô minh. O 


KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 453 
`È 


Do có vô minh nên có cái hành. Vậy, 
hành là gì? Gồm có ba loại: Thân hành, 
khẩu hành và cả ý hành. 

Do có cái hành nên mới có thức. Thức 
gôm sáu loại: Thị giác, thính giác, khứu 
Ølác, VỊ plác, XÚC giác, tr1 Ø1ác. 

Do có cái thức nên có danh sắc. Danh 
gôm bốn uấn thuộc về tinh thần bao gồm: 
cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận 
thức. Sắc gồm bốn đại (đất, nước, gió, 
lửa) hoặc các sự vật được hình thành nên 
từ bốn đại này. Sắc hợp với danh tạo ra 
mạng sống của một con người nên gọi 
danh sắc. 

Do có danh sắc nên có sáu nhập. Bao 
gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

Do có sáu nhập nên có tiếp xúc. Xúc 
có sáu loại: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, vị 
xúc, thân xúc, ý xúc. O 


Do có tiêp xúc nên có cảm giác. Cảm 


em KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`š 
giác có ba: Cảm giác khổ đau, cảm giác 
hạnh phúc, cảm giác trung tính. 

Do có cảm giác nên có tham ái. Tham 
á1 có ba: Khao khát tính dục, khao khát 
hiện hữu, khao khát vô hữu. 

Do có tham ái nên có chấp thủ. Chấp 
có bốn loại: Chấp thủ tính dục, chấp thủ tà 
kiến, chấp thủ giới câm, chấp thủ cái tôi. 

Do có chấp thủ nên có hiện hữu. Hiện 
hữu có ba: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 

Do có hiện hữu nên có tái sanh. Trong 
mỗi chủng loại của các động vật, tùy theo 
từng thân, hòa hợp, xuất sanh, thành tựu 
năm uân, thành tựu cảnh giới, thành tựu 
nơi chốn, thành tựu giác quan, tạo ra sự 
sông của các chủng loại, nên gọi là sanh. 

Do có sanh ra nên có giả chết. Giả 
được biểu hiện qua các tướng trạng: 
Tóc bạc, da nhăn, giác quan suy kém, 
tay chân yêu ớt, lưng khòm, đầu cúi, hơi 


KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 455 
`Ÿ 


thở ngăn lại, mệt nhọc, yếu đau. rên rỉ, 
than thở, đi nhờ nạng gậy, thân thê đen 
sạm, cơ thê thô hơn, kém nhớ lú lẫn, làm 
việc khó khăn, mọi thứ kém cỏi. Còn khi 
tuổi thọ đến hôi chấm dứt, hoặc do bệnh 
nặng, hoặc bị tai nạn... hơi âm lìa thân, 
mạng sống kết thúc, thân hoại, đối đời, 
bỏ thân năm uân, tiếp tục tái sanh ở một 
kiếp khác thì gọi là chết. Khi giả có mặt 
thì chết liền theo, nên gọi già chết. Đó là 
duyên khởi cuộc sống con người và các 
động vật. 

Nghe Phật giảng giải mười hai nhân 
duyên, mọi người có mặt vô cùng hoan 
hý, phát nguyện thực tập, truyền bá 
kinh này. O 
CHẶT ĐỨT MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 


Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, tại 
chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá-vệ do Cấp 
Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, 
Phật gọi Tăng chúng và dạy như sau: 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Này các đệ tử, đối với các pháp bị tâm 
chấp thủ, mà thuận nếm vị, khao khát, 
tham luyến, tâm sẽ hệ lụy, đuôi theo danh 
sắc. Do có danh sắc, có sáu giác quan. 
Do sáu giác quan nên có tiếp xúc. Do 
có tiếp xúc nên có cảm giác. Do có cảm 
giác nên có tham áI. Do có tham ái nên 
có chấp thủ. Do có chấp thủ nên có hiện 
hữu. Do có hiện hữu nên có tái sanh. Do 
có sanh ra nên có giả chết. Do có già chết 
nên có sâu, bi, khô, ưu và não, không thê 
kế xiết; từ đó hình thành cả khối đau khổ 
trong thân năm uấn (thân thể, cảm giác, 
tri giác, tâm tư và các nhận thức). Tình 
trạng vừa nêu cũng như cây lớn, nhánh 
to, lá nhiều, có hoa và quả, rễ bám thật 
sâu dưới lòng đất cứng: nếu được bón 
phân, tưới tâm, chăm sóc thì cây tươi xanh, 
không thể khô héo hay chết, mục, hư. O 
Này các đệ tử, đối với các pháp bị tâm 
chấp thủ mà biết tu tập các phương pháp 


KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 457 
"Ÿ 


quán, như quán vô thường, quán trụ sanh 
diệt, quán không tham dục, quán tính 
tịch diệt, quán sự nhàm tớm, tâm không 
tham luyến, không bị hệ lụy, thức không 
rong ruồi theo danh sắc này. Kết quả tốt 
là sanh sắc được diệt. Do danh sắc diệt 
nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên tiếp 
xúc diệt. Do tiếp xúc diệt nên cảm giác 
diệt. Do cảm giác diệt nên tham ái diệt. 
Do tham ái diệt nên chấp thủ diệt. Do 
chấp thủ diệt nên hiện hữu diệt. Do hiện 
hữu diệt nên tái sanh diệt. Do tái sinh 
diệt nên già bệnh diệt. Do già bệnh diệt 
nên không còn nữa sầu, bi, khổ, ưu và 
khối khổ đau. Tình trạng diệt này giỗng 
như trồng cây, nêu không bón phân, tưới 
nước chăm sóc, nóng lạnh bất thường, 
cây sẽ khô héo, không thê lớn xanh. Nếu 
ta đốn sốc, chặt sạch cành nhánh, cắt ra 
từng đoạn, để cho nắng táp, hay dùng 
lửa đốt cháy rụi thành tro, cho gió thôi 


nạ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


\š 
đi, hoặc quăng xuống nước. Này các đệ 
tử, các con nghĩ sao, phá cây như thế, 
cây còn có thể sống lại được không? Dĩ 
nhiên là không. Thực tập pháp quán như 
ta vừa dạy sẽ có khả năng giúp cho các 
con chặt cây sanh tử, không còn luân 
hồi, nhờ đó đạt được an vui, giải thoát. 

Nghe Phật dạy xong, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, phát tâm thực tập, 
truyền bá kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


459 


29. KINH CHÁNH TRI KIÊN 


Tôi nghe như vậy. Một thời Thế Tôn 
đang lưu trú tại Tĩnh xá Kỳ-hoàn trong 
thành Xá-vệ do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ- 
đà phát tâm hiến cúng. Trong một dịp 
nọ, ngài Xá-lợi-phất gọi các đồng tu) để 
ngải chia sẻ về chánh tri kiến. O 

- Thưa các hiển giả, chúng ta thường 
nghe Thế Tôn nói về “người có chánh 
kiến.” Bằng cách thức nào, vị thánh đệ 
tử, người có chánh kiến, thấy biết chánh 
trực, tin pháp tuyệt đối,?' đạt được nhận 
thức chánh tri kiến®) ây? 

__ 1 Bản văn ghí là các “Tỷ-kheo.” Chúng tôi dùng từ “đồng tu” để ám 
chỉ trong chúng hội ấy có thể còn có nhiều vị chưa thọ giới Tỳ-kheo và 
dĩ nhiên có luôn cả những người tại gia. 

2. Tức “có niêm tin bât động vào lời Phật dạy.” 

_ 3. Bản nguyên tác dùng đại từ “diệu pháp” đề khẳng định “chánh tri 


kiên” là pháp môn mâu nhiệm, vì có khả năng chuyên hoá khô đau, đưa 
đến hạnh phúc. 


“0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


— Kính bạch tôn giả, chúng tôi đến đây 
từ nơi xa xôi, chỉ vì để học lời dạy của 
ngải về chánh tri kiến. Thật là diễm phúc, 
nếu ngải giảng giải, tất cả mọi người sẽ 
thực hành theo. O 
TUỆ TRI BẢN CHÁT THIỆN VÀ BÁT THIỆN 

— Thưa các hiền giả, cho đến khi nào 
vị thánh đệ tử tuệ tri thiện ác và sốc rễ 
chúng thì hành giả ấy mới được gọi là vị 
thánh đệ tử có chánh tri kiến. 

- Thưa các hiền giả, bất thiện bao 
gồm: giết hại sinh mạng, lẫy của không 
cho, tà hạnh ngoại tình, nói saI sự thật, 
nói lời chia rẽ, nói lời ác độc, nói lời phù 
phiếm, tham lam, sân hận, thấy biết sai 
lầm. Gốc của bắt thiện là tham, sân, si. 

- Thưa các hiền giả, việc thiện bao 
gồm từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cướp, từ 
bỏ ngoại tình, từ bỏ nói láo, từ bỏ hai 
lưỡi, từ bỏ lời ác, từ bỏ tán gẫu, từ bỏ 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 4) 


tham dục, từ bỏ sân hận, hành theo chánh 
kiến. Gốc rễ của thiện chính là không 
tham, không sân, không s1. 

— Nhờ chánh kiến nảy, hành giả có thể 
dứt trừ tận gốc khuynh hướng® tham 
dục,” khuynh hướng sân hận,"” khuynh 
hướng quan điểm - thái độ “tôi là,” nhồ 
øôc vô minh, hiển hiện tuệ giác, hết mọi 
khổ đau ngay trong hiện tại. 


Khi vừa nghe xong, mọi người hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy của Xá-lợi-phât. Có vị TỲ- 
kheo cung kính thưa hỏi câu hỏi như sau: O 
TUỆ TRI TRONG ĂN UỐNG 


— Kính bạch tôn giả, có pháp môn nào, 
ngoài pháp vừa nêu, có khả năng lớn, 


4. Thường được dịch là “tùy miên,” tức khuynh hướng tâm lý vi tế, 
tiềm ân (miên) trong vô thức, nhưng lại có sức theo đuổi (tùy) con người 
trong chuỗi dài luân hồi và có thể chỉ phối các thói quen xấu của con 
người, như một năng lực mãnh liệt khó cưỡng lại được. 

5. Tức “tham tùy miên” (he underlying tendency to lusf). 

6. Tức “sân tùy miên” (he underlying tendency to aversion). 

7. Tức “kiến tùy miên và mạn tùy miên” (/he underlying tendeney to 
the view and conceit 'Ï am `. 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bề? 
giúp cho hành giả đạt được chánh kiến? 

— Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biết tuệ tri: “Bản chất thức ăn, nguồn 
gốc thức ăn, chấm dứt thức ăn và cách 
chấm dứt”, nên thiết lập được cái nhìn 
chánh kiến. 

- Thưa các hiền giả, có bốn thức ăn 
giúp cho con người và các động vật sẽ 
được tái sinh với đời sông mới; khi đã 
sinh rồi sẽ được nuôi lớn. Bốn thức ăn 
là: thức ăn vật lý,® loại mềm và cứng,®) 
thức ăn xúc chạm của các giác quan,ữ® 
thức ăn tác ý,“ thức ăn của thức.1”' Từ 
nguồn gốc ái, thức ăn có mặt. Khi ái 
châm dứt, thức ăn châm dứt. Thánh đạo 
tám ngành là con đường chánh giúp cho 
hành giả chấm dứt thức ăn. O 

8. Tức “đoàn thực.” : 

9. Tức “loại thô và tê.” 

10. Tức “xúc thực.” 


11. Tức “tư niệm thực.” 
12. Tức “thức thực.” 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 463) 


TUỆ TRI ĐƯỢC BÓN CHÂN LÝ 

—- Thưa các hiễn giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biết tuệ tri: “Bản chất của khổ, nguyên 
nhân của khổ, sự chấm dứt khổ, và pháp 
diệt khổ” nên thiết lập được cái nhìn 
chánh kiến. 

— Khô có tám loại: sinh ra là khổ, già 
suy là khổ, bệnh tật là khổ, chết chóc là 
khổ, “buồn râu, thiểu não, đau đớn, lo 
lắng, vô vọng là khổ,” mong cầu mà 
không thành tựu là khổ, chấp thủ năm 
nhóm nhân tính là khổ.“ 


— Nguyên nhân của khổ chính là tham 
ái - đưa đến tái sinh - được sự hỗ trợ của 
dục và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ 
nọ, bao gồm ba loại: tham ái khoái lạc,#) 


13. Thường được dịch gọn là “sầu, bi, khổ, ưu, não.” Trong phần 
lớn các bài kinh khác, nhóm năm yếu tố khổ về tâm lý này được thay thế 
bằng “oán tắng hội” tức “không thích nhau mà phải gặp nhau.” 

14. Tức “năm thủ uần.” 

15. Tức “dục ái.” 


“e KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


tham ái hiện hữu, ái phi hiện hữu.t” 

— Sự châm dứt khô chính là lìa tham, 
không còn tàn dư, là nhô sạch gôc, là sự 
từ bỏ, là sự giải thoát, không còn khát áI. 

— Con đường diệt khổ là tám chánh 
đạo: nhận thức chân chánh, tư duy chân 
chánh, lời nói chân chánh, hành vi chân 
chánh, nghê nghiệp chân chánh, siêng 
năng chân chánh, ghi nhớ chân chánh và 
định chân chánh. O 
TUỆ TRI ĐƯỢC BÓN SỰ THẬT VÉ GIẢ 
VÀ CHẾT 

— Thưa các hiên giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biệt tuệ tri: “Già suy và chêt, nguyên 
nhân già chêt, sự dứt già chêt, pháp 
diệt già chêt” nên thiệt lập được cái nhìn 
chánh kiên. 


G"1à suy xuât hiện với các chúng sinh, 


16. Tức “hữu ái.” 
17. Tức “phi hữu ái.” 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 4<s| 


bất luận giới tính, qua nhiều hình thái, 
như sự lớn tuổi, lụm cụm rụng răng, tóc 
bạc da nhăn, tuôi thọ ngắn dần, thể lực 
suy yếu, giác quan kém cỏi. 

Cái chết xuất hiện với các chúng sinh, 
bất luận giới tính, qua nhiều tên øọ1, như 
lia cõi đời, mạng sông châm dứt, âm 
dương cách biệt, bỏ mạng, mệnh chung, 


hoại diệt, tiêu mắt, năm uân tan Tã, vật 
bỏ hình hài. 


Cái gì có sinh sẽ có già chết. Khi sinh 
chấm dứt, già chết kết thúc. Thánh đạo 
tám ngành có được khả năng chấm dứt 
già chết. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VẺ SINH 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biết tuệ tri: “Bản chất của sanh, nguồn 
gốc của sanh, sự chấm dứt sanh và pháp 
dứt sanh” nên thiết lập được cái nhìn 
chánh kiến. 


“e KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Cái sanh xuất hiện với các chúng sinh, 
bất luận giới tính, qua nhiều hình thái, 
như sự tựu thai, sự tạo tác ra, sinh sản, 
xuất hiện, ra đời, hiện điện, hình thành 
năm uẫn, hội tụ xúc tác.4® 

Cái gì hiện hữu, cái đó có sinh. Châm 
dứt hiện hữu, sự sinh kết thúc. Thánh đạo 
tám ngành là con đường chánh đưa đến 
dứt sinh. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VÉ HIỆN HỮU 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biết tuệ tri: “Bản chất hiện hữu, nguồn 
sốc hiện hữu, sự dứt hiện hữu, cách dứt 
hiện hữu” nên thiết lập được cái nhìn 
chánh kiến. 

Có ba hiện hữu: hiện hữu dục giới, 
hiện hữu sắc giới, hữu vô sắc giới. Chỗ 
nào có thủ sẽ có hiện hữu. Chỗ nào hết 


18. Thường dịch là “tụ đắc các xứ,” tức sự có được các cứ liệu tiếp 
xúc trong tiên trình tái sinh. 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 467 ị 


chấp, hiện hữu châm dứt. Thánh đạo tám 
ngành là con đường chánh, châm dứt 
hiện hữu. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VẺ CHẤP THỦ 

Thưa các hiển giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biết tuệ trị: “Bản chât châp thủ, nguôn gôc 
châp thủ, sự dút châp thủ và cách dứt châp” 
nên thiệt lập được cái nhìn chánh kiên. 

Có bốn chấp thủ: chấp thủ khoái lạc, 
châp thủ quan điêm, châp thủ giới câm, 
châp thủ ngã luận.!”) 

Chỗ có tham ái sẽ có chấp thủ. Châm 
dứt tham ái, châp thủ kêt thúc. Thánh đạo 
tám ngành là con đường chánh, châm dứt 
châp thủ. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VỀ THAM ÁI 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biệt tuệ tri: “Bản chât tham á1, nguôn gôc 


19. Thường dịch là “dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã luận thủ.” 


“5 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


tham ái, sự dứt tham ái, pháp dứt tham ái” 
nên thiết lập được cái nhìn chánh kiến. 

Có sáu tham ái: tham ái hình sắc, tham 
ái âm thanh, tham ái mùi hương, tham ái 
gia vị, tham ái tiếp xúc, tham ái ý niệm.9 
Khi có cảm xúc sẽ có tham ái. Chấm dứt 
cảm xúc, tham ái kết thúc. Thánh đạo 
tám ngành là con đường chánh, chấm 
dứt tham áI. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VỀ CẢM XÚC 


Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ biết 
tuệ tri: “Bản chất cảm xúc, nguồn gốc cảm 
xúc, sự hết cảm xúc, pháp dứt cảm xúc” 
nên thiết lập được cái nhìn chánh kiến. 

Có sáu cảm xúc: cảm xúc của mắt, 
cảm xúc của taI, cảm xúc của mũi, cảm 
xúc của lưỡi, cảm xúc của thân, cảm 
xúc của ý. Khi có tiếp xúc, cảm xúc 
xuất hiện. Khi hết tiếp xúc, cảm xúc kết 


20. Thường dịch là “sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái.” 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 469) 


thúc. Thánh đạo tắm ngành là con đường 
chánh, châm dứt cảm xúc. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VỀ TIẾP XÚC 
Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biệt tuệ tr1: “Bản chât tiêp xúc, nguôn 
gốc tiếp xúc, sự hết tiếp xúc, pháp diệt 


tiếp xúc” nên thiết lập được cái nhìn 
chánh kiến. 


Có sáu tiếp xúc: tiếp xúc của mắt, tiếp 
xúc của tai, tiếp xúc của mũi, tiếp xúc 
của lưỡi, tiếp xúc của thân, tiếp xúc của 
ý.“ Khi có giác quan, tiếp xúc có mặt. 
Khi mất giác quan, tiếp xúc kết thúc. 
Thánh đạo tám ngành là con đường 
chánh, châm dứt tiếp xúc. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VẺ GIÁC QUAN 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biết tuệ tri: “Bản chất giác quan, nguồn 


21. Thường dịch là “nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc.” 


Am KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bề? 
sốc giác quan, sự dứt giác quan, pháp 
diệt giác quan” nên thiết lập được cái 
nhìn chánh kiến. 

Có sáu giác quan: giác quan của mắt, 
giác quan của tai, ølác quan của mũi, 
giác quan của lưỡi, giác quan của thân, 
giác quan của ý.?? Khi có danh sắc, giác 
quan có mặt. Khi hết danh sắc, giác quan 
chấm dứt. Thánh đạo tám ngành là con 
đường chánh, chấm dứt giác quan. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VẺ DANH SẮC 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biết tuệ tri: “Bản chất danh sắc, nguồn 
gốc danh sắc, sự dứt danh sắc, pháp diệt 
danh sắc” nên thiết lập được cái nhìn 
chánh kiến. 

Có năm loại danh: cảm xúc, tưởng 
tượng, tư duy, tiếp xúc, tác ý khởi tâm.) 
22. Thường dịch là “nhãn nhập, nhỉ nhập, tỷ nhộp, thiệt nhập, thân 


nhập, ý nhập.” 
23. Thường dịch là “thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý.” 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 47 ` 


Sắc có hai loại: đất nước gió lửa và các 
hình thái có từ bôn đại. 

Có thức tái sinh, danh sắc có mặt. Dứt 
thức tái sanh, danh sắc châm dứt. Thánh 
đạo tám ngành là con đường chánh, châm 
dứt danh sắc. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VẺ THỨC 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biệt tuệ trị: “Bản chât nhận thức, nguôn 
gôc nhận thức, sự châm dứt thức, pháp 
châm dứt thức” nên thiệt lập được cái 
nhìn chánh kiên. 

Có sáu nhận thức: nhận thức của mắt, 
nhận thức của tal, nhận thức của mũi, 
nhận thức của lưỡi, nhận thức của thân, 
nhận thức của ý. 

Chỗ nào có hành, chỗ đó có thức. Khi 
dứt được hành, nhận thức kết thúc. Thánh 
đạo tám ngành là con đường chánh, châm 
dứt nhận thức. O 


, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VẺ HÀNH 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biệt tuệ tri: “Bản chât vận hành, nguôn 
gôc vận hành, sự châm dút hành, pháp 
châm dứt hành” nên thiệt lập được cái 
nhìn chánh kiên. 

Có ba loại hành: sự vận hành thân, sự 
vận hành lời, sự vận hành tâm. Khi có vô 
minh, vận hành có mặt. Khi dứt vô minh, 
vận hành kêt thúc. Thánh đạo tám ngành là 
con đường chánh, châm dứt vận hành. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VẺ VÔ MINH 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biệt tuệ tri: “Bản chât vô minh, nguôn 
øôc vô minh, sự dứt vô minh, pháp dứt 
vô minh” nên thiệt lập được cái nhìn 
chánh kiên. 

Vô minh chính là không tuệ tri khổ, 
không rõ nhân khô, không rõ dứt khô, 
không biệt đường dứt. Khi có lậu hoặc, 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 47 ! 


vô minh có mặt. Khi dứt lậu hoặc, vô 
minh kết thúc. Thánh đạo tám ngành là 
con đường chánh, chấm dứt vô minh. O 
TUỆ TRI BÓN SỰ THẬT VẺ LẬU HOẶC 

Thưa các hiền giả, vị thánh đệ tử nhờ 
biết tuệ tri: “Bản chất lậu hoặc, nguồn 
sốc lậu hoặc, sự dứt lậu hoặc, pháp dứt 
lậu hoặc” nên thiết lập được cái nhìn 
chánh kiến. 

Có ba lậu hoặc: lậu hoặc khoái lạc, lậu 
hoặc hiện hữu, lậu hoặc vô minh. Khi 
có vô minh, lậu hoặc có mặt. Khi dứt 
vô minh, lậu hoặc kết thúc. Thánh đạo 
tám ngành là con đường chánh, chấm 
dứt lậu hoặc. O 

3k >k >k 

Thưa các hiển giả, nói tóm lại là, nhờ 
có chánh kiến: “Về thiện, bất thiện, cũng 
như chánh kiến về bốn chân lý, và biết tuệ 
tri bỗn chân lý thánh vào việc ăn uống, 


4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


cũng như ứng dụng trong từng chi phần 
của mười hai duyên”, hành giả có thê 
dứt trừ tận gốc khuynh hướng tham dục, 
khuynh hướng sân hận, khuynh hướng 
quan điểm - thái độ “tôi là,” nhỗ gốc vô 
minh, hiền hiện tuệ giác, hết mọi khô đau 
ngay trong hiện tại. Đầy chính là cách vị 
thánh đệ tử, người có chánh kiến, thấy 
biết chánh trực, tin pháp tuyệt đối, đạt 
được nhận thức chánh kiến nhiệm mâu. 
Nghe Xá-lợi-phất giảng giải rõ nghĩa, 
về chánh tri kiến, các vị Tỳ-kheo và người 
có mặt thảy đều hoan hỷ, phát nguyện 


thọ trì, truyền bá Kinh này. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


mi 
x 


30. KINH BA DẦU ẤN THỰC TẠI 


Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật ở 
chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá-vệ. Trước 
mặt Tăng đoàn, Phật dạy như sau: “Này 
các đệ tử, có ba dấu ấn về các thực tại, 
là ba cánh cửa đi vào giải thoát, cũng 
là chân lý được các đức Phật truyền bá, 
giảng dạy, là con mắt tuệ của các đức 
Phật, là chỗ đi về của các đức Phật.” Nay 
ta giảng dạy, hãy nên lắng nghe, ghi nhớ 
hành trì. O 
DẦU ẤN TÁNH KHÔNG 

Này các đệ tử, bản chất sự vật vốn 
là “không tính.” Tính “không” của vật 
không kẹt có, không, không tự sinh ra, 
không mất vĩnh viễn, không vướng vọng 
tưởng, thoát khỏi tri kiến. Bản thê tánh 


_ ,6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


“không” không có hình tướng, không 
kẹt không gian, không thể khái niệm, 
chưa từng sinh khởi, vượt khỏi tri kiến 
và sự năm bắt. Vì không năm bắt, tánh 
“không” bao hàm tất cả sự vật, tôn tại 
trong tánh vốn không phân biệt. Đây là 
nhãn quan vô cùng xác thực về các loại 
vật thể. Đó là dẫu ẫn của mọi sự vật. 
Này các đệ tử, người biết tu tập nên 
tìm vên tĩnh, như ở rừng sâu, ngôi dưới 
sốc cây, thực tập quán chiêu VỀ mọi sự 
vật. Thấy rõ sắc chất bao gồm thân thể 
và mọi sự vật là không thực thể, vốn là 
vô thường, nhờ đó thoát khỏi tâm lý bám 
víu vào các hình thể, an trú trong cái thấy 
biết bình đăng, không còn phân biệt đối 
sắc chất, hình thê. O 
Này các đệ tử, tương tự đối với cảm 
giác, tr1 giác, tâm tư, nhận thức, người 
biết tu tập nên thấy rõ răng chúng không 
thực thê, vốn là vô thường, nhờ đó thoát 


KINH BA DẤU ẤN THỰC TẠI 477 ị 
` 


khỏi tâm lý bám víu vào những thứ này, 
an trú trong cái thây biết bình đăng, không 
còn phân biệt, vướng kẹt vào chúng. 

Này các đệ tử, năm nhóm tô hợp câu 
tạo nên thân vốn không thực thể, do 
duyên giả hợp, tương tác lẫn nhau giữa 
thân và tâm. Khi tâm không còn hiện 
hữu trong thân thì các tổ hợp cảm giác, 
tri giác, tâm tư, nhận thức không còn 
tác dụng. Nhận thức như thế là chánh tri 
kiến, hướng đến giải thoát. Nhờ tuệ nhãn 
này, hành giả thoát khỏi mọi sự vướng 
mắc liên hệ tri kiến. 

Phương pháp quán này là không thực 
thể, là dấu ấn một, là cửa giải thoát. O 
DẦU ẤN VÔ TƯỚNG 


Này các đệ tử, thực tập chánh niệm, an 
trụ trong định, quán sát sự vật, hành giả 
thấy rằng hình thê vô ngã, tướng trạng 
tan biến. Nhờ thực tập nảy, hành giả thoát 


_ # Š KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


được các loại ảo giác về các hình thể. 
Tương tự, quán chiếu về bản chất của 
âm thanh, hương, vị, tiếp xúc và pháp 
cũng đều vô ngã, tướng trạng tan biến. 
Nhờ thực tập này, hành giả thoát được 
ảo giác về chúng. 

Nhờ quán vô tướng, hành giả đạt được 
trí tuệ thanh tịnh, diệt sạch phiền não, 
hết tham, sân, sĩ, không còn chấp thủ, đạt 
được cái thấy bình đăng tuyệt đối. Đồng 
thời hành giả không còn vướng kẹt vào 
cái tự ngã, về ta, của ta; châm dứt tất cả 
thây biết sai lâm. 

Phương pháp quán này gọi là “v 

tướng,” là dâu ấn hai, là cửa giải thoát. O 


DẦU ẤN VÔ TÁC 

Này các đệ tử, một khi đạt được nhận 
thức vô ngã, hành giả không còn cho 
răng sự vật thây, nghe, cảm, biết... là có 
thực thê ngoài nhận thức nữa. Nhận thức 


KINH BA DẤU ẤN THỰC TẠI 47 S: 


của người là do nhân duyên, tương tác 
phát sinh. Bản thân nhận thức và duyên 
phát khởi các loại nhận thức đều là vô 
thường, nên ta không thể nắm bắt được 
chúng. Trên cơ sở này, nhóm tổ hợp thức 
có cân gì được tác tạo nữa đâu! 

Với nhận thức này, hành giả thấy rõ 
thực tướng sự vật một cách rốt ráo, 
không còn bị kẹt vào các sự vật, vì đã 
thể nghiệm được bản chất thật của mọi 
sự vật. 

Phương pháp quán này gọi là “vô tác, ˆ” 
là dấu ấn ba, là cửa giải thoát. 

Này các đệ tử, bất kỳ người nào thực 
tập nhận thức về ba dấu ấn của mọi sự 
vật như vừa nêu trên, sẽ có khả năng đi 
vào cánh cửa giác ngộ, giải thoát. Đang 
khi thực tập nhìn các sự vật băng ba nhận 
thức “tánh không, vô tướng, cũng như vô 
tác,” ta đã đạt được tri kiến thanh tịnh. 


e0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực tập, 
truyên bá Kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


481 


31. KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ 


Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở 
tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nạlI, đức Phật 
đã dạy cho năm Tỳ-kheo cốt lõi thực tập 
vô ngã như sau. O 
THÂN THẺ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI 

1) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng 
thân thể này đây vốn là vô ngã. Nếu thân 
là ngã thì trên đời này không có tình 
trạng thân bị bệnh tật và ta có được một 
thân thể khỏe như sự mong đợi: “Thân 
thê của tôi phải như thế này, hoặc thân 
thể này phải như thế kia...”. Nhưng trên 
thực tế, chẳng được như thê. Này các đệ 
tử, vì thân vô ngã nên thân có bệnh, biến 
hoại, già nua, dẫn đến chết chóc; những 
điều mong ước về thân thể này không 
thể thành tựu. O 


“? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


V 


CẢM GIÁC KHÔNG PHẢI LÀ TÔI 

2) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng 
cảm giác con người vôn là vô ngã. Nếu 
các cảm giác đều là tự ngã thì trên đời 
này không có tình trạng cảm giác bị khô 
và ta có được dòng cảm giác tốt như sự 
mong đợi: “Cảm giác của tôi phải như 
thế này, hoặc cảm giác này phải như thế 
kia...” Nhưng trên thực tế, chắng được 
như thế. Này các đệ tử, vì cảm giác này 
vốn là vô ngã nên dòng cảm giác bị khổ 
chi phối; những điều mong ước về dòng 
cảm giác không thê thành tựu. O 
TRI GIÁC KHÔNG PHẢI LÀ TÔI 


3) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng 
(ri giác con người vôn là vô ngã. Nếu 
các tri giác đều là tự ngã thì trên đời này 
không có tình trạng tri giác bị khổ và ta 
có được một tri giác tốt như sự mong 
đợi: “Tri giác của tôi phải như thế này, 
hoặc tri giác này phải như thế kia...” 


KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ sa) 
`È 


Nhưng trên thực tế, chắng được như thế. 
Này các đệ tử, vì tri giác này vốn là vô 
ngã nên những tri giác bị khô chi phối; 
những điều mong ước về những tri giác 
không thể thành tựu. O 
TÂM TƯ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI 


4) Này các đệ tử, hãy nhận thức răng 
(âm fw con người vôn là vô ngã. Nếu 
các tâm tư đều là tự ngã thì trên đời này 
không có tình trạng tâm tư bị khổ và ta 
có được một tâm tư tốt như sự mong đợi: 
“Tâm tư của tôi phải như thế này, hoặc 
tâm tư này phải như thế kia...” Nhưng 
trên thực tế, chắng được như thế. Này 
các đệ tử, vì tâm tư này vốn là vô ngã 
nên những tâm tư bị khổ chi phối; những 
điều mong ước về những tâm tư không 
thể thành tựu. O 
NHẬN THỨC KHÔNG PHẢÁI LÀ TÔI 


5) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng 


“a4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


nhận thức của ta vốn là vô ngã. Nếu các 
nhận thức đều là tự ngã thì trên đời này 
không có tình trạng nhận thức bị khổ 
và ta có được một nhận thức tốt như sự 
mong đợi: “Nhận thức của tôi phải như 
thế này, hoặc nhận thức này phải như thế 
kia...” Nhưng trên thực tế, chăng được 
như thế. Này các đệ tử, vì nhận thức này 
vốn là vô ngã nên những nhận thức Dị 
khổ chi phối; những điều mong ước về 
những nhận thức khó được thành tựu. O 


VÔ NGÃ TRONG VÔ THƯỜNG VÀ KHỎ 

6) Này các đệ tử, hãy cho biết rằng 
thân thê, cảm giác, tr1 giác, tâm tư và các 
nhận thức vôn là thường còn hay là vô 
thường? 

— Bạch đức Thế Tôn, năm tô hợp này 
đêu là vô thường. 

— Này các đệ tử, hãy cho biết răng cái 
gì vô thường là khô hay vu1? 


KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ s5) 


- Bạch đức Thế Tôn, những gì vô 
thường dĩ nhiên là khô. 

— Này các đệ tử, thân thể vô thường 
mang đến khô đau, chịu sự biến hoại như 
một quy luật. Để vượt qua khô do thân vô 
thường, hãy thực tập răng: “Tất cả thứ này 
không phải là tôi, không phải của tôi, 
cũng không phải là tự ngã của tôi.”  O 

7) Này các đệ tử, tương tự như thế, 
cảm giác vô thường, tr1 giác vô thường, 
tâm tư vô thường, nhận thức vô thường 
mang đến khổ đau, chịu sự biến hoại như 
một quy luật. Đề vượt qua khô do sự vô 
thường của tất cả thứ cảm giác, tri giác, 
tâm tư, và các nhận thức, hãy thực tập 
răng: “Tất cả thứ này không phải là tôi, 
không phải của tôi, cũng không phải là 
tự ngã của tôi. ˆ O 
VÔ NGÃ VỚI THỜI GIAN 

8) Này các đệ tử, bất luận thân thể 


“6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, thuộc 
trong hay ngoài, lớn hay vi tế, đẹp hay 
là xấu, xa hay là gần... hãy nên quán 
sát bằng chánh trí tuệ như chúng vốn là: 
“Tất cả thứ này không phải là tôi, không 
phải của tôi, cũng không phải là tự ngã 
của tÔI.” O 

9) Này các đệ tử, tương tự như thê, bất 
luận cđm giác, tri giác, tâm fr và các 
nhận thức thuộc về quá khứ, hiện tại, vị 
lai, thuộc trong hay ngoài, lớn hay vi tế, 
đẹp hay là xấu, xa hay là gần... hãy nên 
quán sát bằng chánh trí tuệ như chúng 
vốn là: “Tất cả thứ này không phải là tôi, 
không phải của tôi, cũng không phải là 
tự ngã của tôi.” O 
LÌA CHẤP: GIẢI THOÁT 

10) Này các đệ tử, nhờ nhận thức này, 
vị đệ tử thánh không vướng thân thê, 
không vướng cảm giác, không vướng tr1 
giác, không vướng tâm tư, không vướng 


KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ si 


nhận thức. Do không vướng mắc, vị ấy 
đạt được trạng thái lìa tham, tâm được 
giải thoát. Khi được giải thoát, nhận thức 
rõ ràng: “Ta đã giải thoát.” Vị ấy biết rõ: 
“Tái sanh đã hết, hạnh thánh đã thành, 
việc nên đã làm, không còn trở lại cuộc 
đời này nữa.” 

Nghe đức Phật dạy, năm thầy Tỳ- 
kheo vô cùng hoan hỷ, phát tâm thực tập 
chuyền hoá khổ đau. Ngay sau bải kinh, 
tâm của năm vị đều được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không còn chấp thủ. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


“mi 
` 


32. KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ 


DỤC LÀ ĐẦU MÓI DÍNH MẮC 

Tôi nghe như vây. Vào ngày bố-tát 
trong đêm trăng tròn, ở tại Đông Viên, 
giảng đường Lộc Mẫu, thuộc thành Xá- 
vệ, đang khi Thê Tôn đang ngôi giữa trời, 
với nhiêu đệ tử cung kính bên người, có 
một Tỳ-kheo đứng dậy, bày y bên phải, 
châp tay bạch Phật: O 

- Nếu được cho phép, con xin hỏi 
Người vân đê đặc biệt. 

- Hãy đặt câu hỏi, từ chỗ ông ngôi, 
như ý ông muôn. 

Nghe lời Phật dạy, Tỳ-kheo ngôi 
xuông, cung kính hỏi răng: 

— Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là 
năm nhóm dính mặc? 


em KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


"xÉ 

— Này các đệ tử, năm nhóm dính mắc 
bao gôm như sau: tô hợp thân thê, tô hợp 
cảm giác, tô hợp tr1 giác, tô hợp tâm tư, 
tô hợp nhận thức. 

— Kính bạch Thế Tôn, năm nhóm dính 
mặc lây gì làm gôc? 

— Này các đệ tử, năm nhóm dính mắc 
lây dục làm gôc. 

— Kính bạch Thế Tôn, có phải chấp 
thủ là năm dính mắc, hay có tình huông, 
ngoài năm dính mắc, có châp thủ khác? 

— Này các đệ tử, không phải chấp thủ 
là năm dính mặc; không có tình huông 
ngoài năm dính mặc có châp thủ khác. 
Khi nào có dục hay có lòng tham với 
năm dính mắc, đó là châp thủ. 

— Kính bạch Thế Tôn, có khác biệt 
chăng giữa cái gọi là lòng dục, lòng tham 
với năm dính mặc? 


— Này các đệ tử, hăn có thê có. Đã từng 


KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ mh 
`Ý 
có người suy nghĩ như sau: “Mong sao 
thân tôi được như thế nảy ở trong tương 
lai!” Có người mong răng cảm giác, tri 
giác, tâm tư, nhận thức thế này, thế kia ở 
trong tương lai. Đây thật chính là sự sai 
khác chính giữa dục và tham với năm 
dính mắc. O 
NHÂN DUYÊN CỦA NĂM UẦN 

— Kính xin Thế Tôn giải thích rõ hơn 
về nghĩa tổ hợp trong năm dính mắc. 

— Này các đệ tử, bất cứ sắc chất, quá 
khứ, vị lai hay là hiện tại, bên trong 
hay ngoài, dù thô hay tế, dù đẹp hay 
xấu, dù xa hay gần, được gọi chung là 
tô hợp sắc thân. Tất cả cảm giác, thuộc 
về quá khứ, hiện tại, vị lai, dù trong hay 
ngoải, dù thô hay tế, dù đẹp hay xấu, dù 
xa hay gần, được gọi chung là tổ hợp 
cảm giác. Tương tự đối với các tổ hợp 
khác. Uẩn là thế đó. 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ÿ 


— Do nhân duyên gì, bạch đức Thế 
Tôn, các tổ hợp này được định danh là 
tổ hợp sắc thân, tô hợp cảm giác, tổ hợp 
tri giác, tổ hợp tâm tư, tô hợp nhận thức? 

- Bốn đại là nhân và là duyên của tổ 
hợp sắc thân. Xúc là nhân duyên của ba 
tổ hợp cảm giác, tri giác và nhóm tâm tư. 
Danh sắc là nhân và là duyên của tổ hợp 
nhận thức. O 
VƯỢT QUA CHÁP THÂN 

— Kính bạch Thế Tôn, thân kiến là gì? 

— Với hàng phàm phu kém học Phật 
pháp, không rõ bậc Thánh, không thuần 
thục được, cũng không tu tập giáo pháp 
bậc Thánh và bậc chân nhân, sẽ có 
khuynh hướng đánh đồng sắc thân với 
cái tự ngã, hay xem tự ngã như có sắc 
chất, hay xem sắc chất ở trong tự ngã, 
hay xem tự ngã như là trong sắc. Tương 
tự đối với cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận 


KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ 493 | 
Z 


thức đều bị đánh đồng chính là tự ngã. 
Thân kiên là thê. 

- Kính bạch Thế Tôn, còn tình huống 
nào là không thân kiên? 

— Này các đệ tử, khi không đánh đồng 
năm nhóm dính mặc với cái tự ngã, khi 
không đánh đông cái gọi tự ngã với năm 
dính mắc, là không thân kiên. O 
VỊ NGỌT, VỊ KHỎÔ VÀ VỊ XUẤT LY 

— Bạch đức Thế Tôn, cái gì gọi là vị 
ngọt của sắc, cái øì gọi là nguy hiêm của 
sắc, cái øì gọi là xuât ly của sắc? và bôn 
nhóm kla? 

— Này các đệ tử, các hỷ lạc nào làm 
duyên tạo sắc thì được gọi là vị ngọt của 
sắc. Cái øì tạo ra vô thường, khô đau, 
biên hoại trong sắc thì được gọi là nguy 
hiêm của sắc. Làm chủ, chuyên hóa được 
các dục tham đôi với sắc thân thì được 
øọI1 là xuât ly của sắc. Tương tự đôi với 


”" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 


bốn nhóm còn lại. 

— Bạch đức Thế Tôn, do thấy biết gi, 
không còn thái độ mạn tủy miên răng: 
“Ta là người làm, sở thuộc của ta chính 
là người làm”, có ý thức rõ đối với tự 
thân và tưởng ở ngoài? 

— Này các đệ tử, tất cả sắc chất, cảm 
giác, tr1 giác, tâm tư, nhận thức, quá 
khứ, vị lai hay là hiện tại, dù trong 
hay ngoài, dù thô hay tế, dù đẹp hay 
xâu, dù xa hay gân, phải thấy như thật 
với trí tuệ rằng: “Tất cả cái này không 
phải của tôi, không phải là tôi, lại càng 
không phải tự ngã của tôi”. Nhờ thấy 
như thế nên mạn tùy miên không thể 
có mặt. O 
KHÔNG KHÓ ĐAU TRONG VÔ THƯỜNG 


Một thầy Tỳ-kheo suy nghĩ như sau: 
“Nếu năm tô hợp sắc thân, cảm giác, tr 
giác, tâm tư và nhóm nhận thức đều là vô 


KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ 495 
`Ÿ 


ngã thì những hành động sao có kết quả?” 
Biêt được như thê, Thê Tôn dạy răng: 

— Này các đệ tử, chỉ có người ngu, tham 
dục chi phôi, mới hỏi như thê. Thây đã 
dạy cách xác định nhân duyên của mọi 
sự vật. Hãy cho ta biệt sắc thân, cảm 
giác, tri giác, tâm tư và các nhận thức 
thường hay vô thường? 

— Thưa ngài vô thường. 

— Những øì vô thường là khô hay vui? 

— Thưa ngài là khô. 

- Những gì vô thường, khổ đau, biến 
hoại, có được xem răng: “Cái này của 
tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã 
của tôi?” 

— Bạch đức Thế Tôn, không thê như vậy. 

— Hãy quán chiếu răng tất cả sắc chất, 
cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức: 
“Không phải của tôi, không phải là tôi, 


e® KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
không tự ngã tôi”. Nhờ quán như thê, 
hành giả nhàm chán với năm dính mắc, 
kéo theo ly tham, nên được giải thoát. 
Vị ây biết rõ ta đã giải thoát: “Tái sanh đã 
tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm. 
Không còn trở lại đời sống này nữa”. 
Nghe đức Phật dạy, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, tiếp nhận hành trì. 
Ngay pháp thoại này, sáu mươi Ty-kheo 
đã giải thoát khỏi tất cả lậu hoặc, không 
có dính mắc. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


mi 
` 


33. KINH CHUYÊÊN HÓA CÁI TÔI 


CAO NGẠO DO HIỂU SAI 

Tôi nghe như vây. Khi đức Thế Tôn ở 
rừng Đại Lâm, giảng đường Trùng Các, 
thuộc Vesali. Có Ni-kiền-tử tên Saccaka, 
tánh ưa luận chiến, lý lẽ sắc bén, được 
người tôn kính. Ông thường tuyên bố: 
“Ta chưa từng thấy bất kỳ Sa-môn hay 
Bà-lamôn là vị Hội chủ hay vị Giáo 
trưởng, hay A-la-hán, khi đối thoại ta, 
không ai không run, toát mô hôi hột. Khi 
ta đôi thoại với một cột cây, cột cây còn 
sợ huống là con người”. O 

Vào một buổi sáng. tôn giả Mã Thăng, 
đắp y, cầm bát vào Vesali, thứ tự khất 
thực. Nhìn thấy tôn giả từ xa đi lại, ông 
Saccaka liền bước đến gân, chảo đón 


| = KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


xã giao, đứng qua một bên, thưa Mã 
Thắng răng: 


— Thế nào là cách ngài Gotama huấn 
luyện đệ tử? Đâu là giáo huấn ngài Got- 
ama giảng dạy đệ tử? 

— Này Saccaka, đây là giáo huấn và 
phương pháp chính được đức Thế Tôn 
dạy cho đệ tử: “Này các hành giả, hình 
thái vô thường, cảm xúc vô thường, 
tưởng là vô thường, hành là vô thường, 
thức là vô thường. Năm yếu tố đó không 
có thực thể nên lại vô ngã”. O 

— Thật sự chúng tôi vô cùng thất vọng 
khi nghe biết được Đức Gotama chủ 
trương như thế. Có thể chúng tôi sẽ có 
dịp gặp ngài Gotama tại nơi nào đó để 
thảo luận kỹ, trừ tà kiến nảy. 

Bấy giờ năm trăm người Licchavi đang 
có mặt tại giảng đường Trùng Các vì các 
công vụ. Ông Saccaka nói các vị ây: 


KINH CHUYỂN HÓA CÁI TÔI saŸ 
`Ý 

— Hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa 
ngài Gotama và bản thân ta. Nếu Gotama 
đứng đối thoại ta như thầy Mã Thắng, 
một vị đệ tử nỗi tiếng của ông đã làm 
với fa, thì có khác gì ta như lực sĩ tay 
năm lông cừu, kéo tới kéo lui, vẫn quanh 
bón hướng; như người nấu rượu, sau khi 
nhận chìm thùng rượu xuống nước, nắm 
một góc thùng, Ì kéo tới dẫn lui; như TgƯờI 
nghiện rượu năm góc cái sàng, lắc qua 
lắc lại; như con voi lớn ở tuổi sáu mươi, 
lặn xuống hồ sâu, chơi trò phun nước. 
Với Gotama, ta cũng như vậy. Này các 
tôn giả người Licchavi hãy đến chứng 
kiến cuộc đàm luận này. O 

Các Licchavi đã có quan điểm hoàn 
toàn trái ngược. Có người cho rằng ông 
Saccaka có thê thắng được ngài Gotama. 
Nhưng lại có người đã tin ngược lại. 

Khi rất nhiều người có mặt đông đủ, 
ông Saccaka nói các Tỳ-kheo: 


mm, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


— Ngài Gotama đang ở đâu vậy? Tôi 
muôn vêt kiên ngài Gotama. 

- Giờ này Thế Tôn đang ngồi nghỉ trưa 
dưới một gôc cây trong rừng Đại Lâm. O 
TỰ NGÃ KHÔNG LÀ GÓC SỰ SÓNG 

Ông Saccaka cùng với mọi người 
đên chõ Thê Tôn. Có người chúc tụng, 
hỏi thăm xã giao, ngôi xuông một bên. 
Có người đảnh lê. Có người châp tay. 
Có người xưng tên. Có người 1m lặng, 
không nói một lời. Ong Saccaka nói với 
Thê Tôn: “Tôi muôn thưa hỏi Ngài vài 
câu hỏi, nêu tôi được phép”. 

— Này Saccaka, hãy tự do hỏi như điều 
ông muôn. 

Ông Saccaka đã hỏi câu hỏi mà ông đã 
hỏi tôn giả Mã Thăng. Thê Tôn trả lời 
như lời trả lời của đệ tử ngài. 

— Kính thưa tôn giả, tôi có ví dụ. Như 
các hạt giông, cây cỏ lớn lên, các loại 


KINH CHUYỂN HÓA CÁI TÔI 501 ị 
`Ý 
công nghiệp dù nhẹ hay nặng, đều nương 
vào đất. Tự ngã con người chính là hình 
thái (sắc), nương tựa hình thái, chính 
là cảm xúc, nương tựa cảm xúc, chính 
là dòng tưởng, nương tựa dòng tưởng, 
chính là tâm hành, nương tựa tâm hành, 
chính là nhận thức, nương tựa nhận thức, 
tạo ra tất cả việc làm thiện ác. 

— Này Saccaka, có phải ông nói: “Sắc 
là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, 
hành là tự ngã, thức là tự ngã?” 

— Kính thưa tôn giả, quả thực như vậy. 
Chúng là tự ngã. Mọi người ở đây đều 
nghĩ như vậy. O 

— Này Saccaka, mọi người tại đây có 
quan hệ gì đối với ông không? Ông nghĩ 
thế nào, nếu một vị vua đã làm quán 
đảnh, chăng hạn như vua Pasenadi nước 
Kosala, vua A-xà-thế của Ma-kiệt-đà, 
có quyền lực lớn trong quốc gia mình, 
muốn giết những ai đáng bị giết chết, 


m2 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


muốn tước đoạt thứ đáng bị tước đoạt, 
muốn tân xuất người đáng bị tân xuất? 
Việc muốn là làm có được hay không? 

— Kính thưa tôn giả, với các giáo đoàn 
hay các đoàn thê như các VaJj1, hay các 
Malla, còn có quyên hành trong quôc g1a 
mình, muốn giết là giết, muốn tước là 
được, muốn tần là làm. Huống hồ trường 
hợp của các vị vua của những nước lớn 
đã làm quán đánh, có nhiều quyền lực và 
sông tương xứng với những quyên ấy. 

- Ông nghĩ thế nào, khi ông nói răng: 
“Sắc là tự ngã?” Ông có quyên gì đối với 
sắc ấy? Ông có ra lệnh: “Sắc thái của tôi 
phải như thế này, không được thế khác?” 

Được hỏi như vậy, ông Saccaka hoàn 
toàn im lặng. Đã hai lần hỏi, ông vẫn im 
lặng không thể trả lời. Thế Tôn bèn nói: 

— Ông nên trả lời. Nay không phải lúc 
ông 1m lặng nữa. O 


KINH CHUYỂN HÓA CÁI TÔI kẻ 
`Ý 
VÔ NGÃ NÊN KHÔNG KHỎ ĐAU 

Bấy giờ Dạ-xoa tên Kim Cang Thủ 
cầm chùy sắt lớn, phun lửa đỏ hừng, 
đứng trên không gian, gần Saccaka, phát 
ra ý định: “Nếu Thế Tôn hỏi đến lần 
thứ ba, câu hỏi hợp lý mà Saccaka vẫn 
không trả lời, thì ta sẽ đánh bể đầu bảy 
mảnh”. Chỉ có Thế Tôn và Saccaka 
thấy biết việc đó. Ông Saccaka hoảng 
hốt, sợ hãi, lông tóc dựng ngược, tìm sự 
che chở, nương tựa an ồn nơi đức Thế 
Tôn, liên thưa thỉnh Phật, hỏi lại câu hỏi. 
Đức Phật liền hỏi: 

— Ông nghĩ thế nào, khi ô ông nói rằng: 
“Sắc là tự ngã?” Ông có quyên øì đối với 
sắc ấy? Ông có ra lệnh: “Sắc thái của tôi 
phải như thế này, không được thế khác?” 
Hãy suy nghiệm kỹ. Sau đó trả lời. Lời 
nói của ông bây g1ờ trái ngược với lời nói 
đầu. Đầu đuôi lộn xôn, không có thông 
nhất. Khi ông nói rằng: “Thọ là tự ngã” 


` m4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


ông có quyên gì đối với thọ đó?” Ông có 
được quyên ra lệnh thê này: “Cảm xúc 
của tôi phải như thê này, không được 
thê khác? Dòng tưởng của tôi phải như 
thê này, không được thê khác. Tâm hành 
của tôi phải như thê này, không được thê 
khác. Nhận thức của tôi phải như thê này, 
không được thê khác?” O 

— Kính thưa tôn giả, không thê như vậy. 

- Hãy suy nghiệm kỹ, rồi hãy trả lời. 
Những thứ sắc thái, cảm xúc, dòng 
tưởng, tâm hành, nhận thức, là thường 
còn mãi hay phải vô thường? 

— Kính thưa tôn giả, chúng đều vô thường. 

— Cái gì vô thường, cái ấy là khô hay 
là hạnh phúc? 

— Kính thưa tôn giả, vô thường là khổ. 

— Cái gì vô thường, khổ đau, biễn hoại 
cân được quán chiêu hợp với chân lý như 
phán đoán này: “Cái này thực sự không 


KINH CHUYỂN HÓA CÁI TÔI BỊ 


phải của tôi, không phải là tôi, lại càng 
không phải tự ngã của tôi.” 

— Ông nghĩ thế nào? Ai ái luyến khổ, 
chấp trước vào khổ, tham đăm khổ đau, 
quán khổ và nói: “Cái này của tôi, cái này 
là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi.” 
Quan niệm như vậy, người ấy không thê 
thấu rõ khổ đau của chính bản thân, do 
vậy không thể diệt trừ tận gốc được khổ 
đau đó. Như có một người muốn được 
lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa bén, 
vào tận rừng sâu. Nhìn thấy cây chuối to 
lớn thắng đứng, không có khúc đốt, liền 
chặt cây chuối, cả gốc lẫn ngọn. Sau đó 
lột sạch từng vỏ cuộn tròn, không tìm 
thây được đâu là lõi cây. Tương tự cũng 
vậy, khi được Ta hỏi về lời của ông, ông 
đã tỏ ra trông rỗng, thất bại. Những lời 
tuyên bố vừa rồi của ông ở Vesali rằng 
ai cũng run, hoảng hốt khiếp sợ, ngay 
cả cột cây, khi phải đối thoại với người 


` me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


như ông. Nhưng tại nơi đây, từ trắn của 
ông, như một người thường, những giọt 
mô hôi đang đầm đìa chảy, thấm qua áo 
quân, rơi xuống mặt đất. Còn với Như 
Lai không hè như vậy. O 
KHÔNG PHẢÁI CỦA TÔI, LÀ TÔI, TỰ NGÃ 
CUA TOI 

Bấy giờ Thế Tôn để lộ kim thân cho 
mọi người thấy. Ông Saccaka trở nên 
lặng người, hồ thẹn, thụt vai, bàng hoảng 
cúi đầu, im lặng như câm. Trong hội có 
người tên Dummukha, thuộc LicchavI, 
liên bạch Thế Tôn: 

— Như một hồ sen cách làng không xa, 
có một con cua. Rất nhiều nam nữ tìm 
đến hỗ ây lặn bắt được cua rồi để trên 
đất, lần lượt đập nát các càng cua con. 
Cua đã gãy càng không thê lội được. Con 
thây tương tự, các thuyết quanh co, kế 
gian, tranh luận của Saccaka đã bị Thế 
Tôn bẻ gãy, đập tan. 


KINH CHUYỂN HÓA CÁI TÔI 507 ị 


Khi nghe nói vậy, ông Saccaka liên lên 
tiếng rằng: O 

— Ông hãy ngừng nói, này Dummukhal 
Tôi đang đàm luận với Gotama, chứ 
không phải ông. Ngài Gotama, hãy tạm 
để yên những lời thảo luận của ngài và 
tôi và các Sa-môn và Bà-la-môn khác. 
Cuộc đàm luận này thật là vô bổ, thật 
đáng hồi tiếc! Cho đến mức nào, một đệ 
tử Thánh chấp nhận giảng huấn, hành 
trì giáo pháp, nghi ngờ dứt sạch, do dự 
không còn, thành tựu vô úy, không cân 
nương tựa vào bất kỳ ai ở trong giáo hội? 

— Này Saccaka, vị đệ tử Thánh đối 
với sắc pháp, cảm xúc, dòng tưởng, tâm 
hành, nhận thức, quá khứ, hiện tại hay là 
tương lai, dù nội hay ngoại, dù thô hay 
tế, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gân, thấy 
được như thật băng chánh trí tuệ: “Cái 
này thật sự không phải của tôi, không 
phải là tôi, lại càng không phải tự ngã 


` mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


của tôi.” Cho đến khi ấy, vị đệ tử Thánh 
mới thật sự là chấp nhận giảng huấn, 
hành trì giáo pháp, nghi ngờ dứt sạch, do 
dự không còn, thành tựu vô úy, không cân 
nương tựa vào bất kỳ ai ở trong giáo hội. 
— Vậy kính thưa ngài, cho đến mức 
nào, một vị Tỳ-kheo là A-la-hán, các lậu 
đã hết, tu hành hoàn tất, việc làm đã làm, 
đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục tiêu, 
kiết sử đã dứt, được chánh giải thoát? O 
— Này Saccaka, vị Tỳ-kheo ấy đối với 
sắc pháp, cảm xúc, dòng tưởng, tâm 
hành, nhận thức, quá khứ, hiện tại hay là 
tương lai, dù nội hay ngoại, dù thô hay 
tế, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gần, thấy 
được như thật bằng chánh trí tuệ: “Cái 
này thật sự không phải của tôi, không 
phải là tôi, lại càng không phải tự ngã 
của tôi” chứng được giải thoát, không 
còn chấp thủ. Cho đến lúc đó vị Tỳ-kheo 
ây là A-la-hán, các lậu đã hết, tu hành 


KINH CHUYỂN HÓA CÁI TÔI kẻ 
` 


hoàn tất, việc làm đã làm, đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt mục tiêu, kiết sử đã dứt, 
được chánh giải thoát. O 
QUY NGƯỠNG, CÚNG DƯỜNG 

Với tâm giải thoát, vị Tỳ-kheo ấy thành 
tựu trọn vẹn ba điều vô thượng: Tuệ giác 
vô thượng, con đường vô thượng, giải 
thoát vô thượng. Được giải thoát đó, vị 
ây chỉ lễ, cung kính, tôn trọng với đức 
Như Lai: “Thế Tôn giác ngộ. Những gì 
Phật dạy là để giác ngộ. Phật đã điều 
phục. Những øì Phật dạy là để điều phục. 
Phật đã tịch tĩnh. Những gì Phật dạy là 
để tịch tĩnh. Phật đã vượt qua. Những 
øì Phật dạy là để vượt qua. Phật chứng 
niết-bàn. Những gì Phật dạy là để chứng 
đạt niết-bàn cao thượng. 

Được nghe nói vậy, ông Saccaka bạch 
với Thế Tôn: O 


— Kính thưa tôn giả, con thật lỗ mãng, 


` m9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


con thật khinh suất. Con đã dám nghĩ 
dùng lời phàm tục đề luận chiến với ngài 
Gotamal Có thể an toàn đối với người 
liều đấu với voi điên, chống đám lửa 
hừng, đấu rắn độc dữ, nhưng không an 
toàn cho một người phàm dám khởi tà 
tâm chống lại Thế Tôn! Xin ngài nhận 
lời, ngày mai thân lâm cùng các Tỳ-kheo 
dùng cơm của tôi! 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu. Ông 
Saccaka liền nói với các vịLicchavi:  O 

— Này Licchavi. Ngài Gotama đã nhận 
lời mời với các Tỳ-kheo ăn cơm ngày 
mai. Hãy đem cho tôi những gì quý vị 
nghĩ là hợp thời. 

Các Licchavi mới tờ mờ sáng đã đem 
đây đủ cho Saccaka năm trăm phần cơm 
nấu trộn với sữa. Sau khi sửa soạn, ông 
đã đích thân thỉnh mời Thế Tôn. Thế 
Tôn đắp y cầm bát, đi đến khu rừng của 


KINH CHUYỂN HÓA CÁI TÔI su) 
Saccaka, ngồi vào chỗ dọn với chúng 
Tỳ-kheo. Ông Saccaka tự tay hầu hạ, các 
món thịnh soạn, loại cứng và mềm. Trai 
tăng vừa XOng, ông Saccaka lây chiếc 
chế thập, ngôi xuông một bên, bạch với 
Phật răng: 

— Kính bạch tôn giả, việc cúng dường 
nảy, nễu có công đức, mong người cúng 
dường hưởng hạnh phúc. 

— Này Saccaka, sẽ có công đức cho 
người phát tâm cúng dường những người 
đáng được cúng dường, chẳng hạn như 
ông, dầu ông không phải là không có 
tham, không phải là người không hề có 
sân, không phải là người không còn sĩ 
mê. Sẽ có công đức cho người như ông, 
phát tâm cúng dường cho người đáng 
được cúng dường như Ta, là bậc ly tham, 
ly sân, ly s1. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


513 


34. KINH NÈN TÁNG ĐỨC TIN 


ĐỪNG ĐÉ BỊ CẢI ĐẠO 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
Phật và Tăng đoàn từng bước thánh thơi, 
đến thị trân tên Kê-sa-pu-ta của Ka-la- 
ma, nước Kô-sa-la. Hôm ấy, dân chúng 
cung kính, quây quanh hầu chuyện đức 
Phật. Có người thành kính vấn an sức 
khỏe. Có người cung kính đảnh lễ năm 
vóc. Có người lễ phép khoanh tay thưa 
hỏi. Có người lặng lẽ chăm chú ngắm 
nhìn tôn nhan đức Phật. Vài người trong 
họ bắt đầu thưa chuyện: O 

- Bạch đức Thế Tôn! Có các Sa-môn 
và Bà-lamôn đi đến nơi này truyền 
đạo của họ, vị nào cũng dụ tất cả chúng 
con cải đạo theo họ, đồng thời nhiều vị 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


buông lời chê bai, phê phán, khinh miệt 
các lời giảng dạy của các vị khác. Sự 
việc này làm chúng con phân vân: VỊ 
nào tuyên bố sự thật chân chính? Đạo 
nào chân lý? Vị nào tuyên bố điều sai 
sự thật? Đạo nào không hợp chân lý 
cao quý? Chúng con nên theo đạo của 
người nào? 

Đức Phật dạy rằng: “Này các thiện tín, 
các vị phân vân, nghi ngờ là phải và rất 
tất yếu. Trong trường hợp nảy, các vị 
không nên vội tin, bác bỏ quan điểm đạo 
nào, khi mà các vị chưa tìm hiểu kỹ đạo 
ây thấu đáo”. O 
MƯỜI NÉN TẢNG ĐỨC TIN LÝ TRÍ 

Này các thiện tín, người Ka-la-ma, 
nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về mười 
nên tảng của đức tin lý trí. 

Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì 
điều đó là do uyên thuyết. 


KINH NỀN TẢNG ĐỨC TIN sHỊ 
`Ÿ 


Hai là, chớ vội tin một điêu gì, chỉ vì 
điêu đó thuộc về fruyên thông. 

Ba là, chớ vội tin một điêu gì, chỉ vì 
điêu đó được nhiêu người nhặc, hay 
tuyến fruyên nhiêu. 

Bôn là, chớ vội tin một điêu gì, chỉ 
vì điêu đó được ghi lại trong kinh điển, 
sách vở. 

Năm là, chớ vội tin một điêu gì, chỉ vì 
điêu đó là các /ý luận siêu hình hâp dân. 

Sáu là, chớ vội tin một điêu gì, chỉ vì 
điều đó hợp với /áp írưởng do mình chủ 
trương. 

Bảy là, chớ vội tin một điêu gì, chỉ vì 
điều đó được căn cứ trên đ# liệu đơn thuần. 

Tám là, chớ vội tin một điêu gì, chỉ vì 
điêu ây rât phù hợp với đƒnh kzên của mình. 

Chín là, chớ vội tin một điêu gì, chỉ vì 
điêu ây được nhiêu sức mạnh quyên 1y 
ủng hộ. 


_ me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ 
vì điều ấy được nhà truyền giáo, đạo sư 
tuyên bố. O 
THƯỚC ĐO LÝ TRÍ 

- Này các thiện tín, khi nghe điều gì, 
hãy nên quán sát, suy tư, thể nghiệm, và 
chỉ khi nào, sau khi kiêm nghiệm, quý 
vị nhận thấy: “Những lời dạy này tốt 
lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng 
và được người trí đồng tình, tán thán. 
Nếu sống, làm theo các lời dạy này sẽ 
đưa ta đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện 
tại này và về lâu dài” thì đến lúc ấy, hãy 
đặt niềm tin một cách chắc chắn và thực 
hành theo. 

- Này các thiện tín, một khi tâm tham, 
sân, si, chấp thủ... đã được vứt khỏi nội 
tâm con người, thì con người ấy sẽ được 
hạnh phúc hay gặp bất hạnh? 


Dân Ka-la-ma đồng thanh trả lời: 


KINH NỀN TẢNG ĐỨC TIN sHỊ 
`Ï 


- Bạch đức Thế Tôn, những người như 
thê sẽ sống hạnh phúc. 

Đức Phật dạy tiếp: 

- Này các thiện tín, quả thật như thế. Khi 
các tâm lý tham, sân và sĩ không còn chi 
phối, con người sẽ không khởi lên ý nghĩ, 
hành động sát hại, lấy của không cho, 
tình dục bất chính, nói sai sự thật, uống 
rượu, ma túy, đồng thời cũng không khích 
lệ người khác làm điều xấu ác. Như Lai 
tuyên bố sự từ bỏ ác giúp cho con người 
sông trong hạnh phúc, an lạc lâu dài.  O 

- Này các thiện tín, bỏ tham, sân, s1 và 
pháp nhiễm ô là thiện hay ác, là phước hay 
tội, có được người trí tán thán hay không? 

- Bạch đức Thế Tôn, theo chúng con 
hiểu, bỏ tham, sân, sĩ và pháp nhiễm ô là 
khuynh hướng thiện, là việc làm phước, 
bậc trí sẽ khen; người nào làm được sẽ 
tăng hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


¬È 


Đức Phật tán thân: 


- Lành thay, lành thay, dân Ka-la-ma, 
ghi nhớ lời Ta, mười điều nêu trên là nền 
tảng của niềm tin lý trí: Chỉ đến khi nào, 
quý vị suy tư, chiêm nghiệm, nhận thức 
xác đáng điều øì thực sự chân chính, lợi 
ích cho mình và lợi người khác thì mới 
đem lòng tin tưởng, làm theo. Đó là tiêu 
chuẩn của đức tin chánh, nên học hỏi theo. 

Khi nghe đức Phật giảng dạy, phân 
tích, về đức tin đúng, dân Ka-la-ma vô 
cùng thán phục, cung kính đảnh lễ, phát 
nguyện trở thành Phật tử tại gia, siêng 
năng phụng sự Phật, Pháp và Tăng, giữ 
năm đạo đức, sống đời hạnh phúc. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

(3 lần, xá 3 xá) QOO 


519| 


35. KINH KIÊN THỨC VÀ TRÍ TUỆ 


THỨC VÀ TRÍ TUỆ 

Tôi nghe như vây. Đang lúc Thế Tôn ở 
chùa Kỳ-viên thì vị tôn giả là Câu-hy-la 
sau khi thiền định vào buổi chiều XONg, 
thăm Xá-lợi-phất với lời trân trọng, ngôi 
xuống thưa hỏi. 

— Kính thưa tôn giả, gọi là liệt tuệ?) là 
nghĩa thế nào? 

— Kính thưa hiền hữu, què quặt trí tuệ, 
không có tuệ tri, gọi là liệt tuệ. Không 
tuệ tri được thế nào là khổ, nguồn sốc khổ 
đau, sự không còn khô và đường diệt khổ 
nên được gọi là què quặt trí tuệ. Nhờ có 
tuệ tri nên có trí tuệ. Trí tuệ chính là khả 


1. Suppamna. 
2. NappajJanatI. 


p0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
V 

năng nhận thức bản chất khổ đau, nguồn 
gôc khô đau, sự châm dứt khô và đường 
diệt khô. O 

— Kính thưa tôn giả, cái gọi là thức là 
nghĩa thê nào ? 

— Khả năng thức tri được gọi là thức. 
Đôi tượng thức tri bao gôm khô vul, 
không khô không vui... 

— Kính thưa tôn giả, trí tuệ và thức kết 
hợp được không? Nêu chúng không thê 
thì đầu là điêm sai khác giữa chúng, khi 
phân tích chúng? 

— Kính thưa hiền giả, trí tuệ và thức có 
thê kêt hợp. Sau khi phân tích, không thê 
phân ranh những sự khác biệt giữa hai 
nhận thức của trí và thức. Cái gì tuệ biệt 
thì thức biệt được. Điêu gì thức biết thì 
tuệ biệt được. Điêm khác biệt nhau giữa 
tuệ và thức chính là bản chât. Đôi với trí 


KINH KIẾN THỨC VÀ TRÍ TUỆ SH 


tuệ cần được tu tập®) đối với thức tri cần 
được liêu tri.) O 
CẢM THỌ VÀ TƯỞNG TRI 

Nhiều câu hỏi khác đã được tôn giả Đại 
Câu-hy-la lân lượt đặt ra. Ngài Xá-lợi-phât 
tuân tự trả lời một cách thích đáng. 

— Thưa ngài Câu-hy, vì cảm giác được 
nên gọi cảm thọ.®) Cảm thọ bao gôm: Hạnh 
phúc, khô đau, không vuI không khô. 

Vì ý niệm được®) nên gọi tưởng tri.“ 
Đôi tượng của tưởng bao gôm nhiêu, 
chăng hạn màu sắc, xanh vàng đỏ trăng. 

Cảm thọ và tưởng có thể kết hợp. 
Khó phân rạch ròi ranh giới thọ, tưởng. 
Những gì thọ được thì tưởng tri được. 
Những gì tưởng được thì cảm thọ được. 


3. Bhavetabba. 
4. Parinneyyam. 
5. Vedeti. 

6. SanJanatI. 

7. Sanna. 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Bề 

— Thưa ngài Câu-hy, khi nguồn ý thức 
trở nên thanh tịnh không liên hệ đên 
năm giác quan, có thê dân đên các quan 
niệm như: Hư không vô biên,®) thức là 
vô biên,?”) không có vật gì. Chính nhờ 
tuệ nhãn, pháp được đưa đền có thê tuệ 
l8 8l 

— Kính thưa tôn giả, trí tuệ là gì? 

— Thưa ngài Câu-hy, trí tuệ chính là: 
Khả năng thăng tri,” khả năng liễu tri,U?) 
đưa đên châm dứt.13) O 
ĐỀ CÓ CHÁNH KIÊN 


— Kính thưa tôn giả, có yêu tô nào làm 
cho chánh kiên có thê có mặt? 


— Có hai yêu tố giúp cho chánh kiến 


§. Không vô biên xứ. 

9. Thức vô biên xứ. 

10. Vô sở hữu xứ. 

11. Abhinnattha. 

12. Parinnattha. 

13. Pahanattha. Nghĩa đen là đoạn tận. Dĩ nhiên đối tượng của chấm 
dứt và phiền não và khổ đau. 


KINH KIẾN THỨC VÀ TRÍ TUỆ s| 


phát sinh được là tiếng người, tác ý như 
lý. Nếu như chánh kiến có năm hỗ trợ 
như của đạo đức, học rộng, thảo luận, 
thiền chỉ,“® quán0® thì tâm giải thoát 
quả, tuệ giải thoát quả, cũng như tâm 
giải thoát quả công đức và tuệ giải thoát 
quả công đức sẽ được thiết lập ngay. O 
CẢNH GIỚI TÁI SINH 

— Thưa ngài Câu-hy, có ba hiện hữu:19) 
Hiện hữu cõi dục, hiện hữu cõi sắc, hiện 
hữu vô sắc. Để sự tái sanh có trong tương 
lai thì các yếu tố vô minh ngăn che, tham 
á1 trói buộc, nên các hữu tình thích thú 
chỗ này hay ở chỗ khác. Đề dứt tái sinh, 
phải dứt vô minh, nuôi lớn trí tuệ, chuyển 
hóa tham áI. 

- Thưa ngài Câu-hy, thể nào gọi là 
cảnh thiên thứ nhất? Khi có hành giả 
— 14.Samatha. 


15. SamadhI. 
16. Bhava. 


ề p4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


thoát khỏi dục nhiễm của các giác quan, 
không còn đắm chìm trong tư duy xâu, 
nên an trú được cảnh g1ới thiền một, trạng 
thái hỷ lạc do tâm ly dục, nhưng vẫn còn 
đó hoạt dụng tâm lý tìm kiếm đối tượng, 
bám víu đối tượng. Cảnh thiên thứ nhất 
có năm chi phân: Tìm kiếm đối tượng, 
bám víu đối tượng, hoan hỷ, an lạc, trạng 
thái nhất tâm. Đạt được thiền một, hành 
giả từ bỏ tham dục, sân hận, hôn trầm 
thuỳ miên, trạo hối vả nghi. 

— Thưa ngài Câu-hy, năm loại giác 
quan như: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể 
khác nhau cảnh giới, khác nhau hành 
giới, không có tình trạng lãnh thọ cảnh 
giới, hành giới giống nhau. Ý là chỗ 
nương1” là nơi lãnh thọ tất cả cảnh giới 
cũng như hành giới của các giác quan. 
Năm giác quan này do duyên tuôi thọt*® 


17. Sở y. 
18. Ayu. 


KINH KIẾN THỨC VÀ TRÍ TUỆ sH| 


mà được tôn tại. Trong khi tuổi thọ, 
nhờ vào nhiệt lượng mà được an trú. 
Mặt khác nhiệt lượng nương vào tuổi 
thọ để được tôn tại. O 
TUỎI THỌ, NHIỆT LƯỢNG VÀ THỨC 

— Kính thưa tôn giả, phải hiểu thế nào 
về phán đoán răng “tuổi thọ tồn tại nhờ 
vào nhiệt lượng, nhiệt lượng tồn tại nhờ 
vào tuổi thọ?” 

— Thưa ngài Câu-hy, tôi sẽ trình bày 
băng một ví dụ. Những người có trí 
nương vào ví dụ nên hiểu thấu đáo. Như 
cây đèn dâu phát ra ánh sáng là nhờ tim 
đèn. Cũng nhờ ánh sáng, tim đèn được 
thấy. Tuổi thọ và nhiệt tương quan qua 
lại cũng lại như vậy. 

— Thưa ngài Câu-hy, những pháp thọ 
hành”? không thể đồng nhất với cái gọi 


19. An trú. 
20. Ayusankhara. 


p6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


là pháp được cảm thọ.?) Nếu chúng 
đồng nhất thì làm thế nào nêu rõ xuất 
khởi của vị hành giả đã đạt được thiền 
diệt thọ tưởng định. 

- Thưa ngài Câu-hy, đối với thân thê, 
khi nào tuổi thọ, nhiệt lượng và thức đã 
rời khỏi hắn thì ngay lúc đó, sự sông không 
còn, như một khúc gõ, bị vất vô tri. O 
CHÉT VÀ DIỆT THỌ TƯỞNG 

— Kính thưa tôn giả, có chăng khác biệt 
giữa người bị chết, thân thê mạng chung 
với vỊ hành giả đạt được trạng thái diệt 
thọ tưởng định? 

— Thưa ngài Câu-hy, đối với người chết, 
thân hành không còn, khẩu hành không 
còn, tâm hành không còn, tuổi thọ đã hết, 
nhiệt lượng đã hết, và các giác quan đã bị 
bại hoại. Trong khi hành giả diệt thọ tưởng 
định thì có phần khác. Cho dù, thân hành, 


21. Vedaniya. 


KINH KIẾN THỨC VÀ TRÍ TUỆ sHỊ 


khâu hành, ý hành không còn hoạt động, 
nhưng cải thọ mạng vẫn đang còn đó, nhiệt 
lượng không mất, các căn sáng suốt. Đây 
chính là điểm khác biệt căn bản. O 
BUÔNG XẢ, XUẤT LY 

— Thưa ngài Câu-hy, có bốn yếu tô giúp 
cho hành giả chứng đạt được tâm giải 
thoát trọn vẹn, không còn khô vui. Đó là 
bốn duyên: Buông xả hạnh phúc, buông 
xả khổ đau, buông xả niềm vui, buông 
xả sầu muộn đã có trước đây. Nhờ đó đạt 
được cảnh thiền thứ tư, trạng thái thanh 
tịnh, không còn buôn vui, văng bặt ý niệm. 

- Thưa ngài Câu-hy, có hai yếu tố giúp 
cho hành giả chứng đạt được vô tướng tâm 
giải thoát, không còn tác ý tất cả tướng 
trạng, nhưng lại tác ý cảnh giới vô tướng. 

- Thưa ngài Câu-hy, có ba yếu tố, giúp 
cho hành giả an trú được vô tướng tâm 
giải thoát. Đó là: Không nên tác ý tướng 


, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
? 

trạng, tâm luôn hướng về cảnh giới vô 
tướng và sự chuân bị. 

— Thưa ngài Câu-hy, có hai yếu tố giúp 
cho hành giả xuât khỏi cái vô tướng tâm 
giải thoát. Đó là: Tác ý về tât cả tướng, 
đông thời không nên đê tâm hướng vê 
cảnh giới vô tướng. 

— Kính thưa tôn giả, cái gọi là vô lượng 
tâm giải thoát, và vô sở hữu tâm giải thoát 
này, không tâm giải thoát, cũng như cái vô 
tướng tâm giải thoát, là giông hay khác? O 
THỰC TẬP GIẢI THOÁT 

— Thưa ngài Câu-hy, có một pháp môn, 
dựa vào pháp này, cái gọi là vô lượng tâm 
giải thoát, và vô sở hữu tâm giải thoát 
này, không tâm giải thoát, cũng như cái 
vô tướng tâm giải thoát có nghĩa sai biệt 
và danh sai biệt. 

Khi vị hành giả thể hiện bốn đức: Từ, 
bị, hỷ, xả phủ trùm mười phương, khắp 


KINH KIẾN THỨC VÀ TRÍ TUỆ 9| 


cõi hư không, rộng lớn vô biên, không 
hận, không sân, thì vị hành giả đó đạt 
được vô lượng tâm giải thoát. 

Khi vị hành giả vượt khỏi cảnh giới 
thức vô biên xứ, hướng tâm nghĩ răng 
“không có vật gì” nên sẽ chứng đạt vô sở 
hữu xứ. Trạng thái đó được gọi là vô sở 
hữu tâm giải thoát. 

Khi vị hành giả đi đến khu rừng, tĩnh 
tọa dưới cây, hay chỗ nhà trồng, suy nghĩ 
như sau: Đây thật trống không, không có 
tự ngã, không ngã sở hữu. Đó được gọi 
là không tâm giải thoát. 

Khi vị hành giả không tác ý về tất cả 
tướng trạng, đạt và an trú vô tướng tâm 
định... Cái trạng thái đó được gọi là vô 
tướng tâm giải thoát. 

Lại có trường hợp, nghĩa thì đồng nhất 
nhưng danh sai biệt. Tham, sân và sĩ 
chính là nguyên nhân của sự hạn lượng. 


p0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`\ 


Khi các tâm giải thoát là vô lượng, thì 
bất động tâm giải thoát mới được gọi là 
tối thượng, đối với các tâm giải thoát vừa 
nêu. Bất động tâm giải thoát ấy không 
có tham, sân và s1. 

Khi tâm giải thoát là vô sở hữu, thì bất 
động tâm giải thoát mới được gọi là tối 
thượng, đối với các tâm giải thoát vừa 
nêu. Bất động tâm giải thoát ây không 
có tham, sân và S1. 

Tham, sân và s1 chính là các nhân tạo 
ra tướng trạng. VỊ hành giả nào dứt trừ 
lậu hoặc thì tham, sân, si đã được chặt 
đứt, không thể tái sinh, như cây ta-la đã Dị 
chặt đầu, không thê tái tạo mạng sống của 
nó. Tham, sân và s1 là vật chướng ngại. 

Nghe ngài tôn giả Xá-lợi-phất giảng, 
ngài Câu-hy-la vô cùng hoan hỷ, tin 
nhận thọ trì. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


531 


_—_ 36. KINH 
THUY,T MINH VÀ XÁC MINH 


XÁC MINH VÈ CHỦ TRƯƠNG 

Tôi nghe như vây. Khi đức Thê Tôn 
đang cư trú tại vùng UJunna, gần VƯỜn 
Lộc uyễn,©Ð vua Ba-tư-nặc vì một quốc 
sự, có mặt tại đây. Vua sai một người 
nhân danh nhà vua đảnh lễ tôn kính, vẫn 
an Thế Tôn ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống trong an lạc, và xin 
phép Phật cho phép vua được yết kiến 
Thế Tôn sau buổi ăn sáng. O 

Khi nghe tin này, chị em Soma và 
Sakula đến ra mắt vua tại ngay phòng 
ăn, xin vua ban phước chuyên lời vấn 


1. Ở Kannakatthala. 


pP KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
»É 


an đến với Như Lai. 

Đúng giờ đã hẹn, vua Ba-tư-nặc viếng 
Phật, đảnh lễ, ngôi xuống một bên, tự 
mình vẫn an, chuyên lời vấn an của hai 
chị em. Thể Tôn liền hỏi: “Kính thưa Đại 
vương, hai chị em ấy sao không nhờ ai, 
mà phải nhờ ngài?” Nhà vua kế lại đầu 
đuôi câu chuyện. Thế Tôn chúc tụng, 
mong hai chị em sống trong hạnh phúc. 

Vua Ba-tư-nặc bạch đức Thế Tôn: 

— Con nghe đồn răng: “Thế Tôn đã 
nói không có Sa-môn, Bà-la-môn nào là 
đẳng toàn tri, toàn kiễn viên mãn. Sự việc 
như thế không thê xảy ra.” Con không biết 
được lời đồn như thế có đúng hay không, 
hay là xuyên tạc, chỉ trích Thế Tôn O 

— Kính thưa Đại vương, a1 nói như vậy 
là nói không đúng, xuyên tạc hư ngụy về 
lời Như Lai. 


2. Tương tự như lời vẫn an của vua Ba-tư-nặc. 


KINH THUYẾT MINH VÀ XÁC MINH 533 
`Ÿ 


Vua Ba-tư-nặc liền hỏi tướng quân Vi- 
dudabha: 

- Hãy cho trầm biết, ai đem chuyện đó 
vào trong nội cung? 

— Kính tâu Đại vương, chính Bà-la- 
môn tên SanJaya, dòng Akasa đã nói 
điêu đó. 

Vua Ba-tư-nặc ra lệnh người hầu mời 
SanJaya đên gặp nhà vua. Vua bạch 
Thê Tôn: 

- Bạch đức Thế Tôn, có thể Thế Tôn 
nói một vân đê, người ta cô gán vào vân 
đê khác. Bạch đức Thê Tôn, trong bôi 
cảnh nào Thê Tôn tuyên bô điêu cân 
tuyên bô? 

— Kính thưa Đại vương, Như Lai đã 
nói: “Không có Sa-môn, Bà-la-môn nào 
trong cùng một lúc, thây biệt mọi thứ 
một cách hoàn toàn. Sự kiện như thê là 
không thê có”. O 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


THUYÉT MINH VÈ BÌNH ĐĂNG TÂM LINH 

- Bạch đức Thế Tôn, ngài có tuyên 
dạy về thuyết nhân duyên,®' cũng 
như học thuyết liên hệ nhân duyên.t® 
Trong bốn giai cấp như Sát-đế-ly, 
hàng Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà có 
gì khác biệt? 

— Kính thưa Đại vương, trong bốn 
giai cấp, hàng Sát-đề- ly và Bà-la-môn 
được xem tối thượng về phần xưng hô. 
Họ hưởng quyên lợi một cách áp đặt từ 
hai giai cấp bị xem thấp hơn, như giúp 
đỡ việc, chắp tay, chào đón một cách 
trân trọng. Đó là nói về khác biệt hiện 
tại. Còn trong tương lai, ai giai cấp nào, 
nếu luôn thực tập năm loại tinh tấn thì 
đạt kết quả một cách như nhau. Một là 
tin vào giác ngộ của Phật: “Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Đăng 


3. Heturupam. 
4. Saheturupam. 


KINH THUYẾT MINH VÀ XÁC MINH 335 
`Ý 
CIiác, bậc Minh Hạnh Túc, bậc Khéo 
Vượt Qua, bậc Hiểu Rõ Đời, bậc Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, bậc 
Thầy Trời Người, bậc Đại Giác Ngộ. 
Hai là ít bệnh, không bị não phiền, tiêu 
hóa điều hòa, không lạnh, không nóng, 
luôn giữ trung dung, hợp với tỉnh tấn. 
Ba là trung thực, không hề gian trá, sống 
hạnh chân chất đói với Đạo sư, với người 
sáng suốt, với các đồng tu. Bốn là sốt 
săng, năng động, tinh tấn, bỏ các điều 
xâu, hoàn tất hạnh lành, kiên định lập 
trường, không hề bỏ cuộc đối với điều 
thiện. Năm là có trí, hiểu rõ vận hành 
của pháp sinh diệt, có trí thể nhập của 
các bậc Thánh, đưa đến chấm dứt tất cả 
khổ đau”. Thưa Đại vương có, bốn giai 
cấp này: Sát-đề-ly, Bả-la-môn, Phệ-xá, 
Thủ-đà, nếu thành tựu được năm tỉnh 
cần này, sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu 
dải ngay kiếp sống này. O 


pm" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


THUYÉT MINH VẺ NĂM TINH TẤN 

- Bạch đức Thế Tôn, nếu bốn giai cấp 
thành tựu trọn vẹn năm tỉnh tấn thì có gì 
khác biệt? 

— Kính thưa Đại vương, ở đây, ta nói 
những sự khác biệt trong hạnh tinh tấn. 
Cũng như trường hợp, giữa các voI dữ, 
ngựa chứng, bò chứng cần được điều 
phục, có hai con vol, hai ngựa, hai bò 
đã được điều phục, huấn luyện khéo 
léo, trong khi cũng có hai vol, hai ngựa, 
hai bò vẫn chưa điều phục, huấn luyện. 
Những con vật nào đã khéo điều phục, 
huấn luyện kỹ lưỡng đã được khả năng, 
đạt được vị trí điều phục trọn vẹn. Còn 
những con khác chưa được như thế. 
Những gì đạt được do lòng tin đúng, do 
ít bệnh tật, do không gian trá, do sống 
tỉnh tân, do sức trí tuệ, sẽ không thể được 
một cách tương tự do từ sự đôi lập với 
năm đức trên. 


KINH THUYẾT MINH VÀ XÁC MINH 537 
"Ÿ 


- Bạch đức Thế Tôn, từ thuyết nhân 
duyên và thuyết liên hệ đến nhân duyên 
nảy, bốn giai cấp trên, khi thành tựu được 
năm hạnh tinh tấn thì có tình trạng khác 
biệt hay không? 

— Kính thưa Đại vương, không có 
khác biệt về sự giải thoát đối với những 
ai đạt được giải thoát. Như bản chất 
lửa, dù nhiên liệu nào, từ cây sa-la, cây 
xoài, cây sung, dù do ai nhúm, khi đã 
phát hỏa thì lửa là lửa, màu sắc ánh 
sáng của lửa không khác. Tương tự 
như thế, với sức lửa nóng của sự tinh 
tân khi được nhen lên sẽ không thê có 
sự khác biệt nào về sự giải thoát đối 
với giải thoát. O 
THUYÉT MINH VẺ CHUYÊN HÓA TÂM 
NÃO HẠI 

- Bạch đức Thế Tôn, có chư Thiên 
không? Nếu có thì họ tái sanh hay không 
lại cảnh giới này? 


P9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 

- Kính thưa Đại vương, hắn có cõi 
thiên. Hàng chư thiên nào còn tâm não 
hại sẽ sanh lại đây; hết tâm não hại thì 
không tái sanh về cảnh giới này. 

Nghe vậy, tướng quân Vidudabha bạch 
đức Thế Tôn: 

- Bạch đức Thế Tôn, những loại chư 
Thiên có tâm não hại có thể đánh đuổi 
hay trục xuất được những loại chư Thiên 
không tâm não hại? 

Tôn giả A-nan thầm suy nghĩ rằng: “Vị 
tướng quân trẻ Vidudabha là con cưng 
của vua Ba-tư-nặc nước Kosala, còn ta 
là con của đức Thế Tôn. Nay chính là 
lúc con của nhà vua cần đàm đạo với con 
của Thế Tôn. Vừa suy nghĩ xong, tôn giả 
A-nan nói với tướng quân: 

— Tướng quân nghĩ sao, phạm vi xa 
rộng nước Kosala đến kinh thành của 
vua Ba-tư-nặc, nhà vua có thể đánh 


KINH THUYẾT MINH VÀ XÁC MINH 539 
`È 


đuôi, trục xuất một vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn có công đức tu, sông đời phạm 
hạnh được hay không được? O 

— Kính thưa Tôn giả, dĩ nhiên là được. 

— Kính thưa Tướng quân, nếu Vượt ra 
khỏi phạm vĩị trị vì nước Kosala của Ba- 
tư-nặc, thì lệnh đức vua có thê đánh đuôi 
hay là trục xuât một vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn khỏi nơi ây không? 

— Kính thưa Tôn giả, ra khỏi phạm vi 
nước Kosala dĩ nhiên là không. 

— Tướng quân vả vua có nghe nói đến 
trời Ba mươi ba? 

— Kính thưa tôn giả, chúng tôi có nghe. 

— Kính thưa Tướng quân, vua Ba-tư- 
nặc có thê đánh đuôi hay là trục xuât 
các hạng cư dân trời Ba mươi ba ra 
khỏi cõi này? 


— Kính thưa Tôn giả, vua Ba-tư-nặc 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
\Ÿ 
còn chưa thấy được trời Ba mươi ba làm 
sao có thể trục xuất ra được. O 

— Tương tự như thế, hàng chư thiên 
nào có tâm não hại không thê thấy được 
các hàng chư thiên hết tâm não hại, nên 
không có thể đánh đuôi, tấn xuất các 
hàng chư thiên đã hết não tâm. 

Vua Ba-tư-nặc bạch đức Thế Tôn: 


— Kính bạch Thế Tôn, vị Tỳ-kheo ấy 
tên gọi là gì ? 

— Kính thưa Đại vương, là Ananda! 

Vua Ba-tư-nặc vô cùng hoan hỷ, 
hỏi tiêp đức Phật vê sự hiện hữu của 
trời Phạm thiên với các nội dung như 
vừa được hỏi. Lúc đó lính hâu tâu với 
nhà vua: 

— Kính tâu Đại vương, vị Bà-la-môn 
tên SanJaya, dòng Akasa xin được yêt 
kiên. 


KINH THUYẾT MINH VÀ XÁC MINH 54 ' 
`È 

- Thưa Bà-la-môn, ai đã phổ biến 
chuyện này trong cung? 

— Kính tâu Đại vương, chính là tướng 
quân Vidudabha. 

Vidudabha liền thưa nhà vua: O 

— Kính tâu Đại vương, là SanJaya, chứ 
không phải con. 

Một người lính hầu tâu với nhả vua: 

— Kính tâu Đại vương, xin hãy dùng 
xe, đã đên gI1ờ rôi. 

Vua Ba-tư-nặc bạch đức Thể Tôn: 

— Bạch đức Thế Tôn, chúng con đã hỏi 
về nhât thiết trí, vê sự khác biệt của bôn 
ø1a1 câp, về các loại thiên, ngay cả Phạm 
thiên. Thê Tôn trả lời làm cho chúng con 
hoan hý, chấp nhận. Những gì được hỏi 
đều được trả lời. Do bận quôc sự, con 
phải đi gấp. 

— Đại vương hãy làm những gì Đại 


s = KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
\Ý 


vương cho là hợp thời. 

Vua Ba-tư-nặc hoan hý tiếp nhận lời 
đức Phật dạy, từ tốn đứng dậy, đảnh lễ 
giã từ, nhiễu bên phải Phật, tạ từ ra về. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


543 


37. KINH BẢY ĐIÊU NÊN BIẾT 


Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, tại 
chùa Kỳ-viên do Cấp Cô Độc, thái tử 
Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, đức Phật tập 
họp tất cả đệ tử và dạy như sau: O 

Này các đệ tử, bất cứ người nào có bảy 
điều nên biết sẽ được hạnh phúc, thành 
tựu sự nghiệp, hoan hỷ, an lạc trong 
pháp Hiền thánh. Bảy điều nên biết bao 
gøôm như sau: Biết rõ chánh pháp, biết 
rõ nghĩa lý, biết rõ thời khắc, biết sống 
tiết độ, biết rõ chính mình, biết rõ hội 
đoản, biết sự hơn kém. Hãy lắng lòng 
nghe, nay ta giải thích nội dung văn tắt 
bảy điều nên biết có nhiêu giá tr.  O 

Thế nào gọi là biết rõ chánh pháp? 


Này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải năm 


z4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


vững vàng mười hai thể loại kinh điển 
sau đây: Chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, 
kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 
thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vỊị tăng 
hữu thuyết và quảng thuyết nghĩa. Tất 
cả các kinh đều lấy Tứ đề làm nơi nương 
tựa. Tứ đề bao gôm hai lớp nhân quả khổ 
và hạnh phúc. Đây là khổ đau, đây là 
nhân khổ, đây là niết-bàn và đường bát 
chánh, đưa đến hạnh phúc. O 

Thế nào gọi là biết rõ nghĩa lý? 

Này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải 
năm vững vàng tất cả giáo thuyết của ta 
giảng dạy, phân biệt rõ ràng giáo nghĩa 
triết học cũng như tôn giáo nhất thân, đa 
thần; thấu rõ điều này, nắm vững điều 
kia, hiểu việc thế gian và xuất thế gian; 
hiểu rõ điều nảy có nghĩa như vậy, hiểu 
rõ điều kia có nghĩa như thế... Hiểu tính 
quy luật của mọi sự vật, hiểu rõ nhân 
duyên cũng như quả báo. O 


KINH BẢY ĐIỀU NÊN BIẾT se 
` 


Thế nào gọi là biết rõ thời khắc? 

Này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải năm 
vững vàng khi nào tu thâp, lúc nào tu 
cao, khi nào buông xả; hiêu rõ thời khắc 
chỉ có thuận nghịch, không có tôt xâu; 
thời khăc thích hợp thì nên gieo nhân, 
thời khăc chưa đến thì biết kiên nhẫn. O 

Thế nào gọi là biết rõ tiết độ? 

Này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải 
năm vững vàng chê độ ăn uông, tiêt độ 
ăn uông; làm chủ bản thân trong các 
động tác đi, đứng, ngôi, năm, nói năng, 
im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh 
trí, trải nghiệm an vui. O 

Thế nào gọi là biết rõ chính mình? 

Này các đệ tử, làm đệ tử Phật biết rõ 
chính mình qua sáu điêu sau: Niêm tin 
vững chăc, sông hợp giới đức, đa văn 
học rộng, biệt tu buông xả, trau dôi trí 
tuệ, huân luyện biện tài. O 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bề? 
Thế nào gọi là biết rõ hội đoàn? 
Này các đệ tử, làm đệ tử Phật cần biết 
rõ ràng hội đoàn vua chúa, hội đoàn tôn 
giáo, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn cư sĩ, 
hội đoàn xã hội, hội đoàn dân sự... Tùy 
từng hội đoàn, thích ứng văn hóa, ta đi 
như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi 
như vậy, nên nói như vậy, nên im như 
vậy. Nhờ thích ứng này, ta gặp thuận lợi, 
sông trong an vui. O 
Thế nào gọi là biết rõ hơn kém? 
Này các đệ tử, làm đệ tử Phật cần biết 
rõ ràng có nhiều hạng người đối cặp với 
nhau, tiêu biểu như sau: Người có niềm 
tin, người không niềm tin; người có 
chính tín, người sống mê tín; người thích 
Tăng Ni, người ghét Tăng Ni; người biết 
kính lễ, người không kính lễ; người biết 
học hỏi, người không học hỏi; người đọc 
kinh điển, người không đọc kinh; người 


KINH BẢY ĐIỀU NÊN BIẾT 547 ị 
`"È 


thích nghe pháp, người không nghe 
pháp; người tư duy pháp, người không tư 
duy; người thực hành pháp, người không 
thực hành; người nghe pháp biết quán 
sát nghĩa lý, người nghe pháp không biết 
quán sát nghĩa; người hiểu biết pháp, 
nghĩa pháp, hướng pháp, sống tùy thuận 
pháp, thực hành đúng pháp, còn người 
thì không; người làm lợi ích cho mình 
và người, người thì ích kỷ chăng biết 
tha nhân; người xót thương đời, người 
gây khổ đời; người câu nghĩa lợi, người 
bỏ nghĩa lợi; người thích an lạc, người 
hướng hưởng thụ... O 

Trong các hạng trên, người làm lợi 
mình, làm lợi cho người, xót thương thế 
gian, sống có tình nghĩa, an lạc hạnh 
phúc, bây giờ tại đây... là hạng bậc nhất, 
sô một tôn quý, đáng được kính trọng 
trong thế giới người. Điều này cũng như 
sữa có từ bò, lạc có từ sữa, sinh tô từ lạc, 


` z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


thục tô có được là từ sinh tô, tính tô có 
được là từ thục tô. Tĩnh tô hơn hăn các 
loại vừa nêu. 

Phật vừa dứt lời, mọi người có mặt vô 
cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền 


bá Kinh này. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


549 


38. KINH ÁN DỤ VÉ 
BẢY HẠNG NGƯỜI DƯỚI NƯỚC 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
tại chùa Kỳ-viên thuộc thành Xá-vệ do 
Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến 
cúng, đức Phật tập họp tất cả đệ tử giảng 
dạy về bảy hạng người dưới nước: Một 
là hạng người nằm mãi dưới nước. Hai là 
hạng người ra khỏi nước rồi bị chìm lại. 
Ba là hạng người ra khỏi nước rồi, đứng 
yên một chỗ. Bốn là hạng người ra khỏi 
nước rồi, đứng nhìn xung quanh. Năm là 
hạng người ra khỏi nước rồi, đứng nhìn 
xung quanh, rồi mới lội qua. Sáu là hạng 
người ra khỏi con nước, đứng nhìn xung 
quanh; quyết tâm lội qua đến bờ bên kia. 
Bảy là hạng người ra khỏi nước rồi, đứng 
nhìn xung quanh, lội qua bên kia, mau lên 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


trên bờ. Hãy lắng lòng nghe, ta sẽ giảng 
dạy một cách văn tắt bảy loại người trên. 

Mọi người có mặt đồng thanh bạch 
Phật: “Bạch đức Thê Tôn, Phật là Pháp 
chủ, Phật là gôc pháp. Lời Kinh Phật dạy 
giúp chúng con hiệu ý nghĩa rộng rãi”. O 

Thế nào là người nằm mãi dưới nước? 

Này các đệ tử, có một số người bị ác 
che lâp, tâm bị nhiêm ô, gánh chịu quả 
báo của nghiệp bât thiện, chìm lim trong 
biên sinh tử luân hôi, chịu nhiêu khô đau, 
kiêp này kiệp sau. Như người té sông, 
chìm lim dưới nước, năm 1m bât động, 
dẫn đên tử vong. O 

Thế nào là người vừa ra khỏi nước 
rôi bị chìm lại? 

Này các đệ tử, có một số người đã làm 
trỗi dậy niêm tin vào thiện, giữ gìn giới 
đức, bô thí cúng dường, học rộng hiệu 
nhiêu, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, 


KINH ẨN DỤ VỀ BẢY HẠNG NGƯỜI DƯỚI NƯỚC 551 ị 


sau một thời gian, do vì gián đoạn, hoặc 
do nghịch duyên, đánh mất tín tâm, không 
còn kiên trì đối với việc thiện đã làm trước 
đây. Như người bị chìm trong nước sông 
hỗ, nỗ lực lên bờ rồi lại sơ ý té xuống sông 
lớn, tiếp tục bị chìm, thật là đáng tiếc. O 

Thế nào là người ra khỏi sông nước 
rồi đứng một chỗ? 

Này các đệ tử, có một số người sau khi 
trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn gIỚI 
đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu 
nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện 
pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này 
không để vụt mất. Cũng như có người 
bị chìm trong nước liền nỗ lực lớn đứng 
dậy khỏi nước, đề được an toản. O 

Thế nào là người ra khỏi sông nước, 
đứng nhìn xung quanh? 

Này các đệ tử, có một số người sau 
khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn 


, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


giới đức, bố thí cúng dường, học rộng 
hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các 
thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính 
này không đề vụt mắt, an trụ thiện pháp. 
Nhờ tu học pháp, họ biết như thật: “Đây 
là khô đau, đây là nhân khô, đây là niết- 
bàn, đây là con đường giải phóng khổ 
đau.” Nhờ đó dứt sạch ba trói buộc thấp: 
Chấp thân, hoài nghi và chấp giới điều; 
chứng Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, 
hướng đến chánh giác, tái sanh tôi đa 
bảy lần kiếp người, vĩnh viễn vẫy chảo 
tất cả khô đau. Cũng như có người ra 
khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh 
một cách an nhiên, không còn sợ hãi chết 
chìm trong nước, đã được an toàn.  O 

Thế nào là người ra khỏi sông nước, 
đứng nhìn xung quanh, rồi mới lội qua? 

Này các đệ tử, có một số người sau 
khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn 
giới đức, bố thí cúng dường, học rộng 


KINH ẨN DỤ VỀ BẢY HẠNG NGƯỜI DƯỚI NƯỚC sa 


hiểu nhiễu, tăng trưởng trí tuệ, tu các 
thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính 
này không đề vụt mắt, an trụ thiện pháp. 
Nhờ tu học pháp, họ biết như thật: “Đây 
là khô đau, đây là nhân khổ, đây là niết- 
bàn, đây là con đường giải phóng khổ 
đau.” Nhờ đó dứt sạch ba trói buộc thấp: 
Chấp thân, hoài nghi và chấp giới điều. 
Dâm dục, giận tức và sự si mê giảm thiểu 
dần dân. Chỉ còn một lần vãng lai nhân 
gian, từ đó chứng đắc niết-bản sâu lắng. 
Cũng như có người ra khỏi sông nước, 
đứng nhìn xung quanh, rồi lội qua bờ, 
không còn sợ hãi tai nạn chết chìm, bình 
an võ sự. O 

Thế nào là người ra khỏi sông nước, 
đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia? 

Này các đệ tử, có một số người sau 
khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn 
giới đức, bố thí cúng dường, học rộng 
hiểu nhiêu, tăng trưởng trí tuệ, tu các 


` à KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính 
này không đề vụt mắt, an trụ thiện pháp. 
Nhờ có pháp nhãn, thấy biết như vậy, họ 
châm dứt sạch năm trói buộc thấp, đó là: 
Tham dục, sân hận, chấp thân, hoài nghi, 
giới điều; sau đó sinh về cõi trời Tịnh 
Cư, rồi chứng Niết-bàn, được pháp bất 
thối, không còn tái sanh cõi đời này nữa. 
Cũng như có người ra khỏi sông nước, 
đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, 
hoàn toàn an toàn khỏi nạn sông nước, 
bình an tuyệt đối, hưởng được an vui. O 

Thế nào là người ra khỏi sông nước, 
đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, 
đứng vững trên bờ? 

Này các đệ tử, có một số người sau 
khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn 
gIỚI đức, bố thí cúng dường, học rộng 
hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các 
thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính 
này không đề vụt mắt, an trụ thiện pháp. 


KINH ẨN DỤ VỀ BẢY HẠNG NGƯỜI DƯỚI NƯỚC s5) 
¬n 


Nhờ tu học pháp, họ biết như thật: “Đây 
là khô đau, đây là nhân khô, đây là niết- 
bàn, đây là con đường giải phóng khô 
đau.” Nhờ có pháp nhãn, thấy biết như 
vậy, tâm được giải thoát khỏi ba dòng 
lậu: Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 
Khi được giải thoát họ cảm nhận rõ sự 
thật giải thoát: “Tái sanh đã tận, hạnh 
thánh đã thành, việc nên đã làm, không 
còn trở lại sinh tử này nữa”. Cũng như 
có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn 
xung quanh, lội qua bờ kia, đứng vững trên 
bờ, không còn mảy may nỗi lo, sợ hãi, tâm 
được bình an, không còn lay động. 

Phật vừa dứt lời, mọi người có mặt 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, 
truyền bá Kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


Ị 
` 


39. KINH THAM ÁILÀ GÓC KHỎÔ ĐAU 


ĐỪNG CHÓI BỎ SỰ THẬT 

Tôi nghe như vầy. Khi đức Thế Tôn 
đang cư trú tại tĩnh xá Kỳ Hoàn, có một 
thanh niên con trai duy nhất của một gia 
chủ dễ thương qua đời. Người cha gia 
chủ không muốn làm việc, không thèm 
ăn uống, thường đến nghĩa địa, thăm 
viễng, than khóc: “Con đang ở đâu, con 
một của ba?” Vơi đi nỗi buồn, người gia 
chủ nảy, đến viếng đức Phật, ngôi xuống 
một bên, nghe đức Phật dạy: O 

- Có phải hiện tại các căn an trú trong 
tự tâm ông? Các căn của ông đã đổi khác 
nhiều? 

- Kính bạch Thế Tôn, sao có chuyện 
đó! Khi con con chết, con không muốn 


Â KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


làm, không thèm ăn uống, luôn đến nghĩa 
địa tìm con than khóc. 

- Đây là sự thật: Sâu, bi, khổ, ưu, não 
do ái sanh, có mặt từ ái. 

- Bạch đức Thế Tôn, nhưng đối với ai, 
sự tình như thế? Thế Tôn hỷ lạc do ái 
sinh ra, hiện hữu từ á1! O 
CHÂN LÝ LÀ CHÂN LÝ 

Không vui lời Phật, gia chủ chống 
báng, đứng dậy, ra đi. Ông đến nhóm 
người đánh bài xí ngầu không xa Phật 
lắm, kề lại cho họ đầu đuôi câu chuyện. 
Ông suy nghĩ rằng, ông và nhóm này 
suy nghĩ giống nhau rằng ái là gốc của 
những niềm vui và nhiều hạnh phúc. 
Nghĩ xong bỏ đi. Cuộc đối thoại ấy 
được lan truyền đến nội cung của vua 
PasenadI, nước Kosala. Vua gọi hoàng 
hậu Mallika đến: 


— Ái hậu của ta, đây chính là lời sa- 


KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU sa) 
` 


môn Cô-đảm nói với mọi người: “Sâu, 
bi, khổ, ưu, não do ái sanh, có mặt từ ái.” 

— Kính tâu Đại vương, Phật nói như 
thế chính là sự thật. 

- Điều øì Phật nói, nàng đều nói 
theo. Những điều đạo sư nói cho đệ tử, 
đệ tử hoan hỷ nói với đạo sư: “Đúng 
là như vậy, kính thưa đạo sư”. Nàng 
cũng như thế, những gì Phật nói, ái 
hậu hoan hỷ, nói theo 1n đúc. Ái hậu 
hãy đi, đến chỗ Thế Tôn. 

Hoàng hậu cho gọi vị Bà-la-môn Na- 
li-Jang-ha và nói như sau: 

— Hãy đến Thế Tôn, nhân danh của ta, 
đảnh lễ chân người, vẫn an sức khỏe, Thế 
Tôn ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung 
mãn, xin Phật xác chứng có phải Phật nói: 
“Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh, hiện hữu 
từ ái?” Hãy khéo năm giữ, kế lại cho ta, vì 
các Như Lai không phản sự thật. O 


` me, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Vị Bả-la-môn vâng lời hoàng hậu, đến 
thăm viêng Phật, nhờ Phật xác chứng. 

- Này Bà-la-môn, đây là pháp môn cần 
được hiểu đúng: “Sâu, bi, khổ, ưu, não 
do ái sinh, hiện hữu từ ái”. Tại Xá Vệ 
này, trong thuở xa xưa, có một người nữ 
khi mẹ qua đời, tâm tư hỗn loạn, trở nên 
điên cuồng, lang thang vô định đường 
này ngả khác, lâm bâm than khóc: “Có 
thây mẹ tôi, mẹ tôi đâu rỗi?” đi từ đường 
này qua đường khác, từ ngã tư đường này 
qua ngã tư đường khác và nói: “Người có 
thây mẹ tôi đâu không? Người có thấy 
mẹ tôi đâu không?” Nhiều người cũng 
vậy, khi mất người thân, hoặc cha, hoặc 
mẹ, hoặc anh, hoặc chị, em trai, em gái, 
hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc con, hoặc 
cháu v.v... gào thét thảm thương. 

Cũng tại Xá Vệ, trong thời xa xưa, có 
một phụ nữ về thăm gia đình. Những 
người bà con đã gây áp lực, buộc bỏ 


KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU sai) 
` 


chồng bà, gả cho người khác. Bà ta không 
chịu, nói với chông răng: “Này hiên phu 
ƠI, ø1a đình ép buộc, em xa lìa chàng, lây 
một người khác. Em không muôn vậy”. 
Hoảng quá, chông bà chặt bà làm hai, 
tự vẫn, nghĩ răng: “Đây chính là cách 
chúng ta gặp nhau ở trong đời sau”. O 
GIÚP VUA HIẾU CHÂN LÝ 

Phật dẫn nhiều chuyện đã từng xảy ra 
trong đời quá khứ, khăng định “sâu, bị, 
khô, ưu và não” phát sinh từ ái; á1 là đâu 
môi của những nôi đau. 

Na-lI-Jang-ha hoan hỷ ghi nhận những 
lời Phật dạy, lễ Phật ra về, bằm báo hoàng 
hậu những gì được nghe. Hoàng hậu gặp 
vua, trình thưa như sau: 

— Kính tâu Đại vương, Đại vương có 
thương công chúa của thiệp là Va-JI-r1? 

— Ái hậu của ta, dĩ nhiên là có. 


— Kính tâu Đại vương, nêu có biên dịch 


` m, KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


xảy đến con thiếp, Đại vương có sầu, bị, 
khô, ưu, não? 

— Hỡi này ái hậu, làm sao không được. 

— Kính tâu Đại vương, chính sự tình 
này, đức Phật Thê Tôn đã khăng định 
răng: “Sâu, bị, khô, ưu, não sinh từ ái; 
á1 là đâu môi của các khô đau. Thiệp hỏi 
Đại vương, Đại vương có thương nữ Sát- 
đê-lợi tên Va-sa-bha, cũng như tướng 
quân Vi-du-da-bha? O 

— Này Mallika, ta thương nàng ấy, ta 
quý tướng quân. 

— Nếu có biến dịch với Va-sa-bha và 
tướng quân ây, Đại vương thê nào? 

— Này Mallika, nếu có biến dịch với 
Va-sa-bha thì đời sông ta có phân ảnh 
hưởng, ta khó thoát khỏi sâu, b1, khô, ưu. 

— Kính tâu Đại vương, Đại vương có 
yêu thân thiệp này không? 


KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU sa) 


— Hỡi này ái hậu, ta thương nàng lắm. 
Nếu có biến dịch đối với ái hậu, ta sẽ 
khổ đau rất nhiều và lâu. 

— Kính tâu Đại vương, Đại vương có 
thương dân chúng Kasla và Kosala? 

— Này Mallika, dĩ nhiên là có. Nhờ sức 
mạnh họ, ta mới có được gỗ chiên-đản 
quý, các loại vòng hoa, hương liệu, phân 
sáp. Nếu có biến dịch đối với dân ấy, có 
sự đôi khác đến mạng sống ta, ta không 
thê không sâu, bi, khổ, não! 

— Kính tâu Đại vương, đây chính là 
điều mà đức Thế Tôn, bậc đại trí tuệ, 
bậc thấy biết rõ, bậc A-la-hán, bậc chánh 
đăng giác, đã khẳng định răng: “Sâu, bị, 
khổ, ưu, não do ái sinh; hiện hữu từ ái”. 

— Thật là hiếm có, thật là nhiệm mẫu, 
Thế Tôn thấy rõ nhờ trí tuệ lớn. Này 
Mallika, ái hậu sửa soạn làm lễ tây trần. 


Nói xong, đứng dậy, vua mặc hoàng 


m4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
? 
bào, đến nơi Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ, 
nói lời cảm hứng: “Đảnh lễ Thê Tôn, bậc 
A-la-hán, bậc chánh đăng giác”. Ba lần 
như thê, vua và hoàng hậu đảnh lễ ca ngợi 
Như Lai Thê Tôn với lòng quy kính.  O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


565. 


40. KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN 


ÁI DỤC VUI ÍT, KHỎ NHIÊU 

Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật 
ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá-vệ, do 
Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến 
cúng. Có thầy Tỳ-kheo là A-rit-tha, trước 
khi đi tu huấn luyện chim ưng, nổi lên 
tả kiễn nguy hại như sau: “Theo chỗ tôi 
hiểu chánh Pháp của Phật thì khi tiêu thụ 
những điều chướng ngại sẽ không thật có 
một chướng ngại nào” . Nhiều bạn đông 
tu khuyên can thầy ấy không nên truyền 
bá lời tà kiến này với lời như sau: O 

— Thây A-rit-tha, xin thầy từ bỏ tà kiến 
ây đi. Chớ có xuyên tạc chánh pháp Thế 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là điều rất xấu. 
Thế Tôn chúng ta chưa từng dạy thê. 


„4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Dù được cật vẫn, thảo luận, phần 
tích, thây A-rit-tha nhất mực bảo thủ, 
không chịu thay đổi quan điểm sai 
lầm. Thương vị thầy này, nhiều thây 
1y-kheo đến thăm Thế Tôn, đảnh lễ, 
ngồi xuống, tường thuật đầu đuôi, xin 
Phật chỉ giáo. Thế Tôn cho gọi một 
thây Tỳ-kheo mời A-rit-tha đến gặp 
Thế Tôn. Thế Tôn hỏi lại, thầy A-rit- 
tha xác nhận, không chối: O 

- Kính bạch Thế Tôn, thật sự là thế. 
Theo chỗ con hiểu, thật không chướng 
ngại đối với những ai hưởng thụ tham dục. 

— Này A-rit-tha, con quá dại dội, hiểu 
sa1 lời ta, nói ngược lời ta! Trong nhiều 
năm qua, ta dùng ví dụ, phân tích tác hại 
của tâm tham ái, vốn chướng ngại đạo 
giác ngộ, giải thoát. AI vướng tham ái bị 
nhiều chướng ngại. Ta dạy rất rõ: '“Tham 
dục vui ít, khổ nhiều; phiền não, nguy 
hiểm lại càng nhiều hơn”. Ta thường ví 


KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN 567 

`È 
dụ: “Dục như khúc xương, như miếng 
thịt thối, như đuốc cỏ khô, như hồ than 
hừng, như cơn ác mộng, như vật cho 
mượn, như trái cây ngọt, như lò thịt thơm, 
như gậy nhọn bén, như đầu rắn dữ... 
vui ít khổ nhiều; não hại, nguy hiểm lại 
càng nhiều hơn”. Vì chấp sai lầm, con 
đã xuyên tạc giáo pháp Như Lai. Con tự 
phá hoại hạnh phúc của mình, tạo nên 
hành động bị tốn đức lớn. Chấp vào tà 
kiến, con sẽ tự rước đau khổ vào thân 
một cách lâu dài. Con nên từ bỏ tất cả tả 
kiến, chớ có chậm trễ. O 

Rồi đức Thế Tôn hỏi người có mặt nội 
dung sau đây: 

— Này các đệ tử, các con nghĩ sao? 
Thây A-rit-tha có thê lóe lên tia ánh sáng 
nào trong pháp luật Phật? 

- Kính bạch Thế Tôn, không thể có 
được! O 


xÉ 
NĂM CHÁNH PHÁP NHƯ BẮT RÁN 
Nghe Phật phân tích, thây A-rit-tha im 
lặng, hô thẹn, cúi đâu, thụt vai, sâu lo 
không nguôi. Thê Tôn liên dạy: 


4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


— Này các đệ tử, sự kiện sau đây không 
thể xảy ra, không ai có thể hưởng thụ 
dục lạc ngoài các loại dục, ngoài các 
dục tưởng, hay các dục tầm. Này các đệ 
tử, một số người ngu học chánh pháp 
Phật, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, 
Kệ tụng, các Cảm hứng ngữ, các Như 
thị ngữ, Bốn sanh, Phương quảng và VỊ 
tăng hữu... không chịu quán sát nghĩa lý 
kinh văn với tâm trí tuệ, nên không hiểu 
được ý nghĩa của Kinh. Có người học 
pháp chỉ đề tích tụ kiến thức thật nhiều, 
nhăm chỉ trích người, khoái khâu biện 
luận; không màng đạt được mục đích 
chánh pháp, hiểu sâu, hành kỹ, hướng 
đến an lạc. Vì hiểu sai lệch nghĩa lý kinh 
văn nên gặp bất hạnh, đau khổ lâu dài. 


KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN 569 ị 
`Ý 

Ví như có người thích con rắn nước, tìm 
kiếm khắp nơi, thấy răn nước lớn. Nếu 
không biết cách, bắt ở lưng, đuôi, thì 
nØười bắt rắn sẽ bị rắn căn hoặc ở cánh 
tay, hoặc trên thân thể, đau nhức khắp 
thân, khổ dường kẻ chết. Nắm bắt chánh 
pháp một cách sai lệch, hậu quả khổ đau 
cũng không kém phân. O 

Người năm chánh pháp bằng cách 
khéo tìm, học hỏi chánh pháp như người 
bắt rắn có kỹ thuật tốt, biết đè rắn dữ với 
gậy có nạng, năm giữ cô răn, không cho 
cựa quậy. Bắt răn cách này dù rắn cuốn 
thân, quấn xung quanh tay, hay thân 
thê người, rắn cũng không thể căn hại 
người bắt. Này các đệ tử, hãy khéo năm 
bắt chánh pháp ta dạy. Hiểu rõ chánh 
pháp, suy tư chánh pháp, thực tập chánh 
pháp, ứng dụng chánh pháp vào trong 
cuộc sống. Nếu các đệ tử có chỗ không 
hiểu câu kinh kệ nào thì tại nơi đây hãy 


mo KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


hỏi Như Lai hoặc người giỏi pháp, ta sẽ 
giảng giải một cách thấu đáo. O 
CHÁNH PHÁP LÀ CHIẾC BÈ 

Này các đệ tử, chánh pháp ta giảng 
cũng như chiếc bè, giúp qua bờ kia, 
không phải nắm giữ, hay thờ trên đầu. 

— Này các đệ tử, như người ởi trên con 
đường lớn dài, tiếp giáp sông rộng, sóng 
tạt vào bờ hãi hùng, nguy hiểm; còn bờ 
bên kia binh an vô sự, nhưng không có 
cầu, thuyền phà vượt qua đến bờ bên 
kia, liền suy nghĩ răng: “Trước tình thế 
này, ta hãy nhặt cây, nhánh, lá và cỏ bện 
làm chiếc bè. Ngôi trên bè này, ta dùng 
tay chân với sức bình sinh tìm cách vượt 
qua bờ kia an toàn”. Nói sao làm vậy, 
sau nhiều nỗ lực, người ấy qua được bờ 
an toàn kia. Khi lên được bờ, người đó 
liền nghĩ: “Chiếc thuyền bè này đã giúp 
ích tôi. Nhờ chiếc bẻ này, tôi đã an toàn 
bên bờ bên kia. Nhớ ơn cứu mạng, tôi 


KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN mm 
`Ý 

đội chiếc bẻ trên đầu hay vai, đến chỗ 
tôi muốn”. Này các đệ tử, các con nghĩ 
sao, người chèo chiếc bẻ đền ơn như thế 
có làm đúng với chức năng chiếc bè, hay 
đang hành động một cách ngớ ngân? O 

— Kính bạch Thế Tôn, theo chúng con 
hiểu, người làm như thế thật là ngớ ngắn. 

— Này các đệ tử, để đền ơn bè đúng với 
chức năng của chiếc bẻ nảy, tùy theo nhu 
cầu hoặc từng tình huống: Hãy thả chiếc 
bè về bên kia sông, hoặc đem chiếc bẻ 
lên chỗ đất khô, hoặc nhấn chìm bè, tiếp 
tục lên đường, đạt đến mục đích. Này 
các đệ tử, giáo pháp ta giảng cũng như 
chiếc bè, cốt để vượt qua tất cả khô đau, 
đến chỗ an lạc, không để năm giữ. Hãy 
hiểu rõ ràng dụ ngôn chiếc bè trong sự 
tu tập. chuyển hóa khổ đau. Khi đạt mục 
đích an lạc, giải thoát, chánh pháp đã 
dùng còn phải bỏ đi, huống hồ những 
thứ không phải chánh pháp. O 


p2 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


VƯỢT QUA CHÁPNGÃ 

Này các đệ tử, có sáu thấy biết và sự 
chấp mắc. Những kẻ phảm phu, ít nghe 
kém học, không thích thăm viếng Thánh 
nhân, chân nhân, không hiểu biết gì, 
không có thực tập giáo pháp bậc Thánh 
nên đã cho răng thân thể, cảm giác, tri 
giác, tâm tư, nhận thức là tôi: “Cái này 
của tôi, cái này là fồôi, cái này chính là 
tự ngã của tôi”. Bất cứ cái gì thấy, nghe, 
ngửi, biết, hay ý thức được đều chấp là 
tôi: “Cái này của tôi, cái này là tôi, cái 
này chính là tự ngã của tôi”. Với kiến 
xứ nào cũng đều thấy răng: “Đây là thế 
giới, đây là tự ngã, sau khi chết đi, tôi 
sẽ vĩnh hăng, thường còn, bất biến, tôi 
sẽ tồn tại thế nảy, thế kia không hề thay 
đổi”. Xem ra như vậy rơi vào chấp ngã: 
“Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này 
chính là tự ngã của tôi”. O 


Vị đệ tử thánh, học rộng hiểu nhiều 


KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN 573 
"Ÿ 


giáo pháp giác ngộ sẽ không chấp ngã 
dưới các hình thức như vừa nêu trên. 
Không hề đánh đồng thân thể, cảm giác, 
tri giác, tâm tư và các nhận thức là ngã, 
ngã sở. Vị ấy thấy rõ: “Cái này, cái kia 
không phải của /ói, không phải /ä fối, 
lại càng không phải ## ngã của tôi. Với 
kiến xứ nào cũng đều không chấp: “Đây 
là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết đi, 
tôi sẽ vĩnh hăng, thường còn, bất biến, 
tôi sẽ tồn tại thế này, thế kia không hề 
thay đối”. Nhờ quan sát này với chánh trí 
tuệ, đối với sự vật, hành giả thây rõ chúng 
là vô ngã, vô ngã sở hữu, từ bỏ các chấp, 
giải phóng tất cả sầu bi, khổ não. O 

- Kính bạch Thế Tôn. Có thể hay 
không, có một cái gì không có ở ngoài, 
lại có thể gây sầu bi, khổ não? 

— Này các đệ tử, cũng có thể có, nếu 
ai nghĩ răng: “Cái gì từng là của tôi chắc 
chắn, nay không còn là cái của tôi nữa. 


m4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Cái gì chắc chắn có thể của tôi, chắc 
chắn tôi không được sở hữu nó”, nên bị 
sầu bi, khóc than, tuyệt vọng, bất tỉnh. 

— Kính bạch Thế Tôn. Có thể hay 
không, có một cái gì không có ở trong, 
không thể gây ra sầu bi, khổ não? 

— Này các đệ tử, cũng có thể có, khi ai 
không chấp: “Đây là thế giới, đây là tự 
ngã, sau khi tôi chết, tôi sẽ vĩnh hằng, 
thường còn, bất biến” - Người này nghe 
Ta, hay đệ tử Ta thuyết pháp tháo mở 
tất cả kiến xứ: cô chấp, thiên kiến, chấp 
thủ, tùy miên; đồng thời thực tập tịnh 
chỉ hành động, từ bỏ sanh y, diệt trừ 
khát ái, đưa đến ly tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn; nên không chấp răng: “Ta bị 
đoạn diệt là điều chắc chắn, ta không 
tôn tại là điêu chắc chắn”. Nhờ suy nghĩ 
này, người ấy không bị sâu muộn, than 
vãn, khóc lóc, đẫm ngực, bất tỉnh... ảnh 
hưởng, chi phối. O 


KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN 575 
"Ÿ 


MỌI THỨ VÔ THƯỜNG 

Này các đệ tử, các con từng thấy hay tự 
có thể năm vật sở hữu vả làm cho chúng 
vĩnh hăng, bất biến? 

— Kính bạch Thế Tôn, hoàn toàn là 
không. 

— Này các đệ tử, Ta cũng chưa từng 
thấy vật sở hữu được nắm giữ mãi, 
thường còn, bất biến với chiều thời 
gian. Này các đệ tử, khi chấp thủ vảo 
các học thuyết ngã thì bị sầu, bi, khổ, 
ưu và não tác động, chi phối. Ta cũng 
không thấy cơ sở kiến chấp mà dính vào 
nó lại không bị sâu, bi, khổ, ưu, não... 
ảnh hưởng, chi phối. Này các đệ tử, nếu 
có chấp ngã thời chấp ngã sở; nêu có ngã 
sở thời cũng sẽ có ngã của tôi thôi. Nếu 
ngã, ngã sở không được chấp nhận là cái 
vĩnh hằng, thì kiến xứ này: “Đây là thế 
giới, đây là tự ngã, sau khi tôi chết tôi sẽ 


m4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


"É 
vĩnh hăng, tôn tại bất biến” hoàn toàn si 
muội, không có sự thật. O 

— Này các đệ tử, các con nghĩ sao? Sắc 
là thường còn hay là vô thường? 

— Bạch đức Thế Tôn, sắc là vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay vui? 

— Bạch đức Thế Tôn, cái gì vô thường 
mang lại khô đau. 

— Cái gì vô thường, khổ đau, biến hoại, 
thì có hợp lý không khi lại cho răng: “Cái 
này của tôi, cái này là tôi, cái này chính 
là tự ngã của tôi?” 

- Bạch Thế Tôn, không thể thế được. 


— Này các đệ tử, tương tự như thế, cảm 
thọ, tri giác, tâm tư, nhận thức vôn là vô 
thường, mang lại khổ đau, chịu sự biến 
hoại, nên không thể cho: “Cái này của 
tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã 
của tôi”. Bất cứ cái gì thuộc vẻ thân thẻ, 
cảm giác, tr1 giác, tâm tư, nhận thức, dù 


KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN 57 7 
`È 

thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại, ở trong 
hay ngoài, dù thô hay tế, dù xâu hay đẹp, 
dù xa hay gân, phải thấy rõ ràng với trí 
tuệ rằng: “Tất cả cái này không phải của 
tôi, không phải của tôi, càng không phải 
là tự ngã của tôi”. O 
CHUYÊN HÓA ÁI DỤC 

Này các đệ tử, nhờ thấy như thê, vị đệ 
tử Thánh nhàm chán thân thê, cảm giác, 
tri piác, tâm tư, nhận thức; nhờ tâm yêm 
ly nên được la tham, đạt được giải thoát, 
thể hiện ý thức biết mình giải thoát. Vị 
ây biết rõ: “Tái sanh đã dứt, hạnh thánh 
đã thành, việc nên đã làm, không còn trở 
lại sanh tử này nữa”. Hành giả như thế 
được gọi là vị bỏ chướng ngại vật, lấp 
đây thông hào, nhồ lên cột trụ, mở tung 
lề khóa, hạ cây cờ xuống, đặt gánh nặng 
xuống, không còn hệ lụy. 

Này các đệ tử, ai dứt vô minh đến tận 
gốc rễ, như cây ta-la bị chặt đứt ngọn 


° Š _ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


không thê sống lại; không bị tái sanh 
trong đời tương lai, được gọi là người 
bỏ chướng ngại vật. 

Ai dứt trừ được cảnh giới luân hồi, trôi 
lăn sinh tử đên tận gôc rê, như cây ta-la 
bị chặt đứt ngọn được gọi là người đã 
lâp thông hào. 

Ai dứt tham ái đến tận gốc rễ, như cây 
ta-la bị chặt đứt ngọn được gọi là người 
nhô lên cột trụ. 

Ai dứt trừ được năm trói buộc thấp đến 
tận gôc rê như cây ta-la bị chặt đứt ngọn 
được gọi là người mở tung lê khóa. 

Ai dứt ngã mạn đến tận gốc rễ, như cây 
ta-la bị chặt đứt ngọn được gọi là người 
đã hạ cờ xuống, đặt gánh nặng xuống, 
không còn hệ lụy. O 


CHỈ NÓI CON ĐƯỜNG DIỆT KHỎ 


Tu tập chuyên hóa, đạt được giải thoát 
như các hạng trên thì hàng chư thiên ở 


KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN 579 
\š 
trời Đề-thích, hay trời Phạm thiên hoặc 
trời Sanh chủ không tìm dấu vết. Trong 
đời hiện tại, không ai có thê tìm thây dấu 
vết của một Như Lai. Nghe ta nói vậy, 
một số Sa-môn và Bà-la-môn xuyên tạc 
ta rằng: “Sa-môn Cô-đàm chủ trương, 
ủng hộ chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn 
diệt, kết liễu hữu tình”. Ta không nói 
vậy, ta không chủ trương như bị chụp 
mũ, xuyên tạc hư vọng. 

Này các đệ tử, xưa cũng như nay, Ta 
chỉ tuyên bố sự thật khô đau và chỉ con 
đường chấm dứt khổ đau. Nếu có người 
nào cô tình mắng nhiếc, phỉ báng, xuyên 
tạc, cô làm Như Lai tức giận, phiền não, 
thì nên biết răng việc đó vô ích. Như Lai 
là bậc không có sân hận, phẫn nộ, bất 
mãn. Nếu có người nào cung kính, lễ 
bái, cúng dường Như Lai, thì Như Lai 
nảy cũng không vì thế tỏ ra hoan hỷ, vui 


~ 


mừng, thích thú. Như Lai suy nghĩ: “Đây 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
là điều xưa, đã từng biết rõ. Đây là trách 
nhiệm mà Ta phải làm”. O 
KHÔNG MÀNG KHEN CHẾ 

Này các đệ tử, bị người nhiếc mắng, 
phỉ báng, xuyên tạc thì chớ sân hận, bất 
mãn, phẫn nộ. Khi được cung kính, lễ bái 
cúng dường thì chớ hoan hỷ, vui mừng, 
thích thú. Hãy suy nghĩ răng: “Đây là 
điều xưa, đã từng biết rõ. Đây là trách 
nhiệm mà tôi phải làm”. Cái gì không 
phải của chính chúng ta, hãy nên từ bỏ, 
nhờ đó hạnh phúc, an lạc dài lâu. Thân thể, 
cảm giác, tr1 giác, tâm tư và các nhận thức 
không phải của ta; hãy buông xả chúng, 
hướng đến hạnh phúc, an lạc dài lâu. 

Này các đệ tử, trong chùa Kỳ Viên, 
nếu có người nào nhặt cây, nhánh, lá 
làm theo ý muốn, hoặc đốt cháy chúng, 
thì nên hiểu răng chúng không phải là tự 
ngã của tôi, lại càng không phải sở thuộc 
của ngã. O 


KINH DỤ NGÔN NGƯỜI BẮT RẮN mm 
`È 

HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT 

Những vị tu sĩ, bậc A-la-hán, lậu hoặc 
đã dứt, tu hành hoàn tất, việc nên đã làm, 
đặt gánh nặng xuống, lý tưởng thành 
tựu, trói buộc không còn, đã được giải 
thoát nhờ vào chánh trí, thì không người 
nào có thể chỉ được vòng luân hồi của 
người tu hoàn tất. Chánh pháp của ta 
khéo giảng, phân tích nên ai dứt được 
năm trói buộc thấp sẽ được hóa sanh, 
qua đời tại đây, không còn trở lại sanh 
tử này nữa. Ai dứt gần hết ba trói buộc 
tâm là tham sân s1, sẽ chứng đạt được 
quả thánh Nhất lai, tái sinh một lần là 
dứt khổ đau. Ai dứt trừ sạch ba trói 
buộc tâm, thì sẽ chứng được quả thánh 
Dự lưu, không còn rơi rớt trong các cõi 
ác, nhất định hướng đến cảnh giới giác 
ngộ. Những ai thực hành theo gương 
chánh pháp, hành băng niềm tin, thì sẽ 
hướng về quả Chánh đắng giác. O 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Này các đệ tử, giáo pháp của ta được 
khéo giảng dạy, giúp đời tỏ ngộ, khai 
thông, thông suốt, như tháo ra được các 
vải quấn cũ. Ai tin thực hành sẽ được kết 
quả. Ai đủ lòng tin, thê hiện thương mến 
đối với chánh pháp thì những vị ấy nhờ 
công đức này hướng về chư thiên. 

Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, 
truyền bá lời Phật, làm lợi lạc lớn cho 


người hữu duyên. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 

®% 


mỊ 
` 


41. KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
đức Phật cùng với năm trăm Tỳ-kheo 
đến dự khánh thành hội trường mới xây 
của dân Mallà, tại xứ Pà-và. Dần chúng 
Maillà thỉnh Phật chứng minh, sử dụng 
hội trường để họ được phước. Thế Tôn 
nhận lời với lòng hoan hỷ. Sau các hoạt 
động, Thế Tôn thuyết pháp, hướng dẫn 
mọi người thực tập thiền định. O 

Màn đêm dần buông, mọi người ra về, 
đức Phật liền bảo ngài Xá-lợi-phất, tất cả 
Tăng đoàn không ai buôn ngủ, con hãy 
thay ta, giảng cho đồng tu. Vâng lời Phật 
dạy, ngài Xá-lợi-phất tuần tự trùng tuyên 
những lời chánh pháp, ứng với con số, 
tóm lược sau đây. 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


Này các đông tu, chánh pháp Phật dạy 
thật là khéo léo, có sức khai sáng, hướng 
đến an vui. Tất cả mọi người hãy siêng 
đọc tụng, không tranh luận nhau, đề lời 
khéo giảng tồn tại lâu dài, được phố biến 
rộng. Lời Phật giảng dạy là vì thương 
tưởng, hạnh phúc cho đời, lợi ích, an lạc 
cho loài người này, cũng như con người 
ở ngoài hành tinh. Giáo pháp Phật dạy 
trong nhiều năm qua không thê kê hết. 
Nay tôi nói lược theo. từng con số, bắt 
đầu số một cho đến số mười, để dễ ghi 
nhớ, thực tập an vuI. O 


GIÁO PHÁP QUA CON SỐ MỘT 

Này các đồng tu, đức Phật dạy rằng: “Tất 
cả động vật nhờ vào thức ăn mà được tôn 
tại, nhờ vào tâm hành mà được an trú.” O 
GIÁO PHÁP QUA CON SỐ HAI 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con sô hai, tóm lược như sau: 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ | 
"È 


Vật chất và tâm tồn tại trong đời. Vô 
minh, tham ái là nhân tái sinh. Những 
lời nói thiện và bạn tri thức là phúc cho 
đời. Xấu hồ cá nhân, xâu hỗ xã hội giúp 
ta tiễn bộ. 

C1ữ giới thanh tịnh, tác ý khôn khéo là 
phúc bản thân. Nơi chốn thuận lợi, điều 
kiện thuận lợi giúp ta thành công. Kiên 
trì, nhu hòa giúp đắc nhân tâm. Lời nói 
nhu thuần, tiếp đón thân tình là đức tính 
tốt. Không sát hại ai, từ ái mọi người là 
hạnh từ bi. O 

Chánh niệm, tỉnh giác dễ tu thiền định. 
Làm chủ giác quan, ăn uống tiết độ sẽ 
sông khỏe mạnh. Có hai năng lực: tư duy, 
tu tập. Chánh niệm và định là hai lực lớn. 
Thiên chỉ, thiền quán là cốt lõi thiền. 

Tinh tấn không dừng, tâm không dao 
động làm gì cũng xong. Đạo đức trong 
sáng thì trí tuệ tăng. Không nên thỏa 
mãn với các điều lành, không nên từ bỏ 


` à KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


trong các nỗ lực. Minh tri sáng suốt, giải 
thoát an lạc. Và nhiêu pháp khác. O 
GIÁO PHÁP QUA CON SỐ BA 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con sô ba, tóm lược như sau: 

Ba căn lành gồm: Không tham, không 
sân và không si mê. Ba tâm câu thiện 
bao gôm như sau: Không tâm câu dục, 
không tâm câu sân, không sông não hại. 
Ba tham ái gôm: Tham ái tính dục, tham 
á1 tái sinh và vô hữu ái. Ba hữu lậu là 
phiên do tính dục, phiên do tái sinh, 
phiên do vô minh. 

Ba trí tuệ gồm: Trí tuệ hữu học, trí 
tuệ vô học, trí tuệ siêu việt; hoặc ba loại 
khác: Tuệ do tư duy, tuệ do nghe nhiêu, 
tuệ do tu tập. Ba loại vũ khí người tu cân 
có: Nghe nhiêu, buông bỏ và trí tuệ lớn. 

Ba tu học gồm: Học tu đạo đức, học tu 
thiên định, học tu trí tuệ. Ba loại tu gôm: 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ | 
Tu thân, tu tâm và tu trí tuệ. Ba trí tuệ 
gôm: Trí biêt đời trước, trí biệt đời sau, 
trí hêt phiên não. Ba phép mâu gôm: Phép 
mâu khinh thân, phép biệt tâm người, phép 
mâu giáo dục. Và các pháp khác. O 
GIÁO PHÁP QUA CON SỐ BÓN 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con sô bôn, tóm lược như sau: 

Bồn loại sanh gồm: Sinh ra từ trứng, sinh 
ra từ thaI, sinh từ âm thâp, sinh từ biên hóa. 

Bốn loại thực phẩm nuôi sông chúng 
sinh: Thực phâm nhai nuôt hoặc mêm 
hay cứng, thực phầm tiêp xúc, thực phâm 
tư niệm, thực phâm của thức. 

Bốn loại hành vi quy định vận mệnh 
của các chúng sinh: - Nghiệp đen quả đen, 
nghiệp trắng quả trăng, nghiệp trộn trăng 
đen quả trộn trắng đen, nghiệp không 
trăng đen quả không trăng đen — dứt hêt 
nghiệp báo. 


` ” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bốn đắc nhân tâm nên gắng thực tập bao 
øôm như sau: Ban tặng sở hữu, lời nói từ 
ái, hành vi lợi lạc, đồng sự với người.  O 

Bồn lời phàm tục nỗ lực tránh xa: Nói 
sai sự thật, nói lời chia rẽ, nói lời ác 
độc, nói lời vô ích. Bốn lời phàm khác: 
Không thấy nói thấy, không nghe nói 
nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết 
nói biết. 

Bốn loại người gồm: Người tự làm 
khổ, người khổ người khác, người làm 
khổ mình và khổ người khác; người 
không khố mình, không khổ người 
khác. Bồn loại người khác: Người tự lợi 
mình; người hành lợi tha; người có lợi 
tha nhưng không tự lợi; không hành tự 
lợi, không hành lợi tha. Bốn loại người 
khác: Người trong bóng tối hướng đến 
bóng tối, người trong bóng tối hướng tới 
bóng sáng, sống trong ánh sáng hướng 
đến ánh sáng. O 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ 589 ị 
` 


Bốn quán niệm gồm: Quán thân là 
thân, quán thọ là thọ, quán tâm là tâm, 
quán pháp là pháp, nhờ đó nhiếp phục 
tham, sân ở đời. 

Bốn điều siêng năng cần được phát 
triển, sách tâm, trì tâm: Điều ác chưa 
sanh không cho sanh khởi, điều ác đã có 
quyết tâm kết thúc, điều thiện chưa sanh 
nỗ lực gieo trồng, điều thiện đã sanh nỗ 
lực phát triển. 

Bốn siêng năng khác: Siêng năng chế 
ngự: không chấp tướng chung, không kẹt 
tướng riêng, làm chủ giác quan, bỏ điều 
bất thiện; siêng năng chấm dứt: khuynh 
hướng tính dục, sân hận, hãm hại, đoạn 
trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu; Siêng 
năng tu tập: chánh niệm, trạch pháp, tinh 
tấn, hoan hý, khinh an, thiền định, buông 
xả, hướng đến xa lìa các điều bất thiện; 
Siêng năng hộ trì: quán chiếu thi thể qua 
các giai đoạn — xương cốt, trùng hám, 


` m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


thanh ứ, đoạn hoại, trương bành, để bảo 
hộ tâm khỏi sự nhiễm đắm. O 

Bốn loại thiền gồm: Thiền một hỷ 
lạc do lìa ái dục, còn tầm, còn tứ; thiền 
hai hỷ lạc do nội định sinh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm; thiền ba trụ 
xả, lìa các hỷ lạc, chính niệm, tỉnh giác, 
cảm nhận hạnh phúc do biết buông xả; 
thiền bốn buông bỏ tất cả ý niệm, không 
còn khô vui, thanh tịnh tuyệt đối. 

Bốn tâm cao thượng: Tâm từ vô lượng, 
tâm bị vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm 
xả vô lượng, khắp bốn phương trời, 
khắp mọi nơi chốn, trên trời dưới đất, 
rộng lớn, không cùng, không còn hận 
thù, không hê giận dữ, an lạc, thư thái. 
Và nhiều pháp khác. O 
GIÁO PHÁP QUA CON SỐ NĂM 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con số năm, tóm lược như sau: 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ sa) 
` 


Năm nhóm tâm vật tạo nên con người 
bao gôm như sau: thân thê, cảm giác, tr 
giác, tâm tư, nhận thức. 

Năm giác quan gôm: Mắt, tal, mũi, 
lưỡi và thân thê này. 

Năm dục lạc gôm: Hình thải, màu sắc do 
mắt nhận thức; âm thanh do ta1; mùi hương 
do mũi, các vị do lưỡi; các vật xúc chạm 
với cơ thê người; mang tính hâp dân, sung 
sướng, vui mừng, hài lòng, như ý, kích 
thích lòng tham của người tiêp xúc. O 

Năm loại nên tảng của các cảm xúc 
bao gôm như sau: Hạnh phúc, khô đau, 
vui mừng, lo lăng và sự buông xả. 

Năm trói buộc tâm làm tâm vướng kẹt 
bao gôm như sau: Tham dục, giận dữ, 
dật dờ, dao động và sự hoài ngh1. 

Năm trói buộc thâp bao gôm như sau: 
Thân kiên, hoài nghi, châp câm điêu saI, 
tham ái và sân. 


` ? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Năm điều đạo đức giúp người hạnh 
phúc bao gồm như sau: Không được giết 
hại, không được trộm cắp, không được tà 
dâm, không nói vọng ngôn, không rượu, 
ma túy. O 

Năm điều lợi ích của người đạo đức 
bao gồm như sau: Tài sản sung túc, tiếng 
lành đồn xa, không có sợ hãi trong các 
hội chúng, chết trong bình yên, tái sinh 
CỐI trỜI. 

Năm nên tảng lớn giúp người an vui 
bao gồm như sau: Chánh tín, tỉnh tấn, 
chánh niệm, thiền định, trí tuệ bậc thánh. 

Năm bỏn xẻn gồm: Bỏn xẻn chỗ ở, bỏn 
xẻn gia đình, bỏn xẻn tài vật, bỏn xẻn với 
sắc, bỏn xẻn với pháp. O 

Năm tồn thất gồm: Tổn thất người thân, 
tôn thất tài sản, tốn thất bệnh tật, tốn thất 
đạo đức, tốn thất kiến thức. Năm thành 
tựu gồm: Thành tựu người thân, thành 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ sa) 
`È 


tựu tài sản, thành tựu bệnh tật, thành tựu 
đạo đức, thành tựu kiên thức. 

Năm góp ý gồm: Góp ý đúng thời, góp 
đúng sự thật, góp lời từ ái, góp lời lợi 
ích, góp lời từ bi. Và nhiêu pháp khác. 

Năm loại quán tưởng giúp cho hành 
giả đạt được giải thoát bao gôm như sau: 
Tưởng về vô thường, tưởng vê đau khô 
do vô thường ra, tưởng không có ngã 
trong những đau khô, tưởng vê đoạn trừ 
và tưởng không tham nhiễm. O 
GIÁO PHÁP QUA CON SỐ SÁU 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con sô sáu, tóm lược như sau: 

Sáu g1ác quan gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân thê và ý. Sáu loại đôi tượng của giác 
quan gôm: Hình thù với mặt, âm thanh với 
tai, mùi hương với mũi, vị đôi với lưỡi, 
vật chạm với thân, ý niệm trong tâm. Sáu 
loại nhận thức của thế giới người bao gồm 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


như sau: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị 
giác, xúc giác và cảm nhận ý. 

Sáu cảnh giới gồm: Địa giới, thủy 
giới, hỏa giới, phong BIỚI, không BIỚI, 
thức giới. Sáu loại tưởng gôm: Tưởng vệ 
hình thù, tưởng về âm thanh, tưởng về 
mùi hương, tưởng về các vị, tưởng sự 
xúc chạm, tưởng các ý niệm. O 

Sáu suy tư vui, sáu suy tư buôn, sáu 
suy tư xả đều diễn ra từ tiếp xúc như sau: 
Khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi 
mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi 
thân xúc chạm, khi ý nhận pháp, khởi 
lên niềm vui, suy tư vui thích. 

Sáu điều cung kính và sống tủy thuận 
bao gồm như sau: Cung kính đạo sư, 
cung kính chính pháp, cung kính Tăng 
đoàn, cung kính đạo đức, cung kính tinh 
tân, cung kính xã giao. 


Sáu điều hòa kính, tâm đầu, ý hợp, 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ SỈ 


tạo sự hài hòa, dứt mọi tranh chấp, đưa 
đến đoàn kết, mang lại sức mạnh, thịnh 
vượng, phát triển bao gồm như sau: Thân 
hòa cùng ở, miệng hòa không tranh, ý 
hòa cùng vui, lợi hòa cùng chia, giới 
hạnh cùng tu, nhận thức hài hòa. O 

Sáu chính niệm gồm: Niệm danh hiệu 
Phật, niệm pháp cao minh, niệm Tăng 
hòa hợp, niệm giới thanh cao, niệm về 
bồ thí, niệm sinh cõi trời. 

Sáu điều an trú giúp tâm an vui, khi 
các giác quan tiếp xúc đối tượng, bao 
gôm như sau: Không có hoan hỷ, không 
có ưu phiền, tâm không dao động, một 
mực buông xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

Sáu loại quán tưởng giúp cho hành giả 
đạt được giải thoát bao gôm như sau: 
Tưởng về vô thường, tưởng về đau khổ 
do vô thường gây, tưởng không có ngã 
trong những đau khổ, tưởng về đoạn 


` Ẫ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


trừ, tưởng không tham nhiễm, tưởng 
vê Niêt-bàn. O 
GIÁO PHÁP QUA CON SỐ BẢY 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con sô bảy, tóm lược như sau: 

Bảy tài sản thánh hay bảy diệu pháp 
bao gôm như sau: Tài sản chánh tín, tài 
sản đạo đức, tài sản hô thẹn, tài sản lương 
tâm, tài sản học rộng, tài sản độ lượng, 
tài sản trí tuệ. 

Bảy điều trợ duyên dẫn đến giác ngộ 
bao gôm như sau: Chánh niệm, trạch 
pháp, tinh tân, hoan hỷ, khinh an, thiên 
định, buông xả. 

Bảy điều tiên quyết để có chánh định 
bao gôm như sau: Tâm nhìn chân chánh, 
tư duy chân chánh, lời nói đạo đức, hành 
vi đạo đức, nghê nghiệp đạo đức, tình 
tân, chánh niệm. O 


Bảy pháp thượng nhân bao gồm như 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ si 
`Ý 
sau: Tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tr! lượng, 
tri thời, tri chúng và tr1 nguyên nhân. 

Bảy năng lực lớn bao gồm như sau: 
Năng lực chánh tín, năng lực tính tấn, 
năng lực tâm ý, năng lực lương tâm, 
năng lực chánh niệm, năng lực thiền 
định, năng lực trí tuệ. 

Bảy loại quán tưởng giúp cho hành 
giả đạt được giải thoát bao gồm như sau: 
Tưởng về vỗ thường, tưởng không có 
ngã, tưởng về bất tịnh, tưởng về hoạn 
nạn, tưởng về đoạn. trừ, tưởng không 
tham nhiễm, tưởng về niết-bàn. O 


GIÁO PHÁP QUA CON SỐ TÁM 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con sô tám, tóm lược như sau: 

Tám điều chánh đạo giải quyết vấn 
nạn cá nhân, g1a đình và của xã hội, g1úp 
người an vui, đạt đên hạnh phúc bao 
gôm như sau: Tâm nhìn chân chánh, tư 


` ” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


V 

duy chân chánh, lời nói đạo đức, hành vi 
đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, tinh tấn, 
chánh niệm và thiền định đúng. O 

Tám điều lười biếng dẫn đến thất bại, 
giảm chân tại chỗ, không có tiến bộ, 
không thể chứng đạt giá trị tâm linh 
bao gồm như sau: Nếu tôi làm việc, 
thân sẽ mệt mỏi, tôi nên nằm nghỉ; tôi 
đã làm việc nên thân đã mệt, tôi nên 
nằm nghỉ; nếu tôi đi đường, thân tôi 
sẽ mệt, nên tôi năm nghỉ; đường tôi đã 
đi làm tôi mệt mỏi, nên tôi nằm nghỉ; 
tôi đi khất thực, thân tôi mệt mỏi, tôi 
nên năm nghỉ; tôi đã khất thực, thân 
đã mệt mỏi, tôi nên nằm nghỉ; biết rõ 
bệnh nhẹ nhưng cô tìm cớ “tôi đang 
đau bệnh” nên tôi nằm nghỉ. O 

Tám loại hội chúng phố biến trong đời 
bao gồm như sau: Hội đoàn chính trị, 
hội đoàn tôn giáo, hội đoàn dân sự, hội 
đoàn Sa-môn, hội Tứ Thiên vương, hội 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ sa) 
`Ý 
trời Ba Ba, hội đoàn Thiên Ma, hội đoàn 
Phạm thiền. 

Tám điều thế gian làm người chao đảo, 
mất làm chủ tâm, cân phải vượt qua: 
Thành tựu, tồn thất, danh thơm, tiếng xâu, 
tán dương, chỉ trích, hạnh phúc, khô đau. 


Tám động cơ sau làm ta bồ thí bao gồm 
như sau: Người cân ta cho sợ nên bố thí, 
người ấy cho tôi nên tôi bố thí, người sẽ 
cho tôi nên tôi bồ thí, tin phước bồ thí 
nên tôi bố thí, tôi có dư thừa nên tôi bố 
thí, vì chuộng tiếng tốt nên tôi bó thí, vì 
trang nghiêm tâm nên tôi bố thí. O 
GIÁO PHÁP QUA CON SỐ CHÍN 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con số chín, tóm lược như sau: 

Chín điều suy nghĩ dẫn đến xung đột, 
tạo ra khô đau, khó mà kết thúc, bao gồm 
như sau: Nó đã hại tôi, nó đang hại tôi, 
nó đã hành động hại người tôi thương, nó 


` e= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


đang hành động hại người tôi thương, nó 
sẽ hành động hại người tôi thương, nó đã 
làm lợi cho người tôi ghét, nó đang làm 
lợi cho người tôi ghét, nó sẽ làm lợi cho 
người tôi ghét. Để chấm dứt sạch các 
điều xung đột, ta nên nghĩ rằng “có lợi 
ích gì nếu tôi nghĩ thể, ứng xử như thế; 
tốt nhất là nên làm chủ tâm ý, không gây 
thương tôn, vượt qua khổ đau”. O 

Chín loại thiền định chuyển hóa khổ 
đau, đạt được giác ngộ: Thiền một hỷ 
lạc do lìa ái dục, còn tầm, còn tứ. Thiền 
hai hỷ lạc do nội định sinh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Thiền ba trụ 
xả, lìa các hỷ lạc, chính niệm, tỉnh giác, 
cảm nhận hạnh phúc do biết buông xả. 
Thiền bốn buông bỏ tất cả ý niệm, không 
còn khô vui, thanh tịnh tuyệt đôi. Thiền 
năm là do vượt qua sắc tưởng, các hữu 
đối tưởng, không tác ý đến các tưởng 
sai biệt, an trú trạng thái “hư không vô 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ 60 ` 
biên.” Thiên sáu là do vượt qua trạng thái 
hư không vô biên, hành giả an trú “thức 
vô biên xứ.” Thiên bảy là do vượt qua 
trạng thái thức vô biên xứ, hành giả an trú 
“không có vật gì”. Thiên tám là do vượt 
qua trạng thái không có vật gì, hành giả an 
trú “chăng phải là tưởng, chăng phải phì 
tưởng”. Thiên chín là do vượt qua trạng 
thái chăng phải là tưởng, chăng phI tưởng, 
an trú trạng thái diệt thọ tưởng định, không 
còn ý thức và ý niệm hóa. O 
GIÁO PHÁP QUA CON SỐ MƯỜI 

Này các đồng tu, giáo pháp của Phật 
qua con sô mười, tóm lược như sau: 

Mười nghiệp bất thiện gây tạo khô đau 
bao gồm như sau: Giết người, trộm cắp, 
tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác ngôn, tắn 
gầu, tham lam, giận đữ, tà kiến. 

Mười nghiệp đạo đức xây dựng hạnh 
phúc bao gôm như sau: Từ bỏ giêt người, 


` e KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


bảo vệ hòa bình; từ bỏ trộm cắp, chia sẽ 
sở hữu; từ bỏ ngoại tình, chung thủy vợ 
chồng: từ bỏ lừa dối, nói đúng sự thật; 
bỏ lời chia rẽ, nói lời hòa hợp; bỏ lời ác 
độc, nói lời lịch sự; bỏ lời tán dóc, nói 
lời lạc ích; từ bỏ tham lam đề tâm vị tha; 
từ bỏ giận dữ để tâm từ bi; từ bỏ tả kiến 
để có trí tuệ. O 

Mười điều hộ trì thân và tâm người, 
đạt được an vui, hướng đến giải thoát 
ngay kiếp sống nảy, bao gồm như sau: 
Một là giới hạnh, chánh hạnh, oal nghi, 
sợ lỗi dù nhỏ, giới nào đã nhận đều giữ 
đây đủ. Hai là học rộng, giữ điều đã học 
bao gồm chánh pháp, toàn thiện quãng 
đầu, toàn thiện quãng giữa, toàn thiện 
quãng sau, đầy đủ văn từ, đầy đủ nghĩa 
lý, đề cao thánh hạnh, chuyên tâm quán 
sát, được chánh tri kiến. Ba là gần gũi 
bậc thiện tri thức, dạy ta điều hay, nhắc 
ta điều lành, khuyên ta vượt qua, giúp ta 


KINH LỜI PHẬT QUA CÁC CON SỐ s05) 
` 


tinh tắn, đồng hành cùng ta trên các điều 
thiện. Bốn là /hên ngôn, khiêm tốn, nhu 
hòa, nhẫn nại tích cực trước lời thị phi. 
Năm là rách nhiệm đôi với trưởng lão, 
không chút biếng nhác, làm đủ phương 
tiện, vừa đủ để làm, đủ để tổ chức, giúp 
cho Phật sự thành tựu mỹ mãn. Sáu là za 
thích chánh pháp và luật, thích giảng Phật 
pháp, thích học giới luật, truyền bá cho 
ngƯỜi, giúp người an VUI, Bảy là hải lòng 
với bốn nhu yếu y phục, âm thực, sàng tọa, 
bệnh dược; không mong cầu nhiều, không 
sông xa xỉ, không màng hưởng thụ. Tám 
là ứinh tấn châm dứt xâu ác, thành tựu 
pháp lành, kiên tâm, bên chí, không chịu 
bỏ cuộc với các điều thiện. Chín là chánh 
niệm trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, 
nói, nín, động, tịnh. Mười là /r/ fu£ thấu rõ 
nhân quả, duyên khởi, vô ngã, vượt qua 
sợ hãi, quyết trạch pháp thánh, trừ đứt khổ 
đau, đạt được giải thoát. O 


` °= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Này các đồng tu, được Thế Tôn dạy, 
tôi đã thay Ngài, trùng tuyên văn tắt một 
số giáo pháp gắn với con sô, dễ học, dễ 
nhớ, có lợi lạc lớn nễu được ứng dụng. 
Làm đệ tử Phật, tất cả chúng ta cùng 
nhau đọc tụng, không có tranh luận, 
hướng dẫn lẫn nhau, để tạng chánh pháp 
được trường tồn mãi, vì hạnh phúc lớn, 
vì an lạc lớn cho các chúng sinh; vì lòng 
thương tưởng phúc lạc cho đời. O 

Nghe Xá-lợi-phất tuần tự trùng tuyên 
giáo pháp qua số, một cách chính xác, 
đức Phật hoan hỷ, xác chứng như sau: 
“Này Xá-lợi-phất, con đã thay ta nhắc 
lại giáo pháp cho mọi người nghe. Thật 
là lành thay!” 

Tất cả mọi người nghe Phật xác chứng, 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực tập, 
truyền bá Kinh nảy. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


605 


42. KINH NƯƠNG TỰA AI 
KHI PHẬT QUA ĐỜI? 


PHẬT LÀ NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG 

Tôi nghe như vậy. Sau khi Thế Tôn 
qua đời không lâu, ngài Ananda đang 
cư trú tại tu viện Trúc Lâm thuộc thành 
Vương-xá. Vua A-xà-thế, nước Ma-kiệt- 
đà do lòng hoài nghi ông Đăng Quang 
Vương? nên đã truyền lệnh xây dựng 
kiên cô khu thành Vương-xá. Một sáng 
sớm nọ, sau khi đắp y, thay vì vào thành 
Vương-xá khất thực, ngài Ananda đến 
chỗ làm việc của Bà-la-môn Mog-ga-lla- 
na. Mog-ga-lla-na tỏ vẻ mừng rỡ, thưa 
với tôn giả: O 

— Lành thay! Lành thay! Ngài Ananda, 


1. PaJJota. 


°= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


từ lâu lắm rồi, ngài mới tạo duyên, quang 
lâm nơi này. Xin mời ngài ngôi vào chỗ 
soạn sẵn. 

Ngài Ananda an nhiên ngôi xuống. 
Moggallana ngôi xuống một bên, trên 
chế thấp hơn, rồi cung kính thưa: 


— Có khả năng chăng, một vị xuất gia 
đạt được trọn vẹn tất cả pháp mầu mà 
ngài Cồ-đàm, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Chánh Giác đã thành tựu được? 

- Không có trường hợp một vị xuất 
gia đạt được trọn vẹn tất cả pháp mâu 
mà đức Thế Tôn đã chứng đạt được. Thế 
Tôn là bậc xây dựng con đường trước 
chưa từng có, giúp cho mọi người biết 
được con đường trước chưa từng biết, 
tuyên bố con đường trước chưa được 
nói. Thế Tôn là bậc hiểu đạo, ngộ đạo, 
lão luyện về đạo. Đệ tử Thế Tôn chỉ là 
những người sống tùy hành đạo và sẽ 
thành tựu chánh đạo về sau. O 


KINH NƯƠNG TỰA AI KHI PHẬT QUA ĐỜI? 607 ị 
`Ÿ 


CHÁNH PHÁP LÀ NƠI NƯƠNG TỰA 

Cuộc đàm đạo này đã bị gián đoạn, 
khi Bà-la-môn Vas-sa-ka-ra là bậc đại 
thân nước Ma-kiệt-đà thị sát công sự 
tại thành Vương-xá, ghé ngang qua nơi 
hai vị đàm đạo. Vas-sa-ka-ra muôn biệt 
câu chuyện đang được đàm luận. Ngài 
Ananda tường thuật nội dung. 

— Thưa ngài Anan, có vị Tăng nào được 
Phật sắp đặt làm nơi nương tựa cho cả Tăng 
đoàn. sau khi đức Phật lia bỏ cối đời? 

— Này Bà-la-môn, không có vị nào 
được Phật sắp đặt làm nơi nương tựa của 
cả Tăng đoàn. 

— Thưa ngài Anan, có vị Tăng nào 
được cả Tăng đoàn và các trưởng lão 
thỏa thuận thỉnh cử làm nơi nương tựa 
cho cả Tăng đoàn? 

— Không có vị nào đã được thỉnh cử 
vào chô như thê. O 


°= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


— Thưa ngài Anan, theo sự tình này, 
không có vị nào làm nơi nương tựa, thì 
nhờ duyên gì Tăng đoàn có thể sống 
trong hòa hợp? 

— Này Bà-la-môn, tất cả chúng tôi có 
nơi nương tựa. Chỗ nương tựa tốt của đệ 
tử Phật là giáo pháp ngài. 

— Thưa ngài Anan, phải hiểu thế nào 
về lời ngài nói? 

— Khi còn sinh tiền, Thế Tôn ban hành 
giới bốn xuất gia với các học pháp. Những 
ngày Bồ-tát, các vị xuất gia trong làng phụ 
cận đều tụ họp lại tại một trú xứ, hỏi han 
lẫn nhau về chuyện xảy ra đối với từng 
người. Nếu ai phạm giới, chúng tôi yêu 
câu phải làm đúng Pháp, như lời Phật dạy. 
Không phải tôn giả xử lý chúng tôi. Chính 
giáo pháp Phật xử xét chúng tôi. O 
MƯỜI HẠNH ĐÁNG ĐƯỢC TÔN KÍNH 


— Thưa ngài Anan, có vị Tăng nào 


KINH NƯƠNG TỰA AI KHI PHẬT QUA ĐỜI? øm) 
` 


được cả Tăng đoàn cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cúng dường, thậm chí nương tựa? 
— Này Bà-la-môn, có nhiều vị Tăng 
thuộc hàng như thế. Đó là những vị đủ 
mười pháp hỷ được Phật tuyên dạy, đáng 
được cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường, nương tựa. Trong chúng tôi đây, 
bất cứ vị nào đủ mười pháp hỷ đều xứng 
đáng được mọi người nương tựa. Mười 
pháp hy là: O 
Một có giới hạnh, tự làm chủ mình 
với giới Cụ Túc, đầy đủ oai nghi, thể hiện 
chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong lỗi 
nhỏ nhặt, nỗ lực thực tập, thọ trì học pháp. 
Hai là đa văn, tiếp thu điều nghe, nắm 
giữ điều học; pháp nào sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, với nghĩa và văn, tỏ 
hạnh tâm linh hoàn toàn thanh tịnh, khi 
nghe liền học, làm cho quen thuộc, luôn 
luôn tâm niệm, khéo được chánh kiến. 


eó KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Ba là biết đủ với các vật dụng: y phục, 
thực phẩm, sảng tọa, thuốc thang. 

Bốn là đạt thiên, tùy theo ý muốn, 
không hề khó khăn, chứng được bốn 
thiền, thuộc tăng thượng tâm, hạnh phúc 
hiện tiên. 

Năm là đạt được thần thông sai biệt, 
hiện ra nhiều thân, biến lại một thân, 
hiện hình biến mắt, xuyên tường vách 
núi, bay lửng trên không, độn thổ nhiều 
cách, trên nước không chìm, ngôi thế 
hoa sen ở giữa không gian như chim có 
cánh; tay chạm mặt trăng, với tới mặt 
trời, những vật oal lực, oa1 thần to lớn, 
bay đến Phạm thiên. 

Sáu là thần thông rõ biết tâm người. 
Vào tâm chúng sinh, tâm người tâm 
mình, vị ây biết rõ: tâm tham biết tham, 
tâm sân biết sân, tâm si biết si; không 
tham sân si biết rõ không có; biết rõ các 


KINH NƯƠNG TỰA AI KHI PHẬT QUA ĐỜI? 6] : 

=i 
tâm chuyên chú, tán loạn, đại hành hay 
không, vô thượng hay chưa, thiên định 
mức nào; giải thoát nhiêu Ít. 

Bảy là thần thông nghe được các tiếng 
của người và vật, không bị gián cách. 

Tám là thần thông biết rõ đời trước 
của bản thân mình, một hay nhiêu kiếp, 
từ nét đại cương cho đền chi tiệt. 

Chín là thiên nhãn, thấy rõ chúng sinh, 
người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu, 
người luôn may măn, kẻ nhiều bất hạnh, 
đều do nghiệp tạo. 

Mười là thấy rõ lậu hoặc đã hết. Khi 
diệt lậu hoặc, chứng băng thượng trí, 
vững trong hiện tại, không còn rơi rót, 
tâm được giải thoát, giải thoát băng tuệ. 

Này Bà-la-môn, ai đạt đầy đủ mười 
pháp khả hỷ được Thê Tôn dạy, là đáng 
cung kính, tôn trọng, đảnh lê, cúng 
dường, nương tựa. O 


e=n KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


TU THIÊN CHUYÉN HÓA 

Nghe trình bày xong, vị Bà-la-môn tên 
là Vũ Thê” là quan đại thân nước Ma- 
kiệt-đà, thưa với tướng quân Ùpananda: 

— Tướng quân nghĩ sao, các tôn giả này 
đã sông cung kính, tôn trọng, lề bái, cúng 
dường, nương tựa những người xứng đáng: 
nêu không làm thê, ai xứng đáng được? 

Dứt lời Vũ Thế hỏi ngài A-nan: 

— Xin ngài cho biết, ngài đang ở đâu ? 

— Này Bà-la-môn, tôi ở Trúc Lâm. 

— Có phải Trúc Lâm là nơi lý tưởng, 
cảnh trí yên tịnh, xa khu dân cư, được 
che khỏi gió, thích hợp thiên định? 

— Đúng là Trúc Lâm, một nơi lý tưởng, 
cảnh trí yên tịnh, xa khu dân cư, được 
che khỏi gió, thích hợp thiên định, xứng 
đáng với người hộ trì như bạn. O 


2. Vassakara. 


KINH NƯƠNG TỰA AI KHI PHẬT QUA ĐỜI? di 


— Nó thật thích hợp với người tu 
thiền, chuyên tu về thiền như quý tôn 
giả. Thưa ngài A-nan, khi đức Phật ở 
giảng đường Trùng Các trong rừng Đại 
Lâm, thuộc Vesali, tôi đến gặp người, 
được nghe người dạy về thiền định 
luận với nhiều phương tiện. Thế Tôn 
đích thực là người tu thiền, lão luyện 
về thiền, khen ngợi nhiều cách các loại 
thiên định. O 

— Này Bà-la-môn, không hăn như thế. 
Thế Tôn không khen các loại thiền định. 
Các loại thiền định [làm cho hành giả] 
dính vào dục tham cũng như sân s1, bị 
chúng chi phối, nên không biết được cách 
thoát khỏi chúng, khi chúng có mặt. Với 
pháp thiền này, dục tham và sân được 
quan niệm là đối tượng tối hậu của tiễn 
trình thiền: Thiền tu, thiền tư, thiền định, 
thiền nhập. Một SỐ pháp thiên, thiền sinh 
bị dính hôn trầm, ngủ nghỉ, dao động, 


e=đ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


hối hận và sự hoài nghi. Các loại thiền 
này, Phật không tán thản. 

Phương pháp thiền định được Phật tán 
thán là thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc 
đo ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm 
và tứ, hành giả đạt được cấp thiên thứ 
hai, trạng thái hý lạc do thiền định sanh, 
không tầm, không tứ. Nội tĩnh nhất tâm, 
chứng thiền thứ ba. Xả niệm thanh tịnh, 
chứng thiên thứ tư. O 

- Thưa ngài A-nan, Thế Tôn tán 
thán thiền đáng tán thán, đồng thời 
khiến trách thiền không đúng pháp. 
Chúng tôi phải đi, vì còn nhiều việc, 
phận sự phải làm. 

— Này Bà-la-môn, bạn hãy làm gì được 
xem hợp thời. 

Khi ông Thế Vũ, đứng dậy ra đi với 
niềm hoan hỷ lời ngài A-nan, ông Bà-la- 
môn Mog-øga-la-na, cung kính thưa rằng: 


KINH NƯƠNG TỰA AI KHI PHẬT QUA ĐỜI? di 


— Nếu phía chúng tôi không ai chịu hỏi 
thời tôn giả đây đã không trả lời. 

- Này Bả-la-môn, tôi đã nói răng: 
“Không tu sĩ nào thành tựu mười pháp 
như Thế Tôn được. Thế Tôn là người giới 
thiệu con đường trước chưa từng biết, 
giúp cho mọi người biết rõ con đường 
trước chưa từng biết, tuyên bố con đường 
trước chưa từng nghe. Thế Tôn là người 
hiểu đạo, ngộ đạo, lão luyện về đạo. Đệ 
tử của ngài, nay và mai sau, là người 
hành đạo, tùy hành đạo lý, sẽ thành tựu 


được con đường về sau”. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


2ˆ 


-_ CÁC KINH VÉ 
THIÊN VÀ CHUYN HÓA 


ømỊ 
N! 


43. KINH CÓT LÕI THIÊN TẬP 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
đang cư trú tại tĩnh xá Kỳ-viên, trong lúc 
thiền quán, Thế Tôn nghĩ răng: “Thời 
điểm đã đến giúp La-hầu-la thuần thục 
trong pháp để được giải thoát. Hãy huấn 
luyện thêm để La-hâu-la dứt sạch lậu 
hoặc”. Sau đó, Thế Tôn đắp Y, cầm bát, 
vào thành Xá-vệ khất thực hóa duyên. 
Về lại tinh xá, Thế Tôn cho gọi thây La- 
hâu-la: O 

— Này La-hầu-la, hãy cầm tọa cụ, thầy 
và đệ tử cùng đến khu rừng An-dha-va- 
na để nghỉ ban ngày. 

Vâng lời Phật dạy, thầy La-hâu-la theo 
sau Thế Tôn. Hàng ngàn thiên nhân đi 
theo Thế Tôn vì biết hôm nay, Thế Tôn 


` ° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


dạy cách dứt trừ lậu hoặc. Khi đến khu 
rừng, mỗi người ngôi dưới một gốc cây 
to. Thầy La-hâu-la đảnh lễ Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên. 

— Này La-hâu-la, con cho thầy biết 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thế nào? 

— Kính bạch Thế Tôn, sáu giác quan là 
vô thường, biến hoại, dẫn đến khổ đau. 

— Này La- hâu- la, thật không hợp lý, 
nếu ai cho rằng: “Cả sáu giác quan đều 
là của tôi, là tôi, tự ngã của tôi”. Này La- 
hầu-la, con nghĩ thế nào, hình thái, âm 
thanh, mùi, vị, xúc chạm và ý hình dung, 
bản chất thế nào? 

— Kính bạch Thế Tôn, sáu nhóm 
đối tượng của sáu giác quan đều là vô 
thường, biến hoại, khổ đau. Thật không 
hợp lý, nếu cho chúng là “của tôi, là tôi, 


^ 929 


tự ngã của tôi”. 


— Này La-hầu-la, con cho thây biết sáu 


KINH CỐT LÕI THIỀN TẬP 621 ị 
`"È 


loại nhận thức từ sáu giác quan, bản chất 
ra sao? 

— Kính bạch Thế Tôn, sáu giác quan và 
sáu đối tượng chúng đều là vô thường. 
Sáu loại nhận thức do sự tiếp xúc giữa 
các giác quan với các đối vật mà được 
sinh ra cũng phải vô thường, biến hoại, 
khổ đau. Từ gốc ý xúc kéo theo một chuỗi 
cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức cũng 
giống như thế. Không thê đồng hóa nhận 
thức là tôi, hay thuộc của tôi, là tự ngã tôi. 

— Này La-hầu-la, do thấy như trên, 
một người đa văn hay đệ tử thánh nhàm 
chán con mắt, hình thái, nhận thức và 
tiếp xúc mắt; đông thời nhàm chán một 
chuỗi kéo theo cảm giác, ý niệm, tâm tư, 
nhận thức. Cách thực tập này giúp cho 
hành giả không còn đắm nhiễm vào các 
giác quan, đỗi tượng, nhận thức và sự 
tiếp xúc. Từ sự nhàn chám dẫn đến lìa 
tham, đạt được giải thoát. Trong sự giải 


e KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


7 
thoát, vị ấy biết rõ ta được giải thoát: 
“Tái sanh đã dứt, hạnh thánh đã thành, 
việc nên đã làm, không còn trở lại trạng 
thái sinh tử”. 

Nghe Thế Tôn giảng, thầy La-hầu-la 
vô cùng hoan hỷ, thực hành lời Phật. 
Tâm của tôn giả đã được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Những 
người tùy tùng đạt được mắt pháp lìa 
trần, không dơ: “Mọi thứ trên đời, cái gì 
có mặt đều bị biến diệt”. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


đi 
`Ÿ ỗ 


44. KINH BÓN PHÁP QUÁN NIỆM 


Tôi nghe như vây. Hồi ấy Thế Tôn 
lưu trú tại tỉnh Kiềm-ma-sắt-đàm®0 
thuộc nước Kuru.?' Một hôm Thế Tôn 
gọi các T-kheo, dạy cách quán niệm: 
“Có một độc lộ có thê tịnh hóa tất cả 
chúng sanh, vượt khỏi khô đau, diệt trừ 
sâu não, thành tựu tuệ giác, chứng ngộ 
Niết-bàn.” Con đường đó là bốn điều 
quán niệm:8) Quán thân là thân,) quán 
thọ là thọ,#) quán tâm là tâm, quán 
pháp là pháp, với lòng nhiệt tâm, tỉnh 


. Phiên âm từ tiếng Pali “Kammassadhamma.” 

. Hán phiên âm là Câu-lâu. 

. Hán: tứ niệm xứ. 

. Thường được dịch là “quán thân trên thân.” 

. Thường được dịch là “quán thọ trên các cảm thọ.” 
. Thường được dịch là “quán tâm trên tâm.” 

. Thường được dịch là “quán pháp trên các pháp.” 


¬1ẰẤã CC: + CC) tỘ 


da KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
? 

thức, chánh niệm, nhờ đó diệt trừ tham 
đăm, sâu bi, không còn khô đau. O 
QUÁN THÂN NHƯ THÂN 

Này các hành giả, sau đây là cách quán 
thân như thân. Ở đây, hành giả đi đên 
khu rừng, hoặc ở gôc cây, hoặc ngôi nhà 
trông, ngôi thế hoa sen,® giữ lưng ngay 
thăng, chánh niệm trước mặt, tỉnh thức 
rõ ràng hơi thở ra vào. 

Thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng: “tôi 
đang thở vào một hơi thở dài.” Thở ra 
hơi dài, ý thức rõ ràng: “tôi đang thở ra 
một hơi thở dài.” Thở vào hơi ngăn, ý 
thức rõ ràng: “tôi đang thở vào một hơi 
thở ngăn.” Thở ra hơi ngăn, ý thức rõ 
ràng: “tôi đang thở ra một hơi thở ngăn. ” 

Khi thở hơi vào, ý thức”) toàn thân. 
Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. O 


§. Thường gọi là “ngồi kiết già.” 
9. Thường dịch là “ý thức.” 


KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM đi 


An tịnh toàn thân, tôi đang thở vào. An 
tịnh toàn thân, tôi đang thở ra. 

Đó là cách sống quán thân là thân ở 
trong ở ngoài,?? vừa trong vừa ngoài. 
Hoặc quán hiện tượng sinh khởi của 
thân. Hay quán hiện tượng hoại diệt của 
thân. Hay quán hiện tượng vừa sinh vừa 
diệt của thân thể này. Có thân thê này, 
hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, 
hướng vẻ chánh trí, không hề chấp thủ 
vật gì trên đời. O 

Lại nữa, hành giả đi biết mình đi, đứng 
biết mình đứng, ngôi biết mình ngôi, 
năm biết mình nằm. Ý thức rõ ràng vận 
hành của thân trong mọi động tác cũng 
như cử chỉ. 

Lại nữa, hành giả ý thức rất rõ tư thế 
động tác của thân thể mình: Đi tới đi lui, 


10. Thường dịch là “quán thân trên nội thân hay quán thân trên 
ngoại thân.” 


à ° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Bề? 
ngó qua ngó lại, co duỗi tay chân, cúi 
xuông ngâng lên, mặc áo đắp y,0Ð câm 
bát khất thực, ăn uống nhai nêm, đại tiện 
tiêu tiện, đi đứng năm ngồi, nói năng im 
lặng, ngay cả thức ngủ. O 

Lại nữa, hành giả quản sát thân này, từ 
bàn chân lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc 
bởi da, chứa đây nhơ nhớp. Trong thân 
này có: Tóc, lông, móng, răng; da, thịt, 
gân, xương; thận, tủy, tim, gan; hoành 
mô, lá lách; phôi, ruột, màng ruột; bụng, 
phân, mật, đàm; mủ, máu, mô hôi; mỡ 
thịt mỡ da; nước mắt, nước miếng: nước 
mủ, nước tiêu; và nước khớp xương. Phải 
quan sát rõ như người mắt sáng mở bao 
ngũ cốc, thấy rõ các loại: lúa gạo, mè, bột, 
đậu xanh đậu đen, hạt lớn hạt nhỏ. 

Lại nữa, hành giả quán sát thân này 
thông qua vị trí cũng như thứ tự của các 


11. Nguyên tác là y tăng-già-lê (Sanghaii). 


KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM đi 


yếu tô hình thành sắc thân: Đất, nước, lửa, 
ĐIÓ. Cũng giống như cách đồ tế khéo tay 
cắt từng chi phân của con bò lớn tại ngã 
tư đường, ai cũng thấy rõ. O 
Lại nữa, hành giả quán sát thị thể 
người chết nằm trong nghĩa địa vài ngày. 
Thi thể trương sình, xanh rồi tím bầm, 
dần dần thối rữa. Cái thi thể ấy có thể 
sẽ bị quạ hay diều hâu, kên kên, chó sói, 
hay loài giả can hoặc các côn trùng ăn 
và câu xé v.v... Cũng có tình huống thi 
thể còn nguyên, xương thịt gân da vẫn 
còn dính nhau. Cũng có trường hợp, chỉ 
còn bộ xương, thịt gần và máu đều đã rời 
rä, xương tay, xương chân, xương ống, 
xương chậu, xương sông xương sọ và 
xương bắp vẽ. Cũng có trường hợp, th 
thể thành xương, trắng như vỏ ôc, hoặc 
tan thành bột, do để lâu năm. Hành giả 
thây rõ bản chất thân này vốn là như vậy, 
như một quy luật, không thê khác hơn. 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
V 
Đó là cách thức hành giả thực tập quán 
thân là thân ở trong ở ngoài,” vừa trong 
vừa ngoài. Hoặc quán hiện tượng sinh 
khởi của thân. Hay quán hiện tượng hoại 
diệt của thân. Hay quán hiện tượng vừa 
sinh vừa diệt của thân thể này. Có thân 
thể này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh 
thức, hướng về chánh trí, không hề chấp 
thủ vật gì trên đời. O 
QUÁN THỌ LÀ THỌ 
Này các hành giả, sau đây là cách hành 
giả quán sát dòng chảy cảm xúc chỉ là 
cảm xúc. Ở đây hành giả có cảm xúc vui 
thì biết rõ ràng: “tôi có cảm xúc hạnh 
phúc trong mình;” có cảm xúc khô thì 
biết rõ ràng: “tôi có cảm xúc đau khổ 
trong mình;” khi có cảm xúc không khô 
không vui thì biết rõ ràng: “tôi có cảm 
xúc trung tính trong mình.” Tương tự, 


12. Thường dịch là “quán thân trên nội thân hay quán thân trên 
ngoại thân.” 


KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM đi 


hành giả tuệ trì rất rõ cảm xúc khô vui, 
cảm xúc trung tính, loại thuộc thân thể, 
loại thuộc tinh thần, phân định rõ ràng 
trong từng cảm xúc. 

Như vậy, hành giả quán dòng cảm xúc 
ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài.) 
Hoặc quán sinh khởi của dòng cảm xúc. 
Hay quán hoại diệt của dòng cảm xúc. 
Hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt 
của dòng cảm xúc. Có cảm xúc này, hành 
giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng 
về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì 
trên đời. O 
QUÁN TÂM LÀ TÂM 

Này các hành giả, sau đây là cách 
hành giả quán sát tâm chỉ là tâm. Ở đây, 
hành giả thực tập chính niệm: Với tâm 
có tham, biết tâm vướng tham; với tâm 
có sân, biết tâm vướng sân; với tâm có 


13. Tức nội thọ và ngoại thọ. 


_ e0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


V 

si, biết tâm vướng si. Với tâm không có 
tham, sân và sĩ thì tuệ tri rằng tâm thoát 
ba độc.“ Tương tự, hành giả áp dụng 
tuệ tri với các tâm lý: Chuyên chú, tán 
loạn; quảng đại, nhỏ nhoI; hữu hạn, vô 
thượng; định tính hay động; giải thoát 
hay trói. 

Như vậy, hành giả quán sát cái tâm ở 
trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài.t3) 
Hoặc quán sinh khởi, hoại diệt của tâm. 
Hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt 
của chính tâm ấy. Có cái tâm nảy, hành 
giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng 
về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì 
trên đời. O 
QUÁN PHÁP LÀ PHÁP 

Này các hành giả, sau đây là cách hành 
giả quán sát pháp chỉ là pháp.1® Ở đây, 

14. Tức tham, sân, sỉ. 


15. Tức nội tâm và ngoại tâm. 
16. Ở đây có nghĩa là “đôi tượng nhận thức của tâm.” 


KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM 63 l 


Bề/ 
hành giả có thể quán sát với năm triền 
cái. Nội tâm có dục thì biết rõ ràng ““tâm 
tôi có dục.” Nội tâm không dục thì biết 
rõ ràng “tâm không ái dục.” Hành giả 
nhận diện có loại ái dục trước nay chưa 
có nay mới sinh khởi, hoặc trước đã có 
nay được đoạn diệt, hoặc đã diệt rôi thì 
không tái hiện. Với cách quán này, hành 
giả thấy rõ bốn triền cái khác: Tâm lý sân 
hận, hôn trầm thuỳ miên, trạo hồi và ngh1. 

Như vậy, hành giả thực tập quán sát 
pháp chỉ là pháp với năm triển cái, ở 
trong ở ngoài,” vừa trong vừa ngoài.tŠ) 
Hoặc quán sinh khởi, hoại diệt của pháp. 
Hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt 
của các pháp ấy. Có các pháp này, hành 
giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng 
về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì 
trên đời. O 
__ 17. Tức nội pháp và ngoại pháp. 

18. Tức nội tâm và ngoại tâm. 


à e: KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
V 

Tương tự, hành giả có thể quán sát 
pháp chỉ là pháp với năm thủ uân. Hành 
giả tuệ tr1: “Đây là sắc thân, đây là nguôn 
gôc tạo ra sắc thân, đây là trạng thái vãng 
mặt sắc thân và đây là đường đưa đến 
tình trạng văng mặt sắc thân”. Với cách 
quán này, hành giả thấy rõ bốn thủ uân 
khác: Thọ, tưởng, hành, thức. 

Tương tự, hành giả có thể quán sát 
pháp chỉ là pháp với sáu trần cảnh. Hành 
giả tuệ tri: “mắt và hình sắc tiếp xúc với 
nhau, tai với âm thanh, mũi với các mùi, 
lưỡi với các vị, thân với xúc chạm, ý với 
các pháp, phát sinh kiết sử.” Hành giả 
biết rõ loại kiết sử nào, trước nay chưa 
có nay mới phát sinh, kiết sử đã sinh nay 
được đoạn diệt, kiết sử đã diệt không còn 
tái phát. O 

Tương tự, hành giả có thể quán sát 
pháp chỉ là pháp với bảy giác chi. Hành 
ø1ả tuệ tr1: “với tâm có niệm, biết rõ ràng 


KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM øi 


là tâm tôi có niệm; với tâm thất niệm, 
biết rõ ràng là tâm tôi thất niệm.” Hành 
giả biết rõ loại chánh niệm nào, trước nay 
chưa có nay mới phát sinh, chánh niệm 
đã sinh nay được thành tựu. Tương tự áp 
dụng sáu giác chi khác: Trạch pháp, tính 
tấn, hi và khinh an, định và hành xả. 
Tương tự, hành giả có thể quán sát 
pháp chỉ là pháp với bốn thánh đề. Hành 
giả tuệ tri: “Đây chính là khổ, đây là gốc 
khổ, đây là hết khổ và đây chính là con 
đường diệt khổ”. Như vậy, quán sát pháp 
chỉ là pháp, ở trong ở ngoài, vừa trong 
vừa ngoài. Hoặc quán sinh khởi, hoại 
diệt của pháp. Hay quán hiện tượng vừa 
sinh vừa diệt của các pháp ấy. Có các 
pháp này, hành giả an trú chánh niệm 
tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hè 
chấp thủ vật gì trên đời. O 
Này các hành giả, ai tu tập được bốn 
pháp quán niệm trong vòng bảy năm, có 


à e4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
V 
thê chứng đắc: Chánh trí hiện tại; nếu 
còn dư y, chứng quả Bât hoàn. Thực ra, 
thời gian tu tập quán sát có thê ít hơn, chỉ 
cân một năm, hoặc là bảy tháng, thậm 
chí bảy ngày, nêu đúng phương pháp, 
vân chứng đắc được hai quả vị trên. 

Khi nghe đức Phật giảng giải phân 
tích về bốn niệm xứ, tất cả mọi người vô 
cùng hoan hỷ, phát nguyện thực hành, 
truyên bá Kinh này. 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 


mi 
x 


45. KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ 


THỰC TẬP CHỨNG QUÁ 

Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật ở 
chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ. Pháp 
hội bấy giờ có các Thanh Văn thượng 
thủ, nỗi tiếng: Ngài Xá-lợi-phất, ngài 
Mục-kiên-liên, ngài Ca-chiên-diên, ngài 
Câu-thi-la, A-nậu-lâu-đà, ngài Uu-bà- 
đa và A-nan-đa. Có vị hướng dẫn mười 
người, hai mươi, ba mươi, bốn mươi... 
các vị mới tu, giúp cho tiến bộ. Vào rằm 
tháng tư, đang lúc Tăng đoàn ngôi yên 
ngoài trời, im lặng trang nghiêm, Phật 
dạy như sau: O 

Này các đệ tử, Tăng đoàn của ta tu 
học thanh tịnh, không thích phù phiếm, 
đáng được cúng dường, xứng là ruộng 


_ = KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


phước, được đời kính trọng. Có nhiều 
tu sĩ chứng A-la-hán, phiền não không 
còn, hạnh thánh đã thành, việc nên đã 
làm, đặt gánh nặng xuống, đạt được mục 
đích, giải thoát cao quý nhờ vào trí tuệ. 
Có các tu sĩ đã cắt đứt được năm trói 
buộc đâu, chứng quả Bắt Hoản, không 
còn luân hồi. Có vị đứt được ba trói buộc 
đầu, gồm tham, sân, s1, chứng quả Nhất 
Hoàn, trở lại lần nữa ở cõi đời này. Có 
vị dứt được ba trói buộc đầu, chứng quả 
Dự Lưu, đang đi trên đường hướng về 
giác ngộ. Có người thực tập bốn pháp 
quán niệm. Có vị thực tập bốn điều tinh 
tấn, bốn như ý túc, năm năng lực lớn, bảy 
điều giác ngộ, thánh đạo tám nhánh. Có vị 
thực tập từ, bị, hỷ, xả. Có vị thực tập chín 
điều quán tưởng về thi thể người. Cũng có 
các vị thực tập quán niệm hơi thở ra vào. 
Này các đệ tử, người siêng thực tập 
quán niệm hơi thở sẽ được an lạc, đạt 


KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ nã 
"Ƒ 


bốn quán niệm. Tiếp tục như thế, hành 
giả đạt được bảy điều giác ngộ, trí tuệ, 
giải thoát. Hãy lắng lòng nghe, Thây sẽ 
giảng dạy về quán hơi thở. O 
MƯỜI SÁU HƠI THỞ 

Này các đệ tử, hành giả vào rừng, ngồi 
dưới gốc cây, hay nơi thanh vắng, ngồi 
thế hoa sen, giữ lưng ngay thăng, đặt 
niệm trước mặt, tỉnh thức rõ ràng hơi thở 
ra vào. Khi đang thở vào, biết mình thở 
vào. Khi đang thở ra, biết mình thở ra. 
Phép quán hơi thở gồm mười sáu bước. 

1. Thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng: “tôi 
đang thở vào một hơi thở dài”. Thở ra 
hơi dài, ý thức rõ ràng: “tôi đang thở ra 
một hơi thở dài”. 

2. Thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng: 
“tôi đang thở vào một hơi thở ngắn”. Thở 
ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng: “tôi đang thở 
ra một hơi thở ngăn”. 


_ = KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


3. Khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. 
khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. 


4. Tôi đang thở vào, an tịnh toàn thân. 
Tôi đang thở ra, an tịnh toàn thân. 


5. Tôi đang thở vào, cảm nhận 
mừng vul. Tôi đang thở ra, cảm nhận 
mừng vui. 

6. Tôi đang thở vào, cảm thấy an lạc. 
Tôi đang thở ra, cảm thây an lạc. 

7. Tôi đang thở vào, ý thức rõ ràng 
hoạt động tâm ý. Tôi đang thở ra, ý thức 
rõ ràng hoạt động tâm ý. 

$. Tôi đang thở vào, hoạt động tâm ý 
đang được an tịnh. Tôi đang thở ra, hoạt 
động tâm ý đang được an tịnh. 

9, Tôi đang thở vào, cảm giác về tâm. 
Tôi đang thở ra, cảm giác về tâm. 

10. Tôi đang thở vào với tâm hân hoan. 
Tôi đang thở ra với tâm hân hoan. 


KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ mm, 
=/ 


I1. Tôi đang thở vào với tâm thiển 
định. Tôi đang thở ra với tâm thiên định. 

12. Tôi đang thở vào với tâm giải thoát. 
Tôi đang thở ra với tâm giải thoát. 

13. Tôi đang thở vào, quán tưởng vô 
thường. Tôi đang thở ra, quán tưởng 
vô thường. 

14. Tôi đang thở vào, quán tưởng lia 
tham. Tôi đang thở ra, quản tưởng lìa tham. 

15. Tôi đang thở vào, quán tưởng hoại 
diệt. Tôi đang thở ra, quán tưởng hoại diệt. 

16. Tôi đang thở vào, quán tưởng buông 
bỏ. Tôi đang thở ra, quán tưởng buông bỏ. 

Phép quán hơi thở, như chỉ dẫn trên, 
nêu siêng tu tập một cách miên mật sẽ 
giúp đạt được các thành quả lớn, an lạc, 
giải thoát. O 
HƠI THỞ VÀ BÓN ĐIÊU QUÁN NIỆM 


Này các đệ tử, khi một hành giả quán 


°6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


niệm hơi thở dài, ngăn, ra, vào mà có ý 
thức về hơi thở ấy và toàn thân mình, làm 
cho toàn thân trở nên an tịnh, thì hành 
giả ấy đang thực tập tốt “quán thân 
như thân,” tinh tấn, tỉnh thức, không 
còn tham đăm hay là chán ghét đối với 
cuộc sông. Đây là chánh niệm đối với 
thân thê. O 

Này các đệ tử, khi thở ra vào mà có ý 
thức về sự vui mừng, về sự an lạc, hoạt 
động tâm ý, an tịnh tâm ý, thì hành giả 
ây đang thực tập tốt “quán các cảm giác 
như các cảm giác”, tinh tấn, tỉnh thức, 
không còn tham đăm hay là chán ghét 
đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm 
đối với cảm giác. 

Này các đệ tử, khi thở ra vào, cảm nhận 
về tâm, với tâm hân hoan, với tâm thiền 
định, với tâm giải thoát, thì hành giả ấy 
đang thực tập tốt “quán tâm như tâm”, 
tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm 


KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ _ 


hay là chán ghét đối với cuộc sông. Đây 
là chánh niệm đối với tâm ý. 

Này các đệ tử, khi thở ra vào, quán 
tưởng vô thường, quán tưởng lìa tham, 
quán tưởng hoại diệt, quán tưởng buông 
bỏ, thì hành giả ấy đang thực tập tốt 
“quán pháp như pháp”, tính tấn, tỉnh 
thức, không còn tham đăm hay là chán 
ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh 
niệm đối với vạn pháp. O 
HƠI THỞ VÀ BẢY ĐIÊU GIÁC NGỘ 

Phép quán hơi thở, nếu siêng tu tập 
một cách miên mật sẽ giúp đạt được bốn 
pháp quán niệm, như vừa nêu trên. Khi 
thực tập được bốn phép quán niệm, hành 
giả đạt được bảy điều giác ngộ một cách 
trọn vẹn. Khi các hành giả thực tập đúng 
cách quán thân như thân, quán thọ như 
thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như 
pháp, tinh tân, tỉnh thức, không còn tham 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống, 
thì đúng lúc ấy, hành giả đạt được chánh 
niệm vững vàng. Đây là yếu tô giác ngộ 
thứ nhất: Chánh niệm, tỉnh giác. An trú 
chánh niệm, hành giả quyết trạch về mọi 
sự vật, đối tượng tâm ý. Đây là trạch 
pháp: Giác ngộ thứ hai. Giữ vững chánh 
niệm, quyết trạch vạn pháp, hành giả đạt 
được siêng năng, bên bỉ. Đây là tinh tân: 
CIác ngộ thứ ba. Khi đã an trú trong sự 
tinh tấn, hành giả đạt được hỷ lạc siêu 
việt. Đây là hỷ lạc: Giác ngộ thứ tư. An 
trú hỷ lạc, hành giả cảm thấy thân và tâm 
mình nhẹ nhàng, an tịnh. Đây là khinh 
an: Giác ngộ thứ năm. Khi thân và tâm 
an trụ trạng thái nhẹ nhàng, an tịnh, hành 
giả đạt được thiền định chân chính. Đây 
là chánh định: Giác ngộ thứ sáu. An trụ 
trong định, không còn phân biệt, hành 
giả đạt được trạng thái buông bỏ. Đây là 
hành xả: Giác ngộ thứ bảy. 


KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ si 
SZ 


Này các đệ tử, khi thực tập được bảy 
điều giác ngộ, hành giả đạt được giải 
thoát trọn vẹn nhờ vào trí tuệ. Đang khi 
thực tập bảy điều giác ngộ, một mình 
an tịnh, quán chiếu rõ ràng vô thường, 
lia tham, hoại diệt, buông xả, hành giả 
thành tựu trí tuệ giải thoát. 

Nghe Phật giảng dạy về cách quán 
niệm hơi thở ra vào, mọi người có mặt 
vô cùng mừng rỡ, phát nguyện thực tập, 
truyền bá Kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


si 
x 


46. KINH CÁC CÁP THIÊN QUÁN 


Tôi nghe như vây. Trong một hôm 
nọ, đang ở Kỳ Viên thuộc thành Xá- 
vệ, đức Phật ôn tồn gọi các Ty-kheo và 
dạy như sau. 

— Này các đệ tử, thầy Xá-lợi-phất là 
bậc hiền trí; là bậc đại tuệ, quảng tuệ, hỷ 
tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ vả quyết trạch tuệ 
(nibbedhikapamna). Thầy Xá-lợi-phất 
có thê thực tập pháp quán bất đoạn suốt 
nửa tháng liền. O 
CÁP THIÊN THỨ NHẬT 

Này các đệ tử, thầy Xá-lợi-phất thực 
hành ly dục, lìa pháp bất thiện, chứng 
thiền thứ nhất, trạng thái hý lạc do lìa 
dục sanh, có tầm, có tứ. Đồng thời chứng 
được những pháp thuộc vẻ tầng thiền thứ 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


nhất, bao gồm tầm, tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm, 
xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thăng giả, 
tinh tân, niệm, xả và tác ý lành. 

Thầy Xá-lợi-phất luôn luôn an trụ 
vào các pháp trên không chút gián 
đoạn; biết chúng xuất hiện, biết chúng 
an trú, biết chúng kết thúc; không hề 
quyến luyến, cũng không kháng cự, 
giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, 
hệ lụy, dính mắc, đạt được giải thoát, 
an trú với tâm không có hạn chế. Thây 
Xá-lợi-phất thấy biết rất rõ, còn có giải 
thoát cao hơn thế nữa; còn có nhiều 
việc phải làm hơn nữa. O 
CÁP THIÊN THỨ HAI 

Này các đệ tử, thây Xá-lợi-phất chấm 
dứt tâm, tứ, chứng và an trú cảnh thiền 
thứ hai, trạng thái hỷ lạc do thiền định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhứt 
tâm. [... ] 


KINH CÁC CẤP THIỀN QUÁN si 
`Ÿ 


CÁP THIÊN THỨ BA 

Này các đệ tử, thầy Xá-lợi-phất lìa vui, 
trụ buông, chánh niệm tỉnh thức, thân 
cảm nhận được cảm giác an lạc được bậc 
Thánh “xả niệm lạc trú,” chứng và an trú 
cảnh thiền thứ ba. Những pháp thuộc về 
cảnh thiền hai, ba bao gồm nội tĩnh, hý, 
lạc, nhứt tâm; xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, 
dục, thăng giải, tinh tấn, niệm, xả và tác 
ý lành. [...] O 
CÁP THIÊN THỨ TƯ 

Này các đệ tử, thây Xá-lợi-phất buông 
khổ, buông vui, châm dứt vui buồn đã 
cảm nhận trước, chứng và an trú cảnh 
thiền thứ tư, không khô, không vui, buông 
niệm, thanh tịnh. Những pháp thuộc về 
cảnh thiền thứ tư, như trạng thái buông, 
dòng chảy cảm giác không khổ không 
vui, vô quán niệm tâm (Cefaso anabho- 
øo), thanh tịnh nhờ niệm, nhứt tâm; xúc, 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh 
tân, niệm, xả và tác ý lành. 

Thầy Xá-lợi-phất luôn luôn an trụ vào 
các pháp trên không chút gián đoạn; biết 
chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết 
chúng kết thúc; không hè quyến luyến, 
cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, 
không bị trói buộc, hệ luy, dính mắc, đạt 
được giải thoát, an trú với tâm không có 
hạn chế. Thầy Xá-lợi-phất thấy biết rất 
rõ, còn có giải thoát cao hơn thê nữa; 
còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. O 
CÁC CẤP THIÊN VÔ SẮC 

Này các đệ tử, thầy Xá-lợi-phất vượt 
khỏi sắc tưởng, dứt chướng ngại tưởng, 
không có khởi niệm về các dị tưởng, 
cảm nghĩ như sau: “Hư không vô biên”, 
chứng và an trú không vô biên xứ. Ị... | 

Này các đệ tử, thầy Xá-lợi-phất không 
còn trụ dính Không vô biên xứ, cảm nghĩ 


KINH CÁC CẤP THIỀN QUÁN si 
`Ÿ 


^^.) 


như sau: “Thức là võ biên 
trú thức vô biên xứ. [... | 


, chứng và an 


Này các đệ tử, thây Xá-lợi-phất không 
còn trụ dính thức vô biên xứ, cảm nghĩ 
như sau: “Không có vật gì”, chứng và an 
trú Vô sở hữu xứ. [... |. 

Này các đệ tử, thây Xá-lợi-phất không 
còn trụ dính Vô sở hữu xứ, chứng và an 
trú cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Với dòng chánh niệm, thầy Xá-lợi-phất 
xuất khỏi định ấy, nhận thấy rõ chúng 
thuộc về quá khứ, chịu sự biễn hoại. [... ]. 

Này các đệ tử, thầy Xá-lợi-phất vượt 
thoát phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
và an trú Diệt thọ tưởng định. Thấy băng 
trí tuệ, tất cả lậu hoặc đều được kết thúc. 
Với dòng chánh niệm, thầy Xá-lợi-phất 
xuất khỏi định ấy, nhận thấy rõ chúng 
thuộc về quá khứ, chịu sự biến hoại. 
Thầy Xá-lợi-phất luôn luôn an trụ vảo 


°" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


các pháp trên không chút gián đoạn; biết 
chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết 
chúng kết thúc; không hè quyến luyến, 
cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, 
không bị trói buộc, hệ lụy, dính mắc, đạt 
được giải thoát, an trú với tâm không có 
hạn chế. Thầy Xá-lợi-phất thấy biết rất 
rõ, còn có giải thoát cao hơn thế nữa; 
còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. O 

Này các đệ tử, nếu nói chơn thực, thầy 
Xá-lợi-phất đáng được gọi là: “Người 
được tự tại, đạt được cứu cánh trong đạo 
đức Thánh ... trong định bậc thánh, trong 
tuệ bậc thánh, trong giải thoát thánh.” 
Thầy Xá-lợi-phất là con chánh tông của 
đức Thế Tôn, sanh từ miệng Phật, có từ 
chính Pháp, do Pháp hóa thành, kế thừa 
chính pháp, không bận kế thừa những thứ 
vật chất”. Thầy Xá-lợi-phất đã chuyển 
xe pháp cao siêu, chân chính, mà đức 
Như Lai đã từng vận chuyền. 


KINH CÁC CẤP THIỀN QUÁN øI 


Nghe Phật giảng xong, tất cả mọi người 
hoan hỷ, tiếp nhận, thực hành, theo lời 
Phật dạy. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


ø/ 
x 


47. KINH BÓN LOẠI HÀNH THIÊN 


Tôi nghe như vây. Có một thuở nọ, ở 
chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá-vệ, đức 
Phật tập hợp tất cả đệ tử, giảng dạy tinh 
yếu về bốn loại thiên. 

“Này các đệ tử, có bốn loại thiền được 
người thực hành trong cuộc đời này. 
Một, thiên phát triển rồi lại thoái chuyển. 
Hai, thiền thoái chuyên rồi lại phát triển. Ba, 
thiền thoái chuyển thì biết thoái chuyền. 
Bồn, thiền phát triển thì biết phát triển”. O 

Thế nào gọi là hành thiền phát triển 
mà gọi thoái chuyển? 

Này các đệ tử, có bảy trường hợp. 
Trường hợp thứ nhất, có người hành 
thiền xa lìa tham dục và các bất thiện, 
thực tập quán chiếu, trải nghiệm tỉnh 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
giác; niềm vui, hạnh phúc từ đó phát 
sinh, chứng được thiền một. Vị hành 
giả này tu chánh tư duy, đang từ thiền 
một hướng đến thiền hai, trạng thái tịch 
tịnh rất là đặc biệt. Người đó nghĩ răng: 
“Tâm lìa bốn tướng, rồi hướng chỗ khác, 
làm mắt thiền một và mất chánh định”. 
Người hành thiền đó không biết được 
răng đó là trạng thái đang nhập thiên hai, 
đối với như thật mà lại chuyển ý, nên 
đánh mất định. Đây là trường hợp thiền 
đang phát triển trở nên thoái chuyển. O 

Trường hợp thứ hai, có người tu thiền, 
đạt được nội tĩnh và sự nhất tâm; không 
còn quán chiều và sự tỉnh giác; niềm vui, 
hạnh phúc phát sinh nhờ định, chứng 
thiền thứ hai. Vị hành giả này tu chánh 
tư duy, đang từ thiền hai hướng đến thiền 
ba, trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt. Do 
vì không biết, người ấy nghĩ răng “Tâm 
lia bốn tướng, rồi hướng chỗ khác, làm 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 655 

`È 
mất thiền hai và mất chánh định”. Người 
hành thiền đó không biết được rằng đó 
là trạng thái đang nhập thiền ba, đối với 
như thật mà lại chuyên ý, nên đánh mất 
định. Đây là trường hợp thiền đang phát 
triển trở nên thoái chuyền. O 


Trường hợp thứ ba, có người tu thiền 
buông xả niềm vui, hạnh phúc nội tại, an 
trụ vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân 
cảm giác lạc, đạt được Thánh xả; niệm, 
an trú lạc, chứng thiển thứ ba. Vị hành 
giả này tu chánh tư duy, đang từ thiên ba 
hướng đến thiên bồn, trạng thái tịch tịnh 
rất là đặc biệt. Do vì không biết, người ây 
nghĩ rằng “Tâm lìa bốn tướng, rồi hướng 
chỗ khác, làm mất thiền ba và mất chánh 
định”. Người hành thiền đó không biết 
được rằng đó là trạng thái đang nhập thiền 
bốn, đối với như thật mà lại chuyền ý, nên 
đánh mất định. Đây là trường hợp thiền 
đang phát triển trở nên thoái chuyền. 


c. KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 

Trường hợp thứ tư, có người tu thiền, 
tâm xa lìa hết cảm giác khổ, vui, không 
khổ - không vui, xả niệm thanh tịnh, 
chứng được thiên bốn. Vị hành giả này 
tu chánh tư duy, đang từ thiền bốn hướng 
đến cảnh thiền “Vô lượng không xứ”, 
trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt. Do vì 
không biết, người ây nghĩ răng “Tâm lìa 
bồn tướng, Tôi hướng chỗ khác, làm mất 
thiền bốn và mất chánh định”. Người 
hành thiền đó không biết được rằng đó là 
trạng thái Vô lượng không xứ, đối với 
như thật mà lại chuyên ý, nên đánh mất 
định. Đây là trường hợp thiền đang phát 
triển trở nên thoái chuyền. O 


Trường hợp thứ năm, có người tu thiền 
vượt qua sắc tưởng và diệt hữu tưởng, 
không kẹt vào tưởng, nhập vô lượng 
không. VỊ hành giả này tu chánh tư duy, 
nên đang chuyền từ Vô lượng không xứ, 
sang trạng thái thiền “Vô lượng thức xứ”, 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 657 

`È 
trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt. Do vì 
không biết, người ây nghĩ răng “Tâm lìa 
bốn tướng, rồi hướng chỗ khác, làm mắt 
chánh định, vô lượng không xứ”. Người 
hành thiền đó không biết được rằng đó 
là trạng thái Vô lượng thức xứ, đối với 
như thật mà lại chuyên ý, nên đánh mất 
định. Đây là trường hợp thiền đang phát 
triển trở nên thoái chuyền. O 


Trường hợp thứ sáu, có người tu thiền 
Vượt qua tất cả vô lượng không xứ, an trụ 
trọn vẹn vô lượng thức xứ. VỊ hành giả 
nảy tu chánh tư duy, nên đang chuyên từ 
Vô lượng thức xứ, sang trạng thái thiền 
“Vô sở hữu xứ”, trạng thái tịch tịnh rât 
là đặc biệt. Do vì không biết, người ây 
nghĩ răng “Tâm lìa bổn tướng, rồi hướng 
chỗ khác, làm mắt chánh định, vô lượng 
thức xứ”. Người hành thiền đó không 
biết được răng đó là trạng thái Vô sở hữu 
xứ, đối với như thật mà lại chuyền ý, nên 


h KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 
đánh mất định. Đây là trường hợp thiền 
đang phát triển trở nên thoái chuyển. _O 

Trường hợp thứ bảy, có người tu thiền 
vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, an 
trụ trọn vẹn vô sở hữu xứ. VỊ hành giả 
này tu chánh tư duy, nên đang chuyển 
từ Vô sở hữu xứ, sang thiền “phi tưởng 
phi vô tưởng xứ”, trạng thái tịch tịnh rất 
là đặc biệt. Do vì không biết, người ây 
nghĩ răng “Tâm lìa bồn tướng, rồi hướng 
chỗ khác, làm mất chánh định, vô sở hữu 
xứ”. Người hành thiền đó không biết 
được rằng đó là trạng thái Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, đối với như thật mà 
lại chuyển ý, nên đánh mất định. Đây là 
trường hợp thiền đang phát triển trở nên 
thoái chuyển. O 

Thế nào gọi là hành thiền thoái 
chuyển mà tưởng phát triển? 

Này các đệ tử, trường hợp thứ nhất, 
có người hành thiền xa lìa tham dục và 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 659 
`Ý 

các bất thiện, thực tập quán chiếu, trải 
nghiệm tỉnh giác; niềm vui, hạnh phúc 
từ đó phát sinh, chứng được thiền một. 
VỊ hành giả này tư duy trong các suy 
tưởng hạn hẹp, mà tu thiền hai. Người 
ây nghĩ răng tâm ta tu tập về chánh tư 
duy, an lạc tịch tịnh, chuyển từ thiền một 
sang cảnh thiền hai, trạng thái tịch tịnh 
rất là đặc biệt. Do không biết thật chỉ nên 
tư duy bằng tưởng tương ưng với các 
yếm ly mà vào thiền một, nhưng cũng 
không nên nhập vảo thiền hai bằng cách 
tư duy những tưởng hạn hẹp. Do không 
biết thật nên không rõ tâm, nên đánh mắt 
định. Hành thiền như vậy là đang thoái 
chuyển mà tưởng phát triển. O 

Trường hợp thứ hai, có người hành 
thiền đã dứt quán chiếu cũng như tỉnh 
giác, đạt được nội tĩnh và sự nhất tâm; 
niềm vui, hạnh phúc từ định phát sinh, 
chứng được thiền hai. Vị hành giả này 


ca KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
tư duy trong các suy tưởng hạn hẹp, mà 
tu thiền "Đã. Người ấy nghĩ rằng tâm ta 
tu tập về chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, 
chuyển từ thiền hai sang cảnh thiền ba, 
trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt. Do 
không biết thật chỉ nên tư duy băng 
tưởng tương ưng với các yêm ly mà vào 
thiền hai, nhưng cũng không nên nhập 
vào thiền ba bằng cách tư duy những 
tưởng hạn hẹp. Do không biết thật nên 
không rõ tâm, nên đánh mất định. Hành 
thiền như vậy là đang thoái chuyển mà 
tưởng phát triển. O 

Trường hợp thứ ba, có người hành thiền 
buông xả niềm vui, hạnh phúc nội tại, an 
trụ vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân 
cảm giác lạc, đạt được Thánh xả; niệm, 
an trú lạc, chứng thiền thứ ba. Vị hành 
giả này tư duy trong các suy tưởng hạn 
hẹp, mà tu thiền bốn. Người ấy nghĩ răng 
tâm ta tu tập về chánh tư duy, an lạc tịch 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 66 h 
\š 

tịnh, chuyên từ thiền ba sang cảnh thiền 
bốn, trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt. 
Do không biết thật chỉ nên tư duy bằng 
tưởng tương ưng với các yêm ly mà vào 
thiền ba, nhưng cũng không nên nhập 
vào thiên bốn bằng cách tư duy những 
tưởng hạn hẹp. Do không biết thật nên 
không rõ tâm, nên đánh mất định. Hành 
thiền như vậy là đang thoái chuyển mà 
tưởng phát triển. O 

Trường hợp thứ tư, có người tu thiền, 
tâm xa lìa hết cảm giác khổ, vui, không 
khô - không vui, xả niệm thanh tịnh, 
chứng được thiền bốn. VỊ hành giả nảy tư 
duy trong các suy tưởng hạn hẹp, mà tu 
con đường “vô lượng không xứ” nhưng 
lại nghĩ răng tâm ta tu tập về chánh tư 
duy, an lạc tịch tịnh, chuyền từ thiền bốn 
sang cảnh giới thiền “vô lượng không 
xứ”, trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt. 
Do không biết thật chỉ nên tư duy bằng 


“o KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
tưởng tương ưng với các yêm ly mà vào 
thiền bốn, nhưng cũng không nên nhập 
vào cảnh thiền vô sở hữu xứ bằng cách 
tư duy những tưởng hạn hẹp. Do không 
biết thật nên không rõ tâm, nên đánh mất 
định. Hành thiền như vậy là đang thoái 
chuyền mà tưởng phát triển. O 

Trường hợp thứ năm, có người tu thiền 
vượt qua sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không kẹt vào tưởng, nhập vô sở hữu 
xứ. VỊ hành giả này tư duy trong các suy 
tưởng hạn hẹp, mà tu con đường “vô lượng 
thức xứ” nhưng lại nghĩ răng tâm ta tu tập 
về chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, chuyên từ 
cảnh thiền vô lượng không xứ sang cảnh 
giới thiên “vô lượng thức xứ”, trạng thái 
tịch tịnh rất là đặc biệt. Do không biết thật 
chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với 
các yêm ly mà nhập cảnh thiền vô lượng 
không xứ, nhưng cũng không nên nhập vào 
cảnh thiên vô lượng thức xứ bằng cách tư 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 663 
`Ý 

duy những tưởng hạn hẹp. Do không biết 
thật nên không rõ tâm, nên đánh mất định. 
Hành thiên như vậy là đang thoái chuyển 
mà tưởng phát triển. O 

Trường hợp thứ sáu, có người tu thiền 
vượt qua tất cả vô lượng không xứ, an trụ 
trọn vẹn vô lượng thức xứ. VỊ hành giả 
này tư duy trong các suy tưởng hạn hẹp, 
mà tu con đường “vô sở hữu xứ” nhưng 
lại nghĩ răng tâm ta tu tập về chánh tư duy, 
an lạc tịch tịnh, chuyển từ cảnh thiền vô 
lượng thức xứ sang cảnh giới thiền “*vô sở 
hữu xứ”, trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt. 
Do không biết thật chỉ nên tư duy bằng 
tưởng tương ưng với các yếm ly mà nhập 
cảnh thiên vô lượng thức xứ, nhưng cũng 
không nên nhập vào cảnh thiền vô sở hữu 
xứ bằng cách tư duy những tưởng hạn hẹp. 
Do không biết thật nên không rõ tâm, nên 
đánh mắt định. Hành thiền như vậy là đang 
thoái chuyển mà tưởng phát trin. O 


“m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Trường hợp thứ bảy, có người tu thiền 
vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, an trụ 
trọn vẹn vô sở hữu xứ. VỊ hành giả này 
tư duy trong các suy tưởng hạn hẹp, mà 
tu con đường “vô sở hữu xứ” nhưng lại 
nghĩ rằng tâm ta tu tập về chánh tư duy, 
an lạc tịch tịnh, chuyền từ cảnh thiền vô sở 
hữu xứ sang “phi hữu tưởng, phi vô tưởng 
xứ”, trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt. Do 
không biết thật chỉ nên tư duy bằng tưởng 
tương ưng với các yếm ly mà nhập cảnh 
thiên vô sở hữu xứ, nhưng cũng không nên 
nhập “phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ” 
băng cách tư duy những tưởng hạn hẹp. 
Do không biết thật nên không rõ tâm, nên 
đánh mắt định. Hành thiền như vậy là đang 
thoái chuyên mà tưởng phát triển. O 
Thế nào gọi là hành thiền thoái chuyển 
thì biết như thật là đang thoái chuyển? 
Này các đệ tử, có tám trường hợp. 
Trường hợp thứ nhất, hành giả tu thiên, 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 665 
`È 

nhờ vào sở hành, đối tượng, mục tiêu, 
Vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, nhập 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, chứng 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhưng 
không chấp vào sở hành vừa nêu, không 
suy niệm về đối tượng, mục tiêu, mà chỉ 
thực hành trên tưởng tương ưng Vô sở 
hữu xứ, nên đã thoái chuyền trở lại chỗ 
đó. Vị ấy nghĩ rằng “Tâm lìa bốn tướng, 
hướng đến chỗ khác, mất Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ; nên đánh mất định”. Biết 
như thật rồi, không hề thoái ý, không đánh 
mất định. Hành thiền như vậy gọi là suy 
thoái thì biết như thật đang là suy thoái. O 

Trường hợp thứ hai, hành giả tu thiền, 
nhờ vào sở hành, đối tượng, mục tiêu, 
vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập 
vô sở hữu, chứng vô sở hữu, nhưng 
không chấp vào sở hành vừa nêu, không 
suy niệm về đối tượng, mục tiêu, mà chỉ 
thực hành trên tưởng tương ưng vô lượng 


“c KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
thức xứ, nên đã thoái chuyển trở lại chỗ 
đó. Vị ây nghĩ rằng “Tâm lìa bốn tướng, 
hướng đến chỗ khác, nên đã đánh mắt vô 
sở hữu xứ cũng như chánh định”. Biết như 
thật rồi, không hè thoái ý, không đánh mất 
định. Hành thiền như vậy gọi là suy thoái 
thì biết như thật đang là suy thoái. O 

Trường hợp thứ ba, hành giả tu thiên, 
nhờ vào sở hành, đối tượng, mục tiêu, vượt 
qua tất cả Vô lượng không xứ, nhập vô 
lượng thức, chứng vô lượng thức, nhưng 
không chấp vào sở hành vừa nêu, không 
Suy niệm về đối tượng, mục tiêu, mà chỉ 
thực hành trên tưởng tương ưng vô lượng 
không xứ, nên đã thoái chuyên trở lại chỗ 
đó. Vị ấy nghĩ răng “Tâm lìa bổn tướng, 
hướng đến chỗ khác, nên đã đánh mắt vô 
lượng thức xứ cũng như chánh định”. Biết 
như thật rồi, không hề thoái ý, không đánh 
mất định. Hành thiền như vậy gọi là suy 
thoái thì biết như thật đang là suy thoái. O 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 667 
`È 

Trường hợp thứ tư, hành giả tu thiền, 
nhờ vào sở hành, đối tượng, mục tiêu, 
vượt qua sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không kẹt vào tưởng, nhập vô lượng 
không, chứng vô lượng không, nhưng 
không chấp vào sở hành vừa nêu, không 
suy niệm về đối tượng, mục tiêu, mà chỉ 
thực hành trên tưởng tương ưng sự ái lạc 
sắc, nên đã thoái chuyền trở lại chỗ đó. VỊ 
ây nghĩ rằng “Tâm lìa bốn tướng, hướng 
đến chỗ khác, nên đã đánh mất vô lượng 
không xứ cũng như chánh định”. Biết như 
thật rồi, không hè thoái ý, không đánh mất 
định. Hành thiền như vậy gọi là suy thoái 
thì biết như thật đang là suy thoái. O 

Trường hợp thứ năm, hành giả tu thiền, 
nhờ vào sở hành, đối tượng, mục tiêu, tâm 
xa lìa hết cảm giác khô, vui, không khô 
- không vuIl, xả niệm thanh tịnh, chứng 
được thiền bốn, nhưng không chấp vào 
sở hành vừa nêu, không suy niệm về đối 


“6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


NZ 
tượng, mục tiêu, mà chỉ thực hành trên 
tưởng tương ưng cảnh thiền thứ ba, nên 
đã thoái chuyên trở lại chỗ đó. VỊ ây nghĩ 
răng “Tâm lìa bồn tướng, hướng đến chỗ 
khác, nên đã đánh mất cảnh thiền thứ tư 
cũng như chánh định”. Biết như thật rồi, 
không hề thoái ý, không đánh mất định. 
Hành thiền như vậy gọi là suy thoái thì 
biết như thật đang là suy thoái. O 

Trường hợp thứ sáu, hành giả tu thiền, 
nhờ vào sở hành, đối tượng, mục tiêu, 
buông xả niềm vui, hạnh phúc nội tại, an 
trụ vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân 
cảm giác lạc, đạt được Thánh xả; niệm, 
an trú lạc, chứng thiền thứ ba, nhưng 
không chấp vào sở hành vừa nêu, không 
suy niệm về đôi tượng, mục tiêu, mà chỉ 
thực hành trên tưởng tương ưng cảnh 
thiền thứ hai, nên đã thoái chuyên trở lại 
chỗ đó. Vị ấy nghĩ rằng “Tâm lia bốn 
tướng, hướng đến chỗ khác, nên đã đánh 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 669 

`Ý 
mất cảnh thiền thứ ba cũng như chánh 
định”. Biết như thật rồi, không hề thoái 
ý, không đánh mất định. Hành thiền như 
vậy gọi là suy thoái thì biết như thật đang 
là suy thoái. O 
Trường hợp thứ bảy, hành giả tu thiền, 
nhờ vào sở hành, đối tượng, mục tiêu, 
không còn quán chiếu và sự tỉnh giác; 
đạt được nội tĩnh và sự nhất tâm; niềm 
vui, hạnh phúc phát sinh nhờ định, chứng 
thiền thứ hai, nhưng không chấp vào SỞ 
hành vừa nêu, không suy niệm về đối 
tượng, mục tiêu, mà chỉ thực hành trên 
tưởng tương ưng cảnh thiền thứ nhất, nên 
đã thoái chuyên trở lại chỗ đó. Vị ây nghĩ 
răng “Tâm lìa bồn tướng, hướng đến chỗ 
khác, nên đã đánh mất cảnh thiền thứ hai 
cũng như chánh định”. Biết như thật rồi, 
không hề thoái ý, không đánh mất định. 
Hành thiền như vậy gọi là suy thoái thì 
biết như thật đang là suy thoái. O 


ơn KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Trường hợp thứ tám, hành giả tu thiền, 
nhờ vào sở hành, đối tượng, mục tiêu, 
xa lìa tham dục và các bất thiện, thực tập 
quán chiếu, trải nghiệm tỉnh giác; niềm 
vui, hạnh phúc từ đó phát sinh, chứng 
được thiền một, nhưng không chấp vào 
sở hành vừa nêu, không suy niệm về đối 
tượng, mục tiêu, mà chỉ thực hành trên 
tưởng tương ưng sự ái dục lạc, nên đã 
thoái chuyển trở lại chỗ đó. Vị ấy nghĩ 
răng “Tâm lìa bốn tướng, hướng đến chỗ 
khác, nên đã đánh mắt cảnh thiền thứ nhất 
cũng như chánh định”. Biết như thật rồi, 
không hề thoái ý, không đánh mất định. 
Hành thiền như vậy gọi là suy thoái thì 
biết như thật đang là suy thoái. O 
Thế nào gọi là hành thiền phát triển 
thì biết như thật là đang phát triển? 
Này các đệ tử, trường hợp thứ nhất, 
có người hành thiền xa lìa tham dục và 
các bất thiện, thực tập quán chiếu, trải 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 67 h 

`È 
nghiệm tỉnh giác; niềm vui, hạnh phúc 
từ đó phát sinh, chứng được thiền một. 
VỊ hành giả này tu tập thực sự, suy nghĩ 
như sau: “âm ta tu tập pháp chánh tư 
duy, an lạc tịch tịnh, đang từ thiền một 
hướng đến thiền hai, trạng thái tịch tịnh 
rất là đặc biệt”. Do biết như thật nên biết 
được tâm, không mắt chánh định. Đây là 
trường hợp thiền đang phát triển thì biết 
như thật thiền đang phát triển. O 


Trường hợp thứ hai, có người hành 
thiền đạt được nội tĩnh và sự nhất tâm; 
không còn quán chiếu và sự tỉnh giác; 
niềm vui, hạnh phúc phát sinh nhờ định, 
chứng thiền thứ hai. Vị hành giả này tu 
tập thực sự, suy nghĩ như sau: “Tâm ta 
tu tập pháp chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, 
đang từ thiền hai hướng đến thiền ba, 
trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt”. Do 
biết như thật nên biết được tâm, không 
mất chánh định. Đây là trường hợp thiền 


S ø 2 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
đang phát triển thì biết như thật thiền 
đang phát triển. O 

Trường hợp thứ ba, có người hành 
thiền buông xả niềm vui, hạnh phúc nội 
tại, an trụ vô cầu, chánh niệm, chánh trí, 
thân cảm giác lạc, đạt được Thánh xả; 
niệm, an trú lạc, chứng thiền thứ ba. Vị 
hành giả này tu tập thực sự, suy nghĩ như 
sau: “Tâm ta tu tập pháp chánh tư duy, 
an lạc tịch tịnh, đang từ thiền ba hướng 
đến thiền bốn, trạng thái tịch tịnh rất 
là đặc biệt”. Do biết như thật nên biết 
được tâm, không mắt chánh định. Đây là 
trường hợp thiền đang phát triển thì biết 
như thật thiền đang phát triển. O 


Trường hợp thứ tư, có người hành 
thiền, tâm xa lìa hết cảm giác khổ, vui, 
không khổ - không vui, xả niệm thanh 
tịnh, chứng được thiền bốn. VỊ hành giả 
này tu tập thực sự, suy nghĩ như sau: 
“Tâm ta tu tập pháp chánh tư duy, an 


KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN 67 3 
`È 

lạc tịch tịnh, đang từ thiền bốn hướng 
đến cảnh thiền vô lượng không xứ, trạng 
thái tịch tịnh rất là đặc biệt”. Do biết 
như thật nên biết được tâm, không mất 
chánh định. Đây là trường hợp thiền 
đang phát triển thì biết như thật thiền 
đang phát triển. O 

Trường hợp thứ năm, có người hành 
thiền vượt qua sắc tưởng, diệt hữu đối 
tưởng, không kẹt vào tưởng, nhập vô 
lượng không. VỊ hành giả này tu tập 
thực sự, suy nghĩ như sau: “Tâm ta tu 
tập pháp chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, 
đang từ cảnh thiền vô lượng không xứ 
hướng đến cảnh thiên vô lượng thức xứ, 
trạng thái tịch tịnh rất là đặc biệt”. Do 
biết như thật nên biết được tâm, không 
mất chánh định. Đây là trường hợp thiên 
đang phát triển thì biết như thật thiền 
đang phát triển. O 

Trường hợp thứ sáu, có người hành 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
thiền vượt qua tất cả vô lượng không 
xứ, an trụ trọn vẹn vô lượng thức xứ. 
VỊ hành giả này tu tập thực sự, suy nghĩ 
như sau: ““Fâm ta tu tập pháp chánh tư 
duy, an lạc tịch tịnh, đang từ cảnh thiền 
vô lượng thức xứ hướng đến cảnh thiền 
vô sở hữu xứ, trạng thái tịch tịnh rất 
là đặc biệt”. Do biết như thật nên biết 
được tâm, không mắt chánh định. Đây là 
trường hợp thiền đang phát. triển thì biết 
như thật thiền đang phát triển. O 


Trường hợp thứ bảy, có người hành 
thiền vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, 
an trụ trọn vẹn vô sở hữu xứ. VỊ hành 
giả này tu tập thực sự, suy nghĩ như sau: 
““Fâm ta tu tập pháp chánh tư duy, an lạc 
tịch tịnh, đang từ cảnh thiền vô sở hữu 
xứ hướng đến cảnh giới thiền phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, trạng thái tịch 
tịnh rất là đặc biệt”. Do biết như thật nên 
biết được tâm, không mắt chánh định. 


KINH BỐỔN LOẠI HÀNH THIÊN 675 

`È 
Đây là trường hợp thiền đang phát triển 
thì biết như thật thiền đang phát triển. O 
Nghe Phật giải thích một cách khái 
quát bôn loại tu thiên trong thê gian này, 
tât cả mọi người phát nguyện thọ trì, 
truyên bá Kinh này. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


677 


48. KINH ẤN DỤ VÉ THÀNH TRÌ 


BẢY HỖ TRỢ CHO THÀNH TRÌ 

Tôi nghe như vây. Có lần ở tại Tịnh xá 
Kỳ-viên, thuộc thành Xá-vệ do Cấp Cô 
Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, 
đức Phật giảng dạy ân dụ cái thành như 
lời sau đây. O 

Này các đệ tử, thành ở biên giới muốn 
được bên vững, không bị địch phá, phải 
có đầy đủ bảy điều cần có và bốn lương 
thực. Bảy điều cần có bao gồm như sau: 
Một là vọng gác, đắp xây chắc chắn, 
không thê phá vỡ, bên trong an ỗn, ngăn 
được giặc ngoài. Hai là hào sâu, dọc theo 
bờ thành, kẻ giặc không dễ xâm nhập 
vào thành. Ba là giao thông bao quanh 
kinh thành phải được thông thoáng, băng 


ø Š KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


phăng, rộng rãi, nhiều phương tiện xe 
có thê qua lại. Bốn là tập trung bốn loại 
quân bình: quân voI1, quân ngựa, quân xe, 
quân bộ, sẵn sảng đối phó với giặc bên 
ngoài. Năm là đầy đủ các loại vũ khí, 
cung, tên, mâu, kích, có thể tự vệ, chế 
ngự ngoại xâm. Sáu là đại tướng trấn thủ 
kinh thành có nhiều thao lược, cơ trí sáng 
suốt, bản lĩnh, dũng mãnh, cương nghị, 
nghiêm minh; cho người lành vào, ngăn 
cắm kẻ xấu, giữ trong an ồn, bên ngoài 
bình yên. Bảy là thành trì có tường cao 
dày, kiên cố, bền vững, không thê đánh 
úp từ phía bên ngoài. O 
BÓN LOẠI LƯƠNG THỰC 

Này các đệ tử, bốn loại lương thực 
vương thành cần có bao gồm như sau: 
Một là sung túc các loại nước uống, 
nhiên liệu dự trữ, đảm bảo mọi người 
có thể sử dụng một cách lâu dải. Hai là 
sung túc các loại lương thực bao gồm 


KINH ẨN DỤ VỀ THÀNH TRÌ 67 S: 


lúa gạo, lúa mạch, bột mì, các loại lương 
khô, cần được dự trữ, đủ cho mọi người 
đang sống trong thành có thê tiêu thụ 
trong thời gian dài. Ba là sung túc ngũ 
cốc các loại bao gồm đậu niêm, đại đậu, 
tiêu đậu, để người trong thành có thê sử 
dụng trong thời gian dài. Bốn là sung túc 
các loại nhu yếu bao gøôm thịt khô, cá khô, 
đường, muối, dầu, bơ, mật Ong và các Ø1a 
vị... có thể sử dụng một cách lâu dài. _O 

Này các đệ tử, bất cứ thành nào có đủ 
bảy việc và bốn lương thực như vừa nêu 
trên thì luôn vững mạnh, không sợ ngoại 
xâm, kẻ thù phá hoại, chỉ trừ bên trong, 
phân chia phá hoại. Tương tự như thành, 
vị đệ tử nào được bảy thiện pháp, bốn 
tâm tăng thượng sẽ không bị ma làm lung 
lạc được, cũng không thể bị các điều bất 
thiện, phiên não nhiễm ô, cạm bẫy của 
đời trở ngại, ngăn cản. Từ đó, tu tập một 
cách miên mật, không còn tải sinh.  O 


` °= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


V 


BẢY THIỆN PHÁP 

Này các đệ tử, bảy loại thành trì ta ví 
giông như bảy loại pháp lành bao gồm: 
Chánh tín, hỗ thẹn, lương tâm, tinh tấn, 
học rộng, chánh niệm, trí tuệ. Hãy lắng 
lòng nghe Như Lai chỉ dạy: O 

Thiện pháp thứ nhất là niềm tin đúng. 
Người tu học Phật có niềm tin vững, 
tin vào Như Lai là bậc tuệ giác; không 
theo Sa-môn hay Bà-la-môn, không 
thờ Thượng đề và các thần linh; tin sâu 
chánh pháp gồm tứ thánh đế, giải quyết 
khổ đau; tin vào Tăng đoàn giới hạnh 
thanh cao, hướng dẫn chánh pháp, thực 
tập hạnh phúc. 

Thiện pháp thứ hai xâu hồ cá nhân. 
Những điều xấu, ác, phiền não, khổ đau 
thì biết xấu hỗ, quyết không phạm vào; 
lỡ đã phạm vào, quyết tâm từ bỏ. Xấu hồ 
cá nhân giúp ta vượt qua thói quen tiêu 
cực và lối sống xấu. 


KINH ẨN DỤ VỀ THÀNH TRÌ 681 ị 
`"È 


Thiện pháp thứ ba hồ thẹn lương tâm. 
Những øì xã hội chỉ trích lên án, luật pháp 
không cho thì quyết không làm. Thấy rõ 
nghiệp xấu tạo ra khổ đau, dẫn vào sinh 
tử, phát triển lương tâm, quyết không 
vướng vào, nhờ đó pháp lành ngày càng 
tăng trưởng. 

Thiện pháp thứ tư là luôn tính tấn. 
Siêng năng dứt sạch các điều bất thiện. 
Siêng năng tu tập tất cả việc lành. Siêng 
năng, bên chí, quyết không bỏ cuộc các 
lý tưởng đẹp. Quyết tâm, hướng đến tu 
tập an vuI. 

Thiện pháp thứ năm học rộng hiểu 
nhiều. Nỗ lực học rộng những điều đáng 
học. Ghi nhớ không quên những điều đã 
học. Hiểu rõ Phật pháp, toàn thiện phần 
đầu, toàn thiện phân giữa, toàn thiện 
phân cuối, có văn có nghĩa, dẫn đến 
thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc. Quyết tâm 
học hỏi Phật pháp cao siêu. Nhiều lần 


` °— KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


học lại, tâm không thấy chán. Chuyên 
tâm nghiên ngẫm, hiêu sâu tận tường, 
nhờ đó vượt qua tât cả khô đau. 

Thiện pháp thứ sáu thực tập chánh 
niệm. Những điêu Phật pháp đã được học 
qua, nhớ rõ không quên. GIữ gìn chánh 
niệm, làm chủ giác quan; đi, đứng, ngôi, 
năm, tâm luôn thư thái. 

Thiện pháp thứ bảy phát triển trí tuệ. 
Nhờ tu tứ đê, trí tuệ tăng trưởng. Nhờ có 
trí tuệ, thây rõ nhân quả, các việc hưng 
suy, thâu hiêu đạo đời, phân biệt rõ ràng, 
thành tựu sự nghiệp, dứt sạch khô đau. O 
BÓN TÂM CAO THƯỢNG 

Này các đệ tử, bốn loại lương thực, ta 
ví giông như bôn tâm tăng thượng. Hãy 
lăng lòng nghe, Như Lai chỉ dạy. 

Tâm tăng thượng một, xa lìa ái dục, từ 
bỏ ác pháp, có giác, có quán. Hỷ lạc phát 
sinh đo lìa ái dục, trụ thiền thứ nhất. 


KINH ẨN DỤ VỀ THÀNH TRÌ s83) 
`Ý 

Tâm tăng thượng hai, hành giả vượt 
qua giác sát và quán, nội tâm tịch tĩnh, 
có hỷ và lạc, do định mà có, trụ thiền 
thứ hai. 

Tâm tăng thượng ba, hành giả vượt 
qua trạng thái hỷ lạc, giữ vững buông xả, 
không còn mong cầu, chánh niệm chánh 
trí, an lạc nhẹ nhàng, đạt được thánh xả, 
có niệm và lạc, an trụ tính không, trụ 
thiền thứ ba. 

Tâm tăng thượng bốn, hành giả vượt 
qua tất cả cảm giác hạnh phúc, khô đau, 
vui mừng, lo buồn... không còn khô vui, 
buông xả ý niệm một cách trọn vẹn, trụ 
thiền thứ tư. 

Này các đệ tử, khi một hành giả đạt bảy 
thiện pháp, bốn tâm cao thượng dễ dàng, 
không khó, sẽ không bị các ma vương lung 
lạc, không bị xấu ác, ô nhiễm tấn công, 
sẽ không tái sinh trên cõi đời này. O 


` °= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


V 


GIỮ TÂM NHƯ THÀNH TRÌ 

Này các đệ tử, phải như thành trì ở 
vùng biên cương có các vọng gác, đắp 
xây chắc chắn, không thể phá vỡ, bên 
trong an ốn, ngăn được giặc ngoài. 
Người tu học Phật có niềm tin vững 
vào đức Như Lai, trọn đời không theo 
các bậc Sa-môn hay Bà-la-môn, thiên 
ma, Phạm thiên và đạo sư khác. Người 
đệ tử này có gác fín tâm, phòng trừ bất 
thiện, tu các pháp lành. O 

Này các đệ tử, phải như thành trì ở vùng 
biên cương có các hào sâu, dọc theo bờ 
thành, kẻ giặc không dễ xâm nhập vảo 
thành. Người tu học Phật có lương tâm 
sáng, cảm thấy khó chịu với điều xấu 
ác, phiền não, nhiễm ô, những thứ làm 
cho con người gặp phải những điều tai 
ương, khổ đau, bất hạnh, gôc của sanh 
tử. Người đệ tử này có bồ lương tâm, 
phòng trừ bất thiện, tu các pháp lành. 


KINH ẨN DỤ VỀ THÀNH TRÌ s45) 
`"È 


Này các đệ tử, phải như thành trì ở 
vùng biên cương có đường giao thông 
bao quanh kinh thành phải được thông 
thoáng, băng phẳng, rộng rãi, nhiều 
phương tiện xe có thể qua lại. Người tu 
học Phật có tâm hồ thẹn, cảm thấy bứt 
rứt với điều xấu ác, phiền não, nhiễm ô, 
những thứ làm cho con người gặp phải 
những điều tai ương, khổ đau, bất hạnh, 
sốc của sanh tử. Người đệ tử này có 
đường hồ thẹn, phòng trừ bất thiện, tu 
các pháp lành. O 

Này các đệ tử, phải như thành trì ở 
vùng biên cương có bốn quân binh: quân 
voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, sẵn 
sàng đối phó với giặc bên ngoài. Người 
tu học Phật có tâm tinh tấn, không chịu 
bỏ cuộc, trỗn chạy, phớt lờ; chuyên tâm, 
bền sức, dứt trừ bất thiện, phát triển căn 
lành, làm việc phước thiện, không bỏ 
phương tiện, lợi lạc nhiều người. Người 


` °= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


đệ tử này có quân tinh tấn, phòng trừ bất 
thiện, tu các pháp lành. 

Này các đệ tử, phải như thành trì ở vùng 
biên cương có nhiều vũ khí, cung, tên, 
mâu, kích, có thể tự vệ, chế ngự ngoại 
xâm. Người tu học Phật học rộng nghe 
nhiều, ghi nhớ, ứng dụng. Có những lời 
dạy toàn thiện khoảng đầu, khoảng giữa, 
khoảng cuối, có văn, có nghĩa, thanh 
tịnh, hướng thượng. Học hàng trăm lần, 
chuyên tâm quán sát, hiểu và ứng dụng 
trong đời sống thực. Người đệ tử này có 
binh đa văn, phòng trừ bất thiện, tu các 
pháp lành. O 

Này các đệ tử, phải như thành trì ở 
vùng biên cương, có tướng trấn thủ có 
nhiều thao lược, cơ trí sáng suốt, bản 
lĩnh, dũng mãnh, cương nghị, nghiêm 
minh; cho người lành vào, ngăn cắm 
kẻ xấu, giữ trong an ổn, bên ngoài 
bình yên. Người tu học Phật thực tập 


KINH ẨN DỤ VỀ THÀNH TRÌ 687 
`Ý 
chánh niệm với các chánh pháp đã từng 
được học, thành tựu chánh niệm, nhớ rõ 
không quên. Người đệ tử này có fzớng 
chảnh niệm, phòng trừ bất thiện, tu các 
pháp lành. 

Này các đệ tử, phải như thành trì có 
tường cao dày, kiên cô, bền vững, không 
thể đánh úp từ phía bên ngoài. Người tu 
học Phật có trí tuệ lớn, thấy rõ hưng, suy, 
nguyên nhân, gốc rễ, diệt trừ khổ đau. 
Người đệ tử này có /ướng frí tuệ, phòng 
trừ bất thiện, tu các pháp lành. O 
THỰC TẬP BÓN THIÊN 

Này các đệ tử, cũng như thành trì ở 
vùng biên cương chứa đủ nước uống, 
nhiên liệu dự trữ, đảm bảo mọi người có 
thể sử dụng một cách lâu dài. Người tu 
học Phật xa lìa ái dục, các điều xấu ác, 
có giác, có quán, đạt được hỷ lạc do tâm 
xa lìa, thành tựu thiền một, an lạc, thánh 
thơi, một mình tự lực đi đến Niễt-bàn. 


°= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Này các đệ tử, cũng như thành trì ở 
vùng biên cương sung túc lương thực 
bao gồm lúa gạo, lúa mạch, bột mì, các 
loại lương khô, cần được dự trữ, đủ cho 
mọi người đang sống trong thành có thể 
tiêu thụ trong thời gian dài. Người tu học 
Phật vượt qua giác, quán, nội tĩnh, nhất 
tâm, đạt được hÿ lạc nhẹ nhàng, thư thái 
do thiền định sinh, thành tựu thiền hai, 
an lạc sâu lắng, một mình tự lực đi đến 
Niết-bàn. O 

Này các đệ tử, cũng như thành trì ở vùng 
biên cương sung túc ngũ cốc các loại bao 
gôm đậu niêm, đại đậu, tiểu đậu, để người 
trong thành có thê sử dụng trong thời gian 
đài. Người tu học Phật xa lìa hỷ lạc, giữ 
tâm buông xả, không còn vọng cầu, chánh 
niệm, chánh trí, thân tâm an lạc, an trụ 
thánh xả, thành tựu thiền ba, đầy đủ chính 
niệm và sự an lạc, an trụ chân không, 
một mình tự lực đi đến Niết-bàn. 


KINH ẨN DỤ VỀ THÀNH TRÌ s89) 
`7 


Này các đệ tử, cũng như thành trì ở 
vùng biên cương sung túc các loại nhu 
yếu bao gôm thịt khô, cá khô, đường, 
muối, dầu, bơ, mật Ong và các ø1a VỊ... 
có thê sử dụng một cách lâu dài. Người 
tu học Phật vượt qua khô, lạc, hỷ, ưu, 
đạt được trạng thái không còn buôn vui, 
xả niệm thanh tịnh, thành tựu thiên bốn, 
an lạc tuyệt đối, một mình tự lực đi đến 
Niết-bàn. 

Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực tập, 
truyền bá Kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


691 


49. KINH SÓNG TRONG HIỆN TẠI 


HẠNH PHÚC HIỆN TIÊN 
Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, khi 

lưu trú tại tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô 
Độc, thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, 
đức Phật cho gọi tất cả Tỳ-kheo tập họp 
lắng nghe ngài thuyết giảng về nghệ 
thuật hạnh phúc trong đời hiện tại, bằng 
bài kệ sau: O 

Không chạy về quá khứ 

Không rượt đuổi tương lai 

Quá khứ đã qua rồi 

Tương lai thì chưa đến. 

Thực tại là hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 

Không động, không lung lay 

Hiểu rõ, nên thực tập. 


` eo KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 

Sóng nhiệt tâm hôm nay 

AI rõ chuyện ngày mai? 

Thân chết là quy luật, 

Không ai điều đình được. 

Nhiệt tâm trong chánh niệm 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi bậc hiền giả, 

Bậc sâu lắng, an lạc. O 
KHÔNG KẸT QUÁ KHỨ 

— Này các đệ tử! Thế nào gọi là “chạy 

về quá khứ”? Có người suy nghĩ: “Thân 
thê của tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, 
nhận thức ở trong quá khứ, đã từng thế 
này, đã từng thể khác” rồi tìm niễm vui 
trong suy nghĩ ấy; đang khi cuộc sống 
trong thời hiện tại thì không quan tâm. 
Chạy vệ quá khứ chỉ làm khô tâm, hoặc 
tạo tiệc nuôi, vôn không lợi ích cho bản 
thân ta ở trong hiện tại. O 


KINH SỐNG TRONG HIỆN TẠI 693 
`? 

KHÔNG VƯỚNG TƯƠNG LAI 

— Này các đệ tử! Thể nào gọI là “rượt 
đuổi tương lai?” Có người mong mỏi: 
“Thân thể của tôi, cảm giác, tr1 giác, 
tâm tư, nhận thức của cái tôi này ở trong 
tương lai phải như thế này, phải như thế 
khác, rồi tìm niềm vui trong cái không 
thực; đang khi cuộc sống trong thời hiện 
tại thì không quan tâm. Rượt đuổi tương 
lai sẽ không thiết thực. Thay vì mong câu 
những điều tương lai vốn không chắc 
chắn thì hãy đầu tư nhân duyên hiện tại, 
vì tương lai là kết quả hiện tại. O 
KHÔNG BỊ LÔI CUÓN Ở HIỆN TẠI 

— Này các đệ tử! Thế nào gọi là “bị lôi 
cuốn theo các pháp hiện tại?” Những kẻ 
phàm phu Ít nghe, kém học chánh pháp 
bậc thánh, không hiểu Phật pháp, không 
tu Phật pháp, không siêng thăm viếng, 
học hỏi chân nhân, nên có khuynh hướng 
chấp mặc “cái tôi” một trong các cách 


° KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Z 
quan niệm như sau: “Thân thể là tôi, tôi 
có thân thê, thân thê trong tôi, tôi trong 
thân thể”. Tương tự, cho răng “Cảm giác 
là tôi, tôi có cảm giác, cảm giác trong 
tôi, tôi trong cảm giác; tr1 giác là tôi, tôi 
Có tr1 giác, tr1 giác trong tôi, tôi trong tri 
giác; tâm tư là tôi, tôi có tâm tư, tâm tư 
trong tôi, tôi trong tâm tư; nhận thức là 
tôi, tôi có nhận thức, nhận thức trong tôi, 
tôi trong nhận thức”. 

— Này các đệ tử! Thế nào gọi là “không 
bị lôi cuỗn trong pháp hiện tại?” Những 
người nghe nhiều giáo pháp bậc thánh, 
tu học Phật pháp, thắm nhuân Phật pháp, 
thăm viếng chân nhân, học pháp chân 
nhân, nên không đánh đồng: “Thân thể là 
tôi, tôi có thân thể, thân thể trong tôi, tôi 
trong thân thể”. Tương tự đối với “cảm 
giác, tr1 giác, tâm tư, nhận thức”, người 
thám Phật pháp sẽ không đánh đồng chúng 
VỚI tự ngã, tự ngã với chúng. Nhờ đó thoát 


KINH SỐNG TRONG HIỆN TẠI 695 
`Ÿ 


khỏi tât cả khô đau trên thân và tâm, sông 
trong chánh niệm về sự vô ngã. O 
33k: 


KHÔNG VƯỚNG KẸT THỜI GIAN 


Tôi nghe như vậy. Tại thành Vương 
Xá, khi nhiều đồng tu lắng lòng muốn 
nghe giải thích rộng hơn về pháp chánh 
niệm trong thời hiện tại, ngài Ca-chiên- 
điên sau khi trùng tuyên những lời Phật 
dạy như đã nêu trên, phân tích ứng dụng 
trong sáu giác quan. 

Thưa các đồng tu, thế nào gọi là “chạy 
về quá khứ?” Có người liên tưởng: “Mắt 
với màu sắc, tai với âm thanh, mũi với 
các mùi, lưỡi với các vị, da với xúc chạm, 
ý với đối tượng... của cái tôi này trong 
thời quá khứ, đã từng thế nảy, đã từng thế 
kia. Do tưởng như thế, thức bị ái dục trói 
chặt, sai khiến, tìm sự hân hoan thuộc về 
quá khứ của các g1ác quan. O 


œ6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Thưa các đồng tu, thế nào gọi là “rượt 
đuổi tương lai?” Có người mong mỏi: 
“Đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi và lưỡi, thân thẻ, 
ý tưởng của cái tôi này trong thời tương 
lai, phải như thế này, phải như thế kia” 
rồi liền hướng tâm lẫy cho bằng được cái 
øì chưa được. Vì rượt đuôi này, người 
ây hân hoan với cái chưa có trong thời 
tương lai. Ước vọng tương lai như vừa 
nêu trên hoàn toàn không có nhân duyên 
hiện tại, trở thành ảo vọng, không đạt 
được øì, ngoài sự thất vọng. O 
Thưa các đồng tu, thế nào gọi là 
“không bị lôi cuỗn trong pháp hiện tại?” 
Khi mắt với sắc, khi tai với tiếng, khi 
mũi với mùi, khi lưỡi với vị, khi thân 
với xúc, khi ý với vật, trong hiện tại này, 
không bị tham dục và ái trói buộc, tâm 
của vị ấy không bị hân hoan lôi dẫn, sai 
khiến, vị ây an trú vào trong hiện tại một 
cách chánh niệm, không bị loạn động, 


KINH SỐNG TRONG HIỆN TẠI 697 
`È 
không bị lung lay. Đó là an lạc, hạnh 
phúc nhiệm mâu. 

Sau pháp thoại của ngài Ca-chiên-diên 
giải thích rộng thêm vê pháp môn tu “hiện 
tại lạc trú”, các vị đông tu đã đên gặp 
Phật, tường trình đầu đuôi những gì được 
nghe. Đức Phật xác chứng rôi khuyên mọi 
người hãy nên thực tập “hiện tại lạc trú.” 
Mọi người hoan hỷ, phát nguyện thực tập, 
truyền bá Kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


6991 


50. KINH CĂN BẢN TU TẬP 


KHÔNG ĐÀO TẤU THỰC TẠI 

Tôi nghe như vậy. Khi đức Thế Tôn 
đang lưu trú tại Ka-Jan-ga-la, có Ut-ta- 
ra, Bà-la-môn trẻ, là đệ tử của Pa-sa-rI- 
va đên chào hỏi ngài, rôi ngôi một bên. 

— Này Ut-ta-ra, đạo sư của ông, Pa-sa- 
rI-ya, có giảng dạy về căn bản tu tập cho 
đệ tử không, nêu có là gì? 

— Thưa ngài Cô-đàm, cách tu tập được 
thầy tôi dạy. là không nên thây sắc, không 
nên nghe tiếng bằng mắt và tai. 


— Này Ut-ta-ra, theo cách tu này, người 
mù và điếc đều đạt trọn vẹn căn bản tu 
tập, vì những người này không thấy, 
không nghe! 


em KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Nghe Phật phân tích, chàng Ut-ta-ra 
hồ thẹn, im lặng, thụt vai, cúi mặt, trầm 
ngâm, lớ ngớ. Đức Phật nói với thây 
A-nan-đa: O 
BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC 

— Này A-nan-đa, căn bản vô thượng 
đời sông đạo đức của những bậc thánh 
được ta giảng dạy hoàn toàn khác với 
Pa-sa-ri-va. 

Này A-nan-đa, khi mắt thấy sắc, với 
tâm hài lòng, hay không hài lòng, hoặc 
chưa xác định, hãy tuệ tri rằng: “Hài 
lòng, hay không, hoặc chưa xác định đã 
được xuất hiện. Cái gì xuất hiện cái đó 
có mặt dưới dạng thức thô. Buông xả là 
cái an tịnh, thù diệu. Cái gì xuất hiện đều 
nên dứt trừ, chỉ giữ lại xả, với một tốc độ 
mau chóng, dễ dàng, như người có mắt, 
khi mắt đã mở lại nhắm mắt lại, hoặc đã 
nhắm rồi lại mở mắt ra”. 


KINH CĂN BẢN TU TẬP “ 

Này A-nan-đa, khi tai nghe tiếng, với 
sự hài lòng, hay không hài lòng, hoặc 
chưa xác định, hãy tuệ tri rằng: “Hải 
lòng, hay không, hoặc chưa xác định đã 
được xuất hiện. Cái gì xuất hiện cái đó 
có mặt dưới dạng thức thô. Buông xả là 
cái an tịnh, thù diệu. Cái gì xuất hiện đều 
nên dứt trừ, chỉ giữ lại xả, với một tốc 
độ mau chóng, dễ dàng, như một lực sĩ 
dùng sức búng tay”. O 
Này A -nan-đa, khi mũInghe mùi, tương 
tự thấy răng như những giọt mưa, vừa 
rơi trút xuống liền không đọng lại trên 
những lá sen. Khi lưỡi nếm vị, tương tự 
thây rằng như một lực sĩ hất nhồ dễ dàng 
đờm trên đầu lưỡi. Khi thân xúc chạm, 
tương tự thấy rằng như người duỗi ra, 
co lại tay mình. Khi ý nhận thức, tương 
tự thấy rằng như từng giọt nước nhỏ 
rơi chậm chạp trên chậu sắt nóng, bốc 
khói rất nhanh. Đây được gọi là căn 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


bản vô thượng đời sống đạo đức của 
những bậc thánh. O 
CẬN KÈ QUÁ THÁNH 

Này A-nan-đa, đâu là con đường của 
bậc hữu học? Khi mắt thấy sắc, tai nghe 
âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm 
các vị, thân thể xúc chạm, ý thức tưởng 
tượng, dù là hài lòng, hay không hài 
lòng, hoặc là trung tính, vị ây nhàm chán, 
cảm thấy xâu hồ khi bị vướng chấp, nên 
không sầu não. O 
LÀM CHỦ GIÁC QUAN 

Này A-nan-đa, thế nảo gọi là tu tập 
giác quan thuộc hàng thánh nhân? Khi 
các giác quan tiếp xúc trần cảnh, dù là 
hài lòng, hay không hài lòng, hoặc là 
trung tính, vị ây mong øì thì đạt được đó: 
“An trú với tưởng không nhàm chán vật 
đáng được nhàm chán, thì liền đạt được 
tưởng không yếm ly”. Hoặc khi muốn 


KINH CĂN BẢN TU TẬP mm 


răng: “An trú với tưởng nhàm chán sự 
vật không đáng nhàm chán, thì liền an 
trú vào tưởng yếm ly”. 

Khi mong muốn rằng: “An trú với 
tưởng không nhàm chán vật đáng được 
yếm ly, vật không đáng nhàm, thì liền 
an trú tưởng không yêm ly”. Khi mong 
muốn rằng: “An trú với tưởng nhàm chán 
sự vật không đáng nhàm chán; không 
nhàm chán vật đáng được nhàm chán, 
thì liền an trú tâm tưởng yếm ly”. Hoặc 
khi mong răng: “Khi từ bỏ được thái độ 
nhàm chán, hay không nhàm chắn, an trú 
buông xả, chánh niệm, tỉnh giác thì liền 
an trú trạng thái buông xả, chánh niệm, 
tỉnh giác”. O 
PHẬN SỰ CỦA ĐẠO SƯ 

Này A-nan-đa, thây vừa giảng về căn 
bản vô thượng đời sống đạo đức của các 
bậc thánh, con đường tâm linh của bậc 


e4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
NI 


hữu học, tu tập giác quan của các bậc 
thánh. Những øì cần làm, thì bậc đạo sư 
làm vì từ bi, mang lại hạnh phúc cho các 
đệ tử; những điều như thế, thầy đã thực 
hiện cho các đệ tử. Này, A-nan-đa, đây là 
gộc cây, ' chỗ rất thanh văng, hãy thực tập 
thiền, nếu có buông lung, để không lo 
lắng hối hận về sau. Đây là lời dạy thầy 

xin gửi đến tất cả đệ tử. 
Nghe đức Phật dạy, ngài A-nan-đa vô 
cùng hoan hỷ vâng lời làm theo. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) O 


705. 


51. KINH TU CÁC PHÁP LÀNH 


TU TẬP TÁNH KHÔNG 

Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, khi 
đức Thế Tôn ở chùa Trúc Lâm, thuộc 
thành Vương Xá, ngài Xá-lợi-phất vừa 
hành thiền xong đến gặp Thế Tôn, cung 
kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên lăng 
nghe Phật dạy. O 

— Này Xá-lợi-phát, giác quan của ông 
thật là sáng suốt, sắc da rạng rỡ. Hãy cho ta 
biết ông đang an trú pháp an trú nào? 


- Bạch đức Thế Tôn, con đang an trú 
vào cái “không trú”. 

- Thật là tốt thay! Ông an trú được 
trú của đại nhân, tức là tánh không. AI 
muốn an trú vào tánh không ấy, nên suy 
nghĩ răng: ““Trên đường vào làng, từ làng 


m6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
về chùa, hãy tự chiêm nghiệm khi mắt 
thây sắc thì tham, sân, s¡ có xuất hiện 
không?” Nếu chúng có mặt thì phải tinh 
tân dứt bất thiện này. Nếu chúng không 
có thì hãy an trú vào sự hoan hỷ, ngày 
đêm tu học tất cả pháp lành. 

Cũng cùng cách ấy, hãy quan sát kỹ, 
khi tai gặp tiếng, khi mũi gặp mùi, khi 
lưỡi gặp vị, khi thân xúc chạm, khi ý 
hình dung, không để khởi lên tham, sân 
và si; hân hoan tu tập tất cả pháp lành. O 
TU CÁC PHÁP LÀNH 

Này Xá-lợi-phất, người chuyên tu tập 
sẽ xét lại mình, “ “Ta đã dứt được năm dục 
lạc chưa?” Hãy xét lại mình năm trói 
buộc thấp đã dứt sạch chưa? Đã liễu tri 
được năm tô hợp chưa? Đã tu trọn vẹn 
bốn niệm xứ chưa? Đã gắng tu học bốn 
tinh tân chưa? Đã phát triển được bốn ý 
túc chưa? Đã làm lớn được năm năng lực 


KINH TU CÁC PHÁP LÀNH “ 
Số 
chưa? Đã đạt phần nảo bảy giác ngộ chưa? 
Đã đạt trọn vẹn tám chánh đạo chưa? Đã 
thực tập được thiên chỉ, quán chưa? Đã 
chứng ngộ trí và giải thoát chưa? 

Này Xá-lợi-phất, những Sa-môn nào 
hay Bà-la-môn muôn được thanh tịnh 
trong khi khât thực, thì hãy suy tư những 
điêu như trên. Dù trong quá khứ hay 
trong tương lai, hãy tư duy răng ta sẽ 
làm cho khât thực thanh tịnh. Làm được 
như thê thì sự hân hoan tu tập pháp lành 
sẽ được tăng trưởng. 

Thầy Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo vô 
cùng hoan hỷ vâng lời Phật dạy. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


709 


52. KINH PHÁT TÂM BÒ-ĐÈ, 


MỞ TÂM BÒ-ĐÈ 

Bấy giờ trong hội Đại Tâm Địa quán, 
đức Phật Thế Tôn bậc thoát ba cõi, viên 
mãn thiền định, đạt Nhất thiết trí, Nhất 
thiết chủng trí, hóa độ rất nhiều các loại 
hữu tình. Sau khi thuyết giảng pháp môn 
Quán tâm, đức Phật nói với Bồ-tát Văn 
Thù và người có mặt những lời như sau. 

- Này các đệ tử, nay ta dạy cách phát 
tâm bồ-đề, giúp cho mọi người hướng 
về giác ngộ, mau chứng được quả vô 
thượng chánh giác. O 

Bỏ tát Văn-thù bạch đức Phật rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Như Phật đã dạy: 
“Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, 
hiện tại không dừng; tất cả tâm pháp có 


me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


trong ba đời, vốn không thực thẻ, thì tâm 
bồ-đề dựa vào cái gì mà phát khởi được. 
Kính xin Thế Tôn vì giúp chúng sanh 
chặt bỏ lưới nghi, đạt đến bằ-tát thuyết 
giảng chánh pháp!” O 
TÀ KIÊN TẠI TÂM 

- Này các đệ tử, tất cả tà kiến có mặt 
từ tâm. Muốn dứt trừ được sáu mươi hai 
kiến và sai lầm khác, ta khăng định răng 
tâm và tâm sở vốn không thực thể. Nhờ 
hiểu rõ được tính không thực thể của 
tâm, tâm sở, các loại tà kiến không còn 
chỗ nơi bám víu, nương dựa. Cũng như 
rừng sâu là nơi nương tựa của vol, sư tử, 
cọp, beo, chó sói... và nhiều thú dữ ân 
náu hại người; làm cho nhiều nñØƯỜI SỢ 
không vãng lai. Khi rừng bị phá, nhiều 
loại thú đữ không chỗ nương thân, có 
khi bị diệt. Tương tự như thế, rừng tâm 
đã hết, kiến chấp diệt trừ, an vui có mặt, 
giác ngộ hiện tiền. O 


KINH PHÁT TÂM BỒ ĐỀ 7l ` 
`F 


KHÔNG CHÁP CÓ VÀ KHÔNG 

Này các đệ tử, nguyên do ta giảng tính 
không thực thể của tâm, tâm sở, là nhằm 
giúp người chuyền hóa phiên não từ tâm 
sinh ra. Nếu chấp “không lý” là “có” 
cứu cánh, thì “không tính” ấy cũng là 
“không” nốt. Chấp “không” thành bệnh 
phải mau từ bỏ! Nếu chấp vào “không” 
cho là cứu cánh thì rơi vào chấp mọi vật 
không nhân, cũng như không quả, thời 
có khác øì “Thuận thế ngoại đạo” phủ 
định nhân quả. 

Này các đệ tử, như cây thuốc quý chữa 
lành các bệnh. Người bệnh phải uống 
mới hết bệnh tật. Khi bệnh hết rồi thì 
ngừng uống thuốc. Khi không có bệnh 
mà luôn uống thuốc đôi lúc thành bệnh. 
Tương tự như thế, để dứt chấp “có” nên 
dùng thuốc “không”. Khi hết chấp có thì 
không phải dùng tánh không này nữa. 
Dùng “không” trị “có” là một phương 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


tiện. Chấp vào “lý không” còn nguy hại 
hơn chấp vào cái có. Hễ còn chấp dính là 
còn khô đau. O 
HÃY NGỘ TỰ TÂM 

Này các đệ tử, do nhân duyên ấy, uỗng 
thuốc “tánh không” để trừ tà kiến, tâm 
được tỉnh thức, hướng đến bồ đề, không 
có hai tướng. Tâm tự giác ngộ có bốn 
ý nghĩa, gồm hai tâm phàm và hai tâm 
thánh. Một là nhãn thức cho đến ý thức 
đều do nhân duyên nên “tự ngộ tâm”. 
Hai là lìa tâm và tâm sở pháp; nhờ vào 
nguyên lý hòa hợp duyên cảnh nên “Tự 
ngộ tâm”. Hai tâm phàm này thích phát 
bồ-để! Hai tâm Thánh hiền được hiểu 
như sau: Một là quán sát lý trí như thật, 
hai là quán sát nhất thiết cảnh trí. Hiểu 
được như thể là “tự ngộ tâm”. O 
QUÁN TÂM BÒ-ĐÈ 


Bồ-tát Văn-thù bạch đức Phật rằng: 


KINH PHÁT TÂM BỒ ĐỀ 7 li 
`È 


“Bạch đức Thế Tôn! Tâm không hình 
tướng cũng không nơi chốn, lúc mới 
phát tâm, người phàm tu tập phải nương 
cái gì và quán thế nào?” 

Đức Phật dạy răng: Này các đệ tử, 
quán tâm bồ-đề như vâng trăng tròn, 
sáng soi trên không. Đề được bất thoái, 
cần phải thiền tọa, thực tập chánh niệm 
ở nơi thanh văng, bắt ân kim cương, 
quán ánh mặt trăng rồi suy nghĩ rằng: 
“Vằng trăng sáng soi không bị giới 
hạn”. Trăng ví cho tâm, tâm chính là 
trăng, không nhiễm bụi trần, không 
chút vọng tưởng, vốn luôn thanh tịnh, 
nhờ đó vững tiến đến sự giác ngộ. Khi 
tay bắt ấn, tâm trì thần chú “đại bồ đề 
tâm”, cũng còn gọi là “chân ngôn thanh 
tịnh” của các Bô-tát lúc mới phát tâm. 
Câu chân ngôn này có uy đức lớn, øg1úp 
người tu hành vững tiến không lùi trên 
đường giải thoát. O 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Này các đệ tử, khi người tu hành quán 
chiếu vằng trăng thì nên giữ gìn tâm 
thật đoan chính, chánh niệm, tỉnh thức, 
không bị rung động. Đây còn gọi là “Bồ- 
tát chính quán đại bô-đề tâm thành Phật 
tam muội”. Hàng phàm phu nào tu pháp 
quán này có thê chuyển hóa năm tội vô 
gián, thập ác, bất tín và bốn tội nặng, nhờ 
đó được năm Tam-ma-địa môn, bao gôm 
như sau: tam-muội sát-na, tam-muội vi 
trần, tam-muội sợi trăng, tam-muội khởi 
phục, tam-muội an trụ. O 
TU CÁC TAM-MUỘI 

Thế nào gọi là tam-muội sát-na? Hành 
giả tạm thời an trụ ý niệm vào vẳng trăng 
tròn, cũng như thân khỉ, khi buộc vào 
trụ, không đi xa được, cũng không dừng 
được, khi đói khát quá, mới nghỉ chốc 
lát. Thực tập quán tâm, an trụ chánh định 
chỉ trong chốc lát, thì được øọI1 là “sát-na 
tam-muội”. 


KINH PHÁT TÂM BỒ ĐỀ 7 Mi 
` 


Thể nào øọI1 là tam-muỘi vi trần? Hành 
giả tương ứng được một vải phần đối với 
chánh định, cũng như có người thường 
ăn đô đắng trong nhiều ngày liền, khi 
nêm chút mật ở trên đầu lưỡi, sinh tâm 
vui mừng, mong được nhiều mật. Từ 
trong vị đắng mà được chánh định, 
hưởng chút an lạc thì được gọi là “tam- 
muội vi trần”. O 

Thế nào øọI là tam-muội sợi trăng? Từ 
thời vô thủy cho đến vị lai, hàng phàm 
phu nào trong nhiều sanh tử, vô minh tối 
thăm, đạt được chánh định, như nhuộm vải 
đen, trong nhiều mảng đen thấy được sợi 
trăng nên được gọi là tam-muội sợi trăng. 

Thế nào gọi là tam-muội khởi phục? 
Những người tu hành quán tâm chưa 
rành, hoặc khéo thành lập hay chưa thành 
lập; chánh định như thể là còn cao, thấp 
nên được gọi là “tam-muội khởi phục” 
(nhô lên, xẹp xuống). 


` me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Thế nào gọi là tam-muội an trụ? Nhờ 
tu tập được bốn định nêu trên, tâm được 
an trụ và khéo duy trì, không nhiễm trần 
cảnh. Cũng như mùa hè, khách bộ hành 
đi xuyên qua sa mạc, gặp nhiều khó khăn, 
cô hóc, đa phông, không chịu được nữa, 
bỗng gặp nước ngọt phún lên từ núi, trải 
mình trong nước, không còn nóng bức, 
thân tâm thư thái, thì chánh định đó gọi 
là “an trụ”. Nhập được định này, xa lìa 
hoặc chướng, hướng đến giác ngộ, mau 
đạt quả vị Bồ-tát Thập địa. O 

Bấy giờ trong hội, tất cả mọi người 
nghe được kinh này vô cùng hoan hỷ, 
phát tâm vô thượng, hướng đến giác 
ngộ, chánh đăng chánh giác. Chín vạn 
tám nghìn các vị Bồ-tát đều chứng đắc 
được đại hoan hỷ địa. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


717 


53. PHẬT NÓI 
KINH BÓN VÔ LƯỢNG TÂM 


Bấy giờ trong Hội, đức Phật liên bảo 
ngài Xá-lợi-phất: “Các Bồ-tát là nguyên 
khí Phật pháp, pháp khí của Phật, hành 
Bồ-tát đạo luôn thực tập hạnh tứ vô 
lượng tâm”. O 

Này các đệ tử, các vị Bồ-tát tu tập trọn 
vẹn bốn tâm vô lượng vì sự hạnh phúc của 
các chúng sanh, bao gồm như sau: từ ba- 
la-mật, bi ba-la-mật, hỷ ba-la-mật, xả ba- 
la-mật. Các vị Bô-tát còn phải thực tập đủ bố 
thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thực tập như 
vậy thì được gọi là mở đạo Bằ-tát. O 
TÂM TỪ BA-LA-MẬT 

Thế nào gọi là Bồ-tát thực tập ứừ ba- 
la-mậ?? Các vị Bồ-tát đang khi thực tập 


„ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


con đường Bồ-tát là vì hướng đến giác 
ngộ vô thượng, nên rải tâm từ đến khắp 
chúng sanh trong các cảnh giới, không hề 
hạn lượng không gian, đối tượng. Cũng 
như hư không phủ trùm khắp cả, cũng 
như cảnh giới không có giới hạn, tắm 
lòng đại từ của các Bồ-tát cũng không 
giới hạn, hướng về chúng sanh các loại 
lớn nhỏ, không hề phân chia. Vì cõi hư 
không vốn là vô biên cho nên chúng sanh 
cũng nhiều vô biên, do vậy tâm từ cũng 
là vô biên. O 

Này các đệ tử, thế giới mười phương 
như cát sông Hằng. Giả sử có thê gom 
các thế giới thành biên đầy nước. Hăng 
tỷ chúng sanh chẻ một sợi lông thành 
cả trăm phần, mỗi một chúng sanh lấy 
một phần lông chấm lây nước biến. Số 
lượng như thế là nhiều vô kế nhưng 
vẫn đêm được. 


Số lượng chúng sanh trong các thế giới 


PHẬT NÓI KINH BỔN VÔ LƯỢNG TÂM 719 
\š 
là khó nghĩ bàn. Khi tu tâm từ cũng phải 
như thế, thương khắp chúng sanh, trải 
khắp pháp giới, không có giới hạn. 

Này các đệ tử, tâm đại từ này không gì 
thể hơn, có năng lực lớn bảo hộ tự thân, 
hướng về lợi ích của toàn chúng sanh. 
Tâm đại từ này thuộc hàng số một trong 
các đức tánh thuộc về vô tranh. Người 
có tâm từ sẽ không giận đữ, không còn 
giết hại, không gây thương tốn, không 
còn hận thù, dứt hết lỗi lầm, xa lìa tham 
ái ở trong các cõi; nhìn thấy mặt tốt và 
sự thanh tịnh của các chúng sanh, không 
nhìn mặt xấu. Người có tâm từ thường 
hay ban vui bằng thân, miệng, Ý: không 
a1 có thể làm hại người ấy, sông trong 
an ồn, thoát mọi sợ hãi. Gốc của tâm 
từ hướng về thánh đạo, giúp cho mọi 
nñĐƯỜI cÓ niềm tin sạch, có khả năng lớn 
cứu khô chúng sanh, dắt dìu mọi người 
hướng đến giải thoát. O 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Người có tâm từ sẽ không nịnh bợ, 
lừa gạt, bức ép, không thích dối hiện oai 
nghi không thật; trang nghiêm thân tâm 
bằng lòng thương xót; phòng hộ chúng 
sanh và kẻ vô trí; được các bậc trí và trời 
Phạm thiên đồng tâm khen ngợi, được 
người quý mến, uy tín tăng trưởng. 

Tâm từ vượt khỏi phạm vị cõi trời, mở 
đường giải thoát, nương vào các thừa rồi 
về Đại thừa. Tâm từ là nơi chứa phước 
vô nhiễm, hơn các phước thiện còn có 
SỞ VY; ĐIÚp người có được ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân và hảo tướng 
khác; giúp cho hành giả xa lìa ác đạo, 
thoát khỏi tám nạn; đi trên đường lành, 
hướng về Niết-bản. O 

Người có tâm từ vui với chánh pháp, 
thiền định, giải thoát; chắng mảng dục 
lạc, ngay cả ngôi vua; có tâm bình đăng, 
bó thí chúng sanh; giúp cho con người xa 
lia vọng tưởng. Tâm từ giúp người học 


PHẬT NÓI KINH BỔN VÔ LƯỢNG TÂM 72 h 
`“ 


giữ luật nghi, cứu người phá giới; hiện 
sức nhẫn nhục, xa lìa công cao; tỉnh tân 
bất động, thực tập chánh hạnh, phương 
tiện cứu cánh. 

Tâm từ làm gốc cho tu thiền định, 
chánh chỉ, chánh quán và sự giải thoát. 
Người có tâm từ thoát khỏi phiên não, 
phát triển trí tuệ; nhớ rõ chánh pháp, có 
tâm quả quyết; đánh bại quân ma; trụ nơi 
an lạc. O 

Người có tâm từ trong bốn oai nghị, 
đi, đứng, nằm, ngồi đều có oai nghĩ; 
vượt qua tham dục. Người có tâm từ sử 
dụng lương tâm như loại hương hoa; dứt 
trừ ác đạo, phiền khổ, nạn tai. Tâm đại 
từ này thường cứu chúng sanh, không 
mảng niềm vui của bản thân mình, ban 
cho chúng sanh nhiều điều an lạc. Tâm 
đại từ này có nhiều đức tính, Như Lai 
tóm lược vài loại mà thôi, nếu nói rộng 
ra không thê kê hết. 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Này các đệ tử, tâm từ có ba: Tâm từ 
một là chúng sanh duyên từ, tức chỗ 
thành tựu của các Bồ-tát mới phát đại 
tâm. Tâm từ hai là chánh pháp duyên 
từ, chỗ thành tựu của Bô-tát thánh hạnh. 
Tâm từ ba là vô duyên từ tâm, chỗ thành 
tựu của các vị Bồ-tát vô sanh pháp nhẫn. 

Trên đây gọi là đại từ vô lượng của đại 
Bồ-tát. Nhờ thành tựu được tâm đại từ 
này, nên các Bô-tát luôn thương chúng 
sanh, siêng tu chánh pháp không biết mệt 
mỏi. Đức từ của phàm chỉ thể tự cứu. 
Đức từ Bồ-tát cứu các chúng sanh.  O 
TÂM BI BA-LA-MẬT 

Này các đệ tử, thế nảo gọi là đại bi 
vô lượng của các Bồ-tát? Vì muốn đạt 
được vô thượng bô- đề nên Bỏ-tát lây 
đại bị làm đầu; giống như hơi thở là đầu 
mạng sống: như vua Chuyển luân có bảy 
thứ báu, quan trọng đi đầu vẫn là kim 


PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ LƯỢNG TÂM 723 
`È 
luân. Bao nhiêu chánh pháp đạt được từ 
lâu, Bồ-tát đều dùng đại bi đi đầu. 

Các vị Bôồ-tát thực hành đại bi, chẳng 
bỏ chúng sanh; phát khởi đại bị cũng 
vì chúng sanh. Từ việc thấy rằng tất cả 
chúng sanh bị bệnh chấp thân trói buộc 
gây khổ, bị tà kiến nhốt, các vị Bỏ-tát 
khởi tâm đại bi, thuyết pháp mâu nhiệm, 
gIÚp cho mọi người thoát khỏi tà kiến, 
sông trong an vui. Khi hành đại bi, thấy 
các chúng sanh vướng vào điên đảo, trụ 
vào hư ngụy, ở trong vô thường lại chấp 
là thường, ở trong khô vọng lại cho là 
vui, ở trong vô ngã lại chấp là ngã, ở 
trong bất tịnh lại chấp là tịnh... các vị 
Bỏ-tát phát tâm đại bi, thuyết pháp khéo 
léo giúp cho mọi người thoát khỏi chấp 
thủ, xa lìa điên đảo, đạt được chánh kiến, 
sông trong an vui. O 

Trong cõi Ta-bà, phần lớn chúng sanh 
ngu s1, điên đảo, say đắm ái dục với cả 


Ẫ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


người thân trong cùng huyết thống, có 
khi cưỡng hiếp bà con ruột thịt, huông là 
người khác. Nhận thấy điều này, Bỏ-tát 
nghiệm ra: “Quả thực khổ đau khi thế 
gian này chứa nhiều phi thánh, đây nghì 
s¡ mê, không chút hồ thẹn; thật quây quá 
thay, cũng có chúng sanh sanh ra từ mẹ 
lại vô liêm sỉ tham ái mẹ mình. Chúng 
sanh nhiều tội, thật đáng thương tỉnh, 
cũng thật đáng trách, bị tham sân s1 phá 
hoại, hành khổ; bỏ rơi chánh pháp, noi 
theo pháp ác, đọa lạc cõi xấu. Cũng có 
chúng sanh bất cứ ở đâu cũng sống trái 
đạo. Khác nào loài cheo sống trong gò 
mả, bị chó dữ rượt, trỗn vào hồ sâu, gào 
thét giữa đêm. Cũng như người mù từ 
thuở lọt lòng trốn vào hang sâu do sợ thú 
dữ. Giống như loài heo đứng năm trên 
phân, thậm chí ăn phân mà chăng biết 
nhờm. Chúng sanh như thế thật đáng tội 
nghiệp, bị tham ái lôi, bị phiền não hại, 


PHẬT NÓI KINH BỔN VÔ LƯỢNG TÂM 725 
`? 

làm bè lũ ma, vướng trong lưới hoặc, lún 
trong bùn dục, làm việc bất lương, sống 
trong bất chánh.” Vì thương chúng sanh, 
Các vỊ Bồ- tát phát tâm đại bi, thuyết pháp 
nhiệm mẫu, giúp cho mọi người chuyển 
hóa phiền não, không còn tham dục, sân 
hận, si mê; sống trong an vui, hướng đến 
giải thoát. O 

Này các đệ tử, khi hành đại bl, các vị 
Bồ-tát thấy các chúng sanh bị năm cái che, 
trúng tên ái dục, nhiễm đắm sáu trần: mắt 
luyến tướng mạo, tai thèm nghe tiếng, 
mũi mê ngửi hương, lưỡi thích nếm vị, 
thân thích xúc chạm, ý thích hình dung. 
Các chúng sanh ây sân hận. oán thù; lợi 
thì kết bạn, mất quyên lợi thì đường ai 
nây đi. Nhiều kẻ hôn trầm, ham ăn mặc 
ngủ, sống trong vô trí, bị tâm nuối tiếc 
trói buộc không ngừng; phiền não nhiễm 
tâm, kẹt trong lưới nghi, bỏ buông chánh 
pháp. Vì thấy như thê, các vị Bồ-tát phát 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
tâm đại bi, thuyết pháp cho họ, thoát 
khỏi khổ đau. O 
Này các đệ tử, lúc tu đại bi, các vị Bồ- 
tát thấy các chúng sanh bị các loại mạn 
(ngã mạn, quá mạn và tăng thượng mạn) 
chi phối, làm hại, sanh lòng thương xót. 
Cũng có chúng sanh chấp thân là ngã, 
hoặc chấp cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận 
thức làm ngã. Có các chúng sanh chưa 
chứng lại cho mình đã chứng đắc, tỏ ra 
tự phụ, không chịu học hỏi điều đáng 
học hỏi; không kính tôn trưởng, không 
trọng đạo sư. Đối với người trí, không 
chịu học hỏi về thiện, bất thiện, điều gì 
nên tu, điều øì nên bỏ; thế nào là tội, thể 
nào là đạo; đầu là chánh định, đâu là giải 
thoát. Vì thương chúng sanh nên các Bồ- 
tát phát tâm đại bi, thuyết pháp khéo léo, 
giúp họ dứt sạch các tâm kiêu mạn và sự 
chấp ngã; sống trong an vui. 


Này các đệ tử, khi thấy chúng sanh bị 


PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ LƯỢNG TÂM 727 
`È 
dây ái trói, làm mọi cho tình, vợ chồng 
ràng buộc, con cái lo toan, các thứ vô 
nghĩa đeo bảm vây quanh, họa suy theo 
đuôi; bị khóa sanh tử nhốt khó thoát ra; 
bị các cõi xấu giam nhốt lâu dài, chẳng 
được tự tại; các vị Bồ-tát phát tâm đại bị 
cứu độ tất cả, không có phân biệt. 

Khi thấy chúng sanh xa lìa thiện hữu, 
giao du bạn xấu, tạo mười nghiệp ác (sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, chia 
rẽ, cộc căn, tán dóc, tham lam, sân hận, 
tà kiến), các vị Bồ-tát phát tâm đại bị, 
thuyết pháp giáo hóa, giúp họ dứt ác, tu 
mười nghiệp lành, sống trong hạnh phúc. 
Cũng có chúng sanh bị sĩ mê che, điên 
đảo khống chế; chấp ngã và pháp vào 
các thứ như tự thân, hữu tình, mạng giả, 
nhơn giả, thiếu niên, trượng phu, tác giả, 
thọ giả, ngã và ngã sở... chìm trong chấp 
thủ, chẳng chịu buông bỏ. Vì thương 
chúng sanh nên các Bỏ-tát thuyết pháp 


m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
giáo hóa, giúp họ phát huệ, dứt sạch kiến 
chấp, sông trong an vui. O 

Cũng có chúng sanh mê đắm sanh tử, 
vướng kẹt luân hồi, chạy theo ngũ âm, 
chắng bỏ ba cõi, bị kẹt tam g1ới, chăng lo 
tháo gỡ gông cùm xiêng xích thoát khỏi 
khổ đau. Vì thương chúng sanh, các vị 
Bỏ-tát phát tâm đại bi thuyết pháp giáo 
hóa, thoát khỏi ba cõi. 

Cũng có nhiều người sanh từ nghiệp 
ác, như quả bóng lăn, do nghiệp xấu này, 
trôi lăn sanh tử, trật đường niết-bàn. Vì 
thương chúng sanh, các vị Bồ-tát phát 
tâm đại bi thuyết pháp giáo hóa, giúp 
cho chúng sanh đạt được niết-bàn, hạnh 
phúc tuyệt đối. 

Này các đệ tử, các vị Bồ-tát còn tu 
mười loại đại bi chuyển tướng. Tâm đại 
bi này, chăng do dua nịnh, hay tâm cao 
ngạo, giả dối, bất chân, dao động, khiếp 
nhược, mà chứng đạt được. Tâm đại bị 


PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ LƯỢNG TÂM 72 
`Ý 

này của các Bồ-tát có được là do bảo hộ 
hữu tình, tu tập thanh tịnh, tu huệ kiên có, 
tâm đạt bất động: bỏ vui của mình, nâng 
đỡ chúng sanh, tinh tấn không dừng... 
và nhiều đức thiện mới thành tựu được. 

Này các đệ tử, tâm đại bi này là nền 
tảng của sáu ba la mật (bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ), 
bốn pháp chánh niệm (thân, thọ, tâm, 
pháp), bốn pháp tinh tấn, bốn như ý túc, 
năm năng lực lớn, bảy điều giác ngộ và 
tám chánh đạo, các thứ đệ định, mười 
thiện nghiệp lớn và các công đức, thậm chí 
trí huệ của đức Như Lai. Tâm đại bị này là 
việc mình làm, làm chăng thay đối, làm cho 
viên mãn, như ý sở nguyện. Do thành tựu 
được tâm đại bi này, các vị Bồ-tát thương 
xót chúng sanh, giáo hóa vô lượng. O 
TÂM HỶ BA-LA-MẬT 

Này các đệ tử, thế nào gọi là đại hỷ vô 
lượng của các Bồ-tát? Khi các Bồ-tát nỗ 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
lực đạt được giác ngộ tuyệt đói đề độ chúng 
sanh, cần tu đại hỷ với vô lượng tướng. 
Đại hỷ còn gọi niệm vui vi diệu nhớ 
nghĩ pháp lành, vì không buôn chán, 
không có thoái lul, không có mỏi mệt 
đối với pháp lành. Đại hỷ còn gọi tâm 
lia đam mê, ưa thích thế gian, vì tâm này 
trụ vào niêm vui chánh pháp. Đại hỷ làm 
cho trong tâm vui mừng, thân thêm dũng 
cảm, vì có trí sâu, tâm ý thơ thới. Đại hỷ 
ưa thích thân của Như Lai, vì chỉ hướng 
về tướng hảo trang nghiêm; chứ không 
vướng lụy chủ nghĩa hình tướng. O 
Người có tâm hỷ thích nghe chánh 
pháp, không có mệt mỏi, vì thấy rõ rằng 
tu theo chánh pháp có an vui lớn. Do 
có tâm hỷ, con người vui thích, siêng 
làm chánh pháp; không hẻ tôn hại tất 
cả chúng sanh; ưa thích bồ-đẻ, tin hiểu 
Đại thừa, thực hành rốt ráo. Tâm hỷ còn 
ØỌI chuyển hóa tham lam và sự bỏn xẻn, 


PHẬT NÓI KINH BỔN VÔ LƯỢNG TÂM 73 h 
`È 


vì thích bố thí với người đang cần. Do 
có đại hỷ nên biết thương xót người lỡ 
phạm giới, thường làm chính mình giới 
hạnh thanh cao, vì thấy rõ răng người 
sông với giới thì tâm thanh tịnh. 

Đại hý còn gọi niềm vui an ổn, thoát 
mọi sợ hãi đọa lạc đường ác. Người có 
tâm hỷ kham nhẫn lời độc, măng của 
người khác, không khởi oán thù, không 
có hờn giận, không có bạo lực, không có 
trả đũa. Người có tâm hỷ thường tu cung 
kính các bậc trưởng thượng đây đủ oai 
nghi. Đức hỷ là tâm luôn trong vui vẻ, 
tâm ý hài hòa, xa lìa phiền muộn, ngỏ lời 
thăm hỏi với mọi người trước. Đức hỷ 
xa lia những sự dua nịỊnh, gian dối, lừa 
gạt, áp bức, đòi hỏi, vì có xu hướng về 
đường chánh pháp. O 

Người tu đại hý xem các Bồ-tát như 
bậc đại sư, yêu mến chánh pháp như 
thân thể mình, tôn kính Như Lai như 


z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
mạng sống mình, thương kính thầy tô 
như cha mẹ ruột, thương mến chúng 
sanh như các con ruột, kính trọng thầy 
dạy như tròng mắt mình, noi theo chánh 
hạnh như đầu của mình, thích ba-la-mật 
như quý tay chân, trọng các pháp sư như 
thích của báu, thích học chánh pháp như 
thang thuốc hay, thích nghe chỉ lỗi như 
quý lương y. 

Nhờ an trụ vào tâm đại hỷ này, thực 
hành trọn vẹn con đường Bồ-tát nên 
luôn vui mừng, siêng cầu chánh pháp, 
không chút nhàm chán, có nhiều tiễn bộ, 
an vui, hạnh phúc. A1 muốn hạnh phúc, 
hãy nên siêng năng thực tập. trải nghiệm 
tâm đại hỷ này. O 
TÂM XẢ BA-LA-MẬT 

Này các đệ tử, thế nảo gọi là đại xả 
vô lượng của các Bồ-tát? Bất kỳ là ai, 
khi đã phát tâm hướng về giác ngộ vô 
thượng tuyệt đối, cần luôn siêng năng, 


PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ LƯỢNG TÂM 733 
`È 

tu tâm đại xả. Xả có ba loại: Một là buông 
bỏ tất cả phiên não. Hai là đức xả bảo hộ 
mình, người. Ba là đức xả thời và phi thời. 

Này các đệ tử, thế nào gọi là đức xả 
buông các phiền não? Với bậc tôn thờ, 
tâm không cao ngạo. Với chỗ không thờ, 
tâm không xem thường. Được người 
quý trọng, tâm không kiêu căng. Không 
được lợi dưỡng, tâm không uất ức. Với 
người tốt xấu, tâm luôn bình đẳng. Được 
danh dự lớn, tâm không vui mừng. Lúc 
bị chê bai, tâm không buồn giận. Khi 
được ca ngợi, tâm hướng về pháp. Khi 
bị quở trách không hè nản chí. O 

Biết dùng trí tuệ vượt qua khổ đau. 
Trước các thú vul, tu quán vô thường 
để buông ái dục và tâm hờn giận. Với 
người thân, sơ luôn luôn bình đăng. Tâm 
thường không hai trước các thiện ác. Khi 
được yêu mên, tâm chăng rung động. 
Không hè chấp trước điều nghe tốt xấu. 


m4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
"Ị 


Tâm không thương ghét đối với thiện ác. 
Biết sống tiết chế đối với thức ăn. Thể 
hiện bình đẳng đối với mọi giới, các loài 
chúng sanh, pháp ấn pháp hiện. Không 
quá tham luyên mạng sống bản thân. 
Tâm luôn thanh tịnh trước mọi hoàn 
cảnh. Đây còn gọi là năng lực đối trị, 
nhăm buông xả được tất cả phiền não, 
nỗi khô niềm đau, để được an vui.  O 

Này các đệ tử, thế nảo là xả, bảo hộ 
mình người? Khi bị thương tốn thân thê, 
tay chân, người tu Bồ-tát quán sát nội 
tâm, an trụ đại xả, không chút hờn oán, 
không hề trả thù; có lòng kham nhẫn với 
lời xúc phạm. Nhờ tâm xả này, ta bảo hộ 
ta, bảo hộ người khác. Người tu tâm xả 
không hè tôn hại nhãn tướng, sắc tướng, 
ý tướng, pháp tướng. Tâm không tốn hại 
chính là đại xả bảo hộ mình, người. 

Bị người hãm hại, không hề trả thù. 
Kham nhẫn tất cả hành động của người. 


PHẬT NÓI KINH BỔN VÔ LƯỢNG TÂM 735 
`È 

Bình đắng giúp đỡ người ơn, vô ơn. 
Quyết tâm buông bỏ những gì chấp 
trước. Đây còn gọi là đức xả vô tranh, 
đức xả chuyển hóa nhờ sự quán chiếu. 
Ngoài tu buông xả trong mọi thời gian, các 
vị Bồ-tát còn tu rất nhiều chánh hạnh, ngày 
đêm tinh tấn, cầu các pháp lành, hướng về 
giác ngộ. O 

Này các đệ tử, thế nảo gọi là xả thời phi 
thời? Các vị Bồ-tát có trí tuệ lớn thường 
hay tu tập thời và phi thời. Tức tu buông 
bỏ chúng sanh phi pháp, kẻ không niềm 
tin, những điều bất lợi, những kẻ chê 
bai, người tâm nhỏ hẹp. Thực tập bồ thí 
để buông chấp vật. Biết buông bó thí để 
tu giới hạnh. Tu giới hạnh xong, biết tu 
kham nhẫn. Tu kham nhẫn xong, biết tu 
tinh tấn. Tu tinh tấn xong, biết tu thiền 
định. Tu thiền định xong, biết tu trí tuệ. 
Tu trí tuệ xong, biết tu đầy đủ năm ba-la- 
mật như vừa nêu trên. Bất cứ người nào, 


m6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
trụ vào đại xả mà quyết tâm tu hạnh đại 
Bỏ-tát thì luôn buông xả tất cả pháp ác. 

Này các đệ tử, ai tu tập được các đức 
hạnh trên thì được gọi là Đại từ, Đại bị, 
Đại hỷ, Đại xả của đại Bồ-tát. Ai an trú 
vào bốn ba-la-mật từ, bi, hý, xả, biết 
mình chính là nguyên khí Phật pháp và 
tạng Bồ-tát; phải siêng giữ gìn, chớ để 
mắt đi. 

Này các đệ tử, các con hãy găng tu tập 
trọn vẹn bốn tâm vô lượng, sáu ba la mật 
và bốn nhiếp pháp, mang lại lợi lạc cho 
mình và người. 

Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, 
truyền bá Kinh này. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


737 


54. KINH TỪ BI VÀ HỎI HƯỚNG 


SIÊNG TU TỪ BI 

Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
tại chùa Kỳ-viên thuộc thành Xá-vệ do 
Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến 
cúng, đức Phật thuyết pháp cho người 
hữu duyên. Trong pháp hội đó, Bô-tát 
Minh Thiên cung kính đứng dậy, trịch 
vai bên phải, quỳ gối chắp tay, bạch Phật 
như sau: “Kính bạch Thế Tôn, phải làm 
thế nào gieo chút pháp lành mà được 
phước lớn?” O 

Đức Phật dạy rằng: “Lành thay, lành 
thay! Ông đã ØIeO trông vô lượng công 
đức ở vô số Phật. Ông hãy lăng nghe và 
khéo suy nghĩ”. 


Này các đệ tử, đôi với các Phật quá 


` lo KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


khứ, hiện tại và Phật vị lai, mọi người 
nên tu từ bi của miệng, từ bị của thân, 
chuyên niệm công đức của Phật từng làm. 
Người phát tâm thiện nên đi đến Chùa, lễ 
bái Tam bảo, dâng hoa, cúng trái, trỗi nhạc 
cúng dường, dùng lời tán dương công đức 
của Phật, tùy hỷ khích lệ, ca ngợi người 
thiện và các việc thiện. O 
TỪ BI CỦA PHẬT 

Này các đệ tử, mọi người nên biết: 
“Như Lai là bậc Vô thượng Chánh giác, 
Tối tôn, Tối thăng, là Vua Sư tử, hùng 
dũng không sợ; tự giác ngộ mình, cứu 
độ mọi loài; tự hưởng an lạc, đem nguồn 
an lạc đến với mọi người; tự dứt phiền 
não, giúp cho mọi người chấm dứt khô 
đau. Như Lai ban pháp, chân lý tuyệt 
đối, giáo hóa mọi người, giới đức thanh 
tịnh, biện tài vô ngại, không còn sợ hãi, 
dứt trừ vĩnh viễn các thói quen xấu gây 
nhiều chướng ngại. Như Lai tự tại trước 


KINH TỪ BI VÀ HỒI HƯỚNG 739 ị 
`Ÿ 


mọi hoàn cảnh, trên cõi đời này, không 
a1 sảnh bằng. Học hạnh đức Phật từ bị 
vô ngại, thương xót mọi loài, dùng thân 
thể này làm nhiều việc thiện. Đó chính 
là hạnh từ bi của Phật. O 
TỪ BI QUA MIỆNG 

Này các đệ tử, dùng lời từ bi diễn nói 
chánh pháp, phô biến chân lý, truyền 
trao đạo đức, giúp cho mọi người được 
hạnh phúc lớn; dùng lời chân chính tán 
dương chánh pháp, giúp cho mọi người 
thâm nhập kinh tạng; dùng lời chân thật 
tán dương công đức của đức Như Lai... 
thì đây chính là từ bi bằng miệng. 

Này các đệ tử, từ bi của miệng gồm có 
bốn loại: Một, không nói dối. Hai, không 
hai lưỡi. Ba, không lời độc. Bốn, không 
tán gầu. 

Không được nói dối, tức là phát ngôn 
luôn luôn chân thật; chuyện không nói 


9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


không, chuyện có nói có; trước mặt mọi 
người luôn nói chân thật; đối chất trước 
tòa không hề điêu ngoa; đối với luật pháp 
luôn khai sự thật. Cho dù phải chết cũng 
nói chân thật, không hề dối trá; lòng sao 
nói vậy, không được thêu dệt, không nói 
sai khác, không nói thêm bớt. 

Không nói hai lưỡi, không đem chuyện 
người nói với người khác; không gây 
xích mích, nghi ngờ hai bên; mong cho 
mọi người luôn hòa hợp nhau. 

Không nói cay độc, không chửi rủa ác, 
lây lời ôn hòa, tỏ bày nhỏ nhẹ, dẫn dắt 
mỌI nĐƯỜI, niềm nở chào hỏi, làm mọi 
nØƯỜI VUI. 

Không nói tán gẫu, tức không phát 
ngôn những gì không ích, không có giá 
trị, không lợi lạc al, làm mất thời Ø1an; 
chỉ nói những gì thực sự đáng nói, mang 
lại lợi ích, hạnh phúc cho người. O 


KINH TỪ BI VÀ HỒI HƯỚNG 74 ` 
TỪ BI QUA THÂN 

Này các đệ tử, đối với chúng sinh quá 
khứ, hiện tại hay là vị lai nên tu từ bi qua 
thân, khâu, ý, thê hiện bình đăng với các 
chúng sinh. Trong ba thời gian, người 
tu thiện nghiệp không giết mạng sống, 
không phạm trộm cướp, không làm tà 
dâm, không nói lừa dôi, không nói chia 
rẽ, không nói lời độc, không nói tán gâu, 
không tham, không sân và không tà kiên. 

Này các đệ tử, từ bi của thân gồm có ba 
loại: Một, không giêt người. Hai, không 
trộm cướp. Ba, không tà dâm. 

Không gieo nghiệp sát chính là từ bị, 
thương xót chúng sinh, sanh lòng hô 
thẹn trước việc giêt hại, từ bỏ vũ khí, 
đâm chém, băn giệt, dao gậy, đánh đập; 
bảo hộ sự sông, yêu chuộng hòa bình. 

Không phạm trộm cướp tức không 
cướp giựt, không lừa đảo al, không lây 


8 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


của người, không nhặt của rơi, những gì 
không cho thì không được lấy; tôn trọng 
sở hữu của những người khác, khi có 
điều kiện, găng làm từ thiện. 

Không được tà dâm tức là chung thủy 
một vợ, một chồng, không hề ngoại tình 
với người độc thân hay có gia đình. Khi 
giao tiếp với người khác giới phái không 
mong dục tình, giữ tâm đoan trang. O 
TỪ BI QUA Ý 

Này các đệ tử, từ bi của ý gồm có ba 
loại: Một, không tham lam. Hai, không 
giận dữ. Ba, không tả kiến. 

Không tham lam là đối với tài vật của 
những người khác không khởi tham 
muốn, không chiếm đoạt về, không mê 
hưởng thụ, không nhiễm sáu trần. Khi 
người đến xin, tâm không lẫn tiếc, giúp 
nghèo, cứu ngặt, giúp cho mọi người 
vượt qua khổ đau. 


KINH TỪ BI VÀ HỒI HƯỚNG ý 


Không giận dữ là đối với chúng sinh 
không hề bực tức, khởi tâm từ bị, thương 
xót chúng sinh; không hận thù alI, khéo 
léo tùy thuận, làm mọi người vuI. 

Không tà kiến là nhận thức chân chánh, 
không tin thượng đế, không tin thần linh, 
không tin số phận; tin có đời sau, tin vào 
nhân quả, tin có khổ Vvul, tin có cha mẹ, 
tin vào giáo dục, thích làm bó thí, giúp 
đỡ mọi người, tin bậc đạo đức giải thoát 
sinh tử. O 
LỢI ÍCH DO TU TỪ BI 

Này các đệ tử, khi tu từ bị của thân, 
khâu, ý đối với chư Phật quá khứ, hiện tại 
cũng như vị lai ở mức độ nào và như thế 
nảo thì với chúng sinh cũng tu như thế, 
không hơn, không kém. Tu tập từ bị có 
nhiều công đức, hiện tại hạnh phúc, bình 
an vô sự, tương lai hạnh phúc, thoát khỏi 
sợ hãi ân oán, hận thù. Bao nhiêu công 


r4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


đức do tu từ bị đạt được đời này, xin đem 
hỏi hướng cho các chúng sinh. Nguyện 
câu chúng sinh nhờ năng lực này hướng 
về quả vị Chánh đăng Chánh giác. O 
HỎI HƯỚNG VIỆC THIỆN 

Này các đệ tử, đề việc làm thiện và hồi 
hướng thiện đạt ba-la-mật, các vị hành 
giả nên quán thời gian theo công thức 

au: “Quá khứ không thực, tương lai 
không thực, hiện tại trôi chảy”. Đồng thời 
quán chiếu: “Không người hồi hướng, 
không pháp hồi hướng, không chỗ hồi 
hướng”. Thực tập như trên, hạnh nguyện 
hồi hướng trở nên thanh tịnh. Tiếp đến, 
nên đem công đức thanh tịnh vừa mới 
đạt được, hồi hướng chúng sinh đều đạt 
quả vị Vô thượng Chánh giác. 

Trong hồi hướng TRâY, băng chánh tri 
kiến, nên thấy rõ rằng không có phàm 
phu, không pháp phàm phu, không có 


KINH TỪ BI VÀ HỒI HƯỚNG 26) 


tín hành, không có pháp hành, không có 
an nhẫn, không hướng quả vị của A-la- 
hán hay là Độc giác, cũng không hướng 
Phật, không hướng quả Phật. Giữ tâm 
thanh tịnh, an lạc tuyệt đối. Sỡ dĩ như thế là 
do pháp tánh không bị vướng mắc, không 
sinh, không diệt, không trụ vướng gì.  O 

Này các đệ tử, sau khi tu tập hồi hướng 
cao thượng như vừa nêu trên, hành giả lại 
nguyện: “Chỗ nảo tôi sanh đều gặp được 
Phật, được nghe chánh Pháp, được gặp 
chân sư, đạt được dược pháp trị liệu thân 
tâm, chánh định thậm thâm, đạt được 
hiểu biết, tăng trưởng trí tuệ, không bỏ 
hạnh nguyện cứu độ chúng sinh”. 

Này các đệ tử, bất cứ người nào, dù 
nam hay nữ, dù lớn hay nhỏ, tu tập hồi 
hướng như vừa nêu trên thì nên biết răng 
người ấy chắc chăn sẽ chứng đạt được 


~ 
^ 123) 


“vô sanh pháp nhân”, có thê hóa độ rât 


` me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


nhiều chúng sanh, mang lại an lạc cho 
rât nhiêu người. 

Tại pháp hội này, nghe đức Phật giảng, 
tât cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát 
nguyện thọ trì, truyền bá Kinhnày.  O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


mm 
` 


55. KINH TÁM ĐIÊU GIÁC NGỘ 
CỦA BẬC ĐẠI NHÂN 


Làm người đệ tử Như Lai 
Hết lòng đọc tụng đêm ngày chớ quên: 
“Tám điều giác ngộ” làm nên 
Các hàng Bồ-tát thắng lên đạo vàng: O 
x 
Một là muôn vật vô thường, 
Cuộc đời biến đổi, thế gian sao đời; 
Bồn điều câu tạoU) muôn loài 
Vốn không thực thể, chơi vơi khổ nhiều; 
Con người - hợp thê năm điều? 
Vốn không có ngã, sớm chiều diệt sanh, 
Ngụy hư, vô chủ, mong manh; 
1. Tức bốn đại: đất (chất rắn), nước (chất lỏng), lửa (nhiệt lượng) và 
gió (chất lưu động). 


2. Năm uân, tức năm hợp thể cấu tạo nên con người, bao gồm: Xác 
thân, cảm giác, ý niệm hóa, sự vận hành và thức phân biệt. 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


\š 
Tâm: nguồn tạo nghiệp luân trầm bấy lâu; 
Thân này tích tụ nghiệp sâu. 

Quán soi như vậy, khổ đau giã từ! O 
x 
Hai là nền quản tâm tư: 
Tham nhiều nên khổ cũng như thác ngàn; 
Răng trong cái kiếp tử sanh, 
Dục tham, khát áI: ngọn ngành khổ đau; 
A1 người biết đủ, ít cầu, 

Thản nhiên, tự tại thầm sâu trong lòng, 
Cởi trói buộc, sống thong dong, 
Thăng đường thoát tục, ra vòng trầm luân. O 
x 
Ba là giác ngộ được rằng: 

Tâm theo danh lợi, dầm đường gian nguy, 
Lỗi lầm cảng lớn, cảng suy; 

Các hàng Bồ-tát tâm thì khác xa: 
Thanh bân, biết đủ, thiết tha; 

Sự nghiệp tôi thượng chỉ là “trí” thôi. O 


KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ 749 
`Ÿ 


Bốn là giác ngộ biêng lười 

Là đường đọa lạc con người chúng sanh; 

Vậy nên găng bước đạo lành 
Bốn ma diệt sạch, xua tan não phiên; 

Vượt ra tù ngục ba miền®) 

Thoát nhà năm uẫn, như nhiên tự mình. O 

+ 

Năm: là giác ngộ vô minh: 

Ngục tù giam nhốt, tử sinh bao lần. 
Các hàng Bồ-tát chuyên cân: 
Nghe nhiễu, học rộng, trí năng sáng ngời; 
Phát huy hùng biện độ đời; 

Sống trong phúc lạc, an vui, thoát nàn. O 
x 
Sáu là giác ngộ được rằng: 
Khổ nghèo gây cảnh thủ căm, oán hờn, 
Thế rồi nghiệp xâu chất chồng: 


3. Ba miền: dịch thoát từ “tam giới” tức ba cõi dục giới, sắc giới và 
VÔ Sắc BIỚI. 


m0 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Các hàng Bồ-tát chuyên ròng ban cho, 
Làm từ thiện, chắng thân sơ, 
Người thương, kẻ ghét như là người thân. 
Bỏ qua điều ác người làm. 
Bao dung, hỷ xả, rải ban tâm lành. O 
x 
Báy là giác ngộ ngọn ngành 
Năm dục® tội lỗi, hoành hành khô đau. 
Người xuất gia [trước như sau]: 
Bỏ vui thế tục, thẫm sâu đạo vàng, 
Ba y, một bát, thanh bắn, 

Sạch trong nết hạnh, đảm đang cuộc đời, 
Tình thương trải khắp mọi người, 
Quyết tròn chí nguyện, rạng ngời tâm linh.O 
x 
Tám là biết lửa tử sinh 

Đốt thiêu muôn loại, trầm mình đớn đau; 


4. Năm dục lạc là: Sắc đẹp, âm thanh, mùi, vị, và xúc chạm. 


KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ 75 h 


` 
Phát tâm lớn,®) độ đời mau, 


Thay đời chịu đựng khổ sầu đọc ngang; 
Đề đời đạt được lạc an, 
Niềm vui cứu cánh, tràn dâng tâm hồn. O 
+ 
Tám điều giác ngộ nói trên, 
Được Bụt, Bồ-tát, đại nhân thực hành; 
Từ bị, trí tuệ sẵn dành, 
Nương thuyền thân-pháp, niết-bàn đến nơi. 
Vào sanh tử, độ trời người, 
Tám điều giác ngộ cho đời khỏi đau; 
Bỏ năm dục, hướng đạo mẫu, 
Con đường tám thánh, cao sâu ân tình! 
Làm phật tử phải chuyên tĩnh, 
Đọc rồi quán tưởng, thực hành chớ quên; 
Tội vô lượng, diệt sạch trơn, 
Tử sanh rơi rụng, lạc an vĩnh hằng! O 


5. Tức phát tâm đại thừa, tức phát tâm giác ngộ, độ tất cả chúng sanh 
thành tựu đạo quả vô thượng bô-đê. 


| 
` 


56. KINH 
BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHÔ ĐAU 


Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở 
chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ- 
đà pháttâm hiến cúng, đức Phật triệu tập tất 
cả tu sĩ rồi giảng giải về pháp môn phòng 
hộ tất cả lậu hoặc. Ngài dạy như sau: O 

— Này các đệ tử, Như Lai giảng giải 
về bảy cách thức châm dứt lậu hoặc cho 
người thấy, biết; chứ không cho người 
chăng biết gì cả. Này các đệ tử, do không 
có được fác ý nh thát mà các lậu hoặc 
bắt đầu có mặt, lậu hoặc có mặt được 
tăng trưởng nhanh. Này các đệ tử, /ác ý 
như thật sẽ giúp hành giả diệt trừ tận gốc 
tất cả lậu hoặc, cả cũ lẫn mới. 


Này các đệ tử, có những lậu hoặc phải 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
được châm dứt bằng chánh tri kiến, có 
những lậu hoặc phải được chấm dứt 
do /đm phỏng hộ, có những lậu hoặc 
phải được chấm dứt do điêu thụ đúng, 
có những lậu hoặc phải được chấm dứt 
do ứâm kham nhân, có những lậu hoặc 
phải được chấm dứt do Điết tránh né, có 
những lậu hoặc phải được chấm dứt do 
biết trừ điệt và có lậu hoặc phải được 
chấm dứt do biết fu tập. O 

1. Một là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch bằng chánh tri kiến 

Này các đệ tử, có kẻ phàm phu kém học 
ít nghe, không gặp bậc Thánh hay bậc 
chân nhân, không biết cặn kẽ giáo pháp 
bậc Thánh, không có tu tập giáo pháp 
bậc Thánh; không thấy rõ được những 
øì là điều cần được tác ý nên để ý đến 
những việc không cần, đang khi những 
điều không cần tác ý thì lại để ý. Kết quả 
xấu là: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu 


KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU 7 35 
`È 

sẽ được sanh khởi, ba lậu đã sanh tiếp 
tục tăng trưởng. Những người thực tập 
tác ý như thật sẽ không vướng kẹt vào 
các suy nghĩ thuộc về quá khứ: “Tôi đã 
có mặt hay không có mặt trong thời quá 
khứ? Nếu từng có mặt thì thời quá khứ, 
tôi đã là ai, tôi như thể nào, hình thù ra 
sao, thân phận thế nào?” Người ấy cũng 
không bị vướng kẹt vào các suy nghĩ gì 
thuộc về tương lai: “Tôi sẽ có mặt hay 
không có mặt trong thời tương lai? Nếu 
sẽ có mặt trong thời tương la1? Tôi sẽ là a1, 
tôi như thế nào, hình thù ra sao, thân phận 
thế nào?” Đồng thời vị ây cũng không nghi 
ngờ về bản thân mình trong thời hiện tại: 
“Tôi đang có mặt hay không có mặt? Nếu 
tôi đang có trong thời hiện tại thì tôi là aI, 
tôi như thể nào, hình thù ra sao, tôi từ đâu 
đến, tôi chết về đâu?” O 

Này các đệ tử, nếu người thực tập tác 
ý như thật đối với quá khứ, hiện tại, vị 


m6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
lai, sẽ không vướng kẹt một trong các 
loại tà kiến sau đây: “Tôi có tự ngã; tôi 
hoàn toàn không có tự ngã nào; do bản 
thân tôi, tôi tưởng tri răng tôi có tự ngã; 
do bản thân tôi, tôi tưởng tri răng không 
có tự ngã; không do tự mình, tôi tưởng 
tri rằng tôi có tự ngã; chính tự ngã tôi 
nói năng, cảm giác, rồi chịu quả báo các 
nghiệp thiện ác đã từng tạo ra chỗ này, 
chỗ khác và tự ngã này vốn là thường 
trú, thường hăng, bất biến”. O 

Này các đệ tử, các quan niệm trên đều 
là tà kiến, còn được øọI1 là: tà kiến trù 
lâm, tà kiến hoang vu, tà kiến hý luận, 
tà kiến tranh chấp, hay kiến kiết phược. 
Vì bị trói buộc bởi kiến kiết sử, những 
người phàm phu không giải thoát được 
sanh, già, bệnh, chết, bị vướng sầu, bị, 
khổ, ưu và não; không thoát khỏi được 
mặc xích khổ đau. 


Này các đệ tử, người thực tập được 


KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU Z7 57 
Số 

tác ỷ như thật sẽ thấy rõ ràng: “Đây là 
khô đau, đây là nguyên nhân dân đên 
khô đau, đây là niêt-bàn hạnh phúc tôi 
thượng, đây là con đường châm dứt khô 
đau.” Nhờ thực tập này, ba trói buộc 
tâm: thân kiên, hoài nghi và giới câm thủ 
được bứng øôc tê. O 

2. Hai là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch băng tâm phòng hộ 

Này các đệ tử, nêu có người nào quán 
sát như thật, luôn luôn phòng hộ cả sáu 
giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thê và 
ý) thì các lậu hoặc và các phiên não sẽ được 
chuyên hóa, không còn điêu kiện tiêp tục có 
mặt, huông là phát triên. Nhờ thực tập này, 
khô đau kêt thúc, hạnh phúc tràn đây  O 

3. Ba là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do tiêu thụ đúng 

Này các đệ tử, nêu có người nào quán 
sát như thật vê mục đích chính của các y 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


phục là đễ che đậy thân khỏi trần truông: 
ngăn ngừa nóng, lạnh, ruồi, muỗi và gió; 
các loài bò sát; ánh năng mặt trời... 

Đối với thực phẩm thì thấy rõ răng 
mục đích ăn uống không nhằm hưởng 
thụ, đam mê, vui đùa; không nhằm 
trang sức, tự làm đẹp mình; cốt giúp 
thân này khỏe mạnh, sống lâu, thoát 
khỏi đau bệnh, hỗ trợ đời sống giới 
hạnh thanh cao. O 

Đối với giường, chiếu, mùng, mên và 
gối... thì nên xem là giải trừ nguy hiểm 
của nóng và lạnh, tránh sự xúc chạm của 
ruồi muỗi, giúp ta sống tốt cuộc đời độc 
cư, an tịnh, thanh cao. 

Đối với dược phẩm thì nên xem răng 
đây là thuốc tốt, trị bệnh của thân, dừng 
cảm giác đau đã từng có mặt, không còn 
sầu não. 


Này các đệ tử, nhờ sử dụng đúng mục 


KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU 7 59 

`Ý 
đích y phục, ăn uống, giường chiếu, 
thuốc thang, nhờ đó... các cảm giác cũ 
đều được chuyển hóa, các cảm giác mới 
không được xuất hiện; người tu vượt qua 
tật cả lỗi lâm, sống trong an ôn. O 
4. Bốn là lậu hoặc được chấm dứt 

sạch do biết kham nhẫn 


Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán 
sát như thật về thân thể này nên kham 
nhân được lạnh, nóng, đói, khát; sự xúc 
chạm của ruồi, muỗi, gió, năng, các 
loài bò sát; những lời mạ ly, phi báng, 
chỉ trích... Nhờ đó làm chủ cảm giác 
đau nhức, thống khổ, bi thương, chết 
điếng cả người; bất mãn, chán chường, 
sầu lo, tuyệt vọng. Nhờ tập kham nhẫn 
đối với thân thể, tất cả lậu hoặc và các 
phiền não không còn tôn tại, tâm được 
an lạc, tự tại, thánh thơi. O 


ra KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
5. Năm là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do biết tránh né 
Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán 
sát như thật nên tránh né được các loại 
thú đữ; vực núi, hỗ sâu; vũng lầy, aO 
nhớp; gai góc, cây cối... Quyết không lai 
vãng những nơi không tốt. Không đứng 
và ngồi những chỗ không đáng. Không 
giao du với những phường bất chánh, dễ 
bị nghi ngờ về nhân cách tốt. Nhờ biết 
tránh né, tất cả lậu hoặc và các phiền não 
không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự 
tại, thảnh thơi. O 


6. Sáu là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do biết đoạn trừ 

Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán 
sát như thật nên không chấp nhận tâm 
niệm ải dục, sân hận, hủy hoại và các bất 
thiện...; quyết tâm từ bỏ, trừ diệt hoàn 
toàn, không cho tôn tại các tâm niệm ấy. 


KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU 76 h 
SZ 
Nhờ biết thực tập đoạn trừ niệm ác, tật cả 
lậu hoặc và các phiền não không còn tồn 
tại, tâm được an lạc, tự tại, thánh thơi.  O 
7. Bảy là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do biết tu tập 
Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán 
sát như thật nên tu tập được bảy điều 
giác ngộ, bao gồm chánh niệm, trạch 
pháp, tỉnh tấn, hoan hỷ, khinh an, thiên 
định, buông xả, người tu viễn ly những 
điều bất thiện, dứt được tham ái và các 
khổ đau. Nhờ biết tu tập, tất cả lậu hoặc 
và các phiền não không còn tỒn tại, tâm 
được an lạc, tự tại, thảnh thơi. O 
Này các đệ tử, nhờ tu đúng cách, nên 
lậu hoặc nào phải được chấm dứt băng 
chánh trí kiến thì dùng chánh kiến; 
những lậu hoặc nào phải được châm dứt 
do /đm phỏng hộ thì dùng phòng hộ; 
những lậu hoặc nào phải được chấm dứt 
do /iếu thụ đúng thì phải sử dụng cách 


ọn KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
tiếu thụ đúng; những lậu hoặc nào phải 
được châm dứt do ứâm kham nhân thì 
dùng kham nhẫn; những lậu hoặc nảo 
phải được chấm dứt do ð/ết tránh né thì 
dùng tránh né; những lậu hoặc nào phải 
được châm dứt do ð/ếr rừ diệt thì dùng 
trừ diệt và lậu hoặc nào phải được chấm 
dứt do biếr fu rập thì dùng tu tập. O 

Này các đệ tử, người tu như thế được 
gọi là người đã sống phòng hộ với sự 
phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã dứt tham ái, 
không còn trói buộc, kết thúc kiêu mạn, 
giã từ khô đau. 

Nghe đức Phật dạy, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, 
truyền bá lời Phật, đem lại lợi lạc cho rất 
nhiều người. 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 


xkk** 


763 


CÁC KINH VÈ TỊNH ĐỘ 


765 


57. KINH PHÔ MÔN 


DANH HIỆU QUAN ÂM 

Tôi nghe như vậy: Bấy giờ trong hội 
Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bô-tát 
hiệu Vô Tận Y, cung kính chỉnh y, chăp 
tay thưa Phật: “Bạch đức Thê Tôn, ngài 
Quán Thê Am do nhân duyên gì được 
danh hiệu ây?” 

Đức Phật liên dạy: Này các Bồ-tát, nếu 
có muôn ức các loài chúng sanh chịu 
nhiêu khô nạn, khi được nghe tên Bô-tát 
Quán Am, một lòng xưng danh, thọ trì 
miên mật, đêu được giải thoát. O 
NĂNG LỰC TRÌ DANH 


Có người bât hạnh, lâm cảnh hỏa hoạn, 
xưng niệm Quan Am, nhờ sức oal thân, 
lửa chăng cháy đặng. 


m6 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Lại nếu có người bị nước cuốn trôi, 
xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, 
liên đến chỗ cạn. 

Nếu kẻ đi thuyền vì tìm châu báu: Vàng, 
bạc, mã não, hồ phách, trân châu, xà cừ, 
lưu ly, san hô ngọc quý, lênh đênh biên lớn, 
bão táp dập dồn, rồi bị trôi dạt vào nước 
La-sát, thì nên thành tâm, trì nệm Quan 
Âm, nhờ sức oai thần, bình an vô sự.  O 

Lại nếu có kẻ sắp bị hãm hại băng 
trượng dao gậy, thì nên thành tâm, trì 
niệm Quan Âm, lúc đó dao gậy liền gãy 
từng khúc, và được cứu thoát. Nếu bị La- 
sát hoặc quỷ Dạ-xoa, hãm hại thân ta, nên 
niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám dùng 
mắt dọa người, huống là hãm hại. 

Nếu như có người, do nghiệp hay tội, 
bị cảnh lao lung, xiêng xích gông cùm, 
trói buộc khắp thân, nhờ niệm Quan Âm, 
thoát cảnh tù đày, dứt hắn họa tai. O 


KINH PHỔ MÔN “ 
`È 

Nếu đoàn thương gia, trên đường hiểm 
trở, mang nhiều của báu, bị Cướp tân 
công, thì đừng hốt hoảng. Chỉ cần người 
biết khuyên các đồng nghiệp: “Hết lòng 
trì nệm, danh hiệu Quan Âm, vị Ban Vô 
Uý, cho nguôn hoan hỷ.” Thương buôn 
nghe xong, trì niệm hết lòng: “Nam-mô 
Bồ-tát đức Quán Thế Âm.” Nhờ sức oai 
thân, thoát khỏi tai nạn. 

Này Vô Tận `2 Bồ-tát Quan Âm có sức 
oai thân rộng sâu như biển, công đức hiển 
hiện, không thể nghĩ bàn, lợi lạc quân 
sanh. Vì thế các ông thường phải một 
lòng, trì danh Bồ-tát. O 

Nếu có chúng sanh bản tánh tham lam, 
ngu si hờn giận, thường cung kính niệm 
Bỏ-tát Quan Âm, thì tham sân SĨ, thảy 
đều tan biến. Nếu có gia quyến câu sanh 
con trai thì nên lễ lạy, thành khân trì 
danh Bồ-tát Quan Âm, liền sanh nam tử, 
phước đức đây đủ, trí tuệ hơn người. Nếu 


r8 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ-tát Quan 
Am, thì sẽ hạ sanh hăng nga thục nữ, công 
hạnh đây đủ, xinh đẹp đoan trang, mọi 
người thương mên. O 

Sức thần Quan Âm nhiệm mâu như thế! 
Cung kính đảnh lễ, tán thán trì danh, công 
đức tăng nhanh, được nhiêu phúc lợi. Ta 
khuyên mọi người trì danh Bô-tát. O 
BĂM BA ỨNG THÂN 


Ngài Vô Tận Ý liền hỏi Phật răng: 
“Bạch đức Thế Tôn, trong cõi trần gian, 
Bỏ-tát Quan Âm ứng dụng thế nảo, 
phương tiện quyền xảo, hoăng pháp lợi 
sinh, giúp cho hữu tình thảy đều tỏ ngộ?” 

Này Vô Tận Ý: “Nếu có chúng sanh, 
đáng dùng Phật thân, để được độ thoát, 
chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm 
thị hiện Phật thân vì họ thuyết pháp.” O 

Tương tự như vậy, tùy theo căn tánh 
của các chúng sanh, Bồ-tát Quan Âm 


KINH PHỔ MÔN mm 
`Ý 

ứng hiện nhiều thân: Như thân Thanh 
Văn, thân Bích-chi Phật, hoặc Trời Đề- 
thích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự 
Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên 
Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ-sa-môn, tiêu 
vương, trưởng giả, tế quan, cư sĩ, hoặc Bà- 
la-môn, tín nữ, thiện nam, hoặc làm Tăng 
NI, hoặc thân phụ nữ của hàng trưởng 
Ø1ả, Cư SĨ, tế quan, và Bà-la-môn, đồng 
nam đồng nữ, thậm chí hiện thân: trời, 
rồng, dạ-xoa, hoặc càn-thát-bà, hoặc a- 
tu-la, hoặc ca-lâu-la, hoặc khẩn-na-la, 
ma-hâu-la-già, thần Chấp Kim Cang, tất 
cả băm ba ứng thân saI khác, øg1úp người 
giải thoát, thì Quan Thế Âm sẵn sảng 
hóa thân, không chút quản ngại. O 

Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm ứng 
hiện nhiêu thân, cứu độ chúng sanh, khắp 
các cõi nước, không thê kể xiết. Vì thế 
các ông hãy nên một lòng, tán thắn cúng 
dường Bồ-tát Quan Âm. O 


“ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
BẬC BAN VÔ UÝỶ 

Này Vô Tận Ý, ban niềm vô uý trong 
chốn khổ nạn, sợ hãi kinh hoàng, chính là 
hạnh nguyện của Quán Thế Âm, nên cõi 
Ta-bả còn gọi ngài là Đắng Thí Vô Uý. O 
BÌNH ĐĂNG CÚNG DƯỜNG 

Ngài Vô Tận Ý thưa đức Phật rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn, con xin cúng dường 
Bỏ-tát Quan Âm.” Nói xong ngài đem 
chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, giá 
trị nghìn vàng, cúng Quan Thế Âm. Quan 
Âm bồ-tát, không chịu nhận chuỗi. Phật 
liền dạy rõ về pháp cúng dường, khuyên 
Quán Thế Âm, hãy vì bón chúng, tám bộ 
trời rồng, và Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp 
thí, lợi ích trời người. 

Phật vừa dứt lời, Bồ-tát Quan Âm hoan 
hỷ đón nhận, chia làm hai phân, một 
phân dâng cúng đức Phật Thích-ca, còn 
lại phần kia, cúng tháp Đa Bảo. O 


KINH PHỔ MÔN dã 
`È 
THỊ KỆ TRÙNG TUYẾN 
Bấy giờ trong hội, ngài. Vô Tận Ý, 
trùng tuyên tỉ mi, những điêu vừa nghe, 
băng lời thơ kệ: 
Đức Thế Tôn tướng tốt, 
Con xin được hỏi Người: 
Vì sao có Bô-tát 
Hiệu là Quan Thế Âm? O 


Phật chỉ dạy ân cần, 

Hõi này Vô Tận Y, 

Vì hạnh nguyện Quan Âm 
Hiện thân khắp các cõi. 
Lời thê sâu như biên, 
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, 
Theo hằng nghìn đức Phật, 
Phát nguyện lớn thanh tịnh. 


Ai thấy hình, nghe danh, 
Tâm khơi nguôn tỉnh thức, 


`Ÿ 


“ 2 _KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Thoát đau khô tử sanh, 
Nay Ta chỉ nói lược. 


Hoặc bị người độc thâm, 
Xô vào hâm lửa lớn, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Hầm lửa biến hồ sen. 


Hoặc trôi dạt biển lớn, 
Gặp nạn quý, cá, rồng. 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Sóng dữ không chìm đặng. 


Hoặc từ đỉnh Tu-d1, 

BỊ người xô rớt xuống, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Như mặt trời trên không. 


Hoặc bị người dữ rượt, 

Rớt xuống núi Kim Cương, 
Niệm thần lực Quan Âm 
Chắng tôn đến mảy lông. 


KINH PHỔ MÔN 773 
À 


Hoặc bị giặc vây hãm, 
Cầm đao trượng sát hại, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Liền thoát khỏi nạn tai. 


Hoặc bị nạn vua quan, 
Hành hình đến sắp chết, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Kiếm đao gãy từng khúc. 


Hoặc ngục tù tội vương, 
Tay chân bị xiềng xích, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Tự do, khỏi khổ ách. 


Hoặc bị kẻ ác tâm, 

Trù, êm, phục thuốc độc, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Nhân ác theo kẻ ác. 


Gặp La-sát bạo hung, 
Rồng độc và quý đói, 


`Ÿ 


7a KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Niệm thần lực Quan Âm, 
Không loài nào dám hại. 
BỊ thú dữ vây quanh, 
Nanh vuốt đáng sợ hãi, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Chúng cúp đuôi bỏ chạy. 


Bò cạp, rắn hồ mang, 
Hơi độc phun thiêu đốt, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Nghe danh, đều lùi bước. 


Sắm sét xé mây đen, 
Mưa đá tuôn khắp chốn, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Tất cả liên tiêu tán. 

BỊ tranh chấp, kiện tụng, 
Hay chiến sự hãi hùng, 
Niệm thần lực Quan Âm, 
Oán thù liền lui tan. 


KINH PHỔ MÔN 7| 
`? 
Chúng sanh bị khổ nạn, 
Thân chịu nhiều bức bách, 
Sức trí diệu Quan Âm, 
Cứu thế gian thoát khô. O 


Đây đủ sức thần thông 

Khéo tu pháp phương tiện, 
Trong quốc độ mười phương, 
Không cõi nào chắng hiện. 

Địa ngục, quỷ, súc sanh, 

Khổ sinh, già, bệnh, chết, 

Nhờ thân lực Quan Âm 

Khổ đau đều chấm dứt. O 


Quán Chơn, quán Thanh Tịnh, 
Quán Trí Tuệ rộng lớn, 
Bi quán và Từ quán, 

Thường câu, thường chiêm ngưỡng. 
'“Thanh tịnh” nên không nhơ, 
“Trí tuệ” phá tà ám, 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


xÉ 
Điều phục nạn gió lửa, 
Soi sáng khắp thế gian. O 


“Tâm bï” như sắm nô, 
“Lòng từ” tợ mây lành, 
Mưa tuôn pháp cam-lộ, 
Dập tắt lửa não phiên. 


32 66 


“liêng Diệu,” “tiêng Quan Am,” 


“liêng Phạm,” “tiêng Hải Triệu, ” 
“liêng hơn Tiêng Thê Gan,” 


Hãy thường xuyên quán chiếu. O 


Mỗi niệm chớ sanh nghị, 

Quan Âm bậc Tịnh Thánh, 

Ngài là nơi quy y 

Trong chết, sâu, khô nạn. 

Ngài đủ các công đức, 

Mắt thương nhìn chúng sanh, 

Ngài chính là biển phước, 

Nên đảnh lễ chí thành. O 


KINH PHỔ MÔN 7| 
S? 
CÔNG ĐỨC NGHE KINH 
Bấy giờ trong Hội, có vị Bồ-tát, tên 
là Trì Địa, chắp tay thưa Phật: “Bạch 
đức Thê Tôn, nêu có chúng sanh, nghe 
được đạo nghiệp, cũng như công đức 
và các hiện thân của ngài Quan Am, thì 
phải biêt răng phước của người ây chăng 
phải là ít.” O 
Khi nghe Phật nói phẩm Phố Môn 
này, tắm mươi bôn ngàn các loài chúng 
sanh, thảy đêu phát tâm Vô Thượng 
Chánh GIác. 
Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bô-tát (2 làn) OQOO 
KỆ TÁN QUAN ÂM 
Quan Âm đại sĩ, 
Đức hiệu Viên Thông. 
Mười hai nguyện lớn, 
Phát khởi từ tâm. 


“ Š _ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`£ 
Tâm thanh cứu khô, 


Chốn chốn hiện thân. 
Vân du các cõi, 
Cứu thoát trầm luân. 
Nam-mô Quán Thế Âm Bỏ-tát @ làn) OOO 


779 


58. KINH BÓN NGUYỆN 
CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


CƠ DUYÊN THUYẾT KINH 

Tôi nghe như vầy: Có một thuở nọ, 
trên đường du hóa, đức Phật ngôi nghỉ 
dưới cây Nhạc Âm, thuộc thành Quảng 
Nghiêm. Trong hội bấy giờ, ba mươi sáu 
ngàn vị đại Bỏ-tát, tám ngàn tỳ-kheo, 
nhiều vị quốc vương, đại thần cư sĩ, các 
bà-la-môn, bát bộ thiên long, cung kính 
chí thành, thỉnh Phật thuyết pháp,  O 

Đại diện pháp hội là đức Bồ-tát Văn 
Thù Sư Lợi chắp tay cung kính, bạch 
đức Phật rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn, xin ngài nói rõ 
danh hiệu, hạnh nguyện, công đức rộng 
lớn của các đức Phật, để cho nhân loại 


ề mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


ở đời tượng pháp nương theo tu hành, 
được nhiêu lợi lạc. 

Đức Phật khen rằng, lành thay lành 
thay, Văn Thù Sư Lợi, hãy lăng lòng nghe, 
ta sẽ tuyên thuyêt công đức hạnh nguyện 
của Phật Dược Sư. O 
MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN 


Văn Thù Sư Lợi, đức Phật Dược Sư, 
khi còn hành đạo Bỏ-tát cứu đời, đã phát 
mười hai lời nguyện rộng lớn, cứu Ø1Úúp 
mọi loài, cầu chi được nấy, thoát khỏi 
khổ đau. O 

Nguyện thứ nhất là: Khi ta chứng 
được đạo quả bồ-đề, hảo quang sáng 
rực, tỏa từ thân ta, soi các hành tình, 
khiến cho chúng sinh, được thân tướng 
hảo, trang nghiêm như Phật, không thua 
không kém. O 

Nguyện thứ hai là: Khi ta chứng được 
đạo quả bồ-đề, thân ta đẹp đẽ như ngọc 


KINH DƯỢC SƯ mÁ 
lưu ly, không chút bợn nhơ, tợ vâng nhật 
nguyệt, chiếu soi muôn vật. Các loài 
hữu tình ở chỗn u minh, nương ánh hào 
quang, tâm như hoa nở, trí tuệ sáng ra, 
siêng năng làm việc, thành tựu sự nghiệp, 
hạnh phúc tràn đây. O 

Nguyện thứ ba là: Ta dùng vô số trí 
tuệ vô sư, giúp cho mọi người được 
tâm sáng ngời, biết cách tự chủ, nhu 
cầu đây đủ, gia quyến sum vây, an lạc 
thánh thơi, không còn lo toan những 
điều thiếu thốn. O 

Nguyện thứ tư là: Nếu có người nảo 
lỡ theo đường tà, thì ta khiến họ trở về 
đường chánh. Nếu có người nào tâm hành 
nhỏ hẹp, thiếu lòng vị tha, thì ta giúp họ 
lập chí nguyện lớn, tu hạnh bồ-tát, lợi lạc 
nhiều người. O 

Nguyện thứ năm là: Nếu có người 
nào, trong giáo pháp Phật, nỗ lực tu tập, 
giữ gìn đạo hạnh, ta sẽ giúp họ thành tựu 


œ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


trọn vẹn: giới nhiếp luật nghi, giới tăng 
pháp lành, giới lợi chúng sinh. Nếu ai 
lỡ phạm, thành tâm trì niệm danh hiệu 
Dược Sư, lại được thanh tịnh, chăng sa 
đường ác. O 

Nguyện thứ sáu là: Nếu có người 
nào, không đủ các căn, thân hình khiếm 
khuyết, mắt mù tai điếc, tay chân tật 
nguyễn, ngọng nghịu cà lăm, kém trí 
tối tăm, điên cuông lác hủi, chịu nhiều 
khổ não, thì hãy gắng công trì pháp 
Dược Sư, liền được khỏi bệnh, các căn 
đầy đủ, thân hình đoan chánh, tâm tánh 
thông minh. O 

Nguyện thứ bảy là: Nếu có người nảo 
mắc nhiều chứng bệnh, nghèo cùng khôn 
khổ, không ai giúp đỡ, không nơi nương 
tựa, không gặp thầy thuốc, khi nghe 
danh ta, trì pháp Dược Sư, sẽ chóng 
lành bệnh, khổ não tiêu trừ, thân tâm 
an lạc, quyến thuộc sum vầy, của cải 


KINH DƯỢC SƯ | 


sung túc, gặp nhiều thuận duyên, tấn tu 
đạo nghiệp. O 

Nguyện thứ tám là: Nếu có người 
nữ, chịu nhiều khổ sở, muốn thoát khỏi 
cảnh thân gái đoạn trường, khi nghe 
danh ta, một lòng trì niệm, hành pháp 
Dược Sư, được tướng trượng phu, xứng 
bậc anh thư, gặp nhiều duyên tốt, chứng 
quả bồ-đè. O 

Nguyện thứ chín là: Nếu có hữu tình, 
sa vào lưới ma, lạc rừng tà kiến, hành 
theo ngoại đạo, chấp mắc buộc ràng, ta 
sẽ trợ duyên, khai tâm điểm trí, băng 
phương tiện quý, khiến khỏi đường mê, 
trau đồi chánh kiến, học hạnh Bồ-tát, lần 
lần chứng được đạo quả bồ-đề. O 

Nguyện thứ mười là: Nếu có người 
nảo, do tâm phiền não, vi phạm pháp 
luật, nên bị giam nhốt trong chốn lao 
lung, hoặc bị hành hình, nhất sinh thập 
tử, chịu nhiều nhục khổ, sầu đau buồn 


m4 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


bã, hễ nghe danh ta, hành pháp Dược 
Sư, thì các khô ấy đều được tiêu trừ. O 

Nguyện thứ mười một: Nếu có những 
người, vì cơn đói khát, tạo nhiều điều ác, 
khi nghe danh ta, hành pháp Dược Sư, thì 
ta khiến họ luôn được no đủ, lánh xa điều 
dữ; sau đó ta ban thức ăn chánh pháp, cho 
họ an lạc, vững tin tiến bước trên đạo 
bô-đề. O 

Nguyện thứ mười hai: Nếu ai lâm 
cảnh màn trời chiếu đất, không có áo mặc, 
muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, 
ngày đêm khô bức, khi nghe danh ta, hết 
lòng thọ trì Dược Sư thắng pháp, thì ta 
khiến họ cầu gì được nây, y phục tốt đẹp, 
của cải đủ đây, đời sống vui vây, để làm 
việc tỐt. O 


CÕI PHẬT DƯỢC SƯ 

Văn Thù Sư Lợi, ở cõi Phương Đông, 
cách mười muôn ức cõi nước chư Phật, 
có một thê giới, tên là Lưu Ly, trang 


KINH DƯỢC SƯ | 
>Ñ, 


nghiêm thanh tịnh. Đức Phật giáo chủ 
cõi ây hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang 
Vương Như Lai, đây đủ mười hiệu của 
bậc đại giác. 

Trong cõi Phật ấy, đất băng lưu ly, 
nhiêu hàng cây quý, giăng làm ranh giới, 
thành quách cung điện, cửa sô mái hiên, 
nét đẹp trang nghiêm, toàn băng thât 
bảo, như cảnh Cực Lạc của Phật Di-đà. 

Lại trong cõi ây, có hai Bồ-tát: Nhật 
Quang Biên Chiêu, Nguyệt Quang Biên 
Chiêu là bậc thượng thủ trong các bô-tát, 
giúp Phật Dược Sư truyên bá chánh pháp, 
đem lại lợi lạc cho chúng hữu tình. 

Cho nên Văn Thù, người đủ niềm tin 
nên phát lòng thành, sinh về cõi ây, đời 
đời an vui, không còn thôi chuyên.  O 
QUÁ BÁO BỎN XÉN 

Văn Thù Sư Lợi, trong thế giới này, có 
rât nhiêu người không biệt lành dữ, ôm 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


lòng ích ký, không thích bồ thí, ngu sĩ vô 
trí, bỏn xẻn tham lam, nhân quả không 
tin, bo bo giữ gìn của cải vật chất; khi ai 
đến xin, không màng chia sớt. Nếu phải 
cho người, đem lòng tiếc nuối, dường 
như cắt thịt trên thân thể mình, đau đớn 
vô cùng! O 

Lại cũng có người tánh tình tham lẫn, 
cất giấu thật nhiêu, không dám ăn tiêu, 
cho bản thân họ. Ngay cả thân bằng: 
Cha mẹ vợ con, bạn thân tôi tớ, lâm 
cảnh nghèo cùng, cần sự giúp đỡ, vẫn 
không phát tâm, giúp người đáng giúp. 
Những người như vậy, sau khi qua đời, 
sanh làm quỷ đói, sống trong thiếu 
thốn. Nhưng nếu nhớ niệm danh hiệu 
Dược Sư, sẽ sanh làm người, không 
màng vật chất, nhớ khổ nøạ quý, thực 
hành bố thí, giúp người nghèo cùng, 
hy sinh bản thân, phát triển thiện căn, 
hành Bồ-tát đạo. O 


KINH DƯỢC SƯ mm 


V 


HÒI ĐẦU HƯỚNG THƯỢNG 


Lại nữa Văn Thù, trong đời mạt pháp, 
có người phá giới, đánh mất niềm tin, 
hủy hoại chánh kiến, lười tu kém học, 
tự cao chấp mắc, đồ ky ghét ganh, khen 
mình chê người, phi báng chân lý, kết 
bạn kẻ ngu, lún sâu tà kiến. Những 
người như thể sẽ bị đọa sa, trôi lăn sáu 
nẻo, chịu nhiều đau khổ, không khi 
nào cùng. O 

Nhưng nếu nghe được, danh hiệu 
Dược Sư, làm lành lánh đữ, từ bỏ đường 
mê, nẻo chánh hướng về, điều hòa tâm 
ý, bỏ tục xuất gia, kính tin Tam Bảo, 
học rộng nghe nhiều, mở mang trí tuệ, 
lia thói kiêu ngạo, tùy hỷ với người, 
tán dương chánh pháp, thần cận người 
hiền, xé lưới vô minh, tát sông phiền 
não, tu hạnh Bồ-tát đến khi thành tựu 
đạo quả bồ-đẻ. O 


À KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


HÓA GIẢI OAN TRÁI 

Lại nữa Văn Thù, ai sông trong cảnh bị 
người thù hận, tranh chấp kiện tụng, não 
loạn thân tâm, rước quỷ câu thần, ếm đối 
hãm hại, khổ sở kéo dài, năm này tháng 
nọ, nên trì danh hiệu đức Phật Dược Sư, 
thì những tà thuật không thể hại được, 
còn kẻ hung dữ trở nên hiền từ; hai bên 
hòa hảo như bạn tâm g1ao, hiềm hận tiêu 
tan, oan khiên dứt sạch. O 
PHƯỚC BÁO TRÌ DANH 

Lại nữa Văn Thù, nếu có tỳ-kheo, 
hoặc tỳ-kheo-nI, thiện nam tín nữ, giữ 
gìn giới hạnh, làm nhân vãng sanh thế 
giới an lành A-di-đà Phật, mà chưa nhất 
tâm, đến lúc mạng chung nên niệm danh 
hiệu đức Phật Dược Sư, thì tám Bồ-tát: 
Văn Thù Sư Lợi, đức Quán Thế Âm, đức 
Đại Thế Chí, đức Vô Tận Y, đức Bảo Đàn 
Hoa, Bồ-tát Di-lặc, Bồ-tát Dược Vương, 
và đức Dược Thượng, đến bên tiếp dẫn, 


KINH DƯỢC SƯ m9 
đưa đường chỉ lối, khiến cho hoá sanh, 
băng hoa sen báu, vê cảnh an lành, Tây 
Phương Cực Lạc. O 

Nếu sanh cõi trời, hưởng phước đời đời, 
không còn đọa lạc. Khi bỏ cõi trời sẽ sanh 
cõi người, làm Chuyên Luân Vương, đức 
rạng mười phương, uy nhiêp bôn biên, 
giáo hoá hữu tình theo đường thập thiện, 
hòa bình hưng thịnh ở khắp mọi nơi, 
người người tinh tiên hoàn tât hạnh lành. 

Hoặc làm vua chúa, tỷ phú đại gia, 
thân quyên thuận hòa, của tiên dư dả, vật 
dụng đủ đây, tướng mạo đoan trang, tư 
cách vượt phàm, thông minh sáng láng. O 
THÂN CHÚ DIỆT KHỎÔ 

Lại nữa Văn Thù, đức Phật Dược Sư 
biệt loài hữu tình mặc nhiêu bịnh khô, 
hoặc bị chêt ngang, hoặc bị chêt yêu, 
nên ngài phát nguyện, dùng sức đại từ, 
vào trong đại định “diệt trừ khô não của 


_ " KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


các chúng sinh.” Từ đỉnh đầu ngài, hào 
quang chiếu rọi, nói chú tiêu tai, ba cõi 
bốn loài, dứt hết bệnh khổ, hưởng được 
an VUI: 

Nam-mô Bạc-già-phạt-đề, bệ-sát-xã, 
lũ-lô-thích-lưu-ly, bác-lặc-bả, hăc-ra- 
xà-giả. Đát-tha yết-đa-gia, a-ra-hắc-đề. 
Tam-miệu tam-bột-đà-gia, đát-điệt-tha. 
Án bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-sát-xã, tam- 
một yết-đề xóa-ha. O 

Nếu có người nào mắc bệnh nan y, thì 
hãy niệm trì Dược Sư thần chú trăm lẻ 
tám biến, vảo trong nước sạch, không có 
vi trùng, cho bệnh nhân dùng, liền được 
khoẻ mạnh, lại thêm sống lâu, sở nguyện 
tuỳ tâm, cát tường như ý. Cõi Phật Lưu Ly, 
an vui hạnh phúc, đên khi nghiệp hết, liên 
được sinh về, Bồ-tát đề huẻ, phóng quang 
tiếp dẫn, không còn thối chuyên trong cõi 
luân hồi, dần dần chứng đắc vô thượng 
chánh giác. O 


KINH DƯỢC SƯ mm 


TRUYÉN BÁ HÀNH TRÌ 

Những ai cầu phúc thì phải siêng năng, 
dâng quả thắp hương, cúng dường Phật 
tượng. Đối với kinh điển, phát tâm phô 
biến, ân tống thọ trì, suy nghiệm nghĩa 
lý. Đối với pháp sư, giảng nói kinh pháp 
thì nên cung kính, thân cận cúng dường, 
học hỏi tận tường, thực hành áp dụng, 
đến khi chứng đặng đạo quả Bỏ-đề. 


Với người tín tâm thì nên khuyến 
khích, khiến họ tỉnh thức, ngày cũng 
như đêm, hành trì danh hiệu của Phật 
Dược Sư. O 
HÀNH PHÁP DƯỢC SƯ 

Lại nữa Văn Thủ, nếu chúng sinh nào 
muốn khỏi hoạnh tử, giải ách trừ tai, thì 
phải miệt mài làm lành lánh dữ, thính 
bảy hình tượng đức Phật Dược Sư, thờ 
trên tòa cao, trang nghiêm sạch sẽ, rải 
hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng, suốt 
bảy ngày đêm. 


ề ?? KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
= 


GIữ tâm thanh tịnh, thọ trì giới hạnh, 
ăn món thanh trai, không giận không 
buồn, thương xót mọi loài như mình 
không khác. Phát triển từ bi, ban vui 
cứu khổ, giữ lòng hoan hỷ, buông 
xả thứ tha, khen ngợi hạnh lành, tán 
dương người thiện. 

Luôn nhiễu quanh Phật, đảnh lễ cúng 
dường, khắc ghi bốn nguyện của Phật 
Dược Sư, đọc tụng suy tư, dạy người 
làm phước. Mỗi khi thọ trì, suy nghiệm 
nghĩa lý, diễn nói khai thị cho người 
khác biết. O 
LỢI ÍCH THỌ TRÌ 

Làm được như vậy, sở cầu toại ý, giàu 
sang quan vị, khỏe mạnh sông lâu. Nếu 
trong giâc ngủ, gặp toàn mộng dữ, hoặc 
đang lúc thức, thấy điều quái đỊ, thì nên 
thọ trì đanh hiệu Dược Sư, điềm xấu tiêu 
trừ, không còn lo sợ. 


KINH DƯỢC SƯ | 
>Ñ 


Bắt cứ lúc nào, gặp những nạn taI, lụt 
trôi lửa cháy, giặc giã xâm lăng, trộm 
cướp nhiễu nhương, bất công áp bức, 
tự do mất hết, dân chủ không còn, nạn 
quan lộng hành; dưới biển cá kình, trên 
non hồ đữ, cọp sói độc xà, nhất sinh thập 
tử, thì nên chuyên niệm danh Phật Dược 
Sư, đọc tụng thần chú, tất cả nạn tai thảy 
đều tan biến. O 

Nếu có người nào quy y Tam bảo, lỡ 
phạm giới luật, sợ bị sa đọa vào ba đường 
ác, thì nên thọ trì danh hiệu Dược Sư; 
nhờ công đức này, thoát khỏi đường dữ. 

Nếu có phụ nữ, đau đớn lúc sanh, sức 
lực không còn, tưởng chừng như chết. 
Cũng nhờ phước đức, niệm Phật Dược 
Sư, đau khô tạ từ, hạ sinh an ôn, mẹ tròn 
con vuông. Nhờ phước báu đó, con được 
đoan trang, thông minh sáng láng, không 
có bệnh hoạn, ai thấy cũng thương.  O 


” KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


LỜI PHẬT KHÔNG SAI 

Đức Phật liền hỏi tôn giả A-nan có tin 
được răng công đức của Phật Dược Sư 
Lưu Ly sâu xa ngân ây? 

Tôn giả A-nan bạch đức Phật rằng: 
“Mặt trời mặt trăng còn có thê rơi, núi 
Tu-di cao có thê lay động, nhưng lời của 
Phật không thê sa1 được.” Những việc Phật 
làm, nhiệm mâu khó hiệu; chỉ Phật với 
Phật mới hiệu tột cùng. Những kẻ không 
tin, sinh lòng phỉ báng, sẽ bị đọa lạc trong 
đường ác thú, lưu chuyên không cùng. 

Lại nữa A-nan, thân người khó đặng. 
Tin ba Ngôi Báu lại còn khó hơn. Thọ trì 
danh hiệu, hành pháp Dược Sư còn khó 
hơn nữa. O 
PHƯƠNG PHÁP DIÊN THỌ 

Bấy giờ trong hội, Bồ-tát Cứu Thoát 
chấp tay bạch Phật: “Bạch đức Thê Tôn, 
trong thời tượng pháp, có nhiêu chúng 


KINH DƯỢC SƯ 2| 


sinh, khốn khổ hoạn nạn, bệnh tật triền 
miên, đi đứng không yên, thân thể yêu 
ớt, mặt mờ tai điếc, uống ăn không được, 
môi cô khô ran, tướng chết hiện ra, thân 
quyến mẹ cha, buồn thương lệ đỗ. Thân 
tuy nằm liệt, thức thần nhớ hết việc làm 
thiện ác; những gì đã tạo trong thời 
gian qua, quyết định tội phước, khổ 
đau hạnh phúc, thành bại trong đời. 
Lúc đó thân nhân nên quy y Phật, tụng 
kinh Dược Sư, đốt đèn bảy từng, treo 
phan tục mạng, suốt bảy ngày đêm, cho 
đến bảy tuần. Nhờ công đức nảy, thần 
thức người bệnh như tỉnh chiêm bao, 
hiểu rõ nghiệp báo, nhân quả thiện ác. 
Từ đó về sau, dẫu cho có được tiền tài 
danh vọng, cũng không dám tạo những 
nghiệp ác nữa.” O 

Tôn giả A-nan hỏi ngài Cứu Thoát: 
“Phải làm thế nào để được sông lâu?”O 

Bỏ-tát Cứu Thoát liền đáp lời rằng: 


À KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


“Những aI đau bệnh, muốn được bình 
an thì những người thân giữ gìn tắm 
ØIỚI, trong suốt một tuần, sắm sanh vật 
dụng, cúng dường chư tăng, làm việc 
từ thiện, ngày đêm sáu thời, đốt bảy 
ngọn đèn, dâng lên cúng dường bảy 
đức Dược Sư, lễ bái thọ trì danh hiệu 
của Phật, phóng sanh thả vật, bảo vệ 
môi trường, thì những tai ương, thảy 
đều dứt sạch, những nạn chết ngang 
không thể nhiễu hại.” O 
MƯA HÒA GIÓ THUẬN 


Lại nữa A-nan, những bậc vua chúa 
làm lễ quán đảnh, gặp lúc có nạn, nước 
khác xâm lăng, hoặc bị nội loạn, nhật 
thực nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hạn 
hán không mưa, hoặc lũ ngập tràn, nạn 
dịch lan truyền, trăm điều khô sở. Lúc ây 
quốc vương phải khởi từ bi, thương xót 
mọi loài, ân xá người tội, trợ giúp dân 
lành, thành khẩn ân cần, lập đàn cúng 


KINH DƯỢC SƯ Ị 


Phật Dược Sư Lưu Ly; nhờ sức gia trì, 
nước an dân mạnh, mưa hòa gió thuận, 
nông nghiệp được mùa, tật cả †ai ương 
thảy đều biến mắt. Nhờ vậy, quốc vương 
sông lâu trăm tuổi, tại vị lâu dài, nhân 
dân vui vẻ trong cảnh thái bình. O 
CHÍN THỨ HOẠNH TỬ 

Tôn giả A-nan thưa ngài Cứu Thoát: 
““Fại sao mạng hết mà vẫn không chết, 
lại được sống thêm?” 

Bồ-tát Cứu Thoát ân cần trình bày, đức 
Phật có dạy chín loại hoạnh tử làm giảm 
tuổi thọ của các chúng sinh. Nếu biết tu 
hành, làm phan tục mạng, để khỏi tai nạn, 
phước thọ gia tăng, sống lâu mạnh khỏe. O 

Hoạnh tử thứ nhất: Bệnh không đáng 
chết, nhưng lại chết ngang, do thiếu 
thuốc thang, không người chăm sóc. Khi 
gặp được thầy cho uống lầm thuốc. Lại 
tin họa phước của bọn tà ma, giết hại loài 


ø KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


vật, hiến tế thần linh, gây thêm nghiệp sát, 
bệnh không đáng chêt mà phải qua đời. 

Hoạnh tử thứ hai: Do bị họa lây, từ 
người thân thuộc, phép vua tru lục, nên 
phải chết oan. 

Hoạnh tử thứ ba: Do sống đọa sa, 
buông lung vô độ, đam mê tửu sắc, chơi 
bời săn băn, không biệt giữ thân, nên phải 
yêu thọ. 

Hoạnh tử thứ tư: Gặp phải hỏa hoạn, 
cháy rụi cả thân. 

Hoạnh tử thứ năm: Đó là chết chìm 
ở sông biên hô, do không biệt bơi, hoặc 
bị kiệt sức. 

Hoạnh tử thứ sáu: Là bị thú dữ xé 
xác ăn thịt. 

Hoạnh tử thứ bảy: Té núi rớt hầm, 
thân thê nát tan, vô cùng đau đớn. 

Hoạnh tử thứ tám: Là do thuốc độc, 
thư yêm trù ẻo, quỷ thân hãm hại. 


KINH DƯỢC SƯ >. 


Hoạnh tử thứ chín: Lâm cảnh đói khát, 
khốn khổ mà chết. O 

Lại nữa A -nan, ở trên thế gian, có người 
bất hiếu, phạm tội tày trời, phỉ báng Tam 
bảo, làm điều phạm pháp, thì luật nhân 
quả không thể dung tha, ø1eo gì gặt nây, 
đừng mong trốn chạy. Tội ác chất đây, 
tuổi thọ sẽ giảm. Ta khuyên mọi người 
phóng sanh tu phước, ø1eo nhân tích đức, 
mới lìa khô ách, hưởng được an vui. O 
MƯỜI HAI THÂN TƯỚNG 

Bấy giờ, mười hai thần tướng Dược- 
xoa: Thần Cung-ti-la, thần Phạt-chiếc- 
la, thần Mê-suý-la, thần An-đề-la, thần 
Át-nề-la, thần San-đề-la, thần Nhơn-đạt- 
la, thần Ba-di-la, thần Ma-hố-la, thần 
Chân-đạt-la, thần Chiêu-đồ-la, thần Tỳ- 
yết-la, cùng với hàng ngản quyến thuộc 
Dược-xoa, đều phát tâm lành, quy y Tam 
Bảo, hết lòng vì đạo, cứu g1úp người đời, 
làm việc nghĩa lợi, mang lại an vui. O 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Bạch đức Thế Tôn, chúng con phát 
nguyện, hết lòng phò hộ người trì kinh 
nảy, thoát khỏi ách tai, cát tường như ý. A1 
muốn cầu øì, dùng “niệt năm sắc,” gút tên 
chúng con, trì tụng chú thần, ước nguyện 
trọn phần, mới mở gút ra. Đức Phật Thích- 
ca khen các Dược-xoa, tâm nguyện bao la, 
phò sinh cứu khổ, đáp đền ân Phật. O 
TÊN GỌI CỦA KINH 

Tôn giả A-nan cung kính bạch Phật: 
“Kinh này tên gì, làm sao thọ trì, để được 
phước báu, xIn Phật chỉ bảo.” 

Thế Tôn dạy rằng đây chính là Kinh 
Bồn Nguyện Công Đức của Phật Dược 
Sư, hay còn gọi là Thần Chú Tiêu Tai 
của Mười Hai vị Thần Tướng Dược 
Xoa, còn gọi là Kinh Diệt Trừ Nghiệp 
Chướng. Đọc tụng thọ trì, công đức vô 
lượng. O 

Nghe Phật nói xong, các bậc Bồ-tát, 
các hàng Thanh Văn, các vị quốc vương, 


KINH DƯỢC SƯ ụn, 
>Ñ 


đại thần cư sĩ, bát bộ long thiên, người và 
quỹ thân, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện 


thọ trì, truyền bá Kinh này. O 
Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát. 
(3 lần) OOO 


CHÂN NGÔN DƯỢC SƯ 
Nam-mô Bạc-già-phạt-đề, bệ-sát-xã, 
lũ-lô-thích-lưu-ly, bác-lặc-bà, hãc-ra- 
xà-giả. Đát-tha yêt-đa-glia, a-ra-hăc-đê. 
Tam-miệu tam-bột-đà-gia, đát-điệt-tha. 
An bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-sát-xã, tam- 
một yêt-đê xoá-ha. (3 lần) O 
Tháo mở hận thù, buông oan trái. 
Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết. 
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. 
Quy trước Phật đài, xin giải oan nghiệt. 
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật. 
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật. 
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O 


em KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 


TÁN DƯƠNG DƯỢC XOA 
Mười hai thần tướng Dược-xoa, 
Ciúp Phật Dược Sư, 
Phù hộ chúng sanh. 
Bùa năm sắc kết thần danh, 
Nguyện ước đều viên thành, 
Oan nghiệp tan nhanh, 
Phước thọ mãi an lành. OOO 


803 


59. KINH A DI ĐÀ 


NHÂN DUYÊN PHÁP HỘI 

Tôi nghe như vây: Một thời đức Phật ở 
chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp 
Cô Độc và ông Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. 
Pháp hội bấy giờ, có khoảng một nghìn hai 
trăm năm mươi Tỳ-kheo xuất chúng, trong 
đó nhiều vị là A-la-hán, danh vang khắp 
chốn: ngài đại Ca-diếp, ngài Xá-lợi-phất, 
ngài Mục-kiền-liên, ngài Ca-chiên-diên, 
ngài Câu-hy-la, Châu-lợi-bàn-đà, ngài Ly- 
bà-đa, ngài A-nan-đà, ngài La-hâu-la, Kiều- 
phạm-ba-đề, ngài Tân-đầu-lô, ngài Phả-la- 
đọa, Ca-lưu-đà-di, ngài Kiếp-tân-na, ngài 
Bạt-câu-la, A-nậu-lâu-đà, và ngài Nan-đà. 

Các đại Bằ-tát như A-dật-đa, Càn-đà- 
ha-đề, Văn-thù Sư-lợi và Thường Tinh 


pớ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Tần cùng dự pháp hội. Vua trời Đế-thích 
và hàng chư thiên, cũng đêu có mặt. O 
THẺ GIỚI CỰC LẠC 

Bấy giờ đức Phật bảo Xá-lợi-phất, 
hướng vê Phương Tây, khoảng mười 
muôn ức cõi nước chư Phật, có một thê 
giới, tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, 
hiệu A-di-đà, hiện đang thuyêt pháp. O 

Này Xá-lợi-phất, vì sao cõi ấy gọi là 
Cực Lạc? 

Dân chúng nước ấy không còn đau khô, 
ngay cả từ “khô,” còn không có mặt, huống 
chị có thật; luôn sông an vul, thân tâm thơi 
thới. Cho nên cõi ây gọi là Cực Lạc.  O 

Ở cõi nước ấy, núi non đất đai, thành 
quách cung. điện, các thứ phương tiện, 
nhà cửa phố xá, hạ tầng cơ sở, cho đến 
hàng cây, đều nạm bảy báu: vàng, bạc, 
trân châu, pha lê, mã não, lưu ly, xà cừ. 
Cho nên cõi ây gọi là Cực Lạc. O 


KINH A DI ĐÀ = 


Ở cõi Cực Lạc, có ao thất bảo, nước tám 
công đức, chảy hoài không dứt. Cát dưới 
hồ ấy là vàng đá quý. Dọc theo bờ hồ, có 
những lối đi, với nhiều lầu các, trang nghiêm 
đẹp mắt. Hoa sen năm sắc, lớn như bánh xe, 
nở bày cánh nhụy, rực rỡ lạ kỳ: Sen xanh 
ánh biếc, sen vàng ánh rực, sen đỏ ánh 
hồng, sen trắng ánh tuyết, hương thơm 
tỏa ngát, tỉnh khiết nhiệm mâu. O 

Này Xá-lợi-phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc 
trời réo rất, văng vọng tầng xanh, như 
rời khỏi cành, hoa mạn-đà-la, điểm thêm 
hương sắc. Dân chúng cõi này thường 
nhặt hoa ấy, vận sức thần thông, bay khắp 
mười phương, cúng dường chư Phật. Trưa 
về bốn quốc, ăn trong tỉnh thức, xong rồi 
kinh hành, từng bước thảnh thơi. O 

Này Xá-lợi-phất, ở cõi Cực Lạc, có 
nhiều chim quý: Xá-lợi, Anh Vũ, Bạch 
Hạc, Không Tước, Ca-lăng-tần-già, và 
chỉm Cộng Mạng, ngày đêm sáu thời, 


" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


cất tiếng hót vang, pháp âm vi diệu: Bảy 
bô-đê phân, tám con đường thánh, giúp 
người nhiêp tâm, niệm Phật Pháp Tăng, 
trở về tỉnh thức. O 

Này Xá-lợi-phất, ở cõi Cực Lạc, g1ó 
nhè nhẹ thôi, xao động hàng cây, màn 
lưới lung lay, tạo ra âm hưởng, du dương 
trâm bông, vi diệu khôn cùng, cũng như 
trăm ngàn các loại nhạc cụ, hoà tâu một 
lân, giúp cho người nghe, hân hoan vui 
vẻ, niệm Phật Pháp Tăng. 

Này Xá-lợi-phất, thế giới Cực Lạc với 
nhiêu công đức, trang nghiêm đặc sắc. O 
Ý NGHĨA PHẬT HIỆU 

Này Xá-lợi-phất, ông hãy nghĩ xem, vì 
sao đức Phật hiệu A-di-đà? O 

Này Xá-lợi-phất, vì đức Phật ấy là Vô 
Lượng Quang, chiêu soi khắp cùng thê 
g1ới mười phương, ngay cả thành quách 
không thê ngăn cách. 


KINH A DI ĐÀ su) 
¬n 


Này Xá-lợi-phất, thọ mạng của Phật và 
hàng thánh chúng, ở cõi Tây Phương, đài 
lâu vô lượng, không thê nghĩ bàn. Do vậy 
Phật ây hiệu A-di-đà. O 
DÂN CHÚNG TỊNH ĐỘ 

Này Xá-lợi-phất, đức A-di-đà, từ khi 
thành Phật, đã hơn mười kiếp, giúp 
người chứng đắc quả vị Duyên Giác, 
cũng như Bô-tát, nhiêu như sô cát, 
không thê kê xIêt. O 

Này Xá-lợi-phất, người sanh cõi Phật 
Cực Lạc Tây Phương, không còn vân 
vương, dục lạc thê gian, được bât thôi 
chuyên. Trong đó có vị đã được thăng 
tiên, làm Phật tương lai. Những vị như 
vây, sô không thê đêm. O 
PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH 

Này Xá-lợi-phất, do vậy khi nghe 
danh Phật Di-đà, hãy nên nhiệp tâm, 
phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Lạc, làm bạn Bồ-tát, tròn đầy trí đức. 
ĐIÊU KIỆN VÃNG SANH 

Này Xá-lợi-phất, người căn lành lớn, 
trồng nhiều phước đức, tạo nhân duyên 
tốt, lòng tin vững vàng mới có khả năng 
sinh về cõi ấy. O 

Này Xá-lợi-phất, bất luận nữ nam, muốn 
được vãng sanh, thì hãy chuyên cân, khởi 
lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, 
thực tập quán niệm, “nhất tâm bất loạn”, 
trong vòng một ngày, cho đến bảy ngày. 
Trong giờ phút này, tâm ý người ấy phải 
thật yên tĩnh, như vào thiền định, không 
còn tán loạn, đảo điên mộng tưởng. Đến 
lúc qua đời, Phật A-di-đà, thánh chúng 
hà sa, dang tay tiếp dẫn, khiến được 
vãng sanh, dự hàng chúng thánh, không 
hề chia phân. 

Này Xá-lợi-phất, vì nhìn thấy được 
lợi lạc hà sa do niệm Di-đà, ta khuyên 


KINH A DI ĐÀ su) 


các vị, hãy nên chuyên tâm, niệm Phật 
vãng sanh. O 
CHƯ PHẬT TÁN DƯƠNG 

Này Xá-lợi-phất, khi ta tán đương Phật 
A-di-đà, thì ở phương Đông, A-súc Bệ 
Phật, Tu-di Tướng Phật, Đại Tu-di Phật, 
Tu-di Quang Phật, và Diệu Âm Phật, và 
các Phật khác, nhiều như số cát, ở tại 
bồn quốc, dùng lưỡi dài rộng, phát âm 
vang vọng, khắp cõi hư không, nói lời 
khuyên dạy tất cả mọi người nên tin 
kinh này, kinh được các Phật tán thán 
hộ niệm. O 

Còn ở phương Nam: Nhật Nguyệt Đăng 
Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm 
Kiên Phật, Tu-di Đăng Phật, Vô Lượng 
Tinh Tắn Phật, và các Phật khác...; O 

Còn ở phương Tây: Vô Lượng Thọ 
Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng 
Tràng Phật, đức Đại Quang Phật, đức Đại 


pó KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Minh Phật, đức Bảo Tướng Phật, đức Tịnh 
Quang Phật, và các Phật khác... ; O 

Còn ở phương Bắc: Có Diệm Kiên 
Phật, Tối Thắng Âm Phật, đức Nan Trở 
Phật, đức Nhật Sanh Phật, đức Võng 
Minh Phật, và các Phật khác... ; O 

Còn ở phương Dưới: Có Sư Tử Phật, đức 
Danh Văn Phật, đức Danh Quang Phật, 
đức Đạt-ma Phật, đức Pháp Tràng Phật, 
đức Trì Pháp Phật, và các Phật khác. .. ; O 

Còn ở phương Trên: Có Phạm Âm 
Phật, đức Tú Vương Phật, đức Hương 
Thượng Phật, đức Hương Quang Phật, 
đức Diệm Kiên Phật, đức Tạp Sắc Bảo 
Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la Thọ 
Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến 
Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di Sơn 
Phật, và các Phật khác, nhiều như số 
cát, ở tại bốn quốc, dùng lưỡi dài rộng, 
phát âm vang vọng, khắp cõi hư không, 


KINH A DI ĐÀ sù) 
`È 


nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên 
tin kinh này, kinh được các Phật tán thán 
hộ niệm. O 

Này Xá-lợi-phất, theo ông tại sao Kinh 
này là Kinh được các đức Phật tán thản 
hộ niệm? 

Sở dĩ như thế, là vì bất cứ người nam 
hay nữ, biết được kinh này, và danh 
hiệu Phật Cực Lạc Tây Phương, thọ trì 
hết lòng, chánh niệm tỉnh thức, chuyên 
tâm niệm Phật, thì những người ấy, chư 
Phật hộ trì, cho đến khi được giác ngộ vô 
thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói, như 
chư Phật nói. O 

Này Xá-lợi-phất, ai đã phát nguyện, 
hoặc đang phát nguyện, hoặc sẽ phát 
nguyện, sanh về Cực Lạc, thì ngay lúc 
nguyện, đã được bất thối, nơi đạo Vô 
Thượng Chánh Đắng Chánh Giác, và đã 
có mặt tại Cực Lạc rồi. O 


en KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Này Xá-lợi-phất, khi ta tán dương 
công đức của Phật Cực Lạc Tây 
Phương, thì vô số Phật cũng đang 
ca tụng công đức ta răng: “Đức Phật 
Thích-ca thật là hy hữu, trong đời năm 
trược: Thế giới mong manh, thấy biết 
sai lầm, chúng sinh cang Cường, não 
phiền nghiệp chướng, tuổi thọ ngắn 
ngủi, mà vẫn tu {Ậ, đắc được đạo quả 
vô thượng bôồ-đê; lại còn tuyên thuyết 
pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc, 
hạnh phúc đời đời, giúp cho mọi loài, 
thoát khỏi ba cõi.” O 
TÍN THỌ PHỤNG HÀNH 

Phật vừa dứt lời, ngài Xá-lợi-phất, 
cùng các Bồ-tát, các A-la-hán, các hàng 
Thanh Văn, tại gia xuất gia, thiên a-tu- 
la, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, 
truyền bá Kinh nảy. OOO 


KINH A DI ĐÀ sa) 
NI Ẫ 


BẠT TRỪ NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG 
ĐÁC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI 

Nam-mô a-di-đa-bà-da, đa-tha-dà-đa- 
dạ. Đa-điệt-dạ-tha, a-di-rị-đô-bà-tỳ, a-di- 
rịđa, tất-đam-bà-tỳ, a-di-ri-đa, tỳ-ca- 
lan-đế, a-di-ri-đa, tỳ-ca-lan-đa, dà-di-ni, 
dà-dà-na, chỉ-đa-ca-lợi,ta-bà-ha. (4 làn) O 


815) 


60. KINH SÁM HI SÁU CĂN 


Đại từ đại bi thương chúng sinh, 
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài, 
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa, 
Chúng con kính lễ, hướng tâm vê. O 
(Chủ lễ xướng lạy trước, sau đó đại chúng đồng xướng lạy) 
Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O 
Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. _O 
Nam-mô Thích-ca Mâu-nmI Phật O 
Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bô-tát. O 
Nam-mô Đại Hạnh Phố Hiền Bồ-tát. O 
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O 
Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bô-tát.O 
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Bồ-tát. O 
Nam-mô Đại Ca-diễp Bồ-tát. O 
Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. O 
Nam-mô Mục-kiŠn-liên Bồ-tát. O 
Nam-mô A-nan-đa Bỏ-tát. O 


V 


pó KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Nam-mô Tu-bỗ-đề Bồ-tát. 
Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. 
Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. 
Nam-mô A-na-luật Bỏ-tát. 
Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát. 
Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. 
Từ vô thủy đến nay muôn kiếp, 
Quên bản tâm, đâu biết đạo mâu. 
Ba đường khô ải sa vào, 
Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. 
Nay con nguyện làm vơi tội lỗi 
Đề tránh điều thống hồi về sau, 
Xét soi nhân quả đuôi đầu, 
Chúng con xin nguyện trồng 

sâu căn lành. O 


CC ộðjCcCC 


SÁM HÓI NGHIỆP CỦA MÁT 
Lầm hoa giả mà quên trăng thật, 
Yêu ghét rôi xâu đẹp cạnh tranh, 
Xa đường chánh kiên lâm mình, 
Phân chia vàng đỏ, trăng xanh mê mờ. 


KINH SÁM HỐI SÁU CĂN 817 ị 
`Ÿ 


Mắt nhìn lệch khác gì như quáng, 
Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn, 
Chưa mù mả mắt không tinh, 

Chắng hay “mặt thật” của mình ra sao. 
Gặp kẻ giàu, tranh nhau nhướng mắt, 
Thấy người nghèo muốn khuất cho xong, 
Người dưng chết chóc ngoài lòng, 

Bà con tạ thế, lệ dòng khóc than. 

Đến Tam bảo, Già Lam, chùa tháp, 
Thấy tượng, kinh chăng chút đoái hoài, 
Tại chùa lại đoái gái tra1, 

Mái mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. 
Chắng nỀ SỢ Long Thần, Hộ Pháp, 
Làm ô hoen cửa Phật trang nghiêm, 
Tội này vô lượng vô biên, 

Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. 
Nghiệp ác này phải sa địa ngục, 

Bao kiếp dài mới được làm người, 
Làm người lại bị mắt đui, 

Nếu không sám hối hắn thời khó xong. 
Nay con nguyện một lòng sám hối, 


V 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Biết bao điều tội lỗi xưa nay, 
Thành tâm quỳ trước Phật đài, 
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn nắn.” O 


SÁM HỒI TỘI CỦA TAI 


Thích lời tà, ghét nghe chánh pháp, 
Gốc “thật” quên, mải miết theo ngoài, 
Sáo đàn 1nh ó1 khoái ta1, 

Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. 
Câu vè ví ham vui đề dạ, 

Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai, 

Lời dua nịnh lại vui vây, 

Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. 
Nehe lời phải đã nào tin nhận, 

Ba chén vào đôi bạn gái trai, 

Châu đầu áp má kề tai, 

Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. 
Lời thây dạy chăng thèm nghe tới, 
Lời bạn hiền khuyên chói cả tai, 

Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài, 

Chạy theo tiếng ái, vui vây giai nhân. 


KINH SÁM HỐI SÁU CĂN mmỊ 
`Ÿ 


Lời kinh kệ chăng màng, chăng thích, 

Tội như vây chứa chất vô biên, 

Dẫy đây một khối trần duyên, 

Hết đời, đường ác phải liền đọa sa. 

Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp, 

Sinh làm người bị điếc hai tai, 

Dốc lòng sám hối từ nay, 

Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.  O 
SÁM HÓI TỘI CỦA MŨI 

Về mùi lạ, mũi tham trăm thứ, 

Chắng kể gì hương tuệ sạch trong, 

Thích tìm sạ ướp, lan xông, 

Mùi hương giới định, mũi không biết gì. 

Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt, 

Khói quyện quanh phảng phất hương trầm; 

Trộm hương phẩy khói hít thầm, 

Long thần há nể, quỷ thần xem khinh. 

Mùi son phân hồng nhan luyến chặt, 

Chắng đoái hoài cây giác hoa tâm, 

Chợ xa tôi lại bếp gần, 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. 
Chắng kế chi mùi như thịt cá, 

Dù tanh hôi dùng cả, chăng tha, 

Đàm vàng nước mũi chảy ra, 

Dơ thêm bắn đất, lê la say nằm. 

Chốn cửa Phật phòng tăng chắng kề, 
Mùi nặc nông hơi thở mà kinh, 

Ngửi sen ý trộm khởi sinh, 

Nghe mùi má phân tư tình phát ra. 
Nào hay đó đều là nghiệp mũi, 
Những thứ này tội lỗi vô biên, 

Dẫy đây một khối trần duyên, 

Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. 
Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp, 

Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay, 
Dóc lòng sám hối từ nay, 

Con xin quỳ trước Phật đài ăn nắn. O 


KINH SÁM HỐI SÁU CĂN smỘ 
V 

SÁM HỒI TỘI CỦA LƯỠI 
Tham mọi vị mà mình ưa thích, 
Chắng kể gì xấu tốt, dở ngon, 
Nếm vào thứ béo, thứ còm, 
Sát sinh hại vật chỉ đồn nuôi thân. 
Gà, vịt, cá, chim... hầm cho kỹ, 
Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành... 
Kề gì mùi vị hôi tanh, 
Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. 
Nay chưa đã, mai tìm ăn nữa, 
Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay, 
Cầu thân lễ Phật lời hay, 
Cô để bụng đói qua ngày cho xong. 
Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng, 
Khi phải ăn chăng luyến, chăng màng, 
Như người bệnh phải vương mang, 
Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. 
Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ, 
Cơm rượu nông bí tỉ vui vây, 
Gặp khi cưới gả đêm ngày, 
Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng. 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Rồi sát sinh mà dùng lây thịt, 

Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha, 
Lại ba tắc lưỡi như là: 

Dệt thêu, đâm thọc, ác tà, dối g1an. 
Vô lễ với họ hàng, Tam bảo, 

Măng chửi người, ráo nạo mẹ cha, 
CGièm pha, dè biu người ta, 

Luận bàn kim cô nào là khen chê. 
Lỗi bản thân giấu che đây đó, 

Khoe giàu sang, nghẻo khó miệt khinh, 
Tăng Ni xua đuổi, chăng gân, 

Kẻ ăn người ở, chửi inh cả ngày. 

Lời gièm xỉa như bày thuốc độc, 
Ninh hót như cung bậc phím đàn, 
Lấy điều sai quây điểm trang, 

Nói không thành có, oán than lạnh nồng. 
Việc như vậy trùng trùng vô kề, 

Như hà sa chẳng thể đếm cùng, 

Chết sa địa ngục nâu nung, 

Lưỡi môi cày kéo, nước đồng TÓT VÔ, 
Quả báo ấy bao giờ mới hết, 


KINH SÁM HỐI SÁU CĂN s| 
`Ï 


Sanh làm người câm điếc suốt đời, 
Nay con quỳ trước Phật đài, 
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn nắn. O 


SÁM HÓI TỘI CỦA THÂN 


Xét thân xác tinh cha, huyết mẹ, 

Phối hợp nên nhờ thế thành hình, 
Trăm hài năm tạng kết sinh, 

Chấp cho là thật thân hình của ta. 

Tự quên mất bỏ qua “thân pháp,” 

Rồi dâm tà, trộm CƯỚP, sát sanh, 
Khiến cho ba nghiệp hoành hành, 

Đề rồi quả báo quân quanh luân hồi. 
Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác, 
Chắng lòng từ hạ sát chúng sinh, 

Đâu hay sinh vật với mình, 

Vốn cùng một thê, vốn sinh một nguồn. 
Khi sát hại chắng buồn thương tiếc, 
Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh, 

Nào làm thuốc độc cho tỉnh, 

Ngải bùa trù yễm gian manh rợn người. 


¬È 


pé KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Người còn hại, dễ thời thương vật, 
Nào đốt rừng, săn thú, lấp khe, 

Bẫy chim, bắt cá, hội hè, 

Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. 
Mỗi hành động đều mang tội lỗi, 

Phải siêng năng. sám hối, xa lìa, 

Cho hay trộm cắp nghiệp tà, 

Của người nhìn thấy đã là nổi tham. 
Vướng lòng tham việc làm chăng ngại: 
Móc túi rồi cạy cửa, cạy rương, 

Đến nơi chùa tháp, thiền đường, 
Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. 
Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu, 
Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. 
Cho dù cọng cỏ cây kim, 

Không cho mà lây đều sinh nghiệp này. 
Mê nhan sắc, tơ lòng bủa khắp, 

Thích phấn son mắt đắm ái tình. 
Quên đi hai chữ liêm trình, 

Chỉ vì tham dục, ngục hình khổ đau. 
Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn, 


KINH SÁM HỐI SÁU CĂN s| 
`Ÿ 

Lén tư tình đụng chạm gái traI. 
Nắm tay âu yếm kê vai, 
Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. 
Tội lỗi ây vô phương, kế xiết, 
Địa ngục sa muôn kiếp chăng sanh, 
Bao đời tội báo không cùng, 
Gái nằm giường sắt, cột đồng trai ôm.O 

SÁM HÓI TỘI CỦA Ý 
Dòng suy nghĩ quân quanh không dứt, 
Chấp tướng nên dính mắc tình trần, 
Như tăm kia nhả tơ giăng, 
Kết thành cái kén giam thân chính mình. 
Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa, 
Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân, 
U mê chưa tỉnh tâm thân, 
Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. 
Các nghiệp ấy chắng qua ba độc, 
Đó chính là tham dục, sân, s1, 
Mưu thân chước quỷ chi chị, 
Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Một lời mười vẫn còn tham lấy, 
Lòng như thùng không đáy đâu hay, 
Bao giờ rót được cho đây, 

Rừng vàng biến bạc keo thì vẫn keo. 
Dù có thấy kẻ nghèo đói khát, 

Cũng không cho một căc một đồng, 
Gạo hư tiên mục mặc lòng, 

Vốn người bủn xin đừng hòng cho ai. 
Đói khô mặc, chăng hoài giúp đỡ, 
Mắt một đồng một chữ đã to, 

Tiền trăm vào túi mặc dù, 

Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. 
Chắng cho aI một đồng một chữ, 
Dẫu của tiền tích trữ đầy kho, 

Ngày thì tính toán, đêm lo, 

Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. 
Do nền tảng tham sân làm gốc, 

Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu, 
Trợn tròng quắc mắt to điều, 

Làm cho hòa khí tan theo lửa này. 
Không riêng chỉ người đời kẻ tục, 


KINH SÁM HỐI SÁU CĂN 827 ị 
`Ÿ 


Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn, 

Miệng tranh kinh luận hơn thua, 
Giận chê sư trưởng, trách hờn mẹ cha. 
Như cành úa cỏ khô vẫn thấy, 

Hắn có hôi lửa cháy tan thôi, 

Nói ra chết vật hại nØƯỜI, 

Từ bị không nghĩ, xa rời đạo tâm. 
Mở miệng thì nói thần nói thánh, 
Gặp duyên thì khó tránh ngu sI. 

Cửa “không” dù ở bao thì, 

Vẫn còn chấp mắc, chỉ vì “cái ta.” 
Như cây vốn sinh ra gốc lửa, 

Lửa lại về thiêu hủy cả cây, 

Những điều tội lỗi trên đây, 

Đều do nóng giận nghiệp này mà ra. 
Bởi căn tánh đọa sa mê muội, 

Ý thức thành tăm tối chăng ngay, 
Dữ lành trên dưới nào hay, 

Giết người hại vật chặt cây tan tành. 
Măng hiên thánh, rẻ khinh đức Phật, 
Ngược nghĩa tình, quên đức quên ân, 


p9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Đã không suy xét xa gần, 

Ngu si mê muội: Làm nhân đọa đày. 

Nghiệp báo ác đã gây rất nặng, 

Đến cuối đời dứt mạng ra đi, 

Rơi vào địa ngục A-tÿ, 

Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. 

Khi tái sanh ngu si mê muội, 

Nếu không lo sám hối tiêu trừ, 

Khó mà dứt nghiệp ngu sI, 

Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông. 

Nay con nguyện một lòng sám hối, 

Biết bao điều tội lỗi xưa nay, 

Thành tâm quỳ trước Phật đài, 

Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. 

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát 
Ma-ha-tát. O 


J2 >> \) 
"c2. 
L=.~-...^a 


KINH SÁM HỐI SÁU CĂN vmI 


KỆ SÁM HỎI 

Con đã gây ra bao lâm lỗi, 

Khi nói, khi làm, khi tư duy, 

Tham lam, hờn giận và ngu sI, 

Nay con cúi đầu xin sám hối. 

Một lòng con cầu Phật chứng trị, 

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, 

Nguyện sông đêm ngày trong chánh niệm, 

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. 

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, 

Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. 

Sám hồi xong rồi lòng nhẹ nhõm, 

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. 

(xá) OOO 

Nam-mô Cầu Sám Hối Bô-tát Ma-ha-tát. O 


` ^ 


831 


61. KINH SÁM HÔI HỎNG DANH 


Đại từ đại bi thương chúng sinh, 
Đại hý, đại xả cứu muôn loài, 
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa, 
Chúng con kính lễ hướng tâm về.  O 
Nam-mô quy y Kim-Cang Thượng Sư: 
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. O 
Nay chúng con lòng thành phát nguyện, 
Chăng câu mong được chuyện trần đời, 
Không cầu phước báo trời người. 
Thanh Văn, Duyên Giác hay nơi Quyền thừa. 
Chỉ nương Tối thượng thừa tâm nguyện, 
Mà phát tâm vô thượng trong lành, 
Nguyện cầu tất cả chúng sanh, 
Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. O 
Nam-mô quy y thập phương tận 
hư không giới nhất thiết chư Phật. O 
Nam-mô quy y thập phương tận 

hư không giới nhất thiết tôn Pháp. O 


¬È 


eo KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Nam-mô quy y thập phương tận hư 


không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng.O 


Nam-mô Như Lai, Ứng cúng, Chánh 


Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. O 


Nam-mô Phố Quang Phật. O 
Nam-mô Phố Minh Phật. O 
Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O 
Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn 
Hương Phật. O 
Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật.  O 
Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. O 
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Ma-m 
Bảo Tích Phật. O 
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo 
Kiến Thượng Đại Tình Tấn Phật. O 
Nam-mô Ma-m Tràng Đăng Quang Phật. 
Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O 
Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O 
Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ 
Tán Kim Quang Phật. O 


KINH SÁM HỐI HỒNG DANH | 
`Ÿ 


Nam-mô Đại Cường Tinh Tân Dõng 
Mãnh Phật. O 


Nam-mô Đại B1 Quang Phật. O 
Nam-mô Từ Lực Vương Phật. O 
Nam-mô Từ Tạng Phật. O 


Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm 
Thắng Phật. O 
Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O 
Nam-mô Thiện Ý Phật. O 
Nam-mô Quảng Trang Nghiêm 
Vương Phật. O 
Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O 
Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại 
Lực Vương Phật. O 
Nam-mô Hư Không Bảo Hoa 
Quang Phật. O 
Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm 
Vương Phật. O 
Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.O 
Nam-mô Bắt Động Trí Quang Phật. O 
Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma 
Vương Phật. O 


¬È 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O 
Nam-mô Trí Huệ Thăng Phật. O 
Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O 
Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu 
Tôn Trí Vương Phật. O 
Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O 
Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn 
Vương Phật. O 
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O 
Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O 
Nam-mô Huệ Trảng Thắng Vương Phật. O 
Nam-mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực 
Vương Phật. O 
Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O 
Nam-mô Thường Quang Tràng Phật. O 
Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O 
Nam-mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.O 
Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật. O 
Nam-mô Tu DI Quang Phật. O 
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O 
Nam-mô Uu-đàm Bát-la Hoa Thù 
Thăng Vương Phật. O 


KINH SÁM HỐI HỒNG DANH mmỊ 
`Ÿ 


Nam-mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O 
Nam-mô A-súc-ty Hoan Hỷ Quang Phật.O 
Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh 
Vương Phật. O 
Nam-mô Tài Quang Phật. O 
Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O 
Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông 
Vương Phật. O 
Nam-mô Đại Thông Quang Phật.  O 
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn 
Vương Phật. O 
Nam-mô Thích-ca Mâu-mi Phật. 
Nam-mô Kim Cang Bắt Hoại Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Phật. 
Nam-mô Long Tôn Vương Phật. 
Nam-mô Tĩnh Tấn Quân Phật. 
Nam-mô Tinh Tân Hỷ Phật. 
Nam-mô Bảo Hỏa Phật. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. 


©Ø €©© C2? CC. << cCC 


¬V 


ps KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Nam-mô Vô Câu Phật. 
Nam-mô Ly Cấu Phật. 
Nam-mô Dõng Thí Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. 
Nam-mô Ta-lưu-na Phật. 
Nam-mô Thủy Thiên Phật. 
Nam-mô Kiên Đức Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O 
Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.O 


'ĐỀ G0 0804%04G0000 0 


Nam-mô Quang Đức Phật. O 
Nam-mô Vô Ưu Đức Phật. O 
Nam-mô Na-la-diên Phật. O 
Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O 


Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hi Thần 
Thông Phật. O 


Nam-mô Tài Công Đức Phật. O 

Nam-môồ Đức Niệm Phật. O 

Nam-mô Thiện Danh Xưng Công 
Đức Phật. O 


Nam-mô Hồng Diệm Đề Tràng 
Vương Phật. O 


KINH SÁM HỐI HỒNG DANH ỰỊ 
` 


Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O 
Nam-mô Đầu Chiến Thắng Phật. O 
Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O 
Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm 
Công Đức Phật. O 
Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O 
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ 
Ta-la Thọ Vương Phật. O 
Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân 
A-di-đà Phật. O 
Giữa thế giới gần xa các xứ, 
Trước Phật đương cư trú tại trần, 
Cúi xin các Phật Thế tôn, 
Nhủ lòng thương xót chúng con đoái hoài. 
Thương chúng sinh đời này đời trước, 
Đã luân hồi bao lượt tử sinh, 
Từ nơi vô thủy thành hình, 
Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay.  O 
Hoặc tội ác tự tay tạo tác, 
Hoặc đã xui kẻ khác từng làm, 
Hoặc nhìn việc ác không can, 


ps KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. 
Những tội lỗi tự mình trộm cắp, 

Của chùa chiên, bảo tháp, chư tăng, 
Tự tay mình lấy, giả lầm, 

Hoặc xui người lấy, vui thâm đứng xem. O 
Phải năm tội đăm chìm vô gián, 

Hoặc tự làm chuốc oán, gây oan, 
Hoặc từng bảo kẻ khác làm, 

Hoặc nhìn người khác hân hoan tỏ lòng. O 
Trong mười điều ác hung vô đạo, 
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn, 

Hoặc từng sai kẻ khác làm, 

Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.O 
Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội, 

Hoặc tự mình nông nỗi bao che, 

Hoặc làm chắng giấu giếm gì, 

Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. 

Làm ngạ quý súc sinh đau khổ, 

Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi, 
Làm loài hèn hạ nhất đời, 

Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. 


KINH SÁM HỐI HỒNG DANH mm 
`Ÿ 


Nay con nguyện thật thà sám hối, 
Biết bao điều tội lỗi khôn dung, 

Cúi xin các Phật Thế Tôn, 

Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. O 
Xin Đức Phật rủ lòng thương xót, 
Nay con xin quỳ trước Phật-đà, 

Phát tâm thệ nguyện thật thà, 

Đời này, đời tới, gần xa làm lành. 

Xin phát nguyện thực hành bố thí, 
Giữ giới hầu tâm ý sạch trong, 

Nắm cơm chén nước nhủ lòng, 
Nguyện đemcho cả khắp cùngchúng sanh.O 
Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch, 
Có bao nhiêu thành đạt căn lành, 

Mọi điều huân tập đã thành, 

Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. 
Nay tất cả xin đều hồi hướng, 

Về con đường Vô Thượng xưa nay. 
Giống như quá khứ vị lai, 

Các Phật hồi hướng tỏ bày đại bi. O 
Chúng con nguyện quay về hồi hướng, 


pớ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Sám hỗi cho tội chướng bao đời, 
Phước lành tùy hỷ đời người, 

Hướng về công đức nơi nơi Phật-đà. 
Nguyện trí tuệ sâu xa vô thượng, 

Phật qua rồi, hiện tại, vị lai, 

Toàn năng, toàn thiện xưa nay, 

Biển trời công đức đủ đầy vô biên. O 
Nay con nguyện cúi mình kính lễ, 
Sám hồi điều tội lỗi bấy nay, 

Cúi xin đức Phật Như Lai, 

Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. 
Mười phương cõi xa gần bát ngát, 
Phật ba đời cùng khắp không trung. 
Bằng lời thân ý sạch trong, 

Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. O 
Nét oai phong Phô Hiền hạnh nguyện, 
Trước Như Lai thị hiện sức thần, 

Một thân lại hiện muôn thân, 

Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. 
Hàng Bồ-tát nhiều như số cát, 

Đến vô biên cõi pháp khắp cùng, 


KINH SÁM HỐI HỒNG DANH ụHỊ 
` 


Đủ đầy tin tưởng thật lòng, 

Tựa hỗ tiếng sóng mênh mông biển dài. O 
Lời diệu pháp đó đây bất tận, 

Biết bao đời mới đặng cơ may, 

Tán dương công đức Như Lai, 

Như hoa vi diệu hương bay khắp cùng. 
Nhạc réo rắc, hương xông, lọng phủ, 
Dáng tuyệt trần đây đủ trang nghiêm, 
Cúng dường chư Phật tự nguyên, 
Thức ăn hoa quả, dâng lên lòng thành. O 
Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ, 
Dáng tuyệt vời như vẻ Tu-dI, 

Cúng dường đức Phật Mâu-n1, 

Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mâu. 
Phật ba đời trước sau tin tưởng, 

Hạnh Phô Hiền nguyện hướng không sai, 
Cúng dường, sám hồi Như Lai, 

Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. O 
Tham, sân, s1 tự thời vô thỉ, 

Miệng, ý, thân sinh khởi liền liền, 
Nay con sám hối, lòng nguyên, 


¬È 


z KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Mười phương chư Phật khắp miền sớm trưa. 
Bậc Vô Học, Nhị Thừa, Duyên Giác, 
Như Lai cùng Bỏ-tát viên thông, 
Bao nhiêu công đức tựu trung, 
Mười phương đức Phật cùng chung 
hướng về. O 
Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thượng, 
Nay con xin kính ngưỡng thỉnh câu, 
Cỗ xe chở pháp lăn mau, 
Còn như Phật định tiêu dao Niết-bàn. 
Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh, 
Xin rủ lòng thương tưởng chúng sinh, 
Hãy vì lợi lạc thế tình, 
Chuyền vân xe pháp độ sinh Ta-bà. O 
Nay kính lễ thật thà sám hồi, 
Công đức kia cùng với căn lành, 
Thảy đều hồi hướng chúng sanh, 
Nguyện thành như Phật, sáng danh đạo đòi. 
Đạo Vô Thượng không ngơi hồi hướng, 
Phật, Pháp, Tăng tánh tướng khôn cùng, 
Tục chơn tam-muội dung thông, 


KINH SÁM HỐI HỒNG DANH si 

Nay xin hôi hướng khắp cùng nhân gian. O 
Chúng sanh có những thân, miệng, ý, 
Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh, 
Giây bao nghiệp chướng tội tình, 
Thảy đều bị cảnh đăm chìm tương lai. 
Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp, 
Chăng chuyên lùi rộng khắp quân sanh. 
Dù cho thê giới tan tành, 
Hư không, phiền não chúng sanh không còn. 
Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn, 
Nay con xin hồi hướng ra đây, 
Kiếp này đến kiếp tương lai, 
Nguyện thành Phật đạo tròn đầy 

“vô sanh.” O 
Nam-mô Đại Hạnh Phô Hiền Bồ-tát. 

(3 lần) OOO 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


KỆ SÁM HỎI 

Con đã gây ra bao lâm lỗi, 

Khi nói, khi làm, khi tư duy, 

Tham lam, hờn giận và ngu sSI, 

Nay con cúi đầu xin sám hối. 

Một lòng con cầu Phật chứng tr, 

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, 

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, 

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. 

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, 

Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. 

Sám hồi xong rồi lòng nhẹ nhõm, 

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. O 
Nam-mô Cầu Sám Hồi Bô-tát Ma-ha-tát.O 


845 


62. PHẬT NÓI KINH VU LAN BÒN 
HT. Thích Huệ Đăng đ/ch 


Ta từng nghe lời dạy như vây: 

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, 
Xá-vệ thành Kỳ Thụ viên trung, 
Mục-liên mới đặng lục thông, 
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. 
Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, 
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, 
Làm con hiểu hạnh trước tiên, 

Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. O 
Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, 
Không uống ăn tiều tụy hình hải, 
Mục-liên thấy vậy bị ai, 

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm 
Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu 
Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu 
Thấy cơm, mẹ rất lo âu 

Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn. O 


p KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt 
Sợ chúng ma cướp gi1ựt của bà, 
Cơm chưa đưa đến miệng đà, 

Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. 
Thấy như vậy âu sâu thê thảm, 
Mục-kiển-liên bi cảm xót thương, 
Mau mau về chốn giảng đường, 
Bạch cùng Sư phụ tìm phương giải nàn. 
Phật mới bảo rõ ràng căn cội, 
Rằng mẹ ông sốc tội rất sâu, 

Dẫu ông thần lực nhiệm mẫu, 

Một mình không thẻ ai cầu đặng đâu. 
Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, 
Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, 
Cùng là các bậc thân kỳ, 

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương. 
Cộng ba cõi sáu phương tu tập. 
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. O 
Muốn cho cứu được mạng người, 
Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng. 
Pháp cứu tế Ta toan giảng nói, 
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn, 


KINH VU LAN BỒN 847 


Bèn kêu Mục thị đến sần, 
Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi 
Rằm tháng bảy là ngày Tự tứ, 
Mười phương Tăng đều dự lễ này, 
Phải toan sắm sửa chớ chây, 
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu. 
Lại phải sắm giường nằm nệm lót, 
Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu, 
Món ăn tinh sạch báu mâu, 
Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng. 
Chư Đại đức mười phương thọ thực, 
Trong bảy đời sẽ được siêu thăng, 
Lại thêm cha mẹ hiện tiền, 

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn. 
Vì ngày ây thánh Tăng đều đủ, 
Dầu ở đâu cũng tụ hội về 
Như người thiền định sơn khê, 
Tránh điều phiền não chăm về thiền na. O 
Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, 
Công tu hành nguyện thỏa vô sanh, 
Hoặc người núi thắm kinh hành, 
Chăng ham quyên quý ân danh lâm tòng. 


ề p9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Hoặc người đặng lục thông tấn phát, 
Và những hàng Duyên Giác, Thinh Văn 
Hoặc chư Bồ-tát mười phương, 
Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh. 
Đều trì giới rất thanh rất tịnh, 

Đạo đức dày chánh định chơn tâm, 
Tất cả các bực Thánh phàm, 
Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. 
Người nào có săm ra vật thực, 
Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời, 
Hiện tiên phụ mẫu của người, 

Bà con quyên thuộc thảy đều nhờ ơn. 
Ba đường khổ chắc răng ra khỏi, 
Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên, 
Như còn cha mẹ hiện tiền, 

Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. O 
Như cha mẹ bảy đời quá vãng, 
Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung, 
Người thời tuần tú hình dung, 
Hảo quang chiếu sáng khắp cùng châu thân 
Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng, 
Phải tuân theo thể thức sau này, 


KINH VU LAN BỒN 849 


Trước khi thọ thực đàn chay, 


Phải câu chú nguyện cho người tín gia. 


Cầu thất thế mẹ cha thí chủ, 
Định tâm thần quán đủ đừng quên, 
Cho xong định ý hành thiên, 
Mới dùng phẩm vật đàng tiền hiến dâng. 
Khi thọ dụng nên an vật thực, 
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung, 
Chư Tăng chú nguyện viên dung, 
Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. 
Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, 
Mục-liên cùng Bồ-tát chư Tăng, 
Đông nhau tỏ dạ vui mừng. 
Mục-liên cũng hết khóc than rầu buôn. 
Mục-liên mẫu cũng trong ngày ấy, 
Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan, 
Mục-liên bạch với Phật rằng: 

Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn. O 
Lại cũng nhờ oai thần Tam bảo, 
Bằng chắng thì nạn khô khó ra, 

Như sau đệ tử xuất gia, 
Vu-lan-bồn pháp dùng mà độ sanh. 


p9 KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
` 


Độ cha mẹ còn đang tại thế, 
Hoặc bảy đời có thể đặng không? 
Phật rằng: Lời hỏi rất thông, 
Ta vừa muốn nói con liên hỏi theo, 
Thiện nam tử, Tỳ-kheo nam nữ, 
Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần, 
Tam công, Tế tướng, bá quan, 
Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. 
Như chí muốn đền ơn cha mẹ, 
Hiện tại cùng thất thế tình thâm, 
Đến rằm tháng bảy mỗi năm, 
Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về 
Chính ngày ấy Phật đà hoan hý, 
Phải sắm sanh đủ vị cơm canh, 
Đựng trong bình bát tinh anh, 
Chờ gIỜ Tự Tứ chúng Tăng cúng dường. O 
Đặng câu nguyện SOng đường trường thọ, 
Chắng ôm đau cũng chăng khô chị, 
Cùng câu thất thế đồng thì, 
Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên, 
Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp 


KINH VU LAN BỒN SH 
? 
Lại xa lìa nạn khô cực thân, 
Môn sanh Phật tử. ân cân, 
Hạnh tu hiểu thuận phải cần phải chuyên. 
Thường cầu nguyện cha mẹ an ôn, 
Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh, 
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, 
Vì lòng hiểu thảo ân thâm phải đèn. 
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt, 
Đề cúng dường chư Phật chư Tăng, 
Ây là báo đáp thù ân, 
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu O 
Đệ tử Phật lo âu gìn giữ, 
Mới phải là Thích tử Thiền môn, 
Vừa nghe dứt pháp Lan-bôn, 

Môn sanh tứ chúng thảy đều hý hoan, 
Mục-liên với bốn ban Phật tử, 
Nguyện một lòng tín sự phụng hành, 
Trước là trả nghĩa sanh thành, 

Sau là cứu giúp chúng sanh muôn loài. 
Nam mô Đại hiểu Mụuc-kiền-liên Bồ-tát. 

(3 lân) 


s| 
x 


63. PHẬT NÓI KINH 
BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 
HT. Thích Huệ Đăng đ/ch 


Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, 
Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung, 
Chư Tăng nhóm hội rất đông, 
Tính ra đến số hai muôn tám ngản. O 
Lại cũng có các hàng Bồ-tát, 
Hội tại đây đủ mặt thường thường, 
Bấy giờ Phật lại lên đường, 
Củng hàng đại chúng Nam phương tiến hành. 
Bên đường bỗng rành rành mắt thấy, 
Núi xương khô bỏ đấy lâu đời, 
Thế Tôn bèn vội đến nơi, 
Lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng. 
Đức A-nan tủi lòng ái ngại, 
Chắng hiểu sao Phật lạy đống xương, 
Vội vàng xin Phật dạy tường: O 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Thây là Từ phụ ba phương bốn loài. 
Ai ai cũng kính Thầy dường ấy 
Cớ sao Thây lại lạy xương khô? 
Phật rằng: Trong các môn đồ, 
Ông là đệ tử đứng đầu dày công. 
Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, 
Nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. 
Đống xương dồn dập bấy lâu, 
Cho nên trong đó biết bao cốt hải. 
Chắc cũng có ông bà, cha mẹ, 
Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh, 
Luân hồi sanh tử, tử sanh, 
Lục thân đời trước, thi hài còn đây. O 
Ta lễ bái kính người tiền bối, 
Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, 
Đống xương hỗn tạp chăng vừa, 
Không phân trai gái bỏ bừa khó coI. 
Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, 
Phân làm hai bên nữ, bên nam, 
Đề cho phân biệt cốt phàm, 
Không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. 


KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 855 
`È 
Đức A-nan trong lòng ái ngại, 
Biết làm sao phân biệt khỏi sai, 
Vội vàng bèn xin Phật chỉ bày, 
Vì khó chọn lựa gái trai lúc này. 
Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, 
Cách đứng đi ăn mặc phần minh, 
Chớ khi rã xác tiêu hình, 
Xương ai như nây, khó nhìn khó phân. 
Phật mới bảo A-nan nên biết, 
Xương nữ nam phân biệt rõ ràng, 
Đàn ông xương trắng nặng oẳn, 
Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. 
Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ? 
Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra, 
Sanh con ba đâu huyết ra, 
Tám hộc bốn đâu sữa hòa nuôi con. 
Vì cớ ấy hao mòn thân thể, 
Xương đàn bà, đen nhẹ hơn traI. 
A-nan nghe vậy bị al, 
Xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh.O 
Bèn câu Phật thi ân dạy bảo, 


S m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Phương pháp nào báo hiểu song thân? 
Thế Tôn mới bảo lời rằng: 
Vì ngươi Ta sẽ phân trần trước sau: 
Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, 
Sanh đặng con mười tháng cưu mang, 
Tháng đầu thai đậu tợ SƯƠng, 
Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. 
Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, 
Tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 
Bốn tháng đã tượng ra hình, 
Năm tháng ngũ thê hiện sinh rõ ràng. 
Tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, 
Bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, 
Lại thêm đủ lỗ chân lông, 

Cộng chung số đến tám muôn bồn ngàn. 
Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, 
Chín tháng thì đây đủ vóc hình, 
Mười tháng thì đến kỳ sinh. 

Nếu con hiểu thuận xuôi mình ra luôn, 
Bằng ngõ nghịch làm buôn thân mẫu. 
Nó vẫy vùng đạp vấu lung tung, 


KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 857 
`È 
Làm cho cha mẹ hãi hùng, 

Sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. 
Sinh được con muôn phân an lạc, 
Cũng ví như được bạc được vàng, 

Thế Tôn lại bảo A-nan: O 

Ơn cha nghĩa mẹ mười phân phải tin. 

Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, 
Mười tháng trường chu đáo mọi bề, 
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, 

Chịu đau chịu khô mỏi mê trăm phân. 
Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, 
Cực đến đâu bền vững chăng lay, 

Thứ tư ăn đắng nuốt cay, 

Đề dành bùi ngọt đủ đầy cho con. 
Điều thứ năm lại còn khi ngủ, 
Ướt mẹ năm, khô ráo phân con, 
Thứ sáu sú nước nhai cơm, 

Miễn con no ấm chẳng nhờm chắng ghê. 
Điều thứ bảy không chê ô ué, 
Giặt đồ dơ của trẻ không phiên, 
Thứ tám chăng nỡ chia riêng, 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. 
Điều thứ chín miễn con sung sướng, 
Dâu phải mang nghiệp chướng cũng cam, 
Tính sao có lợi thì làm, 

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm. O 
Điều thứ mười chắng ham trau chuốt, 
Dành cho con các cuộc thanh nhàn, 
Thương con như ngọc như vàng, 

Ơn cha nghĩa mẹ, sánh bằng Thái Sơn. 
Phật lại bảo A-nan nên biết: 
Trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, 
Mười phần mê muội cả mười, 
Không tường ơn trọng đức dày song thân. 
Chắng kính mến quên ân trái đức, 
Không xót thương dưỡng dục cù lao, 
Ây là bất hiếu biết bao, 

Thì những người ấy đời nào nên thân. O 

Mẹ sanh con cưu mang mười tháng, 

Cực khổ dường gánh nặng trên vai, 
Uống ăn chăng đặng vì thai, 

Cho nên thân thể hình hài kém suy. 


KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 859 


Khi sinh sản hiểm nguy chỉ xiết, 
Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dè, 
Ví như thọc huyết trâu đê, 
Nhứt sanh thập tử nhiều bề gian nan. 
Con còn nhỏ phải lo săn sóc, 

Ăn đắng cay bùi ngọt phần con, 
Phải tắm phải giặt rửa trôn, 

Biết rằng dơ dáy mẹ không ngại øì. 
Năm phía ướt con nằm phía ráo, 

Sợ cho con ướt áo ướt chăn, 

Gây ra ghẻ chóc khắp thân, 

Khiến con phải chịu trăm phần thảm thương. 
Trọn ba năm bú nương sữa mẹ, 
Thân gầy mòn nảo nệ với con, 

Khi con vừa được lớn khôn, 

Mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng, 
Cho đi học mở thông trí tuệ, 
Dựng vợ chồng có thế làm ăn, 
Ước mong con được nên thân, 
Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. O 

Con đau ôm tức thì lo chạy, 


` “ọ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 
Dâu tốn hao cách mấy cũng đành, 
khi con căn bệnh đặng lành, 
Thì cha mẹ mới an thần định tâm. 

Công dưỡng dục sánh bằng non biên, 

Cớ sao con chăng biết ơn này, 
Hoặc khi lâm lỗi bị rây, 

Chăng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang. 
Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, 
Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi, 

Bà con chắng nề ra chị, 

Không tuân sư phụ lễ nghi chăng tường. O 
Lời dạy bảo song đường không kề, 
Tiếng khuyên răn anh chị chắng màng. 
Trái ngang chống báng mọi đàng, 
Ra vào lui tới mắng càn người trên, 
Vì lỗ mãng tánh quen làm bướng, 
Chắng kế lời trưởng thượng dạy răn, 
Lớn lên theo thói hung hăng, 

Đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. 
Bỏ bạn lành theo cùng chúng đữ, 
Nết tập quen làm sự trái ngang, 


KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 86 h 
`Ÿ 


Nghe lời dụ dỗ quân hoang, 
Bỏ cha bỏ mẹ trồn sang quê người. 
Trước còn tập theo thời theo thế, 
Sau lập thân tìm kế sinh nhai, 
Hoặc đi buôn bán kiểm lời, 
Hoặc vào quân lính với đời lập công. 
Vì ràng buộc đồng công mối nợ, 
Hoặc trở ngăn vì vợ vì con, 
Quên cha quên mẹ tình thâm, 
Quên xứ quên sở lâu năm không về. 
Ây là nói những người có chí, 
Chớ phân nhiều du hí mà thôi, 
Sau khi phá hết của rồi, 

Phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. O 
Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, 
Phạm tội hình, tù rạc phải vương, 
Hoặc khi mang bệnh giữa đường, 
Không người nuôi dưỡng bỏ thân 

ngoài đồng. 
Hay tin dữ, bà con cô bác, 
Cùng mẹ cha xao xác buồn rầu, 


S _ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Thương con than khóc ưu sâu, 
Có khi mang bệnh đui mù vấn vương. 
Hoặc bịnh nặng vì thương quá lẽ, 
Phải bỏ mình làm quỷ giữ hôn, 
Hoặc nghe con chăng lo lường, 

Trà đình, tửu điểm, phố phường ngao du. 
Cứ mải miết với đồ bất chánh, 
Chắng mây khi hôm sớm vẫn an, 
Làm cho cha mẹ than van, 

Sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. 
Hoặc cha mẹ đến hồi giả yếu, 
Không ai nuôi thiếu thốn mọi điều, 
Ôm đau đói rách kêu rên, 

Con không cấp dưỡng bỏ liều 

chăng thương.O 
Phận con gái còn nương cha mẹ, 
Thì có lòng hiếu đề thuận hòa, 
Cần lao phục dịch trong nhà, 
Dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. 
Song đến lúc tùng phu xuất giá, 
Lo bên chồng chăng sá bên mình, 


KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 863 
`Z 
Trước còn lai vãng viếng thăm, 
Lần lần nguội lạnh biệt tăm biệt nhà. 
Quên dưỡng dục song thân ơn trọng, 
Không nhớ công mang nặng đẻ đau, 
Chắng lo báo bồ cù lao, 
Làm cho cha mẹ buôn rầu thảm thay. 
Nếu cha mẹ la rầy quở măng, 
Trở sanh lòng hờn giận chăng kiêng, 
Chớ chi chồng đánh liên miên, 

Thì cam lòng chịu chăng phiền chăng than. 
Tội bất hiểu lưỡng ban nam nữ, 
Nói không cùng nghiệp dữ phải mang, 
Nghe Phật chỉ rõ mọi đàng, 

Trong hàng đại ¡ chúng lòng càng thảm thay.O 
Gieo xuống đất lẫy cây lây củi, 
Đập vào mình vào mũi vào hông, 
Làm cho các lỗ chân lông, 

Thảy đều rướm máu, ướt đầm cả thân. 
Đến hôn mê tâm thần bất định, 
Một giây lâu mới tỉnh than răng: 
Bọn ta quả thiệt tội nhơn, 


S «à KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. 
Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, 
Ruột gan dường như nát như tan, 
Tội tình khó nỗi than van, 
Làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. 
Trước Phật đài ai cầu trần tố, 
Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân, 
Làm sao báo đáp thù ân, 

Tỏ lòng hiểu thuận song thân của mình? 
Phật bèn dụng phạm thinh sáu món, 
Phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe, 
Ân cha nghĩa mẹ nặng nè, 

Không phương báo đáp cho vừa sức đâu. 
Ví có người ơn sâu dốc trả, 

Công mẹ cha tất cả hai vai, 

Giáp vòng hòn núi Tu-dI, 

Đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa. O 

VÍ có người gặp cơn đói rét, 
Nuôi song thân dâng hết thân này, 
Xương nghiên thịt nát phân thây, 
Trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng. 


KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 865 
`È 
VÍ có người vì công sanh dưỡng, 
Tự tay mình khoét thủng song ngươi, 
Chịu thân mù tối như vây, 
Đến trăm ngàn kiếp ơn này thâm đâu. 
Ví có người cầm dao thiệt bén, 
Mỗ bụng ra rút hết tâm can, 
Huyết ra khắp đất chăng than, 
Đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu băng. 
Ví có người dùng ngàn mũi nhọn, 
Đâm vào mình bất luận chỗ nảo, 
Tuy là sự khó biết bao, 
Trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. 
Ví có người vì ân dưỡng dục, 
Tự treo mình cúng Phật thế đèn, 
Cứ treo như vậy trọn năm, 
Trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. 
Ví có người xương nghiền ra mỡ, 
Hoặc dùng dao chặt bửa thân mình, 
Xương tan thịt nát chăng phiên, 
Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. O 
VÍ có người vì công dưỡng dục, 


« KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
"Ý 


Nuốt sắt nóng thâu ruột thâu gan, 
Làm cho thân thể tiêu tan, 

Đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đèn. 
Nghe Phật nói thảy đều kinh khủng. 
Giọt lệ tràn khó nỗi cắm ngăn, 
Đồng thính bạch Phật lời rằng: 
Làm sao trả đặng thâm ân song đường? 
Phật mới bảo các hàng Phật tử, 
Phải lắng nghe ta chỉ sau này, 

Các ngươi muốn đáp ơn dày, 

Phải toan biên chép kinh đây lưu truyền. 
Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng, 
Cùng ăn năn những tội lỗi xưa, 
Cúng dường Tam bảo sớm trưa, 
Cùng là tu phước chăng chừa món chi. O 
Rằm tháng bảy đến ngày Tự tứ, 
Thập phương Tăng đều dự lễ này, 
Sắm sanh lễ vật đủ đây, 

Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dâng. 
Đặng cầu nguyện song đường trường thọ, 
Hoặc sanh về Tịnh độ an nhàn, 


KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 867 
`È 
Ây là báo đáp thù ân, 

Sanh thành dưỡng dục song thân của mình. 
Minh còn phải cần chuyên trì giới, 
Pháp Tam quy Ngũ giới giữ gìn, 
Những lời ta dạy định ninh, 

Hãy nên y giáo phụng hành đừng sai. 
Được như vậy mới là khỏi! tội, 
Bằng chắng thì ngục tối phải sa, 
Trong năm đại tội kể ra, 

Bất hiếu thứ nhất, thật là trọng thay. 
Sau khi chết bị đày vảo ngục, 

Ngũ Vô Gián cũng gọi A-tÿ, 
Ngục này trong núi Thiết Vị, 
Vách phên băng sắt vậy quanh bốn bề. O 
Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, 
Đốt tội nhơn hết thảy thành than, 

Có lò nẫu sắt cho tan, 

Rót vào trong miệng tội nhơn hành hình. 
Một vá đủ cho người thọ khổ, 

Lột thịt da đau thấu tâm can, 

Lại có chó sắt, rắn gang, 


ve KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhơn. 
Ở trong ngục có giường bằng sắt, 
Bắt tội nhơn năm khắp đó XONG, 
Rồi cho một ngọn lửa hồng, 
Nướng quay kẻ tội da phông thịt thao! 
Móc bằng sắt, thương, đao, gươm, giáo, 
Trên không trung đồ tháo như mưa, 
Gặp ai chém nấy chắng chừa, 

Làm cho thân thể nát nhừ như tương. 
Những hình phạt vô phương kế hết, 
Mỗi ngục đều có cách trị riêng, 
Như là xe sắt phân thây, 

Chim ưng mô mắt trâu cày lưỡi lê. O 
Chớ chi đặng chết liên rất đỡ, 

Vì nghiệp duyên không hở hành thân, 

Ngày đêm sông chết muôn lần. 

Đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. 

Sự hành phạt tại A-tỳ ngục, 
Rất nặng nề ngỗ nghịch song thân, 

Chúng ngươi đều phải ân cần, 

Thừa hành các việc phân trần khoản trên 


KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ 869 


Nhất là phải Kinh này ¡n chép, 
Truyên bá ra cho khắp Đông Tây, 
Như ai chép một quyên này, 

Vị băng đặng thấy một vì Thê Tôn. 
Nếu in đăng ngàn muôn quyên ấy, 
Thì cũng băng thấy Phật vạn thiên, 
Do theo nguyện lực tùy duyên, 
Chư Phật ủng hộ y như Sở nguyên. 
Cha mẹ đặng xa miền khốc lãnh, 
Lại hóa sanh về cảnh Thiên Cung, 
Khi lời Phật giảng vừa xong, 

Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. 
Lại phát nguyện thà thân nảy nát, 
Ra bụi tro, muôn kiếp chẳng nải. 
Dầu cho lưỡi kéo trâu cày, 

Đến trăm ngàn kiếp lời Thây không quên.O 
Ví như bị bá thiên đao kiếm, 
Khắp thân này đâm chém phân thây, 
Hoặc như lưới trói thần này, 

Trải trăm ngàn kiếp lời Thây chăng sai. 
Dẫu thân này bị cưa bị chặt, 


S eò KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
Z 


Phân chia ra muôn đoạn rã rời, 
Đến trăm ngàn kiếp như vây, 
Chúng con cũng chăng trái lời Thầy khuyên. 
Đức A-nan kiên thiền đảnh lễ, 

Cầu Thế Tôn đặt đề hiệu Kinh, 
Ngày sau truyền bá chúng sinh, 

Dễ bề phúng tụng trì chuyên tu hành. 
Phật mới bảo A-nan nên biết, 
Quyền Kinh này quả thiệt cao xa, 
Đặt tên: “Báo Hiếu Mẹ Cha” 
Cùng là “Ân Trọng” thiệt là chơn Kinh. O 
Các ngươi phải giữ gìn châu đáo, 
Đặng đời sau y giáo phụng hành, 
Sau khi Phật dạy đành rành, 

Bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. 
Thảáy một lòng vâng theo lời Phật, 
Và kính thành tin chắc vẹn tuyên, 
Đồng nhau tựu tại Phật tiền, 
Nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. 


Nam-mô Đại Hiêu Mục-kiên-liên Bô-tát 
(3 lần) 


871 


¬ 
^ 


PHẢN SÁM NGUYỆN 


^ 


PHẦN SÁM NGUYỆN vài 
`È 
1. BÁT-NHÃ TÂM KINH 
Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, 
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 
Bấy giờ Bỏ-tát quán soi, 
Thấy rằng năm uân ba đời đều không.O 
Vượt tất cả các vòng khổ ách, 
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 

Sắc nào có khác gì không, 
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O 
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế, 
Tánh chân không các pháp viên thành 
Thảy đều chăng diệt, chăng sanh, 
Chắng nhơ, chăng sạch, chăng tăng 

giảm gì. Q 
Trong chân không chăng hề có sắc, 
Chăng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. © 
Không nhãn thức đến không ý thức, 
Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 
Không điều già chết chúng sanh, 
Hết già, hết chết thực tình cũng không. 


mã KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
Không trí huệ cũng không chứng đắc, 
Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào, 

Trí ba-la-mật, thắm sâu thực hành, 
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 
Mọi việc đều chắng khiến hoảng kinh, 

Xa lìa mộng tưởng đảo điên, 
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O 
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 

Mà ba đời chư Phật nương vào, 
Chứng thành quả giác tối cao, 

Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O 

Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 
Lời chú thần rất mực quang minh, 
Chú thân cao cả anh linh, 

Là lời thần chú thật tình cao siêu, 
Trừ dứt được mọi điều đau khố, 
Đúng như vầy muôn thuở không sai. 
Ngài liền tuyên nói chú này, 

Đề người trì niệm sáng bảy chơn tâm:O 
Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê 
Bô-dhi Sva-ha. (3 lần) OQOO 


PHẦN SÁM NGUYỆN vớ| 
S? 
2. NIỆM PHẬT 
Nam-mô Ta-bà giáo chủ, tam giới Đạo 
sư, tứ sinh Từ phụ, nhân thiên CIáo chủ, 
thiên bá ức hoá thân, Bồn sư Thích-ca 
Mâu-nI Phật. 
Nam-mô Thích-ca Mâu-mI Phật (1slàn O 
Nam-mô Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát O 
Nam-mô Đại hạnh Phổ-hiền Bỏ-tát O 
Nam-mô Hộ pháp chư Tôn Bồ-tát O 
Nam-mô Đạo tràng Hội thượng Phật 
Bồ-tát (4 làn) OOO 


3. NĂM ĐIÊU QUÁN TƯỞNG 
(Hoặc đọc bài Quán Chiếu Thực tại) 


Thế Tôn lời dạy tỏ tường 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra: 

Ta đây phải có sự già, 
Thế nảo tránh khỏi lúc qua canh tàn. O 
Ta đây bệnh tật phải mang, 

Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành. 

Ta đây sự chết sẵn dành, 
Thế nảo tránh khỏi tử sanh đến kỳ. 


nó KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Ta đây phải chịu phân ly, 
Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà. 
Ta đi với nghiệp của ta, 
Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, 
Theo ta như bóng theo hình, 


Ta thọ quả báo phân minh kiết tường. O 


4. QUÁN CHIẾU THỰC TẠI 
Không truy tìm quá khứ, 
Không ước vọng tương lai. 
Quá khứ đã qua rồi, 

Tương lai lại chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính là đây. 
Không động, không lung lay. 
Hãy thực hành như thế! O 
Không một ai biết trước 

Cái chết đến lúc nảo; 

Tử thần có đợi đâu, 

Làm sao điều đình được. 

Vì thế nên nỗ lực, 

Tỉnh tân suốt đêm ngày, 


PHẦN SÁM NGUYỆN 877 
\š 
Tỉnh thức từng phút giây, 
An trụ bằng chánh niệm. 
Như vậy mới xứng đáng 
Người biết sông một mình, 
Người ấy đã tôn vinh 
Đạo nhiệm mâu vô thượng. O 


(Trong mỗi thời Kinh, tụng một trong tám bài Sám dưới đây) 


5-A) SÁM MƯỜI NGUYÊN PHÔ HIẾN 
Đệ tử chúng con quyết lòng tu tập 
Mười hạnh nguyện lớn Bỏ-tát Phô Hiền: 
Một là kính lạy Như Lai, 

Hai là tán thán bậc Thầy nhơn thiên, 
Ba là bô thí mọi miễn, 

Bốn là chuyền nghiệp oan khiên khô sâu, 
Năm là tùy hỷ lẫn nhau, 

Sáu là chuyển pháp nhiệm mâu, thảnh thơi, 
Bảy là thỉnh Phật ở đời, 

Tảm là học Phật an vui tuyệt vời, 
Chín là luôn thuận mọi người 
Mười là hồi hướng muôn nơi an lành. O 


° 8. KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
5-B) SÁM QUY MẠNG 
Con nương tựa mười phương đức Phật, 
Pháp cao siêu tuệ giác, tịnh thanh, 
Tăng đoàn chứng quả thánh nhân, 
Từ bị cứu độ chúng sinh thoát nàn. 
Đã bao kiếp bỏ quên chân tánh 
Lụy cõi mê, nhiễm đắm tham, sân 
Bập bẻnh sinh tử bao lần 
Chạy theo thanh, sắc vướng chân bụi trần. 
Mười trói buộc làm nhân hữu lậu, 
Sáu giác quan gây tạo tội khiên. 
Sông sâu, bê khô đắm chìm, 
Vướng vòng nhân ngã, bỏ quên đạo lành. 
Bao kiếp sống lăng nhăng dây nghiệp, 
Rồi kiếp này oan trái dùng dăng. 
Ngưỡng cầu Tam bảo xót thương, 
Cho con sám hối lỗi lầm bấy lâu. O 
Nhờ Phật lực nhiệm mâu soi chiếu, 
Bạn đồng tu nhiệt huyết chỉ nhau, 
Thoát ra vực thắm khổ sâu, 
Đến bờ giác ngộ nhiệm mầu xưa nay. O 
Gieo phước đức kiếp này sống thọ, 


PHẦN SÁM NGUYỆN mI 
`È 
Trồng trí nhân, sáng tỏ tâm linh. 
Sanh ra ở chốn đô thành, 

Minh sư dẫn dắt, thực hành đạo chơn. 
Vì chính tín, phát tâm xuống tóc, 
Theo đạo mâu, thể đắc huyêễn vi. 

Sáu căn lanh lợi hành trì, 

C1ữ gìn ba nghiệp hành v1 mạnh lành. 
Duyên thế tục tịnh thanh, không nhiễm, 
Đời thanh cao, chắng dính bụi trần. 
C"ữ gìn đạo đức, lương tâm, 

Oai nghi, tế hạnh trang nghiêm trong, ngoài. 
Tám nạn lớn không tảy xâm phạm, 
Cùng bốn duyên chắng dám bủa giăng. 
Liễu thông trí tuệ sâu ngân, 

Tâm bồ-đề ấy chưa từng thoái lui. O 
Nương Phật pháp, an vui tu học, 
Ngộ Đại thừa, lập cước tánh “không”, 
Thực hành lục độ pháp môn, 
Vượt bao kiếp sống trầm luân biến dài. 
Xây chùa tháp khắp nơi tu học, 

Phá lưới nghị, ba độc trùng trùng, 
Tà ma hàng phục đến cùng, 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Trùng hưng Tam bảo, khơi nguồn tâm linh. 
Noi gương Phật, dẫn thân không mệt, 
Các pháp môn thông suốt ngày đêm, 
Rộng tu phước huệ thâm huyền, 
Cứu người, giúp vật trọn nên đạo vàng. 
Sớm chứng đắc thần thông sáu loại, 
Rồi viên thành quả Phật hiện đời, 
Ngay trong pháp giới chăng rời, 

Ra vào sanh tử, cứu người trầm luân. O 
Tập thương xót Quan Âm quảng đại, 
Noi Phố Hiền hạnh nguyện không cùng, 
Cõi này, chỗn khác hiện thân, 
Xiến dương Phật pháp, cứu nhân, độ đời. 
Đem tuệ giác chiếu soi cõi dữ, 
Dùng thần thông hóa độ quỷ ma, 
Nơi nào nghe tiếng, gặp ta, 

Cũng đều giác ngộ, vượt qua khổ sầu. 
Chốn ngục lạnh, lửa màu đỏ rực, 
Thành rừng hoa, thơm phức mùi hương. 
Ngục đồng nuốt sắt thảm thương, 
Biến thành Tịnh độ, thiên đường nhân gian. 


PHẦN SÁM NGUYỆN Ẫ 
\š 
Loài chở nặng, khổ hờn bao nỗi, 
Giống mang lông, đâu đội sừng dài, 
Không còn khô luy, nạn tai, 
Hưởng bao lợi lạc, tháng ngày bình an. O 
Trong dịch bệnh, phát minh thuốc thánh 
Cứu bao người khỏi bệnh trầm kha 
Đói nghèo đều được âm no, 
Cho tiền, giúp vốn, bần cơ không còn. 
Bao lợi ích hưng sùng tất cả, 
Lòng vị tha chắng kể oán, thân, 
Người xa Tôi lại kẻ gân, 

Xem như quyến thuộc, ban ân đồng đều. 
Cắt lưới ái nỗi chìm nhiều kiếp, 
Cạn sông mê, bao hiệp tử sinh, 

Quyết tâm cứu giúp hàm linh, 

Lên đường giác ngộ, chứng thành Như Lai. 
Hư không dù có chuyên dời, 
Nguyện con muôn kiếp không hề rung rinh. 
Nguyện cầu tất cả chúng sinh, 


Chứng nên Phật trí, tâm linh rạng ngời. 
OOO 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
5-C) SÁM QUY Y 
Phật là đẳng giác ngộ mình, 
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 
Từ bị, trí tuệ rạng ngời, 
Là thầy ba cõi trời người xưa nay. O 
Pháp là phương thuốc diệu thay, 
Chữa lành bệnh khô bao loài chúng sanh, 
Như vâng trăng sáng lung linh, 
So1 đường ra khỏi u minh mê mờ. O 
Tang là những bậc chân tu, 
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi, 
Thấm nhuằn trí tuệ, từ bị, 
Độ đời thoát khỏi tham ... sỉ khổ sầu. O 
Con nay giác ngộ quay đầu, 
Quy y Tăng, Phật, Pháp mầu Như Lai, 
Cho con hạnh phúc hôm nay, 
Cho đời an lạc tại ngay dương trân. O 
Con nguyên /ử bỏ sát sanh, 
Tôn trọng sự sống, tâm lành rải ban. 
Thương yêu người, vật, môi sinh, 
Cho đời hạnh phúc như mình lạc an. O 


PHẦN SÁM NGUYỆN 883 
`Ÿ 


Con nguyền /ứử bỏ trộm gian, 
Mánh mung, cướp của, tham lam xin chừa. 
Sống chân thật, chắng lọc lừa, 

GIữ tròn đạo nghĩa, cho vừa nhân sinh. O 
Con nguyền /ứử bỏ ngoại tình, 

Một chồng một vợ, trung trinh tâm lòng. 
Thương yêu, tôn trọng, cảm thông, 
Ngọt bùi chia xẻ, thủy chung trọn đời. O 
Con nguyền /ử bỏ nói sai, 

Thêm thắt, chửi tục, móc moi hai đầu. 
Nói như chánh pháp cao sâu, 

Im như bậc thánh nhiệm mẫu thấy nghe O 
Con nguyện /ử bỏ rượu chè, 

Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí mờ, 
Đề không bệnh hoạn, thẫn thờ, 

Đề cho tâm trí lặng tờ sáng trong. O 
Từ nay, con nguyện với lòng: 
Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào, 
Đề cho con sống thanh cao, 
Đề đời an lạc, đạt dào tình thương. O 
Con nguyên noi đắng Pháp Vương, 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Học tu chánh pháp, thoát vòng tử sanh. 
Tham thiền, niệm Phật chân thành, 
Tu tâm dưỡng tánh, dứt phần ác duyên. 
Nguyện cho sáu cõi ba miền 

Thoát vòng tục lụy, an nhiên Niết-bàn. 

OOO 


5-D) SÁM QUY NGUYỆN 1 
Trầm hương xông ngát điện, 
Sen nở Phật hiện thân, 

Pháp giới thành thanh tịnh, 
Chúng sanh lắng nghiệp trần. 
Đệ tử tâm thành 

Hướng về Tam bảo: O 
Phật là Thầy chỉ đạo, 

Bậc tỉnh thức vẹn toàn, 
Tướng tốt đoan trang, 

Trí và bi viên mãn. 

Pháp là con đường sáng, 
Dẫn người thoát cõi mê, 

Đưa con trở về 

Sóng cuộc đời tỉnh thức. 


PHẦN SÁM NGUYỆN 885 
`\ 


Tăng là đoàn thể đẹp 

Cùng đi trên đường vui, 

Tu tập giải thoát, 

Làm an lạc cuộc đời. 

Đệ tử nương nhờ Tam bảo, 
Trên con đường học đạo, 

Biết Tam bảo của tự tâm. 
Nguyện xin chuyên cần, 

Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. 
Nguyện theo hơi thở, 

Nở nụ CưƯỜI tươi. 

Nguyện học nhìn cuộc đời, 
Bằng con mắt quán chiếu. 
Nguyện xin tìm hiểu 

Nỗi khổ của mọi loài. 

Tập từ bi, hành hỷ xả, 

Sáng cho người thêm niềm vui, 
Chiều giúp người bớt khổ. 

Đệ tử nguyện sống đời thiểu dục, 
Nếp sống lành mạnh an hòa, 
Cho thân thể kiện khương. 


O 


mộ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
Nguyện rũ bỏ âu lo, 
Học tha thứ bao dung, 
Cho tâm tư nhẹ nhõm. 
Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo: O 
Ơn cha mẹ, ơn thây, 
Ơn bè bạn, chúng sanh, 
Nguyện tu học tinh chuyên 
Cho cây bị trí nở hoa. 
Mong một ngày kia, 
Có khả năng cứu độ mọi loài, 
Vượt ra ngoài cõi khổ, 
Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng mnnh, 
Gia hộ cho đệ tử chúng con 
Viên thành đại nguyện. OOO 


5-Đ) SÁM TU TẬP 
Cúi đầu đảnh lễ Như Lai, 

Cha lành của khắp vạn loài chúng sinh. 
Cùng chư Bồ-tát quang minh, 
Tâm từ soi sáng hữu tình trầm luân. 
Chúng con cùng các quyến thân, 


PHẦN SÁM NGUYỆN 887 
`È 
Người còn kẻ mất, người gần kẻ xa, 
Từ nay quy mạng Phật-đà 
Học theo chánh pháp cùng là Thánh Tăng. O 
Hiểu răng cuộc sống thế nhân, 
Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sâu, 
Dù răng nghèo khổ sang giảu. 
Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than. 
khi thì hợp, khi thì tan, 

Lúc say quyền quý, lúc chan tủi sầu. 
Những cơn bệnh hoạn đớn đau, 
Những lần tử biệt biết bao nỗi buồn. 
Lệ nhiều hơn nước mưa tuôn, 
Máu nhiều hơn nước trên nguồn đồ xuôi. 
Người đời gắng gượng tìm vui, 

Trò chơi hư ảo chôn vùi tâm linh. O 
Nào là rượu, nào là tình, 
Xong tôi nhìn lại thấy mình tội thêm. 
Nỗi lo của kẻ đi đêm, 
Biết mình nặng nghiệp chưa tìm lỗi ra. 
Nay con sám-hồi Phật-đà, 
Ăn năn lỗi trước, ngăn chừa lỗi sau. 


` mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Hiểu rằng nguyên cớ khổ đau 
Đều do ích kỷ gốc sâu tạo thành. 
Tham lam dẫn đến tranh giành, 
Hận thù dẫn đến nhục hình lẫn nhau. 
Kiêu căng tự đại tự cao, 
Hơn thua đồ ky người nảo giỏi hơn. 
Chìm trong bóng tối chập chờn, 
Si mê chấp ngã nặng hơn núi côn. 
Lang thang ngàn kiếp trầm luân, 
Khổ đau chất lại vạn lần biên khơi. 
Nay con quy dưới Phật đài, 
Nguyện theo giáo pháp Như Lai 
nhiệm mầu. O 
Niết-bàn, lòng nguyện tin sâu, 
Là nơi châm dứt khổ đau luân hồi. 
Vượt ngoài ba cõi ngàn đời, 

Từ Dị trí giác rạng ngời vô biên. 
Hiểu răng nhân quả nghiệp duyên, 
Công bằng chi phối mọi miễn thế gian. 
Người sung sướng, kẻ lầm than 
Đều do nghiệp trước cưu mang đến giờ. 


PHẦN SÁM NGUYỆN với 
\Ý 
Nên không yên lặng đợi chờ, 

Mà lo gắng sức giúp cho mọi người. 
Người vul là chính con vuI, 
Người buôn con cũng ngậm ngùi sẻ chia. O 
Hiểu răng một sớm mai kia, 

Xác thân tạm bợ trở về hư vô. 

Nên không khờ dại tôn thờ 
Cái mà bệnh chết sẽ chờ lấy đi. 
Nay còn sức khỏe xuân thì 
Khéo siêng làm phước dành khi trở vẻ. 
Hiểu răng ngàn kiếp s¡ mê, 

Tham lam ích kỷ nặng nềâmu. O 
Nay theo Phật, Đắng Đại Từ, 
Trái tim xin mở rộng như biên ngản. 
Thương yêu khắp cả thế gian, 

Dù là kẻ oán người thân cũng đồng. 
Nơi cõi sống, chốn tử vong, 
Rừng cây chim thú, biển sông cá kình. 
Nguyện lòng thương khắp chúng sinh, 
Như thương quyến thuộc thâm tình đã lâu. O 
Từ nay mãi đến ngản sau, 


mm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Sống vì tất cả, chăng câu riêng tư. 
Hiểu rằng ba cõi ngục tủ, 
Thân là cát bụi, tâm là bóng mây. 
Từ lâu như kẻ ngủ say, 
Si mê chấp ngã chưa ngày thoát ra. O 
Cúi đầu đảnh lễ Phật-đà, 
Bậc Thánh Vô Ngã vượt xa thế trần. 
Vì không còn chấp ngã nhân, 
Người thành vũ trụ, Người thành trăng sao. 
Tâm Vô Ngã là đỉnh cao, 
Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên. 
Chí tu học quyết vững bên, 
Độ sinh vì Phật báo đền ơn sâu. O 
Hôm nay tha thiết nguyện cầu, 
Xin đem công đức từ lầu đã làm, 
Hướng về thế  BIỚI cối âm, 
Dành cho thân quyến còn câm tại đây. 
Mong sao cho những vị này 
Nương nhờ sức Phật về ngay cõi lành. O 
Thân an lạc, trí hiển minh, 
Được chư Bồ-tát chung quanh dắt dìu. 


PHẦN SÁM NGUYỆN SH 
`È 
Tu theo Phật pháp cao siêu, 
Dần dân thành tựu những điều lớn lao. 
Tâm siêu thoát khỏi trần lao, 
Bước vào Phật địa, dự vào Thánh lưu. 
Rồi dùng hạnh nguyện đại từ, 
Hóa thân ba cõi vân du sảu đường. 
Gieo chánh pháp đến ngàn phương, 
Đưa người mọi nẻo về nương Phật-đà. 
OOO 


5-E) SÁM QUY NGUYỆN 2 
Trang nghiêm đài sen ngự tọa, 
Đại hùng từ phụ Thích-ca. 

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh, 

Bản tay chắp búp liên hoa. 

Cung kính hướng về Điều Ngự, 

Dâng lời sám nguyện thiết tha. O 
Đệ tử phước duyên thiếu kém, 

Sống trong thất niệm lâu dài, 

Không được sớm gặp chánh pháp, 
Bao nhiêu phiền lụy đã gây, 


_ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Bao nhiêu lỡ lầm vụng đại, 
Vô minh che lấp tháng ngày, 
Vườn tâm gieo hạt giống xấu, 
Tham, sân, tự ái dẫy đây, 
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng, 
Gây nên từ trước đến nay. 
Những điều đã làm đã nói, 
Thường gây đồ vỡ hàng ngày. 
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, 
Nguyện xin sám hối từ đây. O 
Đệ tử thấy mình nông nội, 
Con đường chánh niệm lãng xao. 
Chất chứa vô minh, phiền não, 
Tạo nên bao nỗi hận sâu. 
Có lúc tâm tư buôn chán, 
Mang đầy dẫn vặt lo âu, 
Vì không hiểu được kẻ khác, 
Cho nên hờn giận, oán cừu. 
Lý luận xong rồi trách móc, 
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. 
Chia cách hồ kia càng rộng, 


PHẦN SÁM NGUYỆN mi 
`Ÿ 
Có ngày không nói với nhau, 
Cũng không muốn nhìn thấy mặt, 
Gây nên nội kết dài lâu. 
Nay con hướng về Tam bảo, 
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. O 
Đệ tử biết trong tâm thức, 
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, 
Hạt giống thương yêu, hiểu biết, 
Và bao hạt giỗng an vui. 
Nhưng vì chưa biết tưới tâm, 
Hạt lành không mọc tốt tươi. 
Cứ đề khô đau tràn lấp, 
Làm cho đen tối cuộc đời. 
Quen lối bỏ hình bắt bóng, 
Đuôi theo hạnh phúc xa vời. 
Tâm cứ bận về quá khứ, 
Hoặc lo rong ruôi tương lai, 
Quanh quần trong vòng buôn giận, 
Xem thường bảo vật trong tay. 
Giày đạp lên trên hạnh phúc, 
Tháng năm sầu khổ miệt mài. 


mà KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
Giờ đây trầm xông Bảo Điện, 
Con nguyện sám hối, đôi thay. O 
Đệ tử tâm thành quy ngưỡng, 
Hướng về các Phật mười phương, 
Cùng với các vị Bồ-tát, 
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền, 
Chí thành cầu xin sám hối, 
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. 
Xin lấy cam lô tịnh thủy, 
Tưới lên dập tắt não phiên. 
Xin lấy con thuyền chánh pháp, 
Đưa con vượt nẻo oan khiến. 
Xin nguyện sống đời tỉnh thức, 
Học theo đạo lý chân truyền. 
Thực tập nụ cười hơi thở, 
Sống đời chánh niệm tinh chuyên.  O 
Đệ tử xin nguyên trở lại, 
Sống trong hiện tại nhiệm mâu. 
Vườn tâm ươm hạt giống tốt, 
Vun trồng hiểu biết, thương yêu. 
Xin nguyện học phép quán chiếu, 


PHẦN SÁM NGUYỆN si 
`È 
Tập nhìn, tập hiểu thật sâu, 
Thấy được tự tánh các pháp, 
Thoát ngoải sanh tử trần lao. 
Nguyện học nói lời ái ngữ, 
Thương yêu chăm sóc sớm chiêu. 
Đem nguồn VUI tfỚI mỌi nẻo, 
Giúp người vơi nỗi sầu đau. 
Đền đáp công ơn cha mẹ, 
Ơn thây, nghĩa bạn dảy sâu. 
Tín thành tâm hương một nén, 
Đài sen con nguyện hỏi đầu. 
Nguyện đức Từ BI che chở, 
Trên con đường đạo nhiệm mâu. 
Nguyện xin chuyên cần tu tập, 
Vuông tròn đạo quả về sau. OOO 


5-F) SÁM NGUYỆỆN 
Đệ tử chúng con từ vô thi, 
Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, 
Vào ra sinh tử đã bao lần, 
Nay đến trước đài vô thượng giác. 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`Ý 
Biển trần khổ lâu đời trôi dạt, 
Hôm nay trông thấy đạo huy hoảng. 
Con hướng về theo ánh từ quang, 
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. 
Bao tội khổ trong đời ác trược, 
Vì tham, sân, s1, mạn gây nên. 
Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyên, 
Xin sám hối để lòng thanh thoát. O 
Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt, 
Từ bi vô lượng cứu quân sanh. 
Con nhất tâm nguyện sống đời lành, 
Đem thân mạng nương nhờ Tam bảo. 
Lên thuyền từ vượt qua biển khổ, 
Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. 
Văn, Tư, Tu xin quyết hành trì, 
Thân, miệng, ý noi theo chánh kiến. 
ĐI, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, 
Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. 
Mỗi khi tâm buôn giận lo phiền, 
Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. 
Mỗi bước chân đi vào Tịnh độ, 


PHẦN SÁM NGUYỆN 897 
`È 
Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. O 
Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, 
Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. 
Tập khí năm xưa rồi chuyền hóa, 
Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. 
Niễm an vui đem khắp mọi nhà, 
Hạt giống tốt gieo về muôn lối. 
Cùng tăng thân xin nguyên ở lại, 
Nơi cõi đời làm việc độ sinh. 
Cờ phút này Tam bảo chứng minh, 
Giúp chúng con viên thành đại nguyện. 
(xá QOO 


5-G) SÁM HỎNG TRẢN 
Cõi trần thế sắc thân trôi nồi, 
Mấy ai từng trăm tuổi được đâu, 
Đời là bề khổ bấy lâu, 
Chỉ vì mê muội ăn sâu khôn rời. 
Bởi vô minh tự thời vô thủy, 
Thọ, tưởng, hành, thức khởi nhân duyên, 
Luân hồi sinh tử liên miên, 


` =" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Ra vào ba cõi, xuống lên sáu đường. O 
Lê Long Đỉnh khôn lường hoang đạo, 
Giết dân lành, dâm bạo vô lương, 
Nhãn tiền nghiệp báo liệt giường, 
Hòn chỗồng oán chất, cùng đường bỏ thân. 
Lý Thái Tổ xuất thân học đạo, 
Lấy đức lành dạy bảo dân yên, 

Lẫy lừng, phạt Tống bình Chiêm, 
Mấy trăm năm Lý, văn minh rạng ngời. O 
Trần Thái Tông dựa nơi Phật pháp, 
Dùng đức lành trị nước, an dân, 
Mây lần đuôi giặc ngoại xâm, 
Truyền ngôi kế vị mây trăm năm liền.O 
Hãy nhìn lại tôi hiền Nguyễn Trãi, 
Tận trung mà vẫn phải oan gia, 

VỊ sao tru diệt cả nhà? 

Vì sao ba họ rồi ra bỏ đời? 

Vì sao được phục hồi chức tước, 

Có phải vì nghiệp trước hay không? 
Anh hùng cái thế Quang Trung, 

Vì sao mạng yếu não nùng non sông? O 


PHẦN SÁM NGUYỆN SI 
`Ý 
Nhìn những cảnh vô thường khôn xiết, 
Tử sinh mà ai biết ra sao? 
Đời này, đời trước, đời sau, 
Người hiền khéo sống trông vào đức nhân. O 
Hãy nhìn lại Lý, Trần, Lê, Nguyễn, 
Người hiếu hiền thể hiện đức nhân, 
Dù cho danh lợi muôn phần, 
Bất nhân thất đức xa gần ai khen? 
Giữa trần tục bon chen danh lợi, 
Mùi thế trần sao vội cho thơm, 
Vĩnh hoa phú quý chập chờn, 
Như là bọt nước trong cơn sóng côn. O 
Thuốc tiên của Lãn Ông Hải Thượng, 
Đã bao giờ cứu mạng mình đầu, 
Sinh-già-bệnh-chết bấy lâu, 
Đã thành quy luật gây bao khô sâu. 
Dù vua chúa, công hầu, khanh tướng, 
Hay nghèo hèn vất vưởng thương đau, 
Cuối cùng ba tắc đất sâu, 
Yên mình một nắm cỏ khâu xanh rì. O 
Đã biết vậy đừng mê muội nữa, 


` „ó KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`È 
Kiếp nồi chìm lần lựa trôi qua, 
Thành tâm niệm Phật Di-đà, 
Làm lành gây phước đề mà tu tâm. 
Đã biết cảnh hồng trần trôi nỗi, 
Một ngày nào cát bụi buông xuôi, 
Vô thường muôn sự rð TÔI, 
Hoa sen chín phẩm là nơi an bình. O 
Đã quy luật tử sinh không khỏi, 
Sống cũng đừng nông nỗi gian tham, 
Chỉ vì nghiệp ác đã làm, 

Chuốc vào quả báo lại càng đau thương. 
Quyên chức trọng đường đường tự đắc, 
Chỉ một cơn gió lốc tiêu điều! 

Của tiền tranh đoạt bao nhiêu? 

Rồi hai thước đất ai nhiều hơn ai? O 
Nay quỳ trước Phật đài sám hối, 
Biết bao điêu tội lỗi xưa nay, 

Nhất tâm thiền định đêm ngày, 
Não phiên dứt sạch, tỏ bày chân tâm. 
OOO 


PHẦN SÁM NGUYỆN sn( 
\š 
5-H) SÁM TÔNG TÁNG 
Cuộc hồng trần xoay vân quá ngán, 
Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi, 
Người đời có biết chăng ôi, 
Thân người tuy có, có rồi hoàn không! O 
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng, 
Mơ màng trong một giấc nồng mà chị, 
Làm cho buôn bã thế ni! 
Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi? 
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi 
Bây giờ lặng ngắt như chỗi cây khô. 
Khi nào du lịch giang hồ 
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tải. 
Khi nào lược giắt trâm cài 
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang. 
Khi nào trau ngọc chuốt vàng 
Bây giờ một năm xương tàn lạnh tanh. O 
Khi nào mắt đẹp mày xanh 
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. 
khi nào lên các xuông lầu 
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. 


= KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
Khi nào liệt liệt oanh oanh 
Bây giờ một trận tan tành gió mưa. 
Khi nào ngựa lọc xe lừa 
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. 
Khi nào ra trướng vào màn 
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. O 
Khi nào mẹ mẹ cha cha 
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. 
Khi nào vợ vợ chồng chồng 
Bây giờ trăng khuyết còn mong chỉ tròn. 
Khi nào cháu cháu con con 
Bây giờ hai ngã nước non xa vời. 
Khi nào cốt nhục vẹn mười 
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. 
Khi nào bạn hữu sum vẫy 
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu. O 
Cái thân như tắc bóng chiều 
Như chùm bọt nước phập phêu biên khơi. 
Xưa ông Bành Tô sống đời 
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu! 
Sang mà đến bậc Công Hầu 
Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng. 


PHẦN SÁM NGUYỆN si 
`È 
Nghèo mà đói khát lạnh lùng 
Khổ mà tóc cháy da phông trần ai. O 
Phù du sớm tối một mai 
GIàu sang cũng thác, sạt sài cũng vong 
Thông minh tài trí anh hùng 
S1 mê đại dột cũng chung một gò. 
Biên trần nhiều nỗi gay go 
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. 
Sự đời nên chán nên chê 
Tâm nơi giải thoát mà về mới khôn. O 
Lắng tâm quyết tỏ nguồn chơn 
Gương xưa lau sạch không còn trần ô. 
Tu hành phải đợi kiếp mô 
Sông tình biển ái đã khô bao giờ. 
Lựa là phải ngộ thiền cơ 
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu. 
Nguồn tâm phải tỏ trước sau 
Nguyện cho thành Phật đề mau độ đời. 
Ban niềm an lạc muôn nơi 
Niết-bàn tỏ ngộ, sáng ngời chân tâm. 
OOO 


S „m KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Ý 
6. HỎI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
Tụng kinh tu tập, phước tăng, 
Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. 
Nguyện cho tất cả trời nĐƯỜI, 
Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm.O 


Nguyện trừ ba chướng trầm luân, 
Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. 
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, 
Noi theo Bỏ-tát làm tròn tắm gương. O 


Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương, 
Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh, 
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh, 
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh.O 


Nguyện đem công đức tạo thành, 
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, 
RảI ban hạnh phúc muôn nơi, 
Giúp người giác ngộ, an vui đạo mâu. 
(3 xá) OO(O 


GãOễO) 


PHẦN SÁM NGUYỆN s0 
\Ÿ 
__7. LỜI NGUYÊN CUÔI 
(Chủ lê quỳ chắp tay, tha thiêt nguyện; đại chúng mặc nệm) 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 
Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ, 
Bánh xe pháp vận chuyên không dừng. 
Tăng n1, đạo lực thậm thâm, 
Phật tử, tín tâm kiên cô. 
Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang, 
Cầu thế giới hòa bình, hưng thịnh. 
Đời đời làm bà con Phật pháp, 
Kiếp kiếp làm quyên thuộc từ bi. 
Mọi người biết tu học điều lành, 
Bốn biển được mưa hòa, gI1ó thuận. O 


Chúng con phát nguyện: 

Tạo thêm công đức, dứt hết lỗi lầm, 
Phủi sạch não phiên, trau dồi tuệ giác. 
Học theo Trung đạo, tu hạnh nhất thừa, 
Tỉnh tấn sớm trưa, cầu thành Phật đạo. O 
Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. sxá) OOO 


xkk*k 


nó KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


` Ms 


§. ĐÁNH LẺ BA NGÔI BÁU 


Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành.  (11ay) O 


Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bị, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) Q 


Con xin nương tựa Tăng, 

Đoàn thê sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy) O 


907 


¬ 
^ 


PHẢN PHỤ LỤC 


909 


l Phụ lục 1 
XUẤT XỨ CÁC BÀI KINH VÀ SÁM NGUYỆN 


PHẢN I: CÁC KINH VÈẺ ĐẠO ĐỨC 


1. Kinh tiểu sử đức Phật là một tuyển dịch từ các trang 
kinh, thuộc kinh điển Pali, nhằm phác họa về cuộc đời đức 
Phật như một tự truyện ngắn. Xuất xứ từng đoạn kinh được 
chú thích ở phần kết thúc, được đặt trong dấu ngoặc đơn. 


2. Kinh người áo trắng được dịch từ Kinh Uu-bà-tắc, số 
128, thuộc 7ung 4-hàm, có tham khảo Anguffara Nikãya, 
IỮ..T11, 


3. Kinh thập thiện do ngài Thực Xoa Nan Đà (S/ksànan- 
đa) dịch chữ Phạn ra chữ Hán, trong Đại Chánh Tân Tu Đại 
Tạng Kinh, tập 15, thuộc Kinh Tập bộ, tr. 157, sô hiệu 0600. 

4. Phật nói Kinh tám điều trai giới do Chỉ Khiêm dịch 
ra chữ Hán trong Đại Chánh Tán Tu Đại Tạng Kinh, tập Ì, 
thuộc 4-hm bó, tr. 910, sô hiệu 0087. 

5. Kinh nhân quả đạo đức, nguyên tác là Kinh Thuân-đà 
thứ 943 thuộc Kinh Tạp A-hàm. 

6. Kinh lời vàng Phật dạy, nguyên tác là Kinh Pháp Cú 
(Dhammapada), thuộc Tiêu bộ Kinh, kinh tạng Pall. 

7. Kinh soi gương nhân cách, nguyên tác là Kinh Tư 
Lượng (Anumanasuffam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 15. 

S. Kinh phân biệt nghiệp báo, dịch từ bản chữ Hán của 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
hz 


Tam Tạng Pháp-sư Trúc-Pháp-Hộ, trong Đại Chánh Tân Tu 
Đại Tạng Kinh, quyên 14, thuộc Kinh Tập bộ 1. 


9. Kinh định luật nghiệp, nguyên tác là Kinh Tiểu nghiệp 
phán biệt (Culakammavibhangasufftam) thuộc Kinh Trung 
bộ thứ 135. 


10. Kinh nghiệp tạo sai biệt, nguyên tác là Kinh Vasettha 
( asefthasufftam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 98. 


11. Kinh chuyển hóa nghiệp chướng, nguyên tác là Kinh 
Angulimala, thuộc Kinh Trung bộ thứ 86. 


12. Kinh phước thế gian, dịch từ 7 hát nhật Phẩm, kinh số 
7 thuộc Tăng Nhát A-hàm 34, Đại Chánh Tán Tụ Đại Tạng 
Kinh, quyên 2, tr.741. 


PHẢN II: CÁC KINH VẼ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ 


13. Kinh thiện sanh, nguyên tác Pãïli là Singalovada Sut- 
ía (D. II. 180-93) là bài kinh thứ 31 trong 7rưởng Bộ Kinh, 
còn gọi là “Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việr” (Trường Bộ TI, 
529-548, Đại Tạng Kinh Việt Nam). Bản tiếng Anh là Dia- 
logues oƒ the Buddha (II. 172-§84, Hội Thánh Điễn Päli ấn 
hành năm 1995). Tham khảo Trưởng 4-hàm (1, 5Š5-547, Đại 
Tạng Kinh Việt Nam). 


14. Kinh phước đức, nguyên tác là Mahãmangala Sutta, 
trong Kinh Tập (Sua Nipäia) thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuảd- 
daka Nikãya). 

15. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong, xuất xứ từ 
Kinh Tập (Suttanipaia), kệ số 91-115, trang 18-20, ân bản 
tiếng Anh của Pali Text Society. 


l6. Kinh bảy loại vợ, xuất xứ từ Angufara Nikãya (IV. 
91-3), trêng Anh 75 Book oƒŒGradual Sayings (IV. 56-8, Hội 


PHỤ LỤC XUẤT XỨ CÁC BÀI KINH 9] 1 ị 
\⁄ 


Thánh Điền Pãli ấn bản 1988), tham khảo bản dịch Việt của 
HT. Thích Minh Châu trong Kinh Tăng Cj¿ (HH. Š515-7, ân 
bản 1988). 


L7. Kinh bắn ân lớn, xuất xứ từ Phẩm báo ân, chương thứ 
2 của Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quản. 

18. Kinh mọi người bình đẳng, nguyên tác là Kinh Mud- 
hura, thuộc Kinh Trung bộ thứ 84. 

19. Kinh không có giai cấp, nguyên tác là Kinh Assa- 
layana (Assalayanasuffam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 93. 

20. Kinh sống trong hòa hợp, nguyên tác là Kinh Tùy 
phiên não (Upakkilesasuftam) thuộc Kinh Trung bộ thứ 128. 

21. Kinh hóa giải tranh cãi, nguyên tác là Kinh như thể 
nào (Kimfisuffa) thuộc Kinh Trung bộ thứ 103. 

22. Kinh hòa hợp và hòa giải, nguyên tác là Kinh làng 
Sama (Samagamasuffam) thuộc Kinh Trung bộ thứ 104. 

23. Kinh chuyển luân thánh vương, thuộc Kinh Thế Kinh 
trong Kinh Trường A-hàm. Tương đương các kinh Trung A-hàm, 
quyên 13, kinh 15 và Tăng nhất 4-hàm quyên 13, kinh 33. 

24. Kinh đức hạnh của Vua, dịch từ Kinh Tăng Nhất A- 
hàm, chương 10 pháp, Phâm Kêt câm, kinh sô 7. 


25. Kinh quốc gia cường thịnh, xuất xử từ Anguftara 
Nikãya (1V. 16-8), bản tiếng Anh The Book oƒ Gradual Say- 
ings (IV. 11-3 Hội Thánh Điền Päli ấn hành năm 1988); tham 
khảo bản tiếng Việt của HT. Thích Minh Châu trong Kinh 
Tăng Chỉ (II. 415-55, ấn bản năm 1988). 


26. Kinh Hiền Nhân, trích dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại 
Tạng Kinh, quyên ..., kinh sô... 


pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
” 


PHẢN III: CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ 


21. Kinh chuyển pháp luân, dịch từ bản tiếng Anh The 
Book oƒ Kindred Sayings của Hội Thánh Điện Päli, vốn có 
xuất xứ từ bài Dhammacakkappavattana Suita (S. V. 420- 
423) và phần Đại Phẩm (Mahävagga) thuộc Tạng Luật (7- 
naya piaka) của Tam Tạng PäÌI. 


28. Kinh mười hai nhân duyên, gồm có 3 Kinh. Kinh 
thứ nhất mang cùng tên, dịch từ Kinh Tăng Nhất A-hàm, bài 
kinh số 5), nguyên tác là Kinh Pháp Thuyết Nghĩa Thuyết, 
thuộc Kinh Tạp A-hàm, trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng 
Kinh, kinh số 298. Kinh thứ hai là Kinh giải thích mười hai 
nhân duyên, tương đương kinh Päli, Tương Ứng Bộ S. 12. 
1. Desanã; 2. Vibhaga. Kinh thứ ba là Kinh chặt đứt mười 
hai nhân duyên, nguyên tác là Kinh Đại Thọ, trong Kinh 
Tạp A-hàm, thuộc Đại Chánh Tán Tu Đại Tạng Kinh, kinh 
số 284. Tương ưng với Kinh Tương Ung Bộ, S. 12. 55-56. 
Maharukkha. 


29. Kinh chánh trỉ kiến (Sammaditthisutam) thuộc Kinh 
Trung bộ thứ 9. 


30. Kinh ba dấu ấn thực tại, nguyên tác là Phật Thuyết 
Pháp Ấn Kinh, kinh thứ 104 trong ân bản Đại Chánh Tân Tu 
Đại Tạng Kinh. Tương đương với kinh thứ 80 của bộ 7gp 4 
Hàm (nhằm kinh số 99 của Đại Chánh Tân Ti Đại Tt ạng Kinh). 


31. Kinh thực tập vô ngã, dịch từ bản tiếng Anh của 
Tương Ung Bộ Kinh (Samyutfa-nikaya), ed. PTS, 1888- 
1902, IH, 66-67; Tương đương với ?nayapifaka, ed. PTS, 
1879-1883, L 13-14. 


32. Kinh nhận diện vô ngã, nguyên tác là Đại Kinh Mãn 
Nguyệt (Mahapunnamasuffam) thuộc Kinh Trung bộ 109. 


PHỤ LỤC XUẤT XỨ CÁC BÀI KINH sHỊ 
`È 
33. Kinh chuyển hóa cái tôi, nguyên tác là Tiểu kinh Sac- 
caka (Culasaccakasuffam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 35. 


34. Kinh nền tảng đức tin, nguyên tác Päli là Kãlãma Sutta 
(A. I. 189-92), bản tiếng Anh 7⁄ose oƒ Kesapufa thuộc The 
Book oƒ Gradual Sayings (I. 170-5), Hội Thánh Điền Päli ấn 
hành năm 1989). Tham khảo bản dịch của HT. Thích Minh 
Châu trong Kinh Tăng Cjỉ (II. 539-43, ấn bản năm 1988). 


35. Kinh kiến thức và trí tuệ, nguyên tác là Đại Kinh Phương 
Quảng (Mahavedallasutam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 43. 


36. Kinh thuyết mình và xác mình. nguyên tác là Kinh 
Kannakatthala, thuộc Kinh Trung bộ thứ 90. 


37. Kinh báy điều nên biết, nguyên tác là Kinh thiện pháp, 
thuộc phẩm Bảy Pháp, Kinh Trung A-hàm; tương đương với 
Kinh Tăng Nhất A-hàm 125 (39.1), phẩm Đẳng Pháp, Đại 2, 
tr.728); tương đương Päli: A. VII.64 Dammaññũ-sutta. 


38. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước, nguyên 
tác là Kinh thủy dụ, phẩm Bảy Pháp, Kinh Trung A-hàm; 
tương đương “Đăng Pháp Phẩm. kinh số 3, thuộc Kinh Tăng 
Nhất A-hàm, Đại 2, tr.729c; hoặc Biệt dịch, No.29 Đ/êm thủy 
dụ Kinh, thất dịch, Đại I tr.8IIc; No.125 (39. 3). Trong bản 
Pali, trơng đương A. VIL.15. 


39. Kinh tham ái là gốc khổ đau, nguyên tác là Kinh ái 
sinh (Piyajatikasuftam) thuộc kinh Trung Bộ thứ 87. 

40. Kinh ngụ ngôn người bắt rắn. là kinh thứ 22 trong 
Trung Bộ Kinh, tương đương Kinh Tương Ứng trong Trung 
A-hàm, đó là Kinh A-lê-sá, thứ 220. 

41. Kinh lời Phật qua các con số, nguyên tác là Kinh 
Phúng tụng, thuộc Kinh Trưởng bộ thứ 33. Đây chỉ là bản 


p=⁄ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
hz 


dịch tóm lược những pháp số thích hợp với người tại gia. Các 
pháp sô dành cho người xuât gia được tỉnh lược. 


42. Kinh nương tựa ai khi Phật qua đời, nguyên tác là 
Kinh Gopaka Moggakamma (GŒopakamoggallanasuftam), 
thuộc Kinh Trung bộ thứ 108. 


PHÀẢN IV: CÁC KINH VỀ THIÊN VÀ CHUYÊN HÓA 


43. Kinh cốt lõi thiền tập, nguyên tác là Tiểu kinh giáo 
giới La-háu-la (Cula Rahulovada suftam), thuộc Kinh Trung 
bộ thứ 147. 


44. Kinh bốn pháp quán niệm, nguyên tác là Kinh Satipa- 
thana suffa, bài kinh thứ 10 trong ?rung Bộ Kinh, tương 
đương với Kinh niệm xứ thuộc bộ Trung A-hàm 98. 


45. Kimh Quán niệm hơi thở, nguyên tác là Kinh 
Anäpaãnasafisufa (M. III. 79-99), thuộc Kinh Trung bộ thứ 
118, tương đương với Nhập tức xuất tức niệm Kinh thứ 803, 
§10, 815 của bộ Tạp 4-hàm. 


46. Kinh các cấp thiền quán, nguyên tác là Kinh bắt đoạn 
(Anupadasuffam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 111. 


41. Kinh bốn loại hành thiền, nguyên tác là Kinh hành 
thiên thứ 176 thuộc Phâm Tâm 14 trong Kinh Trung A-hàm, 
theo bản dịch của ngài Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm. 


48. Kinh ẩn dụ về thành trì, nguyên tác là Kinh thành 
dụ, thuộc kinh biệt dịch, No.125 (39.4) Tăng Nhất A-hàm 
33 “Đăng Pháp Phẩm” (Đại 2, tr.730), tương đương Päli: A. 
VIHI.6 43, Nagara-sutta. 

49. Kinh sống trong hiện tại, nguyên tác là Kinh nhứt dạ 
hiển giả (Bhaddekarattasutam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 
131-1343. 


PHỤ LỤC XUẤT XỨ CÁC BÀI KINH sHỊ 
`È 

50. Kinh căn bản tu tập, nguyên tác là Kinh căn tu tập 
(Indriyabhavannasuffam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 152. 

51. Kinh tu các pháp lành. nguyên tác là Kinh khát thực 
thanh tịnh (Pindapataparisuddhisuffam), thuộc Kinh Trung 
bộ thứ 151. 

52. Kinh phát tâm bồ-đề, nguyên tác là Phẩm 11 mang 
cùng tên trong Kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán. 

53. Phật nói Kinh bốn vô lượng tâm. nguyên tác là phâm 
Tứ Vô Lượng, thứ năm trong kh Đại Bảo Tích, từ bản dịch 
chữ Hán của ngài Huyện Trang. 

54. Kinh từ bỉ và hồi hướng, nguyên tác là Kinh đại hồi 
hướng, thuộc Kinh Tập bộ tứ, sô 825, trang 827, Đại Chánh 
Tán Tu Đại Tạng Kinh, quyên 33. 

55. Kinh tám điều giác ngộ, nguyên tác là Bát Đại Nhán 
Giác Kinh, dịch từ bản chữ Hán của ngài An Thê Cao, kinh 
779, thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. 

56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau, nguyên tác là Kinh tắt 
cả lậu hoặc (Sabbasavasuffam), thuộc Kinh Trung bộ thứ 02. 


PHẢN V: CÁC KINH VÈ TỊNH ĐỘ 

5T. Kinh Phố Môn. trích từ Nghỉ thức tụng niệm của 
Thích Nhật Từ, NXB Phương Đông, 2012, trang 101-112. 

58. Kinh Dược Sự, trích từ Nghĩ thức tụng niệm của Thích 
Nhật Từ, NXB Phương Đông, 2012, trang 136-157. 

59. Kinh A-di-đà, trích từ Nghĩ thức tụng niệm của Thích 
Nhật Từ, NXB Phương Đông, 2012, trang 175-184. 


60. Kinh Sám hối sáu căn, trích từ Nghỉ thức tụng niệm của 
Thích Nhật Từ, NXB Phương Đông, 2012, trang 214-227. 


3 „me KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
\ 


61. Kinh Sám hồi hồng danh, trích từ Nghỉ thức tụng niệm 
của Thích Nhật Từ, NXB Phương Đông, 2012, trang 228-240. 


62. Kinh Vu-lan-bôn, bản dịch của HT. Thích Huệ Đăng, 
NXB Đông Phương, 2007, trang 7-13. 


63. Kinh Báo ân Cha Mẹ, bản dịch của HT. Thích Huệ 
Đăng, NXB Đông Phương, 2007, trang 14-31. 


PHẢN VI: XUẤT XỨ CÁC SÁM NGUYỆN 


1 “Sám quy nguyện”, bải “Sám nguyện l”, “Sám 
nguyện 2” trích từ Nhật Tụng Thiển Môn 2010, tr. 17-19, 
150-153, 156-7. Kệ Sám hối (tr. 844) trích từ Ngii thức tụng 
niệm đại toàn (tr. 9) của Làng Mai.) 


Các bài do Thích Nhật Từ dịch gồm: Tán hương (tr.5), 
Tán dương giáo pháp (tr.5), Hồi hướng công đức (tr. 901), 
Bát-nhã tâm Kinh (tr. 873), “Sám mười nguyện Phổ Hiền” 
(tr.Š77), “Sám quy mạng” (tr.S78-8§ l). 


Các bài do Thích Nhật Từ soạn gồm: Nguyện hương (tr.3), 
Đảnh lễ Tam bảo (tr.4), “Sám quy y” (§8§2-4), Lời nguyện 
cuối (tr. 902), đảnh lễ Ba Ngôi báu (tr. 903). Bài “Sám hồng 
trần” do Thích Nhật Từ và Phan Khắc Nhượng soạn. Bài 
“Sám tổng táng” không rõ tác giả. 


xksk‡k 


1. Thích Nhất Hạnh, Thiên môn Nhật tụng 2010. - Ân bản miền Nam. 
NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2010. 

2. Hội đồng giáo thọ Đạo tràng Mai thôn, Nghỉ thức tụng niệm đại 
toàn (bằng quốc văn). Làng Mai, Pháp Quốc, 1999, 


917 


Phụ Lục 2 


CÁC NGÀY LẺ TRONG 
HAI TRUYÊN THÓNG PHẬT GIÁO 


Tháng giêng 
Ngày mùng Ï: 


Ngày rằm: 


Ngày 22: 


Ngày 30: 


Tháng hai 


Ngày mùng 8: 


Ngày rằm: 


(Tĩnh theo ngày Âm lịch) 


Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh; ngày tu 
tập và làm phước của toàn thể Phật tử, 
theo Bắc tông. 

- Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo 
(Maghap1#/2), kỷ nệm Đức Phật nói Kinh 
Giải Thoát Giáo (Ovadapafimokkha) và là 
ngày đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch. 

- Theo Bắc tông, ngày rằm thượng ngươn 
này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức. 
Tổ Thập Tháp (tức tô Phước Huệ), Chứng 
Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần, 
viên tịch. 

Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt 
Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch. 


- Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xuất 
gia, theo Bắc tông. 

- Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông. 
Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập 
diệt, theo Bắc tông. 


S „" KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


`; 
Ngày 19: Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông. 
Ngày 21: Vía Đức Bô-tát Phô Hiên, theo Băc tông. 
Tháng ba 
Ngày l6: Vía Đức Bồ-tát Chuân-đề, theo Bắc tông. 
Tháng tư 


Ngày mùng 4: Vía Đức Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. 

Ngày mùng §: Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đản sanh 
và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông. 

Ngày rằm: Theo Nam tông, đây là ngày Đại Lễ 
Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo 
(Visakhapz/a), kỷ niệm ba sự kiện trọng 
đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-m1: đản 
sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, 
Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày 
tưởng niệm đức Phật giáng sanh. 


Ngày l6: Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền 
thông Bắc tông. 
Ngày 20: Ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp 


thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963). 
Tháng sáu 


Ngày rằm: - Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật 
chuyên Pháp Luân tại Lộc Uyễn, và là ngày 
an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. 

- Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị 
pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963) 
Ngày 19: - Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông. 


- Vía tô Khánh Hoà, tổ thứ nhất của phong 
trào chân hưng Phật giáo miên Nam. 


CÁC NGÀY LỄ TRONG HAI TRUYỂN THỐNG PHẬT GIÁO 919 


¬ 

Ngày 24: Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp 
thiêu thân (nhăm ngày 13-8-1963) 

Ngày 26: Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp 
thiêu thân (nhăm ngày 15-8-1963) 

Ngày 27: Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp 
thiêu thân (nhăm ngày 16-8-1963) 

Tháng bảy 

Ngày 13: Vía Đức Bồ-tát Đại Thế Chí. 

Ngày rằm: Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng NI, cũng 
là ngày dâng cúng y công đức, và ngày 
đại lễ Vu-lan-bôn hay còn gọi là ngày báo 
hiệu công ơn sanh thành dưỡng dục của 
cha mẹ, theo Bắc tông. 

Ngày 30: Vía Đức Bồ-tát Địa Tạng Vương. 

Tháng chín 


Ngày mùng 2: Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị 
pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963). 
Ngày 11: Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp 
thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963). 
Ngày rằm: Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Ka/h¡- 
na) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo 


Nam tông. 
Ngày 19: Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông. 
Ngày 30: Vía Đức Phật Dược Sư. 


Tháng mười một 


Ngày mùng I: Tổ Huệ Quang, Pháp Chủ GHPGVN, 
nhiệm kỳ L, viên tịch. 


À „ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
ã 
Ngày 17: Vía Đức Phật A-di-đà, theo Bắc tông. 
Tháng chạp 

Ngày mùng §: - Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-mi thành 
đạo, dưới cội Bô-đê, theo Bắc tông. 

- Tô Vĩnh Nghiêm, Pháp Chủ Tăng già 
Băc Việt, viên tịch. 

Ngày rằm: Ngày Hiệp ky, tức ngày tưởng niệm các 
bậc tiên bôi đã dày công xây dựng và phát 
huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam. 

Ngày 20: - Hòa thượng Thích Thiện Hoa, viện trưởng 
Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, viên tịch. 


33k 


»HI 
` 


Phụ lục 3 
CÁC NGÀY ĂN CHAY 
(Tính theo ngày Âm lịch) 


Hai ngày: l1 và l5. 

Bốn ngày: I, 14, 15 và 30. 

Sáu ngày: ®§, 14, I5, 23, 29 và 30. 

Tám ngày: l, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30. 

Mười ngày: l, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. 

Một tháng: Tháng giêng / tháng 4 / tháng 7 hay tháng 10. 
Ba tháng: Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10. 

Bốn tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. 

Trường trai: Quanh năm suốt tháng. 

Ăn chay là pháp tu nuôi dưỡng lòng từ bi đối với các loài 
động vật, là phương pháp giữ gìn sức khỏe và sông thọ. Đê 


việc ăn chay mang lại nhiêu lợi ích, người ăn chay phải giữ 


tâm trong sạch, tránh điêu tội ác, làm việc nhân từ, thương 
người mên vật và tu tập các công đức. Được như vậy thì ánh 


sáng từ bỉ và trí tuệ của đạo Phật sẽ tỏa sáng khắp nhân loại 
và chúng sanh. 


33k 


CÁC NGHI THỨC VÀ KINH TỤNG 
(DO THÍCH NHẬT TỪ SOẠN DỊCH) 


1. Kinh tụng hằng ngày. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, 
tr. xxxI + 992. 

2. Nghỉ thức tụng niệm. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 
2011, tr. xx + 390. 

3. Kinh Địa Tạng. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2008, tr. 154. 

4. Kinh lời dạy cuối cùng của đức Phật. Sài Gòn: NXB 
Tôn Giáo, 2009, tr. 62. 

5. Nghi thức thập chú. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 30. 

6. Kinh Vu-lan báo hiếu, Thích Tuệ Đăng dịch. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2006, tr. xvii + 62. 

7. Nghỉ thức Phật đản. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 48. 

§. Nghỉ thức Sám-hối. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 52. 

9. Kinh Phổ Môn. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 32. 

10. Kinh Dược Sư. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 36. 

11. Kinh 4 Di Đà. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 34. 

12. Kinh từ tâm và phước đức. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 
2009, tr. 42. 

13. Nghi thức xuất gia. Sài Gòn: NXB Tông Hợp, 2010, tr. 20. 

14. Nghỉ thức lễ thành hôn. Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 
2010, tr. 20. 


lS. Nghỉ thức quy y Tam Bảo. Sài Gòn: NXB Phương 
Đông, 2011, tr. 28. 


À pm KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 
`Y 
16. Nghĩ thức phóng sanh. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 
2011, tr. 10. 
17. Nghỉ thức chúc Tết nguyên đán. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2011, tr. 24. 
18. Nghỉ thức an vị Phật. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 
2011, tr. 19. 
19. Nghỉ thức hô chuông. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 
U11, †f. 22, 
-20. Kinh Phật cho người mới bắt đầu. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2013, tr. 124. 
21. Kinh Phật cho người tại gia. Sài Gòn: NXB Thời 
Đại, 2013, tr. xvi1 + 904. 


xkk 


KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA 


Sa-môn Thích Nhật Từ 
soạn dịch 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
Địa chỉ: A2 - 261 Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Hà nội 
Email: nhaxuatbanhongduc()yahoo.com 
Điện thoại: 04.39260024 Fax :04.39260031 
+ 
Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐÐ. BÙI VIỆT BẮC 

Chịu trách nhiệm nội dung: TBT. Lý Bá Toàn 

Biên tập: Nguyễn Thế Vinh 

Trình bày: Ngọc Ánh 
Sửa bản ¡n: Giác Tâm Hỷ 
Kỹ thuật: Thích Quảng Tâm 


In lần thứ nhất 1.000 cuốn, khô 14 x 20 em tại Xí nghiệp In 
Nguyễn Minh Hoàng, 510 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, 
TP.HCM. Giấy phép xuất bản số: 668-2014/CXB/12-19/HĐ 
ký ngày 08 tháng 04 năm 2014. In xong và nộp lưu chiều quý 
2 năm 2014. 


